VÊN MÀN BÍ MẬT VỀ VIỆC BẦU CHỌN 
ĐỨC BENEDICT XVI VÀ TÌM HIÊU ĐƯỜNG LÔI 
CHÍNH SÁCH CỦA VỊ TÂN GIÁO HOÀNG 


JOHN L. ALLEN, JR. 


Ngày 18 tháng Tư năm 2005, Hồng y đoàn của Giáo hội 
Công giáo La Mã đã cùng nhau họp đẻ bầu chọn người 
kế vị cho Giáo hoàng John Paul II. Cân nhắc trước 
nhiều ứng cử viên tiêm nâng, các Hồng y đã táo bạo 
giao Chia khỏa Nước Trời cho Hồng y người Đức 
Joseph Ratzinger 78 tuổi. một nhân vật có quan điểm 
hoàn toàn rö rằng nhưng gây tranh cãi về những thách 
thức đối với Giáo hội và nên văn hỏa bao quanh. 


Trong lúc thể giới dõi theo nghi lễ nhậm chức của vị Giáo 
hoàng thứ 265 của Giáo hội Công giáo, nhiều câu hỏi đã 
được đặt ra, như: Tại sao lại là Ratzinger2 Tại sao lại 
chọn một người quá thân cận gân như là đồng nhất với vị 
Có Giáo hoàng? Tại sao không chọn một "giải pháp ôn 
hòa"? Tại sao lại chọn người châu Âu mà không chọn 
người châu Phi hay châu Mỹ La-tinh? Chọn lựa này sẽ 
mang lại hậu quả gì cho Giáo hội Công giáo? 


Đề kẻ vẻ những gì đã thực sự xảy ra trong buổi họp bí 
mật có tên là Mật nghị, trong đó các vị Hồng y từ khắp 
nơi trên thẻ giới đến bỏ phiếu bầu vị Giáo hoàng mới, 
không ai cỏ thê làm tốt hơn John L. Allen, Jr. Bởi ông 
có nhiều kinh nghiệm viết về các sự kiện và nhân vật ở 
Vatican, và nhờ những cuộc tiếp xúc chỉ cá nhân ông 
với nhiêu nhân vật quan trọng ở Rome, ông có thẻ thuật 
lại câu chuyện hậu trường thầm kin nhất trong cuộc bầu 
cử Tân Giáo hoàng. Cũng chỉ mình Allen mới có thể 
đánh giá được công trình và di sản của con người mà 
hôm nay người ta gọi là Giáo hoàng Benedict XVI, và 
đưa ra những phân tích về phương hướng ông có thể 
chọn cho Giáo hội Công giáo trong thời gian sắp tới. 
Nhiệm kỳ Giáo hoảng của ông sẽ là một trong những 
thời kỳ hấp dân nhất trong lịch sử Giáo hội Công giáo. 
Benedict XVI chắc chắn sẽ tác động lẻn cuộc sống của 
mọi giáo dân công giáo trên khắp cùng thể giới, và 
quyền sách nảy của John Allen là một tác phẩm đánh 
dẫu bước ngoặt lịch sử này. 


ĐỨC GIÁO HOÀNG 
BENEDICTXVI 


The Rise of Benedlct XVI: The Inside Story of How the Pope was Elecled and Where 
He will Take the Catholic Church 
Copyright ® 2005 by John L. Allen, .Jr.. Al( rights reserved. 


Publìshed by the agreemeni with The Doubleday Broadway Publishing Group, a đivislon 
of Randorn House, Inc. through Tuttle Mori Agency Co. Ltd,, 


Xuất bản theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giữa The Doubleday Broadway 
Publishing Group, a đivision of Random House, Ine. và Youbooks, Mekongcom Corp. 
thông qua Tuttla MorÌ Agency Co. Ltd., 2008. 


Bàn quyền tiếng Việt © Youbooks, Công ty Cổ phần Thương mại — Dịch vụ Mekongcom, 2008 
Địa chÌ: 426 Cao Thẳng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM 
Tel: (84.8) 8624150 — Fax: (84.8) 8624065 


Bản quyền tác phẩm tiếng Việt được bảo hộ trên phạm vi toàn cầu. Mọi hình thức xuất bản, 
sao chép, phân phối hay trích đoạn dưới bất cứ hình thức nào đều phải được sự chấp thuận 
bằng văn bản của Youbooks, Mekongrcom Corp. 


JOHN L. ALLEN, JR. 
Dịch giả: Hồ Ngọc Hảo 


ĐỤC GIÁO HOÀNG 


BENEDICIÄXVI 


`LỜI NÓI ĐẦU 


Người ta thường nói chính trị là nghệ thuột thỏa hiệp. Các cuộc 
bầu cử luôn dẫn tới xung đột giữa các quyền lợi khác nha, uà Uuòng 
nguyệt quế chỉ thuộc ĐỀ ng cử uiên nào hiểu rõ nghệ thuậi dàn xếp 
những quan diễm tà yêu cầu đang anh chấp để có thể mang lại 
quyền lợi cho phần đông mọi người. Ứng cử uiên thắng cuộc thường 
là người có sức lôi cuốn nhất đối uới mọi thành phẩm cử trị, hay ít 
ra là người ít gây thất ung nhát đối uới đa số cử trí. Người ta đã 
soạn thảo các bài diễn thuyết chính trị theo tính thân này, bằng cách 
đựa ra một mớ những điều lâm phào, sáo rỗng tới mục đích chính 
lò gây bực mình cho cùng ít người càng lối. 

Tuy nhiên, có những thời điểm mù những người cầm lá phiếu 
không ở trong tâm trạng muốn thỏa hiệp. Cũng có lúc, khi một khúc 
quanh lịch sử đã hiện lên trước mặt, cử trị sẽ đi đến quyết định chọn 
một giải pháp táo bạo hơn là “một mẫu số chưng nhỏ nhất”. 

Đó là tâm trạng của Hồng y đoàn của Giáo hội Công giáo 
Roma uào tháng Tw năm 2005, khi tất củ lập trung lại để lựa chọn 
người kế uị Đức Giáo hoàng Johw Paul II. Đối mặt uới một số khá 
đông ng uiên tiềm năng thuộc bhuynh hướng thỏa hiệp, các Hồng 
y đã có một chọn lựa dứt khoái, “táo bạo” bhi trao Chìa bhóa Nước 
Trời mà những người Công giáo tin rằng đã được Đức Kitô hứa lrao 
cho Thánh Phêyô cho một 9ị Hồng y 78 tuổi. Đó là Hồng y Josebbh 
Ratzinger, một người có quan điểm biên quyết uà rõ ràng 0ê những 
thách thức đối uới Giáo hội bà đối uới nền oăn bóa rộng hon, rõ tới 
zrúc không thể nào rõ hơn được mữa. 

Giáo hoàng Benedict XVI là người muang một hoài bão lón: ông 
không mong gì hơn là tuyên chiến Uới 400 năm uăn hóa của phương 
Ty đang tiến dân uè lối sống 0‡ kệ uà chủ thuyết tương đối, đã lạo nên 


Đ 


lb 


C GIÁ O HO ÁA NG BENEDICT XV] 


cái mù các trí tức châu Âu cùng quan điểm uới ông gọi là xu thế 
“tự dụy yếu đuối”. Giống như Thánh Benedic! mười lăm thế kỷ uẻ 
trước, người mà ông ruang tên hiệu, Giáo hoàng Benedict XVI muốn 
xây dựng lên những mô hình sống đạo Kitô trong một nền ăn hóa 
mà ông xem là thường chối bỏ ý nghĩa 0à tực Hêu đích thực của 
cuộc sống con người. Ông có niềm tin xác tín rằng giữa 0iệc Đế chế 
Roma sụp đồ đưa thế giói rơi ào đêm trường Trung cổ tăm tối 0à 
thời đại chúng ta dang sống hôm nay, có một sự tương đằng lịch sử, 
uà phải nói giảm đi mới có thể hiểu được xác tín này. Benedict XVƯI 
là người quá tính tế để hô bào thánh chiến chống chủ nghĩa thế tực, 
nhưng chắc chẳn thời gian ông làm Giáo hoàng sẽ là một giai đoạn 
thách thức, đòi hỏi phải phấn đấu nhiều (mà những người bầu chọn 
ông chắc chắn biết rõ điều này). 

Ông sẽ hô hào để thế giới lầm lại được niềm tìn rằng trí luệ của 
cun người có khả năng tìm ra chân lý, rằng mọi người nam cũng như 
wữ có đủ sức mạnh luân lý nà tình thân để tổ chức cuộc đời họ theo 
ánh sáng của chân lý đó. Ông sẽ làm tất cả nhưững oiệc đó một cách 
0i 0ê, uới tỉnh thân phụng sự hơn là dùng đến quyền lực. Và ông sẽ 
không bao giờ thôa hiệp, nhưng sẽ rõ ràng, trong suốt như bha lẽ. 

Trên đời này chẳng có oiệc gì phức tạp bà mang nhiều hệ lựy 
hơn là làm Giáo hoàng để phục Đụ một Giáo hội Công giáo uới hơn 
1,1 tỳ tín đô. Việc bầu chọn Giáo hoàng không chỉ là tột nghỉ thúc 
màu mè, phủ thêm lớp áo cổ xwa lãng mạn oà bí ẩn mà thực chất 
là tìm ra một uị lãnh đạo quan trọng, có lầm ảnh hưởng loàn cầu, 
uới những đường lối chính trị không chỉ ảnh hưởng đến đời sống 
của các tín đô Công giáo mà còn đến cả những người thuộc mọi tín 
ngưỡng Uà những người uô thân. Không ai có thể bhớt lờ uai trò của 
Đức Giáo hoàng. Bởi 0ì tôn giáo lay động tới những cảm xúc mãnh 
liệt nằm sâu trong đáy lòng, cho nên một Giáo hoờng không những 
có thể tác động đến các mô hình bầu cử hay các chọn lựa ý thúc hê của 
cơn người rà còn có thể lạo nên khuôn tẫu cho những tức mơ uà cái 
thiện ngã ở đời. Uì tất cả những lý do này, Giáo hoàng đương nhiên là 
một thế lực chính trị quan trọng. Một oài nhà lãnh đạo lôn giáo bhác 


6 


cũng đóng 0ai trò tương tự nhưng bhông di nổi bật 0à có tằm ảnh 
hưởng bằng người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma. Nói thẳng 
ra, Đại trò của Đức Giáo hoàng là hết sức lớn lao. 

Đối uới người Công giáo, Đúc Giáo hoàng được tin là đại diện 
cho Đăng cứu thế trên Wái đất, là người nối nghiệp Thánh Phêvô 
trong 0ai trò 0ị mục từ đứng đầu cộng đồng Kilô giáo. Vì 0ậy, trước 
hết ông phải là một con người thánh thiện gương mẫu, một người 
có sức lan tỏa ra chung quanh tình yêu của Cluúa 0à sức mạnh của 
ơn cửu rỗi, một người biết cách truyền cảm hứng, khích lệ 0à ơn ủi 
mọi người, một người cú thể hoàn thành tất cả sử ruêệnh đó trong khi 
uẫn cai quản 0à uốn nắn các con chiên bhi họ lâm đường lạc lối. 
Dưới nhiêu góc độ, đây là công 0iệc “bạc thếch” 0à bất khả thì, phải 
thực biện một múi các yêu cẩu mà lừng cái một cũng phải mất cả 
đời mới là? xong. 

Tất cả những điều này đều nằm lrong sy ngằm thấu đáo của 
Hồng y đoàn tới 115 thành niên, tuổi dưới 80 0à có đủ sức khôe, đã đến 
Rome Đào tháng Tw năm 2005 để thực hiện sứ mênh khó khăn là lựa 
chọn Đức Giáo hoờng tới. Đâu chì có thế, họ bhông chỉ phải chọn một 
Giáo hoàng mới mà còn phải chọn người kế 0‡ cho Đức John Paul II, 
một c0 người Đĩ đại đã lưu lại dấu ấn trên thời đại của mình tới 
những thành tựu mò i! Giáo hoàng nào trước đáy có thể làm được. 
Có một câu nói sáo quen thuộc rằng, Giáo hoàng Jobm Paul lI sẽ là 
một lấm gương khó di theo kíp, 0ì thế các Hồng y hiếu rằng họ phải 
lựa chọn rất cẩn thận. Phản lớn các Hàng y ở tuổi trên dưới thất thập 
cổ lai hy đều ý thức được rồng họ chỉ có được một cơ hội dưy nhất 
trong đời để bỏ phiếu tín nhiệm bầu chọn Đức Giáo hoàng. Bởi uậy, 
tách nhiệm của họ càng trở nêu nặng nề hơn. 


Người Công giáo tin rằng uiệc bầu Đức Giáo hoàng được diễn ra 
đưới sự hướng dẫn của Chủa Thánh thân. Cho nên, trước hổ! đây 
không phải là một động thải chính trị mà là một tiến trình nhận thúc 
thiêng liêng khởi nguôn từ 0iệc cầu nguyên. Khái niệm này đã được 
Đức Hỏng y Enmio Antonelli đúc kết hôm trước ngày họp Cơ Một Hội. 


Đb ỨC GIÁ O HO ÀN 6G BE NEDÌICT X VI 


Ông là mộ! 0ị Hồng y đến tờ Florence tính tình 0i 0ê, luôn tươi cười 
bà được một số người xem là ứng uiên cho chức Giáo hoàng. Ông 
cho rằng, Chúa đố biết rõ dì là 0ị Giáo hoàng mới, cho nữn công tiệc 
của các Hàng y dơn thuần chỉ là Hơn va người mà Chúa đã chọn. 
Nhiều quan sát oiên có thâm niên ở VaHican coi nhận xét lrêu như 
là một câu giảng dạo; nhưng khi nghe các Hông y kế lại sau đó, có 
lẽ nhiêu người trong số họ đã cảm nhận tiến trình sự uiệc y như 0ậy. 
Í† nhất thì một số Hồng y cũng nhận ra sự xung khắc giữa lời cầu 
nguyện 0à chính biến của họ. Tộn trong đáy lòng, họ xem Josebh 
Ratzinger là người phải chọn, nhưng lại lo ngại, nhất là ở một uài 
khu uực như Túy Âu uà Hoa Rỳ, rằng uị Hồng y này sẽ mang theo 
quá nhiều “hành trang" từ 24 năm nắm giữ uai trò làm Hộ pháp 
cho Học thuyết Giáo hội' đây khó khăn oà lắm nhiêu bhê. Cuối 
cùng, hầu hết äã bầu chọn theo lương tâm hơn là nghe theo tiếng 
nói quan ngại. Họ đã cố làm theo lời tuyên thệ mà trước piỗi Dòng 
phiếu, mỗi người phải đọc lớn tiếng dưới bức họa uy w%ghỉ Ngày 
phán xét đo Michelangelo 0ẽ: “Xin Chúa Kitô hãy phán tét con, 
chứng giám là con đã bầu cho người mà trước mặt Chúa, con tin 
là dáng được chọn”.` 


Chắc chắn là khi bỏ phiếu bâu Giáo hoàng, nhiều Hồng y đã 
nghe Đang trong bý tác họ những câu thơ từ bài Roman Tryptych của 
John Paul. Khi suy ngắm 0È Cơ Mật Hội sẽ bằu người bế Uị cho 
mình, cố Giáo hoàng đã uiết: “Điều cần thiết là Michelangelo sẽ dạy 
họ khi họ họp lại... Cảnh tượng Michelangelo đã thấy phải dạy họ" 
Ông muốn nhắc nhớ các Hồng y không được nghĩ đến các hậu quả 
UÊ chính trị hay sự nghiệp khi bảu chọn, mò chỉ nên nghĩ đến lúc bị 
phán xét ở đời sau, khi đó họ sẽ phải trả lời uới Đống Tối cao uề 
chọn lựa của mình. 


1) Ratzingsr đứng đầu Thánh bệ Giáo lý Đức tin trong 24 năm, có bổn phận bảo vệ học thuyết chính thống 
của Giáo hội. Trong công việc của mình, ông phải hướng dẫn, cảnh cáo, có khi ra hình phạt. Vì thế, ông được 
gọi là Hộ pháp Học thuyết Giáo hội. 


2) Trên vòm Nguyện đướng Sistine, nơi họp Cơ Mật Hội để bấu Giáo hoàng là bức họa nổi tiếng của 
Micheiangelo võ có tên là “Ngày phán xét" 


Chúa — hay lịch sử — sau này sẽ phản xét xem họ đã chọn đúng 
bay sai là điều chưa di biết. Nhưng 0ào thời điểm này, nhiệm kỳ 
Giáo hoàng của Benedict XƯI thì mọi tiệc võ ròng ah một quyển 
sách đã mở, chỉ còn chờ đặt bút uiết các chương tào. Với tính cách 
của cơn người này, clng ta có thể nói chắc một điều là nhiệm kỳ 
của 0{ Giáo hoàng thứ 265 của Giáo hội Công giáo sẽ không nhằm 
chán, đơn diệu. Những chuỗi ngày hấp dẫn uà đây bịch tính đang 
yằm ở ĐÌ14 lyước. 

Khi chọn Josebh Ratzinger làm Giáo hoàng, các Hông y đã phú 0uỡ 
nhiều bình nghiệm truyền thông hiên hệ tới uiệc bầu Giáo hoàng: đâu 
liên là câu nói “Ai bước 0ô là Giáo hoàng, ai bước ra là Hồng y"~ (ý 
nói những ứng cử 0iên có triển bơng nhất sẽ không được chọn, câu Hày 
sơi đối uới ba trong sáu lần bâu Giáo hoàng gân đây); hai là di có liên 
quan mật thiết uới chính sách của U‡ Giáo hoàng trước sẽ không được 
chọn; ba là 76% các Hồng y đến từ các giáo phận trên khắp thế giới sẽ 
không bằu cho thành uiên cảa Giáo triều Roma (lúc Nội các của cố 
Giáo hoàng); bốn là các Hồng y bhông muốn bầu cho người chẩu Âu, 
nơi đức tin càng ngày cùng giảm sút; năm lò ở cái tuổi 78 là quá già 
đỗ đâm nhận chức oụ to lớn, nặng nề này; sáu là Natzinger đã nắm 
giữ quuyên hành qwá lâu nà có qua nhiều thù cũng như bạn để có thể 
thu được hơn hai phân ba phiếu bằu. Tất cả những dự luận gáy trở 
ngợi đó, tL nhất lò trong lần này, đều được coi là chuyên nhằm nhí. 
Thêm uào đó, ý kiến phổ biến ở nhiều nơi rằng người lialia sẽ làm tất 
cả để Giáo hoàng phải là người bản xứ đã được chứng tu) là ĐÔ căm 
cứ. Trên thực tế, nhiều Hồng y không phải là người Italia nói rằng 
đồng sự người llalia của họ hấu hết đã bầu tmột cách “bhách qwa#`, 
chú lrọng con người chứ không phải hộ chiếu của người đó. Nhìn 
chưng, logic chính trị đã nhường bước để lộ trí đon thuần chỉ ra n@wời 
xứng đúng, bất chấp tuổi tác, quốc lịch hay sự nghiệp quá khứ: 
Ratzinger là ứng cứ Uiên có đủ điền biên oà được chuẩn bị tốt nhất. 

Mặt khác, thân học chính thống của Công giáo cũng dạy rằng 
ân súng dược xây dựng trên nền lảng của tự nhiên chứ không loại bỏ 
tự nhiên. Vì thế, niềm lin rằng Chúa can thiệp sào uiệc tuyển chọn 


9 


Đb ƯC 6l Á O H O Á NG BENEDICT X VỊ 


Giáo hoàng cứng không làm giảm đi bản chối của một tiến trình 
mang tính chính trị. Như một Hồng y sau đó đã nói tới lôi, “Tôi chưa 
khi nào được Chúa Thánh thân gõ uào đâu. Tôi đã phải dựa uào 
những thông Hn mình có để đưa ra chọn lựa tôi nhất" Bởi thế, tiệc 
bầu cử Josebh latainger cũng là một uở kịch nhưốm màu chính Dị 
mà hết tuúc Uuẫn còn tù mờ khi Âã hạ màn xuống, 0ù bết thúc đó có 
thể sẽ khác hẳn nếu xuất hiện một uài biến cố. Dâu kể! quả của việc 
bẩu có thế nào đi chăng nữa thì sơu khi sự tiệc xảy ra, cỉm giác 0ê 
mỏ không bao giờ nguyên 0p như trước. Như người lq thường nói, 
lịch sử chỉ có thể hiểM sau, nhưng lại phải diễn Hến trước. 

Ở một góc độ nào đó, có thể nói Đức Giáo hoàng Jobn Pawl đã 
bấp hối nhiều năm trước khi thực sự qua đời, oà 0ì thế cuộc bọp Cơ 
Mật Hội năm 2008 phải là một sự biện đã được chuẩn bị 0à lập 
dượt rất chu dáo. Nhưng theo hẳu hết các Hàng y thì thực tể đã xảy 
+a ngược lại. Vì John Paul dã 0uwof† qua biết bao cuộc khủng hoảng 
trơng suốt 27 năm tợi 0ị nên nhiều người đã thôi không nghĩ đến sự 
kế uị, bởi Uì đường lối chính trị còn nhiều chuyễn biến trước khi biến 
cố thực sự xảy ra. (Thực oậy, nếu John Paul sống thêm ba tháng 
mữa, ri có thể ông sẽ dựng nên tmột đội ngũ Hông y mới uò như thế 
sẽ phôn lại các 0ai cho lấn tuông tội lần nữa). 

Thậm chí bào những tuần cuối đời của Giáo hoàng, khi cái chết 
đã gân wuhw cộn hè, hẳu hết các Hàng y chỉ nghĩ đến các uốn đề bà 
tính cách người lãnh đạo mới chứ cũng không xác định ai sẽ là ứng 
cử oiên thực thụ. Vì thế, khi họ tÈ tựu ê Rome ào đầu tháng Tư, 
tiệc bầu cử uẫn còn bỏ 8ô. 

Có lẽ người diễn đạt ý tưởng trên hay nhất không ai khác ngoài 
chính Tán Giáo hoàng Benedict XƯI. Lúc còn là Hồng y, Josebh 
Rabinger tong một cuộc phông uấn trên Đuyền hình Bauaria" 
năm 1997 khi được hôi rằng, liệu có phải Đúc Chúa Thánh thân 
chịu trách nhiệm ĐỀ người được chọn làm Giáo hoàng hay bhóng, 
đã trả lời như sau: 


tì Bavaria, một bang miền Nam nước Đức, quê hương của Giáo hoàng Benedict XVI 


10 


“Tôi sẽ không nới thể, theo nghĩa là Chúa Thánh thần lựa va di 
là Giáo hoàng... Tôi sẽ nói là Chúa Thánh thản không thực sự nắm 
hết mọi thứ, nhưng nhự tội nhà sự phạm giỏi, nếu có thể nói như 
oậy, Người sẽ để chúng ta được nhiều không gian hơn, nhiều tự do 
hơn, tuy ậy uẫn hông hoàn loàn bô mặc chúng ta. Bởi 0ậy, bai trò 
của Chúa Thánh thân cần phải được hiểu một cách linh hoạt hơn, 
không phải là Người chỉ định ứng cử uiên mà ta phải bà phiếu. Có 
lẽ Người chỉ đảm bảo một tiệc, đó là bhông để cho mọi tiệc đổ uỡ 
hoàn toàn.” 

Rồi ông đưa va luận cứ then chốt: 


“Có quá nhiều 0í dụ ngược lại 0È những Giáo hoàng mà rõ 
ràng là Chúa Thánh thân đã không chọn lựa.” 


Trước khi cố gắng ghép lại các lá! cắt bề cuộc bâu cử Giáo hoờng, 
lôi đã theo dõi những buổi mạn đàm ngay sơw cuộc bằu cử của lá 
uị Hông y, đại diện cho năm quốc gia khác nhau (đển từ ba châu lục). 
Bởi các Hồng y đã tuyên thệ giữ bí mật nên những cuộc trao đối này 
chỉ mang tính “sau hậu trường”, có wghia là không được nêu lên của 
họ ởờ đáy. Không một Hồng y nào, theo lôi, đã 0ì phạm lời tuyên thệ 
gi bí một trong những cuộc đối thoại của chúng tôi, dù chỉ là gián 
tiếp. Ví dụ, không ai tiể lô cụ thể quá trình bỏ phiếu. Tuy nhiên, họ 
sẵn sờng giúp tôi có một cái nhìn bao quát uề các hoạt động diễn ra 
trước Cơ Mật Hội - những cuộc gặp gỡ oào lúc ăn lối của Hồng y 
đoờn, những cuộc trao đổi đêm khuya, những buổi đàm luận tự do 
trong cơ ngơi tủa bằng hiểu của các thành uiên trong Hông y đoàn. Họ 
còn sẵn lòng cho biế! một cách chưng chung 0è nhường gì diễn ra trong 
cuộc họp Cơ Mật Hội tà làm thế nào mà trong một thời gian khá ngắn 
ngủi, mội nhóm 115 uị Hồng y khác nhau, mỗi người oói quan điểm 
riêng của mình uè lương lai của Giáo hội đã tìm được sự nhất trí 
trong tiệc lựa chọn một ứng cứ 0uiên duy nhất để lãnh đạo họ. Töi xin 
gi lời cát on oô hạn tới các 0ị Hỏng y này, những người hiểu rằng sự 
quan tâm chính đáng của công chúng cần được đá) ứng uói nhiững 
thông tín chính xác nếu muốn tránh những lời bùn tán 0ô căn cứ. 


11 


Đb 


Ú 


C GIÁ O HO A N6 BENEDICT XV]I 


Nguyên tắc của tôi trong Uuiệc mày là không tìn tưởng bất cứ 
những gì đến từ nguôn tin gián tiếp. Trước khi có sự xác nhận của tt 
nhất là hai Hồng y Uề một điểm nào đó, lôi xem điều đó là không 
đáng tin cậy. Có rất nhiều lời dồn thổi xưng quanh cuộc họp bầu 
Giáo hoàng nhưng không được nhắc đến; 0ò cũng có thể là saw một 
thời gian, một số thông tin được chứng tinh là chính xác. Tuy nhiên, 
tôi muốn độc giả hiểu rừng tất cả những điều ghi lại trong quyển 
sách này đêu đã qwa một quá trình xác mình gái gao nhất (có thê). 


Việc bầu chọn ]oseph Ratzinger là Benedict XVI, Giáo hoàng 
thứ 265 theo số liêu chính thúc của Vatican (tính cả ba lần giữ chúc 
Đị mày không liên tục của Giáo hoàng Benedict IX uào thế kỷ 11), là 
điều quan trong không chỉ đối ouới các nhà nghiên cứu lịch sử Giáo 
hội mà cả những người hiếu hỳ. Lý do ông được lựa chọn, đường lối 
ông theo đuổi sẽ ảnh hưởng đến cục điện toàn câu. Hơn nữa, thật 
là ngốc nghếch nếu xem 0iệc bẳu một người Đức ở tuổi 78 là chọn 
một Giáo hoàng tạm “của thời bỳ quá độ”, một kê 0ô tích sự. Nói 
trắng ra, bhông bê có một tí gì là “tạm” trong con người Josepbh 
Ratzinger. Song, đây cũng không Phải là sự bô phiếu để tiếp tục oới 
đường lối chủ đạo của John Paul II, như thể Hàng y đoàn đơn giản 
chỉ bầu lại 0ị Giáo hoàng trước. Mặc dù chắc chốn Benedici XVI 
sẽ tiếp bước dưới ngọn cờ của người Hiền nhiệm, tì ông có liên quan 
mật thiết đến tiệc xây dựng chương trình hoạt động 0u thân học 0à 
giáo lý trong triều đại trước, song ông sẽ phải thể hiện phong cách 
riêng bà những ưu Hiên của mình trong công uiệc. Ông là một nhà 
tự tưởng độc đáo, tà ai cũng có thể hy 0ong nhiệm bỳ của ông sẽ 
tất ấn tượng. 

Cũng cẩn phải nói thêm: nhiệm bỳ Giáo hoàng Benedict gần như 
chắc chắn sẽ gây tranh luận, đặc biệt đối uới uhững người Công giáo 
có xu hướng phóng khoảng cũng như các tổ chức truyền thông thể 
tục sẽ thích một Giáo hoàng có những qwơn điểm gân gửi uới các 
bài xã luận của tờ Thời báo New York hơn là oới Sách giáo lý của 
Giáo hội Công giáo. Trong khi Giáo hoàng Benedict XVI sẽ tô ?a là 
một người gây thiện cảm hơn so oới những hình ảnh của ông trước 


12 


đây; điềw đó cũng không thể lránh khỏi oiệc ông sẽ là 0‡ Giáo hoàng 
có những thông điệp mạnh mẽ trong giáo huấn — 0à có thể không 
phải lúc nào người ta cứng thích những gì họ nghe được - 0ê đủ mọi 
Đấn đề từ tính dục của con người đến tính đa nguyên trowg lôn giáo 
Đà sự thực thi quyền hành trong Giáo hội. Sẽ có rất nhiều điều để 
tranh cởi, nhiều uấn đề không tìm được sự dồng thuận giữa những 
Người Công giáo trung thành cũng như các tin đồ nam 0# thuộc mọi 
tôn giáo. Các Hồng y cũng hiểu rõ điều này, cho nên cái logìc trong 
Điệc họ chọn lựa Đức Benedict XVI càng đặc biêt đáng nghiễn cứu 
uà học hồi. 

Quyên sách này sẽ bể 0È những ngày cuối củng của Đức Giáo 
hoàng John Paul II, uê những nỗ lực trong nội bộ Hồng y doàn dẫn 
đến 0iệc chọn Josebh Katzinger làm Giáo hoàng Benedicl XƯI, 0à 0ê 
phương hướng 0ị Giáo hoàng mới chọn lựa để dẫn đắt Giáo hội 
Công giáo. Rất may là điều này sẽ không chỉ là công 0iệc suy đoán 
đơn thuần, bởi lrong lất cả các thành oiên của Hồng y đoàn, 
Ratainger có lẽ là nhân Đột được đề cập thêu nhất rong 0ô số các 
tài liệu, hô sơ, uà cũng không có mấy ai ở Valican nổi Hếng #hw ông. 
Ông đi đầu trong uiệc cấm đoán phong trào thần học giải phóng ở 
châu Mỹ La-tinh uào những năm 1980, bảo bệ mạnh mẽ quan điểm 
truyền thống 0ê các uấn đè đạo đức tính dục như đồng tính luyến di, 
yêu cầu tiệc tôn Irong các tôn giáo khác không được làm lu mờ tỉnh 
độc nhất của sự cứu rỗi nhờ Chúa Kitô, 0à đòi hôi các nhà thần học 
Công giáo phải ủng hộ các giáo huấn của Tòa thánh; uì thế đã thư 
hẹp khả năng được phép lựa chọn của các nhà thân học giữa “đối 
lập trung thành” hay “bá† đồng quan điểm” Chẳng cần phải suy 
đoán cũng biết rằng các quan điểm này sẽ tiậ) Hục duy tì sức mạnh 
trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông. 

Tuy nhiên, phản ghỉ chép ở đây bhông phải là toàn bộ câw 
chuyện 0ê Joseph Ralzinger. Những người quen biết êng đã nhận xét 
là ở ông cô một sự khác biệt rạch ròi giữa cơn người của công chúng 
1uới con người riêng tư. Trong những buổi Hếp xúc thôn tình, 
Ralzinger bao giờ cũng là người bao dung, khiêm tốn, nhã nhặn, 


13 


Ử 


C G 1Á O HO ÀNG BENEDICT XV !l 


không bao giờ dùng bộ óc trác Huệt của mình để áp đặt người khác 
mà luôn sốn sòng thảo luận 0È mọi uiệc. Ông cứng được nhiều 
wgười cho là có khiếu khôi hài lêm linh uới nụ cười hóm hình tà khả 
năng gieo 0uào lòng người đối diện cái cảm giác thoải mái, đễ chịu. 

Trong cuộc phông uấn uào wãm 2002 oề chủ đề Thiên Chúa và 
thế giới, atzinger mói: “Thiên Chúa có óc khôi hài tuyệt bời!” 

“Đôi lúc cứ như thê Người bích uào tay ta uà nói: Này, đừng tỏ 
?a quá ghiớm lrong nh Uuậy chứ!” Ralainger nói tiếp, “Trên thực 
tế, hài hước là yếu tố quan trọng trong thú 0i sáng tạo. Chúng la 
có thể thấy tại sao, trong nhiều tiệc lớn nhỏ của cuộc sống, Chúa 
nhắc nhữ chúng ta nên nhìn mọi Uiệc một cách nhẹ nhàng hơn, cố 
gắng nhận ra khía cạnh tươi sáng của nó, bước xuống bhôi cái bệ 
đứng của chúng ta 0à không được quên óc hải hước”. 


Đó không phải là một Josepbh Ratzinger mà tội số người nghĩ 
là mình hiểu rất rõ. 

Vị Giáo hoàng tới còn được xem là một người biết lắng nghe. 
Saw chuyến đi ad limìna đến Rome, Hức cuộc thờm tiếng Đức Giáo 
hoởng 0à các Thánh bộ Valican mà các Giám mục thải thực biện 
nữm năm một lần, nhiều Giảm mục đã so sánh bình nghiệm đón tiếp 
tại Bộ Giáo lý Đúc tin uới các Bộ khác của Giáo triều Roma. Họ nói, 
ở những nơi khác, thông thường thì bị Hồng y đứng đầu các Bộ bước 
Đòo Đhòng, đọc một bài điễn uăn soạn sẵn, rối bước ra khôi phòng, 
mh£ thể các Giám mục là tội nhóm sinh uiên năm thứ nhất. Với 
Hồng y Ratzinger thì lại khác, các Giám tuc bê rằng, ông hôi thăm 
Đề những tối quan lâm của họ uà bao giờ cững chăm chú lắng nghe 
những điều họ muốn nói. Đáy là những đặc điểm tích cực đẩy hứa 
hẹn đối uới một tị Giáo hoàng tuừa hưởng một Giám mục đoàn 
trước đây uẫn thường hay bất mữn 0ì không được lắng nghe tại Rowe. 

Hơn nữa, nếu chỉ chú mục nào các tranh luận trong những năm 
Hồng y Ralzinger làm 0iệc ở Vatican thì sẽ không thấy được những 
môi quan tâm sâw xa hơn của ông uốn Hềm ẩn dưới các cwộc tranh 
luận đó; đồng thời cũng sẽ không thấy những hoạt động có phân 


14 


lặng lẽ hơn ở Bộ của ông, những công tiệc không bao giờ khu hút sự 
chủ ý của công chúng. Về cơ bản, Ratzinger từ lâu đã Ì ngợi rằng 
thông điệp Kitô giáo - rằng Chúa đã bước uèo lịch sử nhân loại trong 
hình hài của Chúa Giêsu nhằm uạch ra con đường cứu rỗi cho loài 
người, cơn đường bắt di bất dịch uới thời gian hoặc trào Ìww — cú nguy 
cơ bị nô hiệu hóa trong một môi trường uăn hóa gẫần như đã không 
còn khái niệm 0È sự thật khách quan. Ông cho rằng mất lòng tin 
uào chân lý sẽ dẫn đến những hậu quả thâm khốc. Ông đã chứng 
kiến điều này ở Đức Quốc xã, khi đó những quan điểm sơi lầm uàè 
bản tính con người đã dẫn đếm thàm bọa của Đệ nhị Thế chiến, 
trơng đó cú cả nổi binh hoàng của iệc hủy diệt người Do Thái. Vì 
thế, mỗi quan lâm của ông trong Uiệc gìn giữ các chân lý đúc tin 
không đơn giản là ý chí độc tài muốn biễm soát giới hạn cho phép 
của tư tưởng, mà nó có gốc rễ sâu xa hơn nhiều. 


Điều quan trọng là không nên tự động biến Nalzinger khi còn 
nắm quyền ở Bộ Giáo lý Đức Hw thành Ratainger trong 0ai trò mới 
là Chủ chiên của toàn Giáo hội Công giáo. Bát kể thiên hạ có nói 
tê 0ai trò bảo 0ê Vaticaw của ông ngày trước như thế nào đi nữa thì 
Đức Giáo hoàng phải hiểu rằng, trước hết không thể thuyết phục 
wgười ta tin uào thông điệp của Chúa Kitô nếu chỉ dựa uào các cuộc 
tranh luận 0è học thuyết. Họ muốn thấy đức tin Kitô giáo mang lại 
niềm 0ui, rằng đó là nguôn sống 0è hy oọng, rồng đúc tin đó nhóm 
lên ngọn lửa yêu thương bà sự hy sinh. TYong bài phòng ấn do 
Viftorio Messori thực hiện uào năm 1965 mà sa này trở tuành Báo 
cáo Ratzinger, ông thừa nhận điều này: “Lời biện hộ thực sự hiệu 
quả cho đúc tin Kilô giáo rốt cuộc chỉ nồm trong hai luận cứ. Đó là 
các U‡ thánh Giáo hội đã phải sinh ra bà cúc công trình nghệ thuột 
Giáo hội đã cựu mang”. 

Những ngày đâu sau khi đắc cử, Giáo hoàng Benedict đã cố 
trình bày những luận điểm này. Trong bài nói chuyện của ông uào 
ngày 20 tháng Tư, nằm lrong loạt bài của một chương trình phát 
bào các sáng thứ Tự, sau Thánh lễ uới các Hồng y tại Nhà Nguyện 
Sisime, ông bàn 0È 0iệc hợp nhất Giáo hội, hòa hợp tôn giáo, whw 


15 


CC 6G LAÀA Ô HO A NÓ B EN E DI €CT XVI 


cầu của Giáo bội phải dóng góp nào sự phát triển xã hội đích thực, 
Đò mong muốn được truyền tải niềm tui 0à hy Uọng đến toàn thế 
giới của ông. Giáo hội kêu gui sự hợp tác giữa các Giả?! tục tả 
Giáo hoàng, nhắc tới tính lập thế (colaegially) của các Giám mục 
trong Giáo bội. Ông cứng đưa ra lời cam kết gắn bó uới Công dồng 
Vatican II (1962 - 1965), một tín hiệu quan trọng cho những ai 
nghĩ rừng ông đã cổ “qway ngược thời gian” đối uới những cải cách 
liên quan tới cộng đông. Benedict XVI cờn nói, ông sẽ nỗ lực Rưm ra 
một cách Hiếp cận đặc biệt uới giới lrê giống như cưng cách của 
người tiền nhiệm, John Paul II. (Sau đó, Vaican đã xác nhận rằng 
Tún Giáo hoàng sẽ đến Cologne* tảo tháng Tơ trong Ngày Thanh 
Niên Thế Giới). Thứ Hai ngày 25 tháng Tư, trong buổi gặp mại uới 
đại diện của nhiều lôn giáo bhác, Ciáo hoàng nói: "Vào lúc bắt đầu 
whiệm bỳ của mình, tôi muốn gửi đến các ngài ~ những người tín 
Đảo các truyện thống tôn giáo đại điện cho tất cả mhưững di đi tìm 
chân lý uới trái Hơn chân thành ~ một lời mời gọi đây nhiệt huyết để 
chúng ta cùng nắm lay nhau xây dựng hòa bình trong một cam kết 
dây thông hiểu, tôn trọng uà yêu thương whaw”. 

Những tiệc trên phẩm nào hé lộ nhiệm kỳ của Giáo hoàng 
Benedicl XVI sẽ còn nhiều bất ngờ nữa. 


Bởi uì tiệc Tôm Giáo hoàng là nhân tật rất nổi Hếng đã lạo ra 
nhiều phản ứng khác nhau, trong đó phản ứng đầu tiên đối uới uiệc 
ông được chọn đã hơi quá “nóng” đối tới một số thành phẩm. Các 
nhóm Công giáo có +xw hướng cấp tiếm hay tự do có phần bì quan, 
tuyệt bọng. Một bình luận uiên bhá nổi tiếng theo xu hướng tự do đã 
goi kết quả bằầu cử là “thảm họa"; những người bhác thậm chỉ còn 
nói những điều lôi tệ hơn ngay trước khí Tứn Giáo hoàng đưa ra phát 
ngôn dầu tiên. Một lờ báo cánh tả hàng đâu ở laha đã tóm lược 


3} Cologne la thanh phổ lớn thứ tư của nước Đức, với bể dảy lich sử 2000 năm. Cologne là nơi có nhiều di 
sản kiến trủc đó sô và hội tu nhiều nền văn hóa khác nhau nhụ Roma, Trung Đóng: Nhà thở và sóng được 
xem la linh hồn của thành phố cổ nay. Nổi tiếng khắp thế giới và có vai tro quan trong trọng đởi sóng tồn giảo 
ở châu Âu là nhà thờ Dom (năm ở trung tăm thanh nhố va được xây đưng tử năm 817) trải qua nhiều nấc thang 
lich sử hàng trầm. Sông Rhine thơ mông cháy qua trung tâm thành phố, là đưởng giao thông huyết mạch của 


pha Đông Nam va Nam Bắc châu Âu. 


16 


chính sách tương lai của Giáo hoàng bằng cách đăng lên trang bìa 
bức biếm họa nhại lại một khoảnh khắc nổi Hếng của Giáo hoàng 
John XXIH. Đó là oào một đêm trăng, uị “Giáo hoàng John tốt bụng” 
đứng ở của sổ Tòa thánh Vatican mói chuyện uới đám đông ở quảng 
trường Thánh Phêyô*; ông nói: “Hãy 0È nhà, hôn con của các bạn 
Đà bảo chúng là Giáo hoàng gửi chúng wụ hôn đó” Còn trong bức 
biếm họa này, Giáo hoàng Benedict đứng bên cửa sổ uà nói: “Hãy 
Đề thà đánh đòn bọn nhóc rỗi bảo chúng là Giáo hoàng nhờ đánh hộ 
đấy” Một tờ báo Italia khác gán cho Tôn Giáo hoàng cái tên xách 
mé "iÌ pastore Tedesco”, có nghĩa là “0ị mục tứ người Đức” 0à CN 
là “con béc giê Đức” — một lối chơi chữ châm biếm 0u quốc tịch cũng 
whưự Uiệc ông nổi tiếng là “dữ dần" trong uai trò của bê bảo 0ê rung 
thành học thuyết chính thông. 


Bên các nhóm Công giáo cánh hiệu thì có nhiềng giọng điệu còn 
khó nghe hơn. Ví dụ, chỉ 0ài giờ saw cuộc bầu Giáo hoàng Benedict, 
tôi nhận được nhiều email dự đoán rằng tờ báo mà tôi đang là cộng 
tác uiên, tờ Phóng viên Công giáo toàn quốc (Nafional Catholic 
Reborler), sẽ bị xóa số trong nhiệm kỳ của ông. Những người khác 
bắt đầu chuyền cho nhau danh sách những bê thù, gầm tên các 
thành 0iên nổi tiếng của lrường phái tự do sẽ bị Benedict “thanh 
trừng”. Như chúng ta sẽ đọc thấy trong Chương 5, một nhân tội nổi 
bật trong phái tự do đã rới đài chỉ một thời gian ngắn sau đó, mặc 
đà đó là bế! quả của một thủ tục được áp dụng rốt lâu trước khi 
Ratlzinger trở thành Giáo hoàng. Dĩ nhiên, bàn cối 0È những lập 
trường mình có thể chọn là chuyện hoàn toàn hợp pháp rỗi sau đó 
0uẫn có thể Hự xem mình là “người Công giáo”; 0à có 0ê như nhiệm 
kỳ Giáo hoàng sẽ là cơ hội cho nhiều cuộc tranh luận tương tự. 
Nhưng tiệc biến phản tứng đầu liên của bạn trước tín 0i Giáo hội 
có Giáo hoàng mới thành một cảm giác thù địch cho thấy một sự 
thiếu hụt đáng lo trong Hình thần Kitô giáo. 

4) Về các tên Thánh vốn đã quen thuộc với bạn đọc Công giáo nói riêng và độc giả Việt Nam nói chung nên 


chung tôi xin được mạn phép sử dụng tên phiên âm và Việt hóa. Còn tên các Giáo hoàng, Hồng y, Giám mục, 
nhà bảo, chinh khách, chủng tôi vẫn giữ nguyên tán tiếng Anh. 


17 


Đ Ư € G ï A O HO ÁNG BENEDLICT X VI 


Về mặt này, lôi rất 0wi trước những phản ứng, chẳng hạn như 
của Stephen Hand, biến lập uiên của mội trang tueb nhỏ có tên là 
“Diễn đàn Công giáo Truyền thống" Hand có thể được coi là mội 
người Công giáo bảo thủ. Máy năm trước đây, ông có oiết một bài phê 
bình rất gắt gao, bà cũng không phải là hoàn toàn bất công, bề cuốn tiểu 
Sử tới uiết năm 1999 có tựa đề: Hông y Ratzinger — Người bảo vệ đức 
tìn của Vatican. Saw kết quả bầu cử Giáo hoàng, Hand mời lôi uiết 
một bài cho trang tueb của ông, trong đỏ thể hiên 'guyjÊn UỌng muốn 
lạo một bước khởi đâu mới. "Hãy làm lại Hỳ đâu!”, ông đề nghị. 
“Tát cả những gì chúng ta đều muốn là những bản tìn trung tực, 
cho dù luôn có những xung khốc trong cách nhìn nhận. Chúa biết 
chúng ta cần cổ gắng đề đạt đến sự đồng cảm thật sự. Sowg, tương 
lai có thể sẽ rất bhác”. 

Thật đáng tiếc, 0ì phải hoàn chỉnh bản thảo này nên tôi đã 
không thể 0iết bài theo yêu cầu của Hand được. Nhưng tôi muốn 
nhân cơ hội này để khen ngợi tỉnh thần hợp tác mà ông đã thể hiện 
trong lời mời, theo tôi, cử chỉ đó đã thê hiện tốt nhất cái bản ngã 
Công giáo — luôn sẵn sàng cho mọi cơ hội phục thiện, được cứu chữa 
Đà bắt đâu lại. Hy 0ọng là tỉnh thần đó sẽ lan tôa khi nhiệm bỳ của 
Tún Giáo hoàng mới bắt đâu. 


Nhâm cơ hội mày, tôi cũng xin gửi lời câm ơn sâu sắc tới rốt 
nhiều người mà nếu không có sự hỗ trợ của họ thì quyển sách này 
bhông thể ra đời. TYước hết, tôi tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban 
biên tập lờ National Catholic Reporter, „~h#g người đã quyết định 
đầu t# nguồn lực oào đề tài Valican cách đây năm năm, uà điều này 
đã mở ra cơ hội cho tôi. Nếu không có sự ủng hộ uà tầm nhìn của 
họ, tôi Äã không có địp trải nghiệm qua những sự 0iệc trình bảy ở 
đáy. Tôi cững xin gửi lời trị ân đến lập thể nhân 0iên của National 
Catholic Reporter, đợc biệt là nhỏờt phóng tiền nhà bảo đứa tin 0ê 
cuộc bầu cử, đó là chủ báo Sơ Riủa Lariuee, biên tập uiên Tom 
Robøtls, bình luận uiên Sơ loan Chíttsletr, 0à phóng 0uiên Stacy 
Meichty, người có những bản tin huyệt 0ời. (Nếu không có tờ báo hay 


18 


hãng tin lớn nào nhanh chóng mời Meichtry uè làm tiệc, thì chắc 
chắw là có một thiếu sót trâm trọng gì đó trong khả năng đánh giá 
của ngành báo chí Hoa Kỳ). Bên cạnh đó, Dennis Coday cũng giáp 
tôi rốt nhiều Irong các khâu kỹ thuật uò biên tộp. 

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người ở CNN, kênh thông 
tin đã lạo cho tôi cơ hội tham gia oào nhóm thông tin của họ 0ê cải 
chết của Giáo hoàng John Paul lI, lễ tung của ông, buổi họp kín bầu 
chọn Benedict XVI uà Thánh lễ mở tay của Tân Giáo hoàng. Tồi đã 
có được cơ hội làm Điệc Đới những phóng tiên, dạo diễn, các nhân 
uiên kỹ thuật giỏi nhất của đài truyền hình, 0à nhưững bỳ niệm đó sẽ 
sống mmãi trong lôi suốt cuộc đời. Cho tôi gởi lời cảm ơn đặc biệt tới 
Gail Chaleƒ, người lên bế hoạch suốt tháng giúp lôi 0à luôn cổ Uữ 
động uiên tôi, cũng nh+ đến Joy DiBenedetlo mà sự tin tưởng của bà 
đã giúp tôi ký được hợp đẳng uới CNN. Xin cảm ơn Delia Gallagher, 
cộng sự của tôi trong công tác phân tích cho CNN uè VaHican suốt 
giai đoạn này. Công tiệc có lẽ sẽ khó khăn bà buôn chán hơn nhiều 
siếu thiếu đi sự Uui lính, nắng đỡ tà tấm lòng quảng đại của bà. Xin 
cẩm ơn Jừmn BiHerman Đà Alessio Vimel, những người đã củng tôi 
tiết bài oÈ Giáo hoàng trong nhiều năm, lần này nữa họ lại là 
những đồng nghiệp quá loyệt uời. Tôi cũng xin chia sề lòng biết ơn 
của lôi đến Hada Mesia, nhà sản xuái chương trình 0ê Ñome của 
CNN, người đã chịu quá nhiều úp lực khi đưa tin của hệ thống 
thành công một cách tốt đẹp. Tỏi 0à bà đã chia sẻ trải nghiệm này 
từ cách dây năm năm. Tình bạn, sự lận Húy bhông trệt viỏi 0à sự tín 
nhiệm của bà sẽ sống mãi trong ký úc tôi. 

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn 0ợ tôi, Shagnnon, dù ngôn từ khó 
có thể chuyên tải hết sự hy sinh uà tỉng hộ của nàng. Nếu không có 
sự hỗ trợ hậu cân của nàng, (bao giờ cũng sẵn sàng đi bất cứ đâu 
tà làm bất cứ tiệc gì để giúp đỡ chẳng, lòng tin không sw chuyển 
oòo năng lực của chồng) thì quyển sách này khó có thÊ hoàn thành 
được. Những ý biến phân hồi của nàng 0ê bản thảo quyển sách này 
là một đóng góp rất lớn. 


19 


Đ Ứ C GIÁ Ô HO AÄ NG BENEFEDICT XVI 


Tôi luôn lin tưởng rằng Giáo hội Công giáo, đặc biệt là Vatican, 
là đề tài hàng đầu cho báo chí. Nó kết hợp nghi lễ, bí ấn 0à lãng mạn 
uới các uấn đề thâm sâu nhất của cuộc sống cơn người oới niềm lìn 
lôn giáo, uới tác động chính trị trong thế giới thực của một thể chế 
quan trọng trên toàn cầu. Không có bất cứ điều gì mà con người 
quan tâm lại ta lạ đối uới Tòa thánh Vatican, như từ bom đạn, chiến 
tranh lraq đến tiệc nghiên cứu oè gen di truyền 0à lính đa nguyên 
trong tôn giáo. Tôi cảm ơn lất cả những người đã lạo điều kiện cho 
tôi quan sát thế giới từ cánh của sổ đặc biệt này, bà tôi hy ong rằng 
lòng đam mê, sự nhiệt huyết uà sức hấp dẫn của uấn đẻ sẽ lm được 
sự đồng cảm của các bạn qua những trang sách này. 


20 


30/005 


€CHƯƠNG. I 


ĐỨC JOHN PAUL II - MỘT HUYỆN THOẠI, 
MỘT DI SẢN 


“Tôi thỉnh cầu Chúa gọi tôi 0è lúc nào Người trwốn” 
Đực Jonn Paulf 1Ì 


Khi Karol Wojtyla được bàu lên ngai Thánh Phêrô vào ngày 16 
tháng Mười năm 1978, câ thế giới sững sờ trước vóc dáng cường tráng 
của ông. Nếu dùng một lối nói đã sáo mòn thì ông là “mẫu đàn ông đích 
thực”, một thân thế tráng kiện, tuấn tú, tràn đây sinh lực và tự tin. Cha 
Andrew Greeley, một tiểu thuyết gia đồng thời là một nhà xã hội học 
người Hoa Kỳ, đã có lý khi nhận xét rằng Tân Giáo hoàng trông giống 
như một hậu vệ môn bóng bầu dục. Tổng Giám mịịc Michael Miller, nay 
là quan chức cấp cao của Tòa thánh Vatican, vào thời điểm bầu cử, 
Wojtyla chỉ là một nhân viên cấp thấp trong Phủ Quốc Vụ khanh, trong 
hỏi ký năm 2005 có nhắc đến giây phút ]ohn Paul II bước ra ban công 
chính của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô như sau: “Ngài đơn 
thuần thống trị khoảng không gian đó. Cứ như thế, Ngài đã là Giáo 
hoàng từ muôn thuở vậy”. 


Trên báo chí vào những năm đầu tại vị, Đức Giáo hoàng được đặt 
tên là “Lực sĩ của Chúa”. Ông trượt tuyết, leo núi, bơi lội và say mê cuộc 
sống ngoài trời. Câu chuyện vẻ việc ông được bổ nhiệm làm Giám mục 
ở Ba Lan đã trở thành một huyền thoại — đó là khi ông phải bỏ đở một 
chuyến đã ngoại để tiếp nhận chức vụ, nhưng ngay sau khi kỷ xong giấy tờ 
ông đã lập tức quay lại với chiếc xuống kayak. Ngôi vào bàn, Đức Giáo 
hoàng luôn dùng các món ăn thoâi mái với vê ngon miệng của người đã 


22 


từng làm việc ở mỏ muối Solvay bên ngoài Krakow °; một đĩa xúc xích Ba 
Lan cùng với khoai tây và một ly bia được ông thưởng thức với niềm 
hứng thú rạng ngời. Kế cả khi mặc lễ phục Giáo hoàng và dâng Thánh 
lễ, con người ông cũng toát ra một sinh lực tràn trẻ. Trong các chuyển 
đi, ông tuân theo một lịch trình dày đặc khiến cho các phụ tá cũng như 
các nhà báo tháp tùng cũng bị kiệt sức. Có về như ông muốn thách thức 
với giới hạn không gian và thời gian, bởi trong người ông tràn trẻ nhiệt 
huyết và sinh lực. Ví dụ, vào năm 1979, ông tham gia một hành trình đài 
chín ngày đến Hoa Kỳ và lreland; và trong thời gian đó ông đa thực hiện 
một số lượng khủng khiếp tới 76 bài diễn thuyết, có nghĩa là trung bình 
mỗi ngày ông hoàn thành hơn 8 bài diễn thuyết. Cánh bảo chí kể lại rằng 
có một lân, các phóng viên tháp tùng chuyến bay của Giáo hoàng vi quá 
miệt nên đã chuyền tay nhau đưa lên phía trước chuyên cơ một mầu giấy 
để nghị xin nghỉ một ngày. Thấy thể, John Paul II chỉ mỉm cười, như 
muốn nói: “Đố các vị theo kịp tôi đẩy!” 

Ông là một Giáo hoàng hiểu được tâm quan trọng của việc gìn giữ 
sức khỏe. Sau khi được bâu, ông ra lệnh xây một hồ bơi trong tòa nhà 
Castel Gandolfo, nơi ở vào mùa hè của Đức Giáo hoàng bên ngoài thành 
Rome. Khi một số người trong Giáo triêu Roma phân đối khoàn chỉ phi 
này, ông đáp: “Vẫn còn rẻ chán so với việc tổ chức một Cơ Mật Hội khác”. 
Với cái lý rất mạnh vẻ cái chết của Giáo hoàng tiền vị, Đức John Paul l, 
chỉ sau 33 ngày nhậm chức, để nghị của ông đã được chấp thuận. 


Sức sống của John Paul II thật đáng kinh ngạc; tất nhiên không chỉ 
đến từ sức mạnh thể chất. Ông một lòng trông cậy sâu sắc và không bao 
giờ nao núng vào sự quan phòng thiêng liêng cúa Chúa, rằng Chúa sẽ 
không giao phó cho ông bất cử gánh nặng nào mà không kèm theo sức 
mạnh đề gánh vác nó, và rằng mọi chuyện xây ra với ông đều nằm trong 
kế hoạch hoàn vũ. Chẳng hạn, ông tin chắc là ngày 13 tháng Năm năm 
1981, Đức Trinh nữ Maria đã khiển đầu đạn của tên ám sảt Mohammed 
Ali Agca lệch đường bay để cứu sống ông và kẻo đài những ngày tháng 


5) Krakow lÀ một trong những thành phổ cổ nhất của Ba Lan, nằm ở bên sóng Wisla tại chân đồi: Wawel ở 
vùng Tiểu Ba Lan (MaloposKa). 


23 


ĐỨC G1A O0 HO A NG BENEDICT XYVY! 


lãnh đạo của ông. Hôm đó là Lã Đức Mẹ FatimaÊ, và đúng một năm sau 
ngày bị ám sát hụt, John Paul II đi đến Fatima ở Bỏ Đào Nha đặt viên đạn 
mà các bác sĩ đã lấy ra từ cơ thể của ông dâng trước tượng của Đức Trinh 
nữ, cảm tạ sự che chở của Người. Phương châm của nhiệm kỳ Giáo hoàng 
của ông là 7ø/øs #zs (“hoàn toàn của Người”), nghĩa là ông đã hiến dâng 
nhiệm ký đó cho Đức Trinh nữ Mania; và giờ đây ông in Đức Mẹ đáp lại 
lòng tin tuyệt đối của mình. 

Cũng một phản nhờ lòng tin vào sự quan phòng mà Giáo hoàng John 
Paul II đã chịu đựng được những khó khăn đau đớn trong những năm 
cuối đời, không chỉ bằng ý chỉ ngoan cường mà còn với lòng thanh thản 
và óc hài hước. Bao giờ cũng là “nhà thông đạt tuyệt vời”, John Paul II 
học cách sử dụng những giới hạn về thân xác ngày càng tăng của 
mình - bệnh Parkinson, đau khớp hông, bệnh đường hò hấp, và viêm 
khớp - như một bộ công cụ khác trong túi cần khôn khi truyền bá 
Phúc âm, như một “thời điểm để giảng dạy”, để nói về giá trị và phẩm 
giá của mạng sống con người từ khi cất tiếng chào đời cho đến khi nhắm 
mắt xuôi tay. 


Ở một góc độ nào đó, “mùa đông” cuộc đời của John Paul II kéo 
đài từ khoảng giữa thập niên 1990 đến khi ông về cùng Chúa vào ngày 
2 tháng Tư năm 2005, minh chửng cho bản chất khác nghiệt của 
nhiệm vụ mà ông được giao phó. Trong thực tế, trở thành Giáo hoàng 
có nghĩa là lanh án chung thân. Vào Năm Toàn xá 2000, cái giá vốn đòi 
John Paul II phải trả đã trở nên hiển nhiên không thể nhằm lẫn được. 
Gương mặt một thời rạng rỡ là thế, sinh động là thế đã đông cứng lại 
thành cái mặt nạ của chứng bệnh Parkinson ác nghiệt. Đôi vai rũ 
xuống, đôi tay run rấy của ông nói nhiều hơn ngôn từ có thể điễn tả vẻ 
gánh nặng quá sức con người đẫm chức Giảo hoàng. Tuy nhiên, đức tin 
sâu sắc của Đức Giáo hoàng cho thấy ông không bao giờ có ý nghĩ từ 
bỏ nhiệm sở. Sau này, một số người đọc chúc thư của ông được công bố 
vài ngày sau khi ông từ trân, tỏ ra nghi ngờ về vấn để này; John Paul ÏI 


6) Đức Mẹ Falima là một tước hiệu dành cho Đức Trinh nữ Maria bởi những ai tin là Maria đã hiệa ra cho ba 
trẻ chăn chiến tại Fatima, Bồ Đảo Nha vào các ngày 13 của sáu tháng liên tiếp trong năm 1917, bắt đầu vào 
ngây 13 tháng Năm, 


24 


TẠI CỦA SỎ NHÀÁ CHA 


viết trong năm 2000 như sau: “Hy vọng (Thiên Chúa) sẽ giúp tôi nhận 
thức được là tôi phải tiếp tục cho đến thời điểm công việc phụng sự mà 
tôi đã được giao phó vào ngày 16 tháng Mười năm 1978”. Tuy nhiên, rõ 
ràng trong đoạn văn này John Paul đẻ cập đến viễn cảnh cái chết chứ 
không phải việc từ chức. Ông thêm vào ở dòng kế tiếp: “Tôi thỉnh câu 
Chúa gọi tôi về lúc nào Người muốn”. Như John Paul đà nói trong nhiều 
địp: “Đức Kitô không bước xuống khỏi cây Thập giá”. John Paul II tin 
rằng Chúa đã trao cho ông một sử mệnh và Chúa sẽ quyết định khi nào 
sứ mệnh này kết thúc. 


Chuyến công du này hóa ra lại là chuyển cuối cùng trên cương vị 
Giáo hoàng đến trung tâm hành hương chữa bệnh nổi tiếng nhất của 
người Công giáo ở Lourdes (Pháp). Mùa hè năm 2004, ]ohn Paul ÏÏ tuyên 
bố ông là một “người bệnh trong số những người bệnh”. Vào giai đoạn 
này, sự chuyển đổi từ một người cỏ quyền lực cao nhất thành biểu tượng 
của sự đau khổ của con người đã hoàn tất. Khi tôi đi qua đám đông 
khoảng 200.000 người tập trung dự Thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 15 
thảng Tâm năm ấy, tôi thấy hàng chục ngàn người phải chống gậy, dùng 
nạng hoặc ngồi trên xe lăn, Khi John Paul II bệnh tật và già nua xuất hiện, 
nhiều người trong đám đông nhận thấy ngay rằng, Ngài là một trong số 
bệnh nhân và tình cảm của họ tức thời trào dâng như sóng dậy. 


“Mẹ tôi bị bệnh Parkinson trong 30 năm. Suốt thời gian đó tôi luôn 
ở bên bà”, một người hành hương người Ireland là Lyla Shakespeare nói. 
“Hôm nay khi nhìn Đức Giáo hoàng, tôi chỉ thấy hình ảnh mẹ tôi”. 
Nhưng cô nói thêm, “Tôi cũng thấy Chúa Giêsu nữa!” 


Đức Hồng y người Pháp, Jean-Marie Lustiger, giải thích ý nghĩa 
thần học của sự suy sụp về mặt thể xác của John Paul như sau: 


“Đức Giáo hoàng, trong sự yếu đuối của Ngài, đang sống nhiều hơn 
lúc nào hết vai trò được trao cho Ngài là Đại điện của Chúa Kitô trên trần 
gian, Ngài đang tham dự vào cuộc khổ nạn của Đấng Cứu Tnể. Nhiều 
lân chúng ta có ý nghĩ người đứng đâu Giáo hội giống một siêu giám đốc 
của một công ty đa quốc gia cực lớn, một con người của hành động, luôn 
đưa ra những quyết định và được đánh giá trên tính hiệu quả của ông. 


25 


D 1C G1 \ ÓƠ HO VN G BE N E D IECc f£ổ XVTI 


Nhưng với người có lòng tin, việc làm hiệu quả nhất, mâu nhiệm cứu 
chuộc, xảy ra khi Chúa Giêsu bị treo trên cây Thánh giá và không thể làm 
hay quyết định điều gì ngoài việc chấp nhận thánh ý của Đức Chúa Cha”. 

Rất có thể không phải mọi người ai cũng đều nhìn nhận sự việc theo 
cách này. Trong suốt những năm cuối đời, luôn có những lời kêu gọi ông 
từ chức với lý đo ông đang làm hại Giáo hội bằng cách cướp đi cơ hội 
đặt vào vị trí của ông một nhà lãnh đạo khỏe mạnh hơn. Nhiều người 
xem quyết tâm theo đuổi công việc của ông không phải là hành vì anh 
hùng mà chỉ là sự ngang bướng, thậm chỉ là ích kỷ, cứ như thề Giáo hội 
Công giáo không thể tổn tại nếu không có ông. Những người khác thì 
cho rằng hình ảnh khổ sở của Giáo hoàng đã không gợi những ý nghĩ 
cao đẹp mà còn làm xấu hố, thậm chí chỉ khiến người ta thấy tội nghiệp. 
Tất cả những điều này đã trở thành đề tài thảo luận hợp thức. Và khi việc 
bày tỏ sự thương tiếc và lòng kính trọng sau cải chết của bất cử nhân vật 
vi đại nào đã lắng xuống thì chắc chắn những cuộc tranh luận về đẻ tài 
này sẽ lại tiếp tục dấy lên. 

Dù cho người ta có giải quyết những vấn đề trên theo cách nào đi 
nữa, điêu không thể bàn cãi là cả khi chết đi cũng như lúc còn sống, John 
Paul đều khiển chúng ta suy ngằm. Không biết bao bút mực đã đổ ra 
trong suốt gản 27 năm để viết vẻ John Paul - nhà chính trị hay John Pau] 
- người đã đi thăm mọi quốc gia, nhưng cuối cùng, có lẽ vào giai đoạn 
cuối đời, John Paul - người mang bệnh tật để lại ấn tượng sâu sắc nhất. 
Ông đã để chứng ta chứng kiến cảnh ông sụm câ người xuống, nhăn mặt 
đau đớn và bối rối hoang mang, và như thế buộc chúng ta đối mặt với 
thực tế của bệnh tật và cái chết —- của chính chúng fa và của những người 
thân. Không ai trông thấy Đức Giáo hoàng trong những ngày cuối đời 
mà lại không nghĩ tới ý nghĩa và mục đích của đời người. 


Điều này, tự nó, đã là một đi sản. 


NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI 


Nhìn lại, sự việc trở nên rõ ràng là kể từ hôm nhập viện vào ngày 
mồng 1 tháng Hai trở đi, chúng ta như đang câu kinh bên giường bệnh 


26 


TẠI CỬA SỐ NHÀ CHÀA 


cho Đức Giáo hoàng, như thể sự kết thúc thời kỳ tại vị lâu đài của John 
Paul đã đến gân. Tuy nhiên, mài đến lúc cái kết cục đa đến, vào chính 
cái đêm Giáo hoàng John Paul II tạ thể, thì nhiều giám chức Vatican, nhà 
báo, cả những người dân thành Rome vẫn còn bán tín bán nghi về những 
gì thật sự đã xây ra. Ông đã nhiều lân trở vẻ từ cõi chết đến mức nó như 
một phản của kịch bản sắp sẵn rằng, John Paul có thể bất chấp những 
dự đoán về cái chết của ông thêm một lần nữa và sẽ vượt qua. Chỉ vài 
ngày trước khi ông qua đời, những phụ tá cao cấp của ông nói với phỏng 
viên rằng Đức Giáo hoàng vẫn giữ kể hoạch đi Cologne (Đức) vào tháng 
Tám đề dự ngày Thanh niên Thế giới, và họ phát biểu hoàn toàn nghiêm 
túc. Một lý do khiển quảng trường Thánh Phêrô mãi cho đến phút chót 
mới đây người đến cầu nguyện cho sức khỏe của Giáo hoàng là vì người 
đân thành Rome đã chứng kiến điều này nhiều lần và ở mức độ nào đó, 
họ đã quen với suy nghĩ John Paul II gần như là bất tử! 

Đương nhiên, cái chết rồi cũng phải đến với Karol Wojtyla giống 
như với bao người khác. Và đó là thăm kịch của quàng thời gian giữa 
tháng Hai và tháng Ba năm 2005 tại Rome. 


Thứ Ba ngày mông 1 tháng Hai 

Vào khoảng 10 giờ 50 phút tối (theo giờ Rome), John Paul II được 
chuyển gấp từ nơi ở của Giáo hoàng tới Bệnh viện Đa khoa Gemelli kể 
bên. Tầng thứ mười của bệnh viện này luôn được đành riêng cho ông. 
Vài giờ sau, Tòa thánh Vatican thông bảo ông có vấn đẻ về đường hô hấp 
với những biển chứng đo co thắt thanh quản, và ông được đưa vào 
phòng cấp cứu như một “động thái phòng hờ”. Đêm khuya hôm đó, 
trong thành phố và trên toàn thế giới, thiên hạ rộ lên suy đoán rằng Đức 
Giáo hoàng đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Trong lúc Tòa thánh 
Vatican cố làm giảm tính nghiêm trọng của sự việc thi báo chí lại loan 
tin rằng sự sống của John Paul II có thể tính từng phút từng giây do các 
trở ngại về đường hô hấp. 


(Một chuyện vui bèn lẻ: Tìn Giáo hoàng nhập viện được đồn ra 
ngoài vào 11 giờ đêm ở Rome. Vào lúc ấy, một số khá lớn các nhân vật 
trong làng báo của thành phố đang đự tiệc ở Câu lạc bộ Bảo chí nước 


27 


Đ ƯỨ €C 61A Ô HO A N€ BENEDITICT XYI 


ngoài. Người ta kể với tôi rằng tiếng reo đồng loạt của các điện thoại di 
động củng để ở chế độ rung tạo thành một hợp âm râm trì rất kỳ lạ, tiếc 
là tôi không có mặt ở đó để. chứng kiến. Còn phản tôi, điện thoại đã vực 
tôi dậy khi tôi mới bắt đầu một giấc ngủ rất ngon, nhưng sau đó thì tôi 
không sao tìm lại được nữa). 

John Paul không còn xa lạ gì với Bệnh viện Gemelli. Có lần ông gọi 
đùa bệnh viện này là “Tòa thánh Vatican thứ ba” sau Tòa thánh Vatican 
và nơi ở mùa hè của ông tại Castel Gandolfo, nằm trên những ngọn đồi 
Alban ngoại thành Rome. Đây là lân thứ chín Đức Giáo hoàng nhập viện 
Gemelli trong thời kỳ tại vị, kể ca lần nhập viện năm 1981 khi ông bị ám 
sắt hụt, tuy nhiên đây là lần đầu tiên phải nhập viện vào nửa đêm. Giới thân 
cận Giáo hoàng ở Vatican rõ ràng không muốn việc này trở nên âm j, 
và họ dự định sẽ công bố tình trạng sức khỏe của ông vào buổi sảng 
hôm sau. Không hiểu họ định giữ kín cái tin Giáo hoàng thình lình nhập 
viện bằng cách nào trong suốt thời gian 12 tiếng, nhưng tin tức đã rò rỉ 
ra ngoài chỉ vài phút sau khi đoàn tủy tùng của Giáo hoàng vượt qua 
cổng bệnh viện. Từ lúc đó trở đi, cuộc đua tin tức của làng báo chỉ thế 
giới náo nhiệt hẳn lên. 

Tỉnh trạng sức khỏe của Giáo hoàng bị suy sụp không có gì quá bất 
ngờ, bởi vào ngày Chủ nhật trước đó, ngày 30 tháng Giêng, khi đọc bài 
giảng vào giờ kinh trưa (bài giảng Kiub truyền †i1), giọng ông đã khăn 
khàn và run rẩy khác thường. Tuy nhiên, dáng vẻ của ông không có gì 
đảng báo động. Hôm đỏ, John Paul đứng giữa hai đứa trẻ người Italia để 
giúp ông thả hai con “bổ câu hòa bình”; trong đỏ có một con bay ngược 
vào phòng, Giáo hoàng cười vui về và cố xua nó đi. Đó là lần cuối cùng 
thế giới nhìn thấy Giáo hoàng John Paul với nụ cười rạng rỡ, hình ảnh 
đặc trưng của ông trước công chúng. 


Đêm Chú nhật hôm đó, người phát ngôn của Tòa thánh Vatican, 
Joaquin Navarro-Valls', tuyên bố vì cảm cúm nên những cuộc hẹn của 


7) Bác sĩ Joaqin Navarro—Valls là người Tây Ban Nha. Ông học ở các trường Đại học Granada, Barcellona 
và Navarra (Táy Ban Nha) vả Harvard (Hoa Kỳ). Ngoài các bằng tiền sĩ y khoa va phản tâm học, ông cũng 
cỡ bằng đại học về ngành báo chí và ngành khoa học truyễn thông Ông sử dụng thánh thạo các thứ tiếng 
Tày Ban Nha, Anh, Pháp và Italia. Ống dạy ở trường y và tham gia viết báo, Navarro—Vails làm Giám đốc Văn 
phòng Báo chỉ của Tòa thánh tư 1984 đến 2006. 


28 


TA IL CỬA SỐ NHÀ CHA 


Đức Giáo hoàng cho ngày hôm sau sẽ bị hoan lại. Tối thứ Hai, giới thạo 
tin thông báo răng kế hoạch của Đức Giáo hoàng trong ngày thư Ba và 
thứ Tư cũng bị hủy bỏ. Thông tin chính thức vẻ việc hủy bỏ này được 
đưa ra vào sáng thứ Ba. Tuy nhiên, vào trưa ngày hôm đó, người ta đoán 
ông sẽ khá hơn và có thể sẽ làm việc trở lại vào thứ Năm. Cũng ngày 
hôm đó, lúc nói chuyện với tôi qua điện thoại, Navarro-Valls, cũng là 
bác sĩ, có đùa: “Bệnh cúm được điêu trị kỹ lưỡng sẻ kéo dài bảy ngày, 
trong khi bệnh cúm mà không chăm sóc gì cả cũng kéo trong ngân ấy 
thời gian”. Nói cách khác, ông nghĩ là Đức Giáo hoàng đang binh phục 
theo cách thông thường. 


Nhưng rõ ràng là có chuyện nghiêm trọng xây ra sau bữa ăn tối vào 
đêm thứ Ba. Navarro-Valls sau này đã mô tả nó là “viêm thanh quản và 
khi quản cấp”, có nghĩa là Đức Giáo hoàng có vấn đê về thanh quản, gây ra 
hiện tượng khó thở. Vì tuổi tác đã cao lại mắc thêm căn bệnh Parkinson, 
Đức Giáo hoàng phải vật lộn với hơi thở từ lâu. Bác sĩ riêng của ông là 
Renato Buzzonetti, người được mời đến để theo đõi sức khỏe cho Đức 
Giáo hoàng, quyết định không thể mạo hiểm vì có khả năng gây ngừng 
thở. Đức Giáo hoàng được đưa lên xe cứu thương và men theo lối đi bên 
hông của Tòa thánh Vatican chuyển gấp đến Bệnh viện Gemelli, cách 
quảng trường Thánh Phêrô khoảng hơn bốn cây số. 


Phát ngôn viên của Tòa thánh Vatican ngày hôm sau cố trấn an dư luận 
với lời khẳng định: “Không có gì đảng lo ngại”. Sáng thứ Tư, ngày mông 2 
tháng Hai, Navarro—Valls đến bệnh viện Gemelli để thăm Đức Giáo hoàng, 
và ông nói với các phóng viên rằng Ngài vân vui vẻ. Đức Giáo hoàng vẫn 
biểu hiện bình thường, ông ngủ suốt đêm và đang được chăm sóc trong 
phòng cấp cứu đặc biệt của bệnh viện. Trong khi bình luận với các nhà 
báo, Navarro-Valls nói thêm rằng Đức Giáo hoàng bị “sốt nhẹ” nhưng 
vẫn tỉnh táo, không cần phải chụp phim (như đà được thông bảo trong 
một số tờ bảo của Italia vào túc đâu) và đang chuẩn bị dâng Thánh lễ với 
thư ký riêng của mình là Tổng Giám mục Stanislaw Dziwisz. Cuối buối 
sáng, Navarro-Valls nỏi với đài phát thanh Vatican, ông hy vọng Đức 
Giáo hoàng chỉ ở trong bệnh viện Gemelli thêm “một vài ngày”. 


29 


ĐÐĐ Ứ C GIÁ O HO AÄ NG BENEDICT X VI 


Các thông báo nhằm trấn an dư luận cũng được đưa ra vào thứ Năm 
và thứ Sảu. Trong một cuộc họp báo ngắn tại Văn phòng báo chí Vatican 
hôm thứ Sáu, Navarro-Valls nói với các phóng viên rằng tình trạng sức 
khỏe của Đức Giáo hoàng đã khá hơn và sẽ không cỏ thòng báo nào 
thêm cho tới thứ Hai. Khi bị Alessio Vinci của hãng CNN dồn đập tra hỏi 
về việc tại sao Vatican lại giữ im lặng vẻ tỉnh trạng sức khỏe của Đức Giáo 
hoàng trong suốt 48 tiếng, Navarro-Valls mới đáp lại: “Tôi có thể nói có 
những trường hợp bên Hoa Kỷ, thông tin đưa ra còn ít hơn chúng tôi nữa. 
Tôi không thể cung cấp thông tin cho hãng truyền hình của các ông suốt 
24 tiếng mỗi ngày”. Navarro-Valls cùng nói rằng Đức Giáo hoàng có thể 
sẽ tham dự buổi lễ đa được lên lịch vào thứ Bảy, cùng với các chúng sinh 
thành Rome từ màn hình vô tuyển trong phòng của Ngài, và Ngài muốn 
tiến hành bài giảng kinh trưa Chú nhật hàng tuân, nhưng cách thức 
chính xác vẫn còn đang được bàn. Navarro-Valls nói thêm, Tòa thánh 
Vatican đã nhận được hàng loạt cú điện thoại và fax chúc Đức Giáo 
hoàng phục hồi nhanh chóng, kể cả một cuộc gọi từ vị giáo sĩ Do Thái 
đứng đâu của thành Rome; ông này gọi để báo cho Đức Giáo hoàng biết 
rằng: “Chúng tôi đang câu nguyện cho ngài”. 


Một vài quan chức Vatican tỏ vẻ bực mình vẻ khuynh hướng thích 
săn chuyện giật gân của giới truyền thông xung quanh tình hình sức 
khỏe cúa Đức Giáo hoàng. Ví dụ, khi Navarro—Valls được hỏi xem liệu 
Đức Giáo hoàng có còn tính táo không, câu trả lời bằng tiếng Iralia của 
ông là Đz ca?ità!, có nghĩa gân giống như “Chúa ơi!”". Chác chắn là có 
những trường hợp nói quả hớ khi bị ký già đôn vào thể bí. Tuy nhiên, có 
thể lượng thứ cho cánh ký giả khi họ “cảm đèn chạy trước ôtô” bởi vì 
việc Đức Giáo hoàng được đưa vào phòng cấp cứu đâu phải ngày nào 
cũng xây ra. Hơn nứa, một khi thiểu thông tin cấp kỳ đáng tin cậy thì 
việc suy đoán và hình dung ra những tình huống tôi tệ nhất rất đễ xảy 
ra. Cuối cùng, khi mọi chuyện vỡ lẽ thì hỏa ra không phải các phóng 
viên đã “nghiêm trọng hóa” quả mức cái “bệnh vặt” của Giao hoàng mà 
chính Tòa thánh Vatican đã làm giảm nhẹ quả mức tỉnh trạng bệnh tật 
nghiêm trọng của ông, để rỏi sau đó mức độ trầm trọng tăng nhanh dẫn 
tới cơn đau đớn cuối cùng của John Paul. 


30 


Chủ nhột ngày mông 6 tháng Hai 

Như người ta mong đợi, Giáo hoàng John Paul xuất hiện trên cửa số 
tầng mười của bệnh viện Gemelli vào Chủ nhật ngày mông 6 tháng Hai, 
để đọc kinh trưa (giờ Kinh Truyền tin). Bài giâng của ông được Sos?ifto 
(người thay thể) trong Phủ Quốc vụ khanh là Tổng Giám mục Leonardo 
Sandn đọc thay. John Paul chỉ phát biểu ngắn gọn, đọc hai cầu cuối 
trong Kinh Truyền tin rồi làm đấu thánh giá. 


Mặc dâu giọng yếu và khàn, nhưng dáng điệu của ông xem ra tương 
đối ổn. Lúc đầu Đức Giáo hoàng còn khom người lại nhưng một lúc sau 
ông đứng thẳng người dậy và dường như tự kiểm soát được cơ thể mình. 
Có lẽ điêu khiến người ta yên lòng nhất trong sự kiện này là việc các bác 
sĩ đã cho phép ông ngỏi khoảng mười phút trước cửa sổ mở toang ra 
trong buối sáng lạnh giá của thành Rome. Nhất là từ sau cái lần Giáo 
hoàng ngỏi trước cửa sổ phòng làm việc của ông vào ngày 30 tháng 
Giêng trước đó, một ngày thậm chí còn buốt giá hơn. (Nhiều người xem 
đây là một trong những nguyền do đã làm Giáo hoàng bị cảm cúm). 
Quyết định này cho thấy rằng các bác sĩ không câm thấy lo lắng khi có 
bất kỳ một cơn gió nào khác có thể khiến cho Đức Giáo hoàng ngã 
bệnh trở lại. 


Tuy nhiên, có ít nhất hai yếu tố xuất hiện ở giờ kinh Azg2s này dấy 
lên những cuộc tranh cãi mới. Thứ nhất, người ta tranh cãi không biết 
những gì họ nghe được sáng hôm đó là trực tiếp hay được ghi âm lại. 
Sau sự kiện, một số người tin rằng Vatican đã để cho Đức Giáo hoàng 
nhép môi theo nhịp điệu đoạn băng được ghi âm trước đó, vì sợ rằng ông 
không thể đọc được khi cần. Giả định này dường như có cơ sở với bằng 
chứng là một số người quan sảt tại quàng trường Thánh Phêrô đang 
theo đỡi buổi cầu kinh Truyền tin qua màn hình vô tuyển lớn đã nghe 
được một số từ mà Đức Giáo hoàng phát ra từ loa phóng thanh ngay 
trước khi phát sóng, hình như có một cuộn băng đang chạy trong máy. 


Khi nghe đoạn băng thu lại thật kỹ lưỡng, người ta thấy dường như có 
sự chuyển đổi khá rö ràng từ chất giọng yếu và nhô lạ thường ở câu kinh 
đâu tiên với một giọng nỏi sâu lắng, sang sảng đây khí lực khi làm dấu 


31 


ÐD Ứ C€C 6GLA Ô HO ÄA NG BENEDICT XV'! 


thánh giá ở cuối bài kinh. Giữa hai giọng này có một tiếng “cạch” rö ràng 
mà một số người cho đỏ là tiếng bật băng ghi ám. Nếu Tòa thánh Vatican 
đã sử dụng băng ghi âm, thì đó cũng không phải là điều ngạc nhiên. Trước 
đỏ, khi Đức Giáo hoàng được đưa vào bệnh viện, người ta đã thực hiện ghi 
âm lời chào hỏi của Giáo hoàng phòng trường hợp ông không thể nói trực 
tiếp; sau đỏ thi họ phân tích tình trạng sức khỏe của ông trước khi đưa ra 
quyết định có cân thiết phải sử dụng băng ghi âm hay không. Thậm chỉ, 
một số người còn cho rằng có lân do rủi ro mà một đoạn băng cảt-sét loại 
này đã được mở ra giữa lúc Giáo hoàng đang nói chuyện. 

Tuy nhiên, vào cuối tuần, nhiều người lại kết luận rằng Đức Giáo 
hoàng đã nói trực tiếp. Tiếng “cạch” và sự thay đổi chất giọng chính là 
tiếng động dịch chuyển microphone trong phòng ông. 


Vào lúc 5 giờ 30 phút chiêu Chủ nhật, Navarro-Valls gửi lời tuyên 
bố qua thư điện tử cho các ký giả: “Đương nhiên, lời của Đức Thánh Cha 
khi ban phép lành sáng nay được chính Ngài đọc cùng lúc chúng ta nghe 
nó phát đi trực tiếp. Do đó việc khẳng định có sự ghi âm lời nói của Ngài 
trước rồi được phát đi trong thời điểm đó là vô lý”. 

Dù sao đi nữa, việc Đức Giáo hoàng nói trực tiếp hay được ghì âm 
trước đó đều không quan trọng, nếu vấn để chính là suy đoản về tình 
trạng sức khỏe của ông. Tất cả những người có mặt trong phòng vào 
sảng Chủ nhật đêu nói với phóng viên tờ Nafional Catholic Reborter và 
nhiều tờ báo khác rằng Đức Giáo hoàng đã nói những lời cần nói mà 
không gặp khó khăn nào. Dủ những lời này được phát trực tiếp hay qua 
băng ghi âm ở một số đoạn thì yêu cầu xem xét tình trạng sức khỏe của 
ông cũng là không thích hợp. 

Tranh cãi thứ hai xuất phát từ giờ kinh trưa ngày 6 thảng Hai liên 
quan đến việc người trợ tá của Giáo hoàng cảm một mảnh giấy đưa trước 
mặt John Paul; có lẽ trên mảnh giấy là bài kinh Tywyề» im và câu kinh 
làm dấu thánh giả. Một số người cho rằng nó được dùng để che giấu 
việc sử dụng băng ghi âm. Những người khác thì đặt câu hỏi tại sao Đức 
Giáo hoàng lại cân một ai đó để nhắc những lời câu nguyện mà ông đã 
thuộc nằm lòng; chính điều này làm nảy sinh nghỉ ngờ về tình trạng trí 


32 


tuệ của ông. Một số người tự hỏi, chẳng lẽ ông đã quên đến mức cản 
được hướng dần cách làm dấu thánh giá là như thế nào? 

Câu trả lời chính thức mà tôi nhận từ các quan chức Tòa thánh 
Vatican phụ trách vẻ lễ tân của Tòa thánh là Đức Giáo hoàng luôn có 
một tờ giấy ghi những câu kinh Tzwyề» tia để trước mặt, nhưng người (ta 
thường không nhìn thấy vì nỏ nằm trên một bục giảng kinh nhỏ đặt 
trước cửa số phòng ông. Họ nói, điều này không có ngha là ông quên 
lời kinh; nhưng cũng vì lý do đó mà các linh mục bao giở cũng có một 
quyển kinh dùng trong Thánh lễ để trước mặt: xướng kinh chỉnh xác là 
rất quan trọng và bất cứ ai cũng có thể bất chợt bị sao nhãng. Sau này, 
một quan chức cấp cao của Tòa thánh Vatican lưu ý tôi rằng nếu nhìn kỹ 
Tổng Giảm mục Sandri khi ông đang đọc lời kinh thay cho Đức Giáo 
hoàng, cũng sẽ thấy một quan chức đang chia một tờ giấy ghi những lời 
kinh cho ông. 


Thứ Năm ngày 10 tháng Hai 


Đức Giáo hoàng trở về Tòa thánh Vatican vào thứ Năm ngày 10 
tháng Hai, sau khi phát ngôn viên Joaquin Navarro-Valls thông báo 
chứng viêm thanh quản của Đức Giáo hoàng đã được chữa lành, tình 
trạng sức khỏe của ông nhìn chung đang tiếp tục cải thiện và tất cả 
những kiểm tra chẩn đoán đều cho kết quả tốt. Cách Giáo hoàng rời 
bệnh viện về nhà đúng là nghi thức John Paul kinh điển, một kịch bản 
xuất sác đa khiến toàn thể giới tập trung theo đối. Ông ngồi lên chiếc xe 
dành cho Giáo hoàng đậu ở cổng Bệnh viện Gemelli lúc 7 giờ 30 phút tối 
và chạy vẻ Vatican theo đường Via Gregorio VII, một con đường rộng lớn 
dẫn tới cổng phía đông Tòa thánh Vatican. Truyền hình phát trực tiếp 
toàn bộ sự kiện này. Dọc đường, những người mộ mến Giáo hoàng quay 
ra vẫy tay chào và chúc sức khỏe ông. Ông có về tỉnh táo, tập trung, và 
rõ ràng là rất hào hứng trước sự đón chào đó. Các nhà bình luận xem đây 
là một cách tuyên bố vẻ vang đây sàng khoái: “Tôi trở về làm việc đây!” 

Mặc cho quang cảnh đây ấn tượng trên, chín đêm mà Đức Giáo 
hoàng phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Gemelli tại thành Rome cho thấy 
tỉnh trạng sức khỏe của ng nghiêm trọng hơn nhiều so với những lời 


33 


ĐDƯỮ C GIÁ O HOA NG BENEDICT XYI 


trấn an của Tòa thánh Vatican. Câm nhận được sự lo lắng của công chúng, 
Vatican đưa ra nguyên do giải thích kỳ dưỡng bệnh lâu dài: đó là cuộc 
tĩnh tâm Mùa Chay hằng năm của Giáo triểu Roma, bắt đầu từ Chủ nhật 
ngày 13 tháng Hai. Khi đưa Đức Giáo hoàng trở về Cung điện Vatican vào 
ngày cuối tuân, Vatican sẽ không phải giải thích vì sao người ta không 
thấy Đức Giáo hoàng nhiều ngày sau đó. Trong suốt tuân tĩnh tâm hàng 
năm, mọi công việc thường ngày của Vatican được hoan lại và Đức Giáo 
hoàng không phải xuất hiện trước công chúng. Tuân tĩnh tâm cũng chính 
là khoảng thời gian để theo đối sức khỏe Giáo hoàng và xác định mức độ 
hoạt động mà ông có thể đảm đương. 


(Nhân đây xin nói thèm, việc Đức Giáo hoàng quay vẻ Vatican vào 
đêm 11 tháng Hai là một điều tốt lành, vì đó là ngày kỷ niệm Công ước 
Lateran, 1929, ít nhiều được cơi là ngày Độc lập của Vatican, cũng là Ngày 
dành cho Người Bệnh hàng năm của Giáo hội). 


Khi Đức Giáo hoàng có vẻ như đã qua cơn nguy kịch, dư luận quản 
chủng chuyển từ câu hỏi liệu ông có qua khỏi cửa tử chuyển sang việc 
liệu ông có tiếp tục giữ chức vụ không. Có một vụ ôn ào nhỏ vào đầu 
tuân khi Thường vụ" của Phủ Quốc vụ khanh Vatican, Hỏng y Angelo 
Sodano, trà lời hai câu hỏi của các phóng viên bên lẻ một cuộc giới thiệu 
sách. Ông bày tỏ hy vọng Giáo hoàng John Paul II có thể vượt qưa kỹ 
lục của Đức Giáo hoàng Pius X, người trị vì suốt 32 năm 7 tháng, một 
cột mốc mà phải đến năm 2010 John Paul II mới vượt qua được. Tuy 
nhiên, khi được hỏi về khả năng từ chức, Sodano nói nước đôi: “Nếu cỏ 
người yêu mến Giáo hội hơn bất cứ ai khác, người được Chúa Thánh 
Thân dẫn dắt, người có sự khôn ngoan tuyệt vời thì đó chỉnh là Ngài. 
Chúng ta phải tin tưởng nơi Đức Giáo hoàng. Ngài biết mình phải làm gì”. 
Có thể diễn tả nôm na cách nói của Sodano là “tùy Đức Giáo hoàng”. 
Tuy nhiên, việc Sodano đã không nói một cách đứt khoát hơn, theo kiểu 
“không đời nào!” chẳng hạn, đã khiến một vài tờ báo diễn giải, đó là 
cách tế nhị để chuẩn bị cho việc từ chức của Giáo hoàng. Thực tế, đã 
không có biểu hiện chính thức nào vẻ việc John Paul có thể từ chức. 


Ù) Đáy là cách gọi riêng của Phú Quốc vụ khanh, còn các bộ khác vẫn gọi la Thư ký 


34 


TẠI CỦA SỐ NHA CHÀA 


Trong bài giảng kinh trưa vào ngày Chủ nhật, ông đã để cập đúng văn 
để này: Từ trong bệnh viện, Đức Giáo hoàng đã viết ra thông điệp được 
Sandri đọc lại: “Tôi tiếp tục phục vụ Giáo hội và toàn thể loài người”. 


Thứ Năm ngày 24 tháng Hai 

Sau hai tuân, dư luận vẻ tình hình sức khỏe của Đức Giáo hoàng tạm 
lắng xuống, tin tức bát đầu rộ lên vào đầu buổi chiêu (theo giờ Rome) 
rằng John Paul II đã được đưa trở lại Bệnh viện Gemelli và đó là lần nhập 
viện thứ hai trong thời gian chưa đây một tháng. Lân nhập viện này 
chứng tó một cách rõ ràng là tình trạng sức khóe của Đức Giáo hoàng 
thực sự nghiêm trọng, mặc dù liệu những căn bệnh khác nhau của Giáo 
hoàng được đẻ cập trong các bản tin của Vafican có nguy hiểm đến tính 
mạng hay không. 


Đêm thứ Năm, Đức Giáo hoàng trài qua cuộc phẫu thuật mở khí quân. 
Vào lúc 9 giờ 15 phút tối ngày 24 tháng Hai, Navarro-Valls đưa ra tuyên 
bố như sau với các hãng thông tấn sau khi John Paul II được ra khỏi 
phòng phẫu thuật và vẫn chịu tác động của thuốc mê: “Hội chứng cúm 
là nguyên nhân khiến sáng nay Đức Giáo hoàng phải nhập viện Đa khoa 
Gemelli. Giờ đã trở nên phức tạp hơn đo những diễn biển mới của tình 
trạng suy giàm cấp đường hô hấp, do sự hạn chế chức năng thanh quản 
trước đây. Tình trạng bệnh lý này buộc phải thực hiện phẩu thuật để mở 
thanh quản giúp bệnh nhân dễ thở hơn và giúp giải quyết các vấn đề ở 
thanh quản. Đức Thánh Cha đã được thông báo đây đủ và Ngài đồng ý 
cho phép tiến hành phẫu thuật. Ca mổ (bát đầu lúc 8 giờ 20 phút và kết -: 
thúc vào 8 giờ 50 phút) đã thành công tốt đẹp. Tình trạng hậu phẫu của 
bệnh nhân hoàn toàn bình thường”. 


Ngày hòm sau, trong cuộc họp bảo ngắn vào lúc 12 giờ 15 phút của 
Vatican, Navarro-Valls xác nhận rằng Giáo hoàng John Paul II đã trải 
qua một cuộc phẫu thuật thanh quản tối hòm trước để giúp ông dễ thở 
hơn. (Cuộc phẫu thuật được miêu tả là “giải pháp lựa chọn” chứ không 
phải “giải pháp khẩn cấp”). Ông nói, Đức Giáo hoàng giờ đã thở dễ đàng 
hơn và khả năng nói dẫn dẫn được phục hồi tốt hơn. Navarro-Valls cho 


35 


Đ Ư C GLA O HOÁ NG BENEDICT XVI 


biết cuộc phẫu thuật đã hoàn tất một cách “khả quan” và chỉ kéo dài 
trong 30 phút. Ông cũng nói với giới truyền thông rằng buổi sáng sau 
khi phảu thuật, John Paul II có một bữa điểm tâm nhẹ gôm cả phê, sữa 
chua và mười chiếc bánh quy nhỏ. Một số người cảm thấy bảo cáo này 
thật khó tin bởi một bệnh nhân đang gắn ống thông khi quản làm sao có 
thể nuốt trôi bánh quy, nhưng đó là nỗ lực để tạo ra cảm giác rằng mọi 
chuyện vẫn bình thường. Khi các Giáo hoàng bị ốm, bao giờ cũng có 
những tuyên bố hơi thái quá, và điều đó được chấp nhận với mục đích 
là để trấn an dư luận. 


Thật đáng ngạc nhiên trong sự kiện nhập viện này là việc John Paul 
đã hai lần chào những người hành hương tử cửa số phòng của ông ở 
quảng trường Thảnh Phêrô kể từ khi ông ra viện Gemelli ngày 10 tháng 
Hai, và trong cả hai địp này, sức khỏe của ông đều có về được cải thiện. 
Thư Tư tuần trước, ngày 23 tháng Hai, Giáo hoàng John Paul đã xuất 
hiện trước công chúng trong một khoảng thời gian lâu nhất kể từ khi 
ngã bệnh. Mỗi làn xuất hiện tiếp theo, ông đều có vẻ khỏe mạnh, tỉnh 
táo hơn và giọng nói của ông cũng rõ ràng hơn, Cả ngành thông tấn 
cũng như hâu hết các quan chức Vatican đêu đi đến kết luận: ông đang 
bình phục và bắt đầu quay lại công việc bình thường. Lân nhập viện bất 
thình lnh vừa rồi khiến họ choảng váng. 


Sau này, các bác sĩ cho rằng việc John Paul kiên quyết đòi về Vatican 
sau lần nhập viện hỏi đâu tháng có thể đã phân nào gây ra cơn bệnh lân 
hai này. Corrado Manni, từng là bác sĩ gày mê của Đức Giáo hoàng nói 
với tờ La Slazmba của Italia rằng, John Paul rõ ràng là cần phái ở trong 
bệnh viện lâu hơn, nhưng ông cũng nói thêm rằng Đức Giáo hoàng trở 
thành một bệnh nhân khó tính kế từ vụ mưu sát năm 1981. 


Mamni kể lại: “Ngài nói với tôi: “Một là Giáo hoàng đã khỏe và phải 
ra viện. Hai là ông ấy không khỏe, và như thế phải ở lại”. Tôi trả lời Ngài: 
“Thưa Đức Thánh Cha, giữa bị bệnh và khỏe mạnh còn có trang thải thứ 
ba, đó là lúc dưỡng bệnh. Nhưng lời nói của tôi như gió thoảng ngoài 
tai. Tôi hiểu cái khó mà các phụ tả của Ngài phải đổi mặt trong tình 
huống này. Đức Thánh Cha là người khó tỉnh”. 


36 


Đâu tháng Ba năm 2006 

Vào thứ Ba ngày mồng 1 tháng Ba, Đức Giáo hoàng có cuộc trao đổi 
công việc ở Gemelli với Hồng y Joseph Ratzinger. Sau đó, Raữzimnger thuật 
lại rằng Đức Giáo hoàng rất tập trung vào câu chuyện, Ngài nói ngắn gọn 
bằng cả tiếng Đức và tiếng Italia. Đó là biểu hiện công khai đâu tiên rằng 
Đức Giáo hoàng đã có thể nói năng binh thường. Mọi người trở nên lạc 
quan hơn. Một quan chức cao cấp Vatican nói với tờ Watfionadl Catholic 
Rebporfer vào ngày mông 2 tháng Ba rằng quá trình bình phục của Đức 
Giáo hoàng là ổn định và có thể ông sẽ sớm quay lại công việc bình 
thường của mình. Các kế hoạch được lập ra với những văn bản mới, thậm 
chí cả những chuyển công du mới với giả định John Paul sẽ xuất viện với 
khả năng nói yếu đi nhưng sẽ không có sự sút kém nào khác. Thông tin 
trên các tờ báo Italia rằng John Paul II phải dùng máy hô hấp nhân tạo 
sau lần nhập viện khẩn cấp đã bị phát ngôn viên Navarro—Valls bác bỏ. 


Thậm chí, cả những người không muốn tin vào giọng điệu trấn an của 
Vatican cũng thiên về hướng nghĩ đến trường hợp Giáo hoàng có thể mất 
khả năng hoạt động trong một thời gian đài chứ không phải là một cái 
chết nhanh chóng. Hàng loạt tin trên truyền hình và báo chí phát đi trong 
những ngày này đã dẫn ra trong Bộ luật củ Giáo hội không có điều khoản 
nào đề cập đến việc bỏ trồng vị tri Giáo hoàng nếu Đức Giáo hoàng vẫn 
còn sống nhưng trong tình trạng thực vật. Người ta suy đoán về những 
điều có thể xảy ra với viễn cảnh ấy, và ai cũng đông ý rằng cho đến thời 
điểm này dường như không thể có câu trà lời rõ ràng. Ở một mức độ 
nào đó, những nối lo ngại này xem ra được cường điệu quá mức. Trong 
cuộc phỏng vấn diễn ra vài ngày trước khi Đức Giáo hoàng qua đời, 
Đức Hồng y người Hoa Kỳ Francis Staford đứng đầu Tòa án Hòa giải 
Tổi cao, một tòa án của Vatican chuyên giải quyết những vấn đẻ thuộc 
lương tâm, nói với phóng viên tờ Nafional Catholic Reborter rằng viễn 
cảnh về cái chết (của Giáo hoàng) gây ra tâm trạng lo lắng trước các 
tinh huống xấu nhất hiếm khi xảy ra. Tuy vậy, với tư cách cá nhân, vài 
Hồng y phát biểu rằng nhiệm vụ trước mắt của Đức Giáo hoàng tương 
lai là triệu tập một hội nghị gồm các chuyên gia hàng đâu về Giáo luật 
và các chuyên gia khác ngõ hầu đưa ra giải pháp cho tình huống này, 


37 


Đ U C GLA O HO A NG BENEDLICT XV]I 


vì y học hiện nay có khá năng duy trì sự sống của con người, gồm cả 
các Giáo hoàng, trong một thời gian dài kể cả khi người bệnh mất khả 
năng suy nghĩ và giao tiếp.. 

Thứ Năm ngày mông 3 tháng Ba, Navarro-Valls thông báo với bảo 
chí rằng sức khỏe của Đức Giáo hoàng “đang tiến triển và tiếp tục được 
cải thiện”, rằng ông ăn uống đêu đặn, mỗi ngày bỏ ra vài tiếng đồng hỏ 
ngồi trên ghế và dành thời gian trong nhà nguyện ngay cạnh phòng ông 
trong bệnh viện. Navarro-Valls nói thêm là Đức Giáo hoàng gặp gỡ các 
phụ tá ở Vatican và “theo đõi hoạt động của Tòa thánh Vatican và sinh 
hoạt của Giáo hội”. Theo Navarro-Valls, ông tiếp tục luyện tập để cải 
thiện hơi thở và giọng nói. Navarro-Valls khôn khéo không đề “lách” 
khỏi việc suy đoán xem khi nào Đức Giáo hoàng sẽ có thể rời bệnh viện 
Gemelli, “Töi sẽ nói cho các bạn biết khi bác sĩ thông báo cho tôi”. Khi 
được hỏi liệu Đức Giáo hoàng có trở vẻ trước ngày Lễ Phục sinh không, 
ông chỉ nói: “Có thể”. 

Cả các ký giá lẫn giới quan sát y tế đêu lấy làm lạ rằng tất câ thông 
tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của Đức Giảo hoàng đều xuất phát 
từ phát ngôn viên của Vatican chứ không phải từ bất cứ vị bác sĩ nào 
nhận trách nhiệm điều trị. Trước đây, những báo cáo y tế vẻ tình hình 
sức khỏe của Đức Giáo hoàng phải được các bác sĩ điều trị ký, nhưng 
trong trường hợp này tất cả các báo cáo đều trực tiếp phát ra từ 
Navarro-Valls. Kênh thông tin từ Bệnh viện Gemelli gần như kin tiếng, 
và điều này được diễn giải rằng nếu để rò rỉ thông tin cho giới truyền 
thông họ có nguy cơ bị mất việc. Tình huống này khiến vài người không 
khỏi băn khoăn: liệu có một “đầu lọc” đang được láp cho nguồn thông tin 
y tế không, nhờ thế chỉ những gì Vatican muốn công chủng biết mới được 
lọt ra ngoài. Trong thời gian này, tôi có hỏi Navarro~Valls hiệu các phóng 
viên có thể tiếp cận với các bác sĩ điều trị cho Giáo hoàng không. Ông trà 
lời, điều đó tùy vào các bác sĩ, nhưng có thể họ không muốn trả lời phỏng 
vấn. Ông khẳng định với tôi: “Ngay từ đâu — nghĩa là từ lân hỏi phục thứ 
nhất của Đức Giáo hoàng trong Bệnh viện Gemelli đến bây giờ ~ tất cả 
những thông tin trong bệnh viện mà tôi thông báo với báo chí được tất 
cả các bác sĩ tham gia điều trị cho Đức Giáo hoàng viết ra và được bác 
sĩ riêng của Đức Giáo hoàng, ông Renato Buzzonetti duyệt”. 


38 


TẠI CƯA SỐ XNHẢ € HA 


Navarro-Valls cũng nói với các phóng viên rằng Đức Giáo hoàng 
vẫn giữ được tính dí dỏm. Ông kể rằng John Paul đã viết lên một mầu 
giấy vào đêm phẫu thuật khí quân của mình với lời bông đùa rằng, 
“Người ta đang làm øì tôi thế?” Navarro-Valls không phải là người duy 
nhất chứng kiến tỉnh hài hước của Đức Giáo hoàng. Theo chính trị gia 
Italia là Gianni Letta, người đã đến thăm Giáo hoàng trước ca phẩu thuật 
khí quản, khi các bác sĩ giải thích với bệnh nhân rằng họ có ý định can 


Zvx ét 


thiệp vào cái gì đó liên quan đến “một lỗ nhỏ” trong họng của ông, Letta 


còn nhớ càu “móc lò” của Giáo hoàng: “Nhỏ tư, còn tùy vào đối tượng”. 


Tuy nhiên, John Paul cũng có những lời nghiêm túc hơn khi suy nghĩ về 
bệnh trạng của mình. “Con vẫn luôn f2/øs f⁄s”, Navarro-Valls trích những 
ghi chép của Đức Giáo hoàng trong thời gian này. “ 7ð/s #zs” là khẩu hiệu 
bằng tiếng La-tinh của John Paul, có nghĩa là: “Con trọn vẹn ở trong tay 
Người”. Và chư Người ở đây chỉ Đức Trinh nữ Maria vốn bao giờ cũng được 
John Paul xem là người bảo trợ và bảo vệ ông trong nhiệm kỳ Giáo hoàng. 
Thậm chí trong tháng cuối cùng lưu hại trên cöi hông trản, tư tưởng của John 
Paul vẫn hướng vẻ Đức Mẹ Maria, tình mẫu tứ thiêng liêng của Bà đã soi 
đường chỉ lối trong đời sống tỉnh thần và thế giới quan của ông. 


Chủ nhái ngày 13 tháng Ba 

John Paul xuất viện lần thứ hai trong vòng chưa đây một tháng, 
vào đủng ngày Chủ nhật, 13 tháng Ba, chỉ vài giờ sau khi xuất hiện 
trên tầng thứ mười của bệnh viện khi ông nói với đám đông một số lời 
trấn an bàng chất giọng nghe hơi đục nhưng có thể hiểu được. “Anh 
chị em thân mến, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi. Tôi chúc mọi 
người có một ngày Chủ nhật và một tuân tốt đẹp”. Ông nói hay đúng 
hơn là đọc từ một tờ giấy. Ông dành một lời chào đặc biệt cho các giáo 
dân đến từ quê hương ông ở Wadowice, Ba Lan, đang tập trung dưới 
cửa sổ bệnh viện. Dù John Paul phải cố gắng để giữ cho giọng đều 
đều, nhưng cảm giác chung cho thấy ông đang hỏi phục. Đó là sự xuất 
hiện lần đầu tiên trước công chúng của ông kể tử sau cuộc phẫu thuật 
khí quản ngày 24 tháng Hai. 


39 


ÐPU C GIÁ O HO Á NG BENEDICT XV] 


Sự trở lại của John Paul một phản bị thúc đẩy bởi tuân Thánh bắt 
đâu với ngày Chủ nhật Lễ Lá, ngày 20 tháng Ba. Đức Giáo hoàng muốn 
trải qua giai đoạn thiêng Tiêng nhất của năm Phụng vụ Công giáo ở 
Vatican, Khi John Paul sẵn sàng vẻ nhà, ông ra khỏi bệnh viện và làm 
dấu thánh giá, rồi trở vẻ 'Vatican trên một chiếc tải nhỏ màu xám hiệu 
Mercedes. Tiếng hô Đức Thánh Chơ oạn tuế! lại một lân nữa được cất 
vang dọc theo lộ trình. Có một chỉ tiết khác vẻ truyền thông thời hiện 
đại: một ống kính camera của đài truyền hình Vatican được đặt sau xe; 
do vậy dọc theo hành trình, những người xem truyền hình có thể thẩy 
được quang cảnh từ góc nhìn của John Paul II, Đoàn xe mô tô hộ tống 
Đức Giáo hoàng chạy qua quảng trường tràn ngập ánh đèn khi màn 
đêm buông xuống, tràn qua Khái hoàn môn Tháp chuông và đi khuất 
vào Tòa thánh Vatican. 


Cuối tháng Ba năm 2006. 


Dù không có nhiều tin tức trên mặt báo về tình hinh sức khỏe của 
Đức Giáo hoàng trong ba tuần đâu của tháng Ba, nhưng điều này không 
có nghĩa đó là khoảng thời gian yên lặng ở thành Rome. Thực sự, mỗi 
ngày đều có những lời đồn đại mới - rằng Đức Giáo hoàng đã chết, rằng 
ông đã ở trong tình trạng hòn mê, rằng các giám chức của Vatican đang 
âm thâm chuẩn bị tuyên bố tình trạng trống tòa của Tòa Thánh Phêrô, 
trong đỏ có cả tin đồn rằng John Paul thực sự khóe mạnh hơn so với các 
báo cáo và chuẩn bị làm cho thế giới giật mình một lần nữa. Các phóng 
viên buộc phải mở điện thoại đi động suốt ngày đêm, điều này có nghĩa 
không ai có được một đêm ngủ yên lành từ ngày mồng 1 tháng Hai cho 
tới ngày 24 tháng Tư, ngày dâng Thánh lễ Mở tay của vị Giáo hoàng mới. 

Đây là một ví dụ. Thứ Hai ngày 21 thang Ba, khoảng 8 giờ tối (theo 
giờ Rome), những lời đôn đại lan khắp thành phố rằng John Paul II đã 
qua đời. Lần này, hình như lời đôn bắt đâu khởi lên từ một kênh truyền 
hình của Italia. Dù lời đồn đại dấy lên bằng cách nào đi nữa, một khi tay 
nhà báo nào đó bắt được tin, anh ta hoặc cô ta lập tức gọi đến các nguồn 
thông tin cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Trong trường hợp này, 
nguồn thông tin duy nhất là Tòa thánh Vatican, nên khi nguôn thông tin 


40 


TẠI CỬA SỐ NHÀ CHA 


không được mở hay không có tín hiệu trả lời, cánh nhà báo Í ới gọi cho 
nhau xem họ đã nghe ngóng được điều gì. Sau đó, họ lại lên lạc với các 
nguồn tin riêng và các đồng nghiệp khác. Và sự việc cứ tiếp tục như vậy. 
Chẳng mấy chốc đến lượt câ đân thành Rome cũng gọi điện cho nhau, 
cùng thông báo cho nhau về tình trạng “đói” thông tin của mình, và nuôi 
một hy vọng khá mong manh là tìm được ai đó thực sự biết “chuyện”. 
Thể là chẳng mất nhiều thời gian, cả thành phố gân như ở trong tỉnh 
trạng nháo nhào. 


Kênh thông tìn “chính thức” duy nhất trong tình huống này xuất 
phát từ phát ngôn viên của Vatican là Navarro—Valls, và ít nhất là trong 
thời gian đầu, ông ta không trả lời các cuộc gọi vào tối thứ Hai. Phía sau 
ông ta, những người có thấm quyên khẳng định hay phú nhận các thông 
tin, (ít nhất trong những giây phút quyết định ban đâu) là bác sĩ của Đức 
Giáo hoàng, Buzzonetti, hay thư ký riêng của ông, Tổng Giảm mục 
DzZiwisz. Song, cả hai người này đều không dễ gi tiếp cận được. Sống 
trong tình trạng thiếu thông tin chỉ cân nửa giờ thôi thì chẳng có cải van 
tự nhiên nào có tác dụng đối với óc tưởng tượng của bàn dân thiên hạ; 
đến lúc ấy thì gần như chuyện gì người đời cũng có thể thêu dệt được. 

Cơ sở của sự suy đoán này là Đức Giáo hoàng rõ ràng đã không hỏi 
phục nhanh chóng và hoàn toàn như các bác sĩ của ông hy vọng. Trong 
những lần xuất hiện chớp nhoáng trước công chúng kể từ khi về nhà ngày 
13 tháng Ba, trông ông hốc hác, yếu ớt với dáng điệu bồn chỏn bứt rứt; 
điều này càng khiến các suy đoán lung tung về tình trạng sức khỏe của 
ông nở bung như nấm sau cơn mưa. Rốt cuộc, một khi lời đồn như thể có 
vẻ còn sớm vào thời điểm đó, nhưng tiếc thay nỏ không cách xa sự thật là 
mấy: Đức John Paul ÏI từ trần 13 ngày sau khí lời đồn đại loại này nổi lên. 


Chủ nhật ngày 27 tháng Ba 

John Paul II ban phép lành Chủ nhật Phục sinh cho hàng chục ngàn 
Tigười trong quảng trường Thánh Phêrô, nhưng vị Giáo hoang bệnh tật, 
yếu đuổi đà không nói lời nào mà chỉ đủ sức chào đám đông đang buồn bã 
bằng cách ban dấu thánh giá. Việc này đã khiến nhiều người phải rơi lệ. 
Phụ tá của ông đã chuẩn bị sẵn một chiếc micrô, Giáo hoàng đã nhiều 


41 


ĐÐ Ư C GIÁ Ô HO Á NG BENEDICT X VI 


lân cố nói vài lời từ cửa số phòng ông trông ra quảng trường. Nhưng sau 
khi thấy mình chỉ tạo ra những âm thanh khêu khảo trong cổ họng, òng 
đành phải bỏ cuộc rồi giơ tay ban phép lành cho đám đông và chiếc 
micro được mang đi. Có lúc, ông đưa tay lên cổ họng, như thể muốn cho 
đám đông biết rằng ông muốn nói với họ nhưng không thể vì sức khỏe 
không cho phép. Lần ấy, John Paul đã ở bên cửa số đúng 12 phút 17 
giây, sau đó ông được đẩy bằng xe lăn vào trong. Trong khoảng thời 
gian đó, các trợ tá đã hai lần tìm cách đưa Giáo hoàng vào trong nhưng 
ông xua họ ra, gắng gượng ngỏi bên cửa số thêm một chút nữa. 

Có những chỉ tiết khác đây kịch tính bất thường, tuy ít được người 
ta chú ý đến trong sự kiện này. Khi Karol Wojtyla được chọn làm Giáo 
hoàng vào ngày 16 tháng Mười năm 1978, ông bước ra ban công trung 
tâm của quảng trưởng Thánh Phêrô để ban phép lành zzð¡ ø‡ øzbi truyền 
thống “cho thành phố và cho thể giới” rồi ông ứng khẩu nói thêm vài câu 
với đám đông tụ tập. Người dẫn chương trình buổi lễ bấy giờ là Hồng y 
Virglio Noe đã tìm cách đưa Tân Giáo hoàng lùi vào ngay sau khi ban 
phép lành, như thể muốn nỏi rằng nghỉ lễ của Tòa thánh không cho 
phép làm điều gi khác nữa, nhưng John Paul đẩy òng ta ra. Một lần nữa, 
vào ngày Phục sinh này, John Paul không cho phép các phụ tá của mình 
xen vào giữa ông và công chúng. Như thế, từ giây phút đâu tiên đến phút 
giây cuối cùng, John Paul II đã quyết chỉ làm Giáo hoàng theo cách 
riêng của mình. Điều này khiến mối quan hệ của ông với công chúng trở 
thành đặc biệt và thắm thiết; không cần đến trung gian của các tổ chức 
giáo hội, các chính trị gia và báo chỉ, nó đi thẳng vào trái tìm của quân 
chúng. Họ biết rõ ông yêu thương họ và họ cũng đáp lại bằng một tình 
yêu thương thắm thiết như thế. 

Đây là Thánh lễ Chủ nhật Phục sinh đâu tiên mà Đức Thánh Cha 
John Paul không thể cứ hành trong 26 năm giữ chức Giáo hoàng của 
ông, do đó Hồng y Angelo Sodano, Thường vụ của Phủ Quốc vụ khanh và 
quan chức số hai của Tòa thánh Vatican, điều hành nghỉ thức lễ Phục sinh 
ở nhà thờ Thánh Phêrô. Thực ra, việc Giáo hoàng không tham dự toàn 
bộ nghỉ thức phụng vụ Tuần thánh là một dấu hiệu chác chắn cho biết 
tình trạng sức khóe của ông đang rất nguy kịch. Tuy nhiên, các trợ lý 


42 


TẠI CỦA SỐ NHÀ CHÀA 


cao cấp nói với các phóng viên rằng Đức Giáo hoàng khi ở trong phòng 
riêng có vẻ khỏe mạnh hơn khi ra giữa công chúng. Họ khẳng định ông 
vẫn có thể nói chuyện và còn hoàn toàn mình mắn. Những nhận xét như 
vậy khiến nhiều người tin rằng John Paul đang từng bước hồi phục và cỏ 
khả năng kéo đài thêm được nhiêu tháng nữa, hoặc là lâu hơn thể. 


Thứ Tw ngày 30 tháng Ba 

Vào ngày này, cách thức thông báo vẻ tình trạng sức khỏe của John 
Paul thay đổi đột ngột. Giữa ngày 10 tháng Ba, hai ngày trước lân xuất 
viện thứ hai của Đức Giáo hoàng và ngày 30 tháng Ba, không có lấy một 
thông bảo nào về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng, cho dủ trên 
thực tế ông rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Như vậy, rõ ràng ông 
đang ở trong tình trạng suy yếu và rất đáng lo ngại. Sự im lặng này làm 
cho các phóng viên than phiên là Vatican đang che giấu một điêu gì đỏ, 
và cùng lúc đó phía công chúng đâm ra lo lắng. Tuy nhiên từ ngày 30 
tháng Ba, các thông báo bắt đâu được đưa ra đêu đặn hơn và tính trung 
thực của thông tin hoàn toàn trái ngược với câu nói dí đồm từ lâu của 
người dân thành Rome: “Đức Giáo hoàng không bao giờ bị ốm cho tới 
khi chết”. Nhiều quan sát viên kỳ cựu của Vatican cho rằng những ngày 
này là khoảng thời gian “dễ thương” nhất của Joaquyn Navarro-Valls, 
trong đó ông đã thể hiện tính thẳng thắn và cởi mở với báo giới, và đó 
bao giờ cũng là “thương hiệu” của John Paul, dù nó đi ngược lại với quá 
trình hoạt động bình thường ở Vatican. 


Vào ngày 30 tháng Ba, Navarro-Valls nói trước báo giới là John Paul 
hiện phải tiếp nhận thức ăn bằng một chiếc ống được đặt qua đường mũi 
vì ông không thể nuốt và tiêu hóa thức ăn được. Sau đó, Navarro-Valls 
nói với phóng viên tờ Mafional Catholic Reborfer rằng chiếc ống này 
được đặt lần đâu tử sáng thứ Ba ngày 29 tháng Ba, và nó không được sử 
dụng thường xuyên - nghĩa là chỉ khi Đức Giáo hoàng cần được tiếp 
thức ăn. Navarro-Valls cho biết thêm chiếc ống được dùng để “tầng 
cường lượng ca-lo cho Đức Giáo hoàng”, và không phải là một vấn đê 
quan trọng mang tính sống còn. Sảng sớm ngày 30, John Paul xuất hiện 
trên cửa số Tòa thánh Vatican thay vì buổi tiếp kiến bình thường vào 


43 


ÐĐ Ú CC 6GIA Ô HO A N6 BENEDICT XYV 


ngày thứ Tư, và lúc ấy ông không mang chiếc ống đó. Bảng báo cáo 
ngày 30 tháng Ba cho hay John Paul trải qua “nhiều giờ” ngồi trên ghế 
bành, ông cử hành Thánh lễ trong nhà nguyện riêng và có những cuộc 
gặp gở bàn bạc công việc với các phụ tá để “trực tiếp theo dõi các hoạt 
động của Tòa thánh Vatican và đời sống của Giáo hội”. Theo bản bảo 
cáo, Đức Giáo hoàng tiếp tục “hỏi phục chậm nhưng khả quan” và phải 
tạm ngưng các buổi tiếp kiến. 

Thông báo của Navarro-Valls đấy nên nồi hoang mang trên các 
phương tiện thông tin đại chúng Hoa Kỳ, một phản vì cụm từ “ống 
truyền thức ăn” khiến hảu hết người dán Hoa Ky nghĩ tới Terry 
Schiavo, một phụ nữ bang Florida đang sống trong trạng thái hôn mê, 
được duy trì sự sống bằng một ống truyền thức ăn được đặt vào bụng 
bà bằng phương pháp phẫu thuật. Thực ra giữa chiếc ống của Đức Giáo 
hoàng và của bà Schiavo có ba sự khác nhau cơ bản. Thứ nhất, chiếc 
ống của John Paul II không phải được đặt bằng phẫu thuật, và ông 
không phải mang ống thường xuyên. Nó được đưa qua mũi và dẫn 
xuống ruột khi cần thiết, sau đó được tháo ra. Thứ hai, John Paul H vẫn 
tỉnh táo và tự đưa ra những quyết định vẻ quá trình điều trị của mình. 
Navarro-Valls cho biết, các bác sĩ giải thích với Giáo hoàng những điều 
họ muốn làm vào sáng thứ Ba ngày 29 tháng Ba, và ông đã đồng ý. Thứ 
ba, cái ống trong trường hợp của Schiavo là vấn để sống chết. Còn với 
Đức Giáo hoàng, chiếc ống chỉ là một dụng cụ giúp ông bình phục 
nhanh hơn. Ông có thể tiêu hỏa thức ăn mà không cân đến nó, cho dù 
như vậy chưa đủ để đảm bảo rằng ông không bị thiểu dinh dưỡng. 
Nhưng cuối cùng thì tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng cũng 
trâm trọng như cúa Schiavo, mặc cho những khác biệt vẻ mục đích sứ 
dụng cái dụng cụ này. 

Một số nhà bình luận cảm thấy bất ngờ khi so sảnh giữa hai cái chết 
vốn rất được nhiều người quan tâm. Cái chết của Terry Schiavo, ít nhất là 
với những người tiên phong của phong trào bảo vệ sự sống (phong trào 
chống phá thai, án tử hình, cái chết êm ái ewfhønwasia, thử nghiệm trên 
phôi thai con người...), dường như là minh họa cho cái logic của “nên 
văn hóa của sự chết”; còn cái chết của Giáo hoàng John Paul II là bằng 


44 


TẠI CỬA SỐ NHÀ CHÀA 


chứng sống động cho nên “văn hỏa của sự sống”. Theo chiêu hướng này, 
dưới con mắt của một số nhà quan sát, khả năng chọn đúng thời điểm của 
John Paul một lản nữa lại hoàn toàn chính xác; ngay cả cái chết của ông, 
đặt trên bối cảnh của sự nhạy cảm cao độ về những vấn đề liên quan tới sự 
chết, đã trở thành một thời điểm giáo huấn vốn được nhiêu người nói đến, 


Thứ Năm ngày 31 tháng Ba 

Trong mội tuyên bố ngắn gọn phát ra lúc 10 giờ 15 phút tối (theo giờ 
Rome), Navarro-Valls thừa nhận rằng John Paul II đã bị sốt cao do viêm 
đường tiểu, việc điều trị bằng kháng sinh đã được tiến hành. Lời tuyên bố 
cũng thừa nhận tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng “đang được 
nhóm y bác sĩ của Vatican giám sát kỹ lưỡng”. Việc ngà bệnh này lại khiến 
người ta suy đoán rằng John Paul sẽ phải nhập viện ở Gemelli một lân nữa, 
nhưng Navarro-Valls khăng định rằng điều đó không nằm trong dự tính. 


Các chuyên gia y tế trên thế giới, những người từng khẳng định 
rằng không có chứng bệnh nào của Đức Giáo hoàng thật sự nguy hiểm 
đến tính mạng, và sự bình phục vẫn là một khả năng thực tế, bây giờ lại 
trở nên bi quan. Đám đông bắt đâu tụ tập ở quảng trường Thánh Phêrô 
khi nhận ra rằng vị Giáo hoàng được xem là bất tử này, người thường 
xuyên vượt qua các dự đoán về cái chết của mình, có lẽ không còn phép 
mẫu nào nữa. Kháp thế giới, các tín đồ Công giáo bắt đầu cầu nguyện 
cho Đức Giáo hoàng ra ởi trong sự thanh thản và hạnh phúc, thay vì cầu 
nguyện cho ông được bình phục. 


Thứ Sáu ngày mồng 1 tháng Tư 

Trong một bàn tin trưa tại Văn phòng Báo chỉ Vatican, Navarro—Valls 
đưa ra một thông tin cập nhật chỉ tiết về tình trạng sức khỏe của John Paul. 
Thông báo cho biết tình trạng của Đức Giáo hoàng “rất nguy kịch” và 
ngày hôm trước Ngài đã bị nhiễm trùng đường huyết và suy tìm mạch. 
Chứng nhiễm trùng đường huyết là đo vì khuẩn xâm nhập vào máu dẫn 
đến việc các mạch máu bị giãn nở quá mức. Các mạch máu bình thường 
hẹp và căng, bây giờ bị mêm nhão đi do phản ứng với vị khuẩn và không 
thể chịu được bất cứ áp lực nào. Sự tụt huyết áp thường đem lại hậu quả 


45 


ĐbƯ C GIA Ô HO Á NG BENEDICT XVI 


thảm khốc, do tìm phải làm việc càng lúc càng hhiều hơm để bù vào phản 
huyết áp bị giảm. Ngay cả trái tim của một người khỏe mạnh cũng phải 
chống đỡ rất khó khăn khi bị nhiễm trùng đường huyết, huống hồ là với 
thể trạng yếu ớt của Giáo hoàng John Paul! Dường như mọi người đẻu 
thấy rõ là hy vọng đang tan biến nhanh như bọt bỏng. 


Navarro-~Valls cho biết, John Paul sau khi nghe thông báo về tình 
trạng sức khỏe nguy kịch của mình đã quyết định ở lại Vatican chứ 
không quay vẻ Bệnh viện Gemelli, và tất cả mọi biện pháp điều trị có thể 
được thực hiện tại phòng của ông như là ở trong bệnh viện. 
Navarro-Valls cho biết, vào chiều ngày 31 tháng Ba, sức khỏe của Đức 
Giáo hoàng đã tạm thời ốn định, nhưng sau đó lại giảm sút rất nhanh. 
Đức Giáo hoàng đã nhận Bị Lích xức dầu dành cho người bệnh (trước đây 
được gọi là Nghi thức cuối cùng), và lúc ấy ông hoàn toàn minh mẫn. 
Vào lúc 6 giờ sáng, ngày mồng 1 tháng Tư, ông cùng dâng Thánh lễ từ 
giường bệnh của minh. Theo Navarro-Valls thì John Paul vẫn “thanh 
thân lạ thường”. Vào lúc 7 giờ 15 phút sảng, Đức Giáo hoàng yêu cầu 
đọc 14 Chặng Đàng Thánh Giá, trình bày các giai đoạn Chúa Giêsu chịu 
khổ hình cho đến khi tạ thế và mai táng ở Jerusalem. “Ngài làm dấu 
thánh giá khi đọc đến mỗi chặng”. 


Có lẽ dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy tình trạng thực sự trảm trọng 
của Giáo hoàng là khi vào cuối buổi họp báo; Navarro-Valls cố cầm 
nước mắt bước xuống bục, nơi ông đứng nói chuyện với các phóng viên. 
Bình thường Navarro-Valls là một người rất điểm tĩnh, một phát ngôn 
viên với hơn 20 năm lăn lộn trong nghẻ đã học cách che giấu cảm xúc 
dưới gương mặt lạnh lùng, bình thản. Những phóng viên từng làm việc 
với ông hơn 20 năm qua cố nhớ xem có mấy khi ông để mất đi sự điểm 
tĩnh trước mọi người như vậy. Cái cảnh ông nghẹn ngào xúc động, hơn 
tất cả những gì ông có thể nỏi ra, đã cho biết sự ra đi đã cận kẻ. 


“Đây là một hình ảnh mà tôi chưa bao giờ thấy trong suốt 26 năm 
nay”, Navarro—Valls nói về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng, ông 
không kìm được dòng nước mắt khi rời khỏi căn phòng. 


46 


TẠI CỬA SỞ NHÀ CHÀA 


Một đấu hiệu nữa cho biết về tỉnh trạng bất thường là khi 
Navarro-Valls tuyên bố: Văn phòng Báo chí Vatican sẽ mở cửa suốt đêm 
tiếp các phóng viên đón tin tức mới nhất. Thông thường văn phòng đóng 
cửa vào lúc 3 giờ chiêu; chỉ riêng điều này thôi đã là sự thừa nhận rằng 
Chủa có thể đến đón Giáo hoàng đi vào bất cử lúc nào. 

Cuối ngày, Navarro-Valls đưa ra một thông báo khác. “Tình trạng 
sức khỏe tổng quát cũng như tình trạng của hệ tím và hô hấp của Đức 
Giáo hoàng đang diễn biến xấu đi”, ông nói. “Tĩnh trạng giảm huyết áp 
động mạch cũng trở nên xấu hẳn, hơi thở yếu đi. Triệu chứng lâm sàng 
cho thấy tỉnh trạng suy yếu các hệ tim, tuần hoàn và thận... Những 
thông số sinh học rất đáng lo ngại”. 

Một lần nữa, những lời đồn đại lại loan nhanh khắp thành Rome, 
Người ta ri tai nhau răng John Paul thực sự đã ra đi vào sáng sớm thử 
Sáu, và Vatican lùi lại lời tuyên bố chính thức cho tới khi mọi việc được 
chuẩn bị hoàn tất. Giả định này bị bác bỏ khi Navarro-Valls thông báo 
tên của vài phụ tá cấp cao đã gặp và nói chuyện với ông trong phòng 
sáng hôm đó, kể cả Hỏng y Edmund Šzoka đến từ Hoa Kỳ, Thủ hiến 
Vatican trước đây; người đã kể lại những phút ở bên Đức Giáo hoàng 
trên đài truyện hình Hoa Kỳ. 

“Ngài nhận ta ngay khi vừa nhìn thấy tôi”, Szoka kể lại trong chương 
trinh Tin tức buổi sáng của CBS vẻ cuộc viếng thăm của mình. “Tôi làm 
đấu thánh chúc lành cho Ngài, và lúc đó, Ngài cố làm dấu thánh giá. 
Như vậy, Ngài hoàn toàn mình mẫn, hoàn toàn tỉnh táo, nhưng Ngài thở 
hết sức khó khăn”. 

Một lời đồn khác lan ra khoảng 8 giờ 30 phút tối (giờ Rome), khi các 
bản tin của giới truyền thông Italia cho biết điện tâm đỗ của Đức Giáo 
hoàng là một đường thẳng, vậy có nghĩa ông đã mất. Skyltalia - kênh tin 
tức truyền hình Italia của Rupert Murdoch - thông báo Đức Giáo hoàng 
tạ thế. Tiếp ngay sau đó là kênh Fox News ở Hoa Kỳ. 

Kênh CNN chuẩn bị phát tin tức đó nhưng nhà phân tích Delia 
Gallagher cần lại vì bà yêu câu phải đợi sự khẳng định chính thức trước 
khi đưa tin. Hóa ra, Skyltalia và Fox News, dựa trên dịch vụ điện báo của 
Italia, đã đưa tin sớm hơn thực tế 24 tiếng đồng hồ. 


47 


Đ Ứ C€ GIÁ O HO ÀANG BENEDICT XVYVI 


Cũng trong ngày thứ Sảu, Vatican công bố 17 vị trí được bổ nhiệm 
là các Giám mục và các Sứ thần Tòa thánh, một tín hiệu rõ ràng cho thấy 
họ muốn hoàn tất những sự bổ nhiệm đã được Đức Giáo hoàng phê 
chuẩn trong khi vẫn còn thời gian. Đây không phải là những bổ nhiệm 
được quyết định vào phút chót, mà đã được quyết định trước đây nhưng 
vì lý đo này hay lý do khác đã bị trì hoãn lại. (Đôi khi, một Giảm mục 
mới sẽ đẻ nghị bổ nhiệm vào một ngày đặc biệt, ví dụ vào ngày lễ kỷ 
niệm thánh bổn mạng của mình, hoặc một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối 
với đất nước hay giáo phận của ông ta), Nếu John Paul qua đời trước khi 
những bổ nhiệm này được công bổ, chúng cũng sẽ khai tử cùng ông, 
như vậy sẽ làm chậm quá trình bổ nhiệm các sứ thân hay người lãnh đạo 
mới cho giáo phận. 


Tối thứ Sáu, Hồng y Camillo Ruini, phụ tá của Đức Giáo hoàng ở 
giáo phận Rome và là bằng hữu chỉ giao của Đức Giáo hoàng, cử hành 
Thánh lễ cầu nguyện cho John Paul H ở nhà thờ Thánh John Lateran, 
nhà thờ thuộc giảo phận riêng của Đức Giáo hoàng. Ruini thừa nhận rằng 
cái chết sẽ không còn xa. “Chúng ta cầu nguyện cho Ngài”. Ruini nói về 
Đức Giáo hoàng, “Vì chúng ta, cũng như Ngài, phó thác bản thân mình 
theo ý Chúa”. Dùng những lời có thể được xem là dự báo cái chết, Ruini 
nói: “Đức Giáo hoàng có thể đã chạm đến và nhìn thấy Chúa rồi!” Tổng 
Giám mục Ängelo Comastri, phụ tá ở Vatican của Đức Giáo hoàng, cũng 
thành thật không kém: “Có thể trong đêm nay, Chúa Giêsu sẽ mở cửa 
đón Đức Giáo hoàng”. 


Thứ Bảy ngày ung 2 tháng Tư 


Trong cuộc họp báo vào buổi trưa, Navarro-Valls lặp lại thông tin 
rằng tình trạng sức khỏe của John Paul vẫn “rất nguy kịch” và đưa ra lời 
ám chỉ đầu tiên rằng Đức Giáo hoàng có thể không còn tỉnh táo nữa, dù 
vẫn khẳng định rằng ông không ở trong trạng thái “hôn mê”, 

“Tình trạng sức khỏe tổng quát của Đức Giáo hoàng, cả về hô hấp fim 
lẫn về tiêu hóa đêu chưa có chuyển biến tốt và tình hình rất nghiêm trọng”. 
Navarro-Valls nói, “Sáng nay, Ngài có dấu hiệu của nguy cơ mất ý thức”. 


48 


“Đôi khi Ngài mở mắt ra và thỉnh thoảng nhắm lại”, và “khi nghe 
tiếng nói, có lúc Ngài phản ứng”. Navarro—Valls tiết lộ: “Có lúc Ngài như 
đang ngủ, hay chỉ nhắm mắt nằm nghỉ”. Navarro—Valls cho biết, Đức 
Giáo hoàng 84 tuổi đã nhiều lần cố nói một câu gì đó. Những người nghe 
cố gắng chắp nối các tử lại với nhau và có thể đỏ là câu, “Ta đa chờ đợi 
các con. Giờ các con đã đến bên ta và ta cảm ơn các con”. Phát ngôn viên 
nói rằng câu này dường như đẻ cập đến các giáo dân trẻ tuổi đang tụ tập 
bên dưới cửa số trong quảng trường Thánh Phêrô để nguyện câu cho 
sức khỏe của ông. Trong khi đó, quảng trường bắt đâu tràn ngập những 
người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến để chờ đợi tin tức, mà 
giờ đây gân như đã chắc chắn, vẻ sự ra đi của Giáo hoàng John Paul. 


Tối thứ Bảy, dưới sự hướng dẫn của Tổng Giám mục Sandrì, mọi 
người trong quảng trường lẳn chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho Đức Giáo 
hoàng. Sandri đã trở thành tiếng nói của Giáo hoàng trước công chúng 
trong suốt quãng thời gian Giáo hoàng bị bệnh. Ngay khi kinh Mân Côi 
vừa kết thúc, tin tức mọi người chờ đợi đã lan ra. 


SW ra đi 

Cuối cùng, cái chết cũng đến với Karol Wojtyla. Với tư cách là Giáo 
hoàng John Paul Iï, con người này đã bước qua thời đại của mình bằng một 
cách mà ít nhà lãnh đạo nào của thế giới làm được. Vào lúc 9 giờ 55 phút tối 
(theo giờ Rome), điện thoại di động của các phỏng viên Vatican đều nhận 
được tin nhắn SMS thông bảo rằng bản tuyên bố khẩn cấp từ Navarro—Valls 
đang nằm trong hộp thư điện từ của họ. Bản thông bảo này viết: 

Đức Giáo hoàng đã từ trân uào lúc 9 giờ 37 phút lối nay tại phòng 
riêng. Tất cả mọi tu tục được đưa ra ong Tông hiến Dniversi Dominici 
Gregis (Cua Chăn Dắt Đoàn Chiên)® được John Paul II ban hành uào 
ngày 22 tháng Hai năm 1996, đã bắt đầu được Hến hònh. 


Đa số các phóng viên không đọc quá bốn từ đầu, ngay lập tức họ 
nháo nhác với những kế hoạch đã được chuẩn bị lâu nay để đưa tin vẻ 
sự qua đời của John Paul và các sự kiện tiếp theo. 


8) Tông hiển Uniers: Dominict Gregis đưa ra ahững chỉ thì về những gì phải làm sau khi Đức Giáo hoàng ta 
thế và việc tổ chức Cơ Mậi Hội bầu Giáo hoàng mới 


49 


Đ Ư C GIA O HO Á NG BE NE D LCT X VY] 


Sau này, những thành viên trong nhóm thân cận nhất của Đức Giáo 
hoàng cho biết John Paul II đã ra đi ngay khi Thánh lê kết thúc. Buổi lê 
được Tổng Giám mục Stamslaw Dziwisz, thư ký riêng của ông, làm chủ 
tế. Thứ Bảy là ngày áp lễ Chúa Thương xót, một sự sùng kinh liên quan 
đến Thánh nữ Faustina Kowaska của Ba Lan, người được John Paul Í] 
phong thánh vào ngày 30 tháng Tư năm 2000, và bà trở thành vị thánh 
đâu tiên của thiên niên kỷ mới. Sự tôn sùng với lòng thương xót của Chúa 
Giêsu có căn nguyên ở trong một chuỗi những mặc khải mà Faustina tin 
là bà nhận được từ Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và các thánh như Thánh 
Teresa từ năm 1931 đến năm 1938. Cốt lõi trong thông điệp của bà là loài 
người không thể nhân từ với nhau, trừ phí họ nhận thức được sự phụ 
thuộc của mình vào lòng xót thương của Chủa. John Paul luôn tin rằng 
không phải ngẫu nhiên mà thông điệp về lòng nhân từ này được tiết lộ 
cho một nữ tu người Ba Lan giữa hai Thế chiến, đúng vào cái thời điểm 
mà sự tàn nhần dâng lên đến mức tột cùng. Do đó, một lân nữa việc chọn 
lựa thời gian của John Paul, ngay cả khi tạ thế, là toàn mỹ. Ông đã soi 
sáng lần cuối cùng vào một sự tận hiến mà ông luôn coi trọng. 

Cũng có thông báo cho rằng lời đuối cùng mà Đức Giáo hoàng nỏi 
vào cuối Thánh lễ đã bắt đâu vào khoảng 8 giờ tối (theo giờ Rome) là từ 
“Amen”. Một số người tỏ ra hoài nghi về khả năng ông có thể nói khi các 
khó khăn về hô hấp đã hành hạ ông trong những ngày cuối đời. Tuy 
nhiên, cũng là công bằng khi chấp nhận rằng từ “Amen” nếu không ở 
trên môi ông thi củng nằm trong tim ông vào lúc Thánh lễ kết thúc. Theo 
tiếng Az2z, phương ngữ Do Thái mà Chúa Giêsu đã sử dụng thì “Amen” 
nghĩa là “Xin vâng”. Và nếu như có ai đó có thể nói “Xin vâng” đối với cả 
sự sống lẫn cái chết thi người đó chính là Giáo hoàng John Paul II. 

Đứng cạnh giường của Đức Giáo hoàng trong Thánh lễ cuối cùng 
là những người bạn và những người cộng tác thân cận nhát. Tổng Giám 
mục Dziwisz, thư ký riêng của Giáo hoàng trong gân 40 năm, cỏ mặt ở đó. 
Ông không khác gì một đứa con trai đối với người cha kính yêu này. 
Cũng trong căn phòng này là Hồng y Marian jaworski, Tổng Giám mục 
của giáo phận LXviv ở Ukraine, người đã từng phục vụ Thiên Chúa với tư 
cách một lĩnh mục trẻ cùng với Wojtyla ở Ba Lan, Trở lại những ngày đó, 


50 


Jaworski mất đi một cánh tay trong tai nạn tàu hỏa trên đường ởi thực 
hiện công tác mục vụ do Wojtyla yêu câu. Kể từ đó, Jaworski mang một 
thiết bị kim loại đưới một chiếc găng tay màu đen. Một đấu hiệu thể 
hiện sự thân thiết giữa hai người: trong những năm đâu, lúc đỏ 
Jaworski thường đến Rome và ở lại trong phòng của Đức Giáo hoàng, 
Wojtyla thường chia phân thức ăn của mình cho người bạn cũ. Cũng có 
mặt tại giường bệnh của Đức Giáo hoàng là Tổng Giám mục Stanislaw 
Rylko, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Giáo dân, một cộng sự 
đồng hương Ba Lan cũ; Đức Ông Mieczyslaw Mokrzycki, phụ tá của 
Dzwisiz; và Linh mục Tadeusz Styczen. Ba nữ tu người Ba Lan trông 
nom công việc quản gia cho Giáo hoàng cũng có mặt bên cạnh ông; kể 
cả Sơ Tobiana, bể trên của họ, bà như một chiếc bóng bên cạnh cuộc 
đời của John Paul. Bất cứ khi nào Đức Giáo hoàng đi đến đâu, Sơ 
Tobiana cũng đi cùng, mang theo chiếc túi màu đen đựng thuốc men 
cho ông. Vào giây phút ông qua đời, cả nhóm xướng lên bài thánh ca 
Te Deum Lawdamws (thường được bát lên để tạ ơn Chúa vị một ơn lành 
đặc biệt nào đỏ). Trong trường hợp này, ơn lành đó là cuộc sống và cái 
chết an vui của Giáo hoàng John Paul II. 


Thi thể của Đức Giáo hoàng được đưa vào nhà nguyện riêng của ông 
để cho ông chia tay lần cuối với ngôi nhà và với những cộng sự thân cận 
nhất. Những hình ảnh này lần đâu tiên được quay lại và sau này được 
Trung tâm Truyền hình Vatican phân phối để phát sóng. Tiếp đó, thi thể 
được chuyển tới đại sảnh Sala Clementina, nơi có những đợt sóng người 
bắt đâu tạo nên cơn sóng thần của đám đông đến để tỏ lòng kinh mến. 


ĐÁNH GIÁ 

Thật là một điêu kỳ lạ, vốn đã chuẩn bị cho sự ra đi của John Paul II, 
ngày cũng như đêm, trong hơn năm năm qua, đã duyệt qua vô số kịch 
bản trên cả hai mặt hậu cân và báo chí. Có một điều mà tôi không bao 
giờ chuẩn bị, đó là tôi sẽ có phản ứng tình cảm cá nhân như thế nào khi 
giây phút cuối cùng đến. Rốt cuộc, một con người đã chết, nhưng đó 
không phải là bất cứ người nào - cải bóng của John Paul trùm lên đời tôi, 
chưa kể hàng tỷ đời sống mà ông có ảnh hưởng đến trên thế giới này. 


51 


ĐÐĐ Ư C GIÁ O HO A NG BENEDICT X VỊ 


Tôi đã gặp ông tám làn, đi cùng ông tới 21 đất nước và có thể đã viết 
hàng triệu tử về ông. Mặc dâu, tôi thừa nhận là có rất nhiều lời phê bình 
hợp lý về một số khía cạnh trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông, nhưng 
có một điều không thể bàn cãi: ông là một con người có đức tin sâu sắc 
và lòng chính trực, một người tốt đã dốc hết tâm trí để phụng sự Chúa, 
Giáo hội và loài người. Những ngày cuối đời của ông đã dạy cho tôi - và 
dạy cho tất cả chúng ta - cách đối mặt với cái chết với lòng gan dạ và sự 
thanh thản. Đó là bài học mà tôi sẽ không bao giờ quên. 


"Tình cảm đó thăng hoa đến đỉnh điểm trong giờ Thánh lễ An tảng, 
khi tôi ngồi gân Christiane Amanpour và người đồng sự Delia Gallagher 
trong nhóm CNN quan sát quảng trường Thánh Phêrô, nhịn các Nội thị 
khiêng quan tài của Đức Giáo hoàng quay vòng để chào đám đông lần 
cuối. Vào giây phút đó, tôi đã phải cố dằn lòng hết sức để cảm nước mắt; 
bất chợt tôi nhận ra rằng mình không còn có thể viết thêm một câu nào 
nữa về John Paul II ở thì hiện tại. Tôi lại nhớ vẻ buổi lễ an táng ông nội 
tôi cách đây không làu. Một lần nữa, tôi có cảm giác mắt đi một cái gì 
không thể thay thế được, theo một nghĩa thực thể nào đó. 

Đây không phải là nơi để đánh giá lại cuộc đời và di sàn của John Paul 
IH. Ngay sau cái chết của ông, những cáo phó và tóm tắt tiều sử dài dòng 
sẽ được công bố trên toàn thể giới, kể cả bài viết hơn chín ngàn từ của tôi 
(vẫn còn có thể được tìm thấy trên Website của tờ Nafional Catholic 
Reborter). Các sử gia, các tác già viết về Vatican và nhiều người khác sẽ 
phân loại những bài viết về ông trong nhiều thập niên tới. Cân phải có thời 
gian để tâm ảnh hưởng to lớn của ông đối với Giáo hội Công giáo và với 
toàn thể giới hiện ra rõ ràng. John Paul là một con người phức tạp, ông trị 
vì trong một thời bất ổn, và sẽ có một đánh giá chỉnh thức trong tương lai 
về những lựa chọn ông đã đưa ra hay về những chính sách mà ông đã theo 
đuổi. Một con người vĩ đại không nhất thiết hiịc nào cũng chỉ thực hiện 
những việc vĩ đại, và tất nhiên triều đại của ông cũng có những nấc thăng 
trầm. Các khám phá và những nghiên cứu mới sẽ sớm xếp thành hàng đài 
trên gi4 sách cùng với một tuyển tập đỏ sộ tài liệu đã được viết về cuộc đời 
và tư tưởng của ông, về nhiệm kỳ Giáo hoàng kéo dài gàn 27 năm của ông, 
đài thứ ba trong lịch sử gân 2000 năm của Giáo hội Công giáo. 


52 


TẠI CỬA SỐ NHA CHA 


Đến đây đã đủ để khép lại phản này với vài nhận xét ngắn, vài cảm 
tưởng cuối cùng vẻ một con người mà sự ra đi đã để lại một khoảng 
trống về tâm lý và tình cảm không thể khỏa lấp đối với rất nhiều người. 

Vậy chúng ta nói gì về Giáo hoàng John Paul II? Hinh ảnh ông ngỗi 
sụm người xuống trong chiếc tòa biết lăn (bởi Vatican không bao giờ chịu 
gọi nó là “chiếc xe lăn”), cặp mắt hoặc nhắm nghiên hoặc thất thân, 
gương mặt nhăn nhúm... Có phải đó là vì đau đớn, lo lắng, cảm giác bị đè 
nặng bởi còn bao điều khác phải làm? Trong sự phân tích cuối cùng thì 
Karol Woltyla, thâm sâu hơm các quan điểm chính trị của ông và vượt lên 
trên cái nên tảng văn hóa Công giáo của Ba Lan đâu thế ký 20 mà ông đã 
nhận được, là bậc “chính nhân quân tử”. Ông mạnh mẽ, thông minh và 
tận tụy, một người mà tính chính trực và sự tận tâm của ông trở thành 
tiêu chuẩn để đánh giá các nhà lãnh đạo khác. 

John Paul là một người quên mình trong cái thế giới đặt cái tôi lên 
trên hết. Hồng y Roberto Tucci, (người sắp xếp các chuyến công du 
của Giáo hoàng John Paul trước khi nghỉ hưu vào năm 2001) từng nói 
rằng, tuy ông đa hàng trăm lần trình bày cho John Paul vẻ các chỉ tiết 
cho các chuyến đi nhưng chưa một lần Giáo hoàng hỏi rằng ông sẽ 
ngủ ở đâu, ăn cái gì, mặc đồ gì, hoặc những nhu câu thường ngày như 
thế nào, Chúng ta có thể thấy sự thờ ơ đối với nhu câu bản thân mỗi 
lần Giáo hoàng bước ra, hoặc cuối cùng, được đẩy trên xe lăn ra trước 
mặt công chúng. 


Đó là lý do giải thích tại sao John Paul thu hút được những đâm đông 
khổng lô, kể cả ở những nơi mà lập trường của ông vẻ chính trị hay tín lý 
cỏ thể không được ưa chuộng cho lắm. Đó là một lý thuyết gia hiếm thấy, 
biết cách quan tâm thực sự đến cả cải bao cao su tránh thai lẫn Thánh lễ 
bằng tiếng La-tinh. Trong mỗi con người, bên đưới các quan điểm chỉnh 
trị, cả đời lẫn đạo, là thế giới của nhân cách - lòng tốt và sự thánh thiện, 
những phẩm chất mà chúng ta đánh giá cao nhất nơi đồng nghiệp, gia 
đình và bè bạn. Một người có thể là cấp tiến hay bảo thủ, tiến bộ hay 
truyền thống, nhưng nếu người đỏ trung thực, thì trong hâu hết các 
trường hợp, như thể đã là đủ. Vương quốc của 2zschlichbei!1, chủ nghĩa 


53 


ĐÐ ÚC G I1 Á Ô HO ÀNG BENEDICT X VI 


nhân văn đích thực, chính là nơi xuất phát lời hiệu triệu của Giáo hoàng 
John Paul II Đối với vị Giáo hoàng đã thực hiện hàng trăm chuyển đi và đã 
nói ra hàng triệu lời nói, có lê bài học quan trọng nhất ông để lại là tính nhất 
quán trong cuộc sống của ông. Khi ông thúc giục các tín hữu Kitô giáo 
“Due in Altum”°— Hay lái thuyên ra vùng nước sâu thì lời kêu gọi của ông 
cũng vang lên với cà những ai đang theo đuổi các bến bờ khác. 


Vào cuối buối tang lễ kéo dài của ông, khi tôi được đài CNN yêu cầu 
nói một câu kết luận vẻ những cảm giác của tôi trước sự kiện John Paul lÏ 
tạ thế thi ý nghĩ vang lên trong đâu tói là câu nói của Hamlet khi nhớ lại 
cái chết của cha mình: “Ông là một con người. Xét chung về ông, tôi 
không mong còn gặp được người như ông nữa”, 


"Tôi không nghỉ là mình có khi nào gặp được một Giáo hoàng khác, 
hay một con người nào khác lại hoàn toàn giống như John Paul H. 


9) Dueïn AlUm, câu tiếng La-tinh trích lời Chúa Giêsu khi bảo môn đệ lái thuyền ra vùng nước sâu và bủa lưới 
bắt cá. Giáo hoảng John Paul II đã dùng ý nay để kêu gọi các tía hữu đẩn thân nhập cuộc trong Tông huấn 
Ñoøvo Millennio Ineunte cuối năm Toàn xá 2000 và trong một số bài giảng khác. 


94 


- “CHÚNG TA ĐÃ CÓ ˆ 
GIÁO HOÀNG” ˆ 


€C HƯƠNG 2 


ẤN TƯỢNG BUỔI TANG LẺ 


“Roze mà không có Đức Giáo hoàng th không phải là Rorne”. 


(Barbara De Angelis) 


“Nước Italia than bhóc cho một người Cha”. 

(Catlo Àzeglio Ciamp!) 

“Ngài đã lrao cho nó [chúc 0w Giáo hoàng} một 0uai trò mới, một 
ảnh hưởng mới, như là một tiếng nói của lương tâm 0à đạo đức”. 
(Murphy - OConnon) 


John Paul II là một thỏi nam châm thu hút con người. Theo hâu hết 
các cuộc thăm dò, ông là người được đông đào dân chúng tận mắt mục sở 
thị “bằng xương thịt” hơn bất kỳ ai khác trên đời. Đi tới đâu ông cũng được 
mọi người đón tiếp nông nhiệt, chẳng hạn có từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu 
người vào ngày Thanh niên Thế giới ở Manila vào năm 1995, và 1Ô triệu 
người có mặt ở thành phố Mexico vào năm 1979, Những sự kiện khác có 
thể so sánh thì chỉ có lễ hội Kumbh Mela của đạo Hindu vào tháng Giêng 
năm 2001 khi có 10 triệu người tắm ở sông Hàng suốt 24 giờ và đám tang 
của Ayatollah Khomeni " tháng Sáu năm 1989 đã thu hút từ 3 đến 10 triệu 
người. Nhưng các sự kiện này mới chỉ xây ra một lân, còn Giáo hoàng 
John Paul đã thu hút được những đám đông như vậy quá thường xuyên 
đến nỗi khi một Thánh lễ do Giáo hoàng chủ trì nếu có it hơn Ì triệu người 
tham dự sẽ bị báo giới xem là thất bại. Ngay cả nhà truyền giáo nổi tiếng 
Billy Graham cũng không có sức mạnh thu hút như vậy. 


10) Ayalollah Khomeni (1902-1989) Giáo chủ và là một lãnh tụ nổi tiếng nhất của lan trong \hởi gian nỗ ra 
cuộc cách mạng lIslam giáo lạ: Iran năm 1873. 

11) Mục sư Wiltiam Franklin Graham, ủr. KBE (dược biết đến nhiều hơn với tên Billy Graham, siah ngây 7 tháng 
Mười một năm 1918), là nhà truyền bá Phúc âm (evangsliat) người Hoa Kỹ thuộc trào lưu Tin Lành trọng cộng 
đống Kháng Cách, Granam đã mang thóng điệp Phúc Ám đến cho số lượng người nghe đồng đảo hơn bất kỳ 
ai khác từng sống trên đời. Đến năm 1995. hmn 2 triệu nưỡi người công khai tiếp nhận Chủa Giâsu tại các chiến 


96 


€ằH U N€ TA Đ Ä l0) GIÁO HO ÀẢ NG 


Với lý do đó, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi có nhiều người đã đến 
bày tỏ lòng kính trọng đối với John Paul khi thi thể của ông được đặt ở 
Đên thờ Thánh Phêrô, hoặc đến tham dự thánh lễ an táng ở quảng trường 
Thánh Phêrô vào thứ Sáu ngày 8 tháng Tư. Cũng vậy, chẳng có gì đảng 
ngạc nhiên khi những sự kiện này đã thu hút đông đảo khán giá xem 
truyền hình trên toàn thế giới. Đó là lý do mà các mạng lưới truyền thông 
của mọi thứ tiếng từ các châu lục đã gửi tới các nhóm phóng viên truyền 
hình hàng đâu của họ để phụ trách đê tài này. Đó cũng là lý do tại sao họ 
đã chỉ một khoản tiền khả lớn để có được vị trí đắt địa nhằm tác nghiệp ở 
thành Rome trong nhiều năm qua. Điều làm ngạc nhiên là ở số lượng 
người đã đến - theo một số ước tỉnh, khoảng 5 triệu người trong suốt tuần 
lễ kể từ hôm Giáo hoàng từ trần cho tới hôm lễ tang của ông - và mức độ 
mãnh liệt, chân thành thắm đẫm trong tình cảm của họ. Nỗi thương tiếc 
và lòng yêu mến của dân chúng dành cho John Paul thực sự đã tràn ngập 
các đường phố trong suốt cả tuần, gây choáng váng cho những người dân 
thành Rome sõi đời, vốn vẫn kiều hãnh là mình đã biết hết mọi thứ. 


Điều ngạc nhiên rằng các sự kiện xung quanh cái chết và lễ tang 
của Giảo hoàng John Paul II không chỉ là một sự kiện trọng đại của 
thành phố và là một chương trình truyền hinh hoành tráng mà còn ở chỗ 
chúng sẽ trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng trong chính sách lựa 
chọn người kế vị cho ông. Trong một vài trường hợp, đây là lân đâu tiên 
các Hỏng y ý thức được là trong tuần Cơ Mật Hội họ không chỉ bảu ra 
một người lãnh đạo của Giáo hội Công giáo mà còn bâu ra một người sẽ 
là tiếng nói lương tâm được nhân loại nghe nhiều nhất, một kỳ thủ hàng 
đầu trong ván cờ giải quyết các vấn đề của thế giới. Họ ÿ thức rõ hơn 
bao giờ hết: phải tìm ra một người có tầm cỡ, một người có thể khiến 
mọi người trên toàn thế giới kính trọng và chú ý. Vì lý đo đó, sẽ không 
thể nghĩ tới một “giải pháp Luciani”, có nghĩa là Cơ Mật Hội các Hỏng y 


dịch truyền giảng của ông. Đến năm 2002, trong suối cuộc đời truyền bá Phúc Am lậu đâi, nếu tính cả số lượng 
thính giả của các chương trinh phát thanh và truyền hình, Billy Graham đã giới thiệu Phúc âm chợ khoảng 2 tý 
người tại nhiều quốc gia lrên khăp thế giơi Nhiều bài giảng của ông tập trung vào chủ đề "Chúa Giêsu Cơ Đốc 
là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi”. Ông thường cô vấn cho các Tổng thổng Hoa Kỳ, và liên tục có tên 
trong danh sách "MƯời nhân vàt được kính trọng nhất trân thế giới", theo các cuộc thăm dò của Gallup Polls. 


3/ 


ĐÐĐ Ủ C 61A O HO ÀẢNG BENEDICT X VI 


lần đầu năm 1978 và việc bầu chọn Hồng y Albino Luciani của Venice 
làm Giáo hoàng John Paul Ïj một con người giân dị, tươi cười nhưng 
không được một aì xem là người có tâm nhìn tương lai. Phản ứng sâu 
rộng khắp thế giới trước sự ra đi của John Paul II đã giúp các Hồng y 
nhận rõ cuộc cách mạng ông đã thực hiện trên cái chỗ đứng toàn câu 
của chức vụ Giáo hoàng, và do đó đã sửa đối chính sách bảu chọn người 
kế vị ông. Họ phải tìm ra một vị Giáo hoàng thật sự xứng đáng, một 
người có thể được đưa lên bàn cân khi so sánh với John Paul II. 

Đó là ảnh hưởng vẻ mặt chính trị mà các nhà quan sát đã thống nhất 
gọi là “hiệu ứng buổi tang lê”. 


BỔI CẢNH: NHỮNG LỜI BÀN TÁN VỀ MỘT GIÁO HOÀNG 
HƯỚNG NGOẠI (AD EXTRA) 

Trước cái chết và lễ tang của John Paul, không có gì đảm bảo chắc 
chắn rằng một số Hồng y muốn tìm thấy một con người xuất chúng kế 
vị ngai Giáo hoàng. Khi Hông y đoàn tập hợp lại để bâu ra một Giáo 
hoàng mới, một phân công việc là đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, cố gắng 
thầm định cả mặt mạnh lẫn mặt yếu. Ở mức độ nào đó, việc chọn người 
kể vị luôn bị thôi thúc bởi mong muốn tìm một người có thể khắc phục 
những điểm yếu này và hoàn thành những công việc hãy còn dang dở 
của cố Giáo hoàng. Vị lý do đó, trong nỗ lực thu thập thông tin vẻ mẫu 
người họ đang tìm kiếm cho chức vụ Giáo hoàng kế vị, các nhà báo đành 
cả mẩy năm gân đây để hỏi các Hồng y xem họ đã cân nhắc ưu khuyết 
điểm của triều đại Giáo hoàng John Paul II như thế nào. 

Không có gì đáng ngạc nhiên khi bản liệt kê ưu điểm được các Hồng 
y dẫn ra dài lê thê. Hàu hết các Hồng y đều nói cố Giáo hoàng là một tông 
đỗ và người truyên bá Phúc âm vĩ đại: ông đã thực hiện 104 chuyến đi ra 
ngoài biên giới ltalia, đến 129 quốc gia, làm sống lại vai trò Giảo hoàng 
không chỉ là người kế vị của Thánh Phêrô mà của cả Thánh Phaolô, vị 
tông đồ “cơ động” đã mang Phúc âm đến toàn thế giới. Họ nói rằng John 
Paul là một mục tử tuyệt vời đã truyền niềm tin và ý thức dấn thân đến 
những nơi mà ông đã đi qua, đặc biệt là đối với giới trẻ. Có cả một thể hệ 
linh mục “John Paul II” trong Giáo hội Công giáo ngày nay, phân lớn 


58 


€ằH Ú NG TA ĐÐ À € ÓỎ G I1 Á O H O À N6 


những người này có những cảm nhận ban đầu về ơn gọi khi tham gia vào 
một trong những Ngày Thanh niên Thế giới. Đó là những cuộc tập hợp lớn 
của giới trẻ Công giáo được John Paul thiết lập và thỉnh thoảng được gán 
cho cái tên: “Woodstock Công giáo” ”. Đây cũng là một vị Giáo hoàng của 
“việc mở rộng tâm tay” lịch sử, cách mạng hóa mỗi quan hệ giữa Giáo hội 
với những tín đỏ Do Thái giáo, Islam giáo và các giáo phải Kitô giảo khác. 
Ông là một người thày, một người thản bí và cũng là một người câu 
nguyện không ngừng, và cải gương tình yêu xâ kỷ của ông sẽ sống mãi 
trong lòng cả một thế hệ tin đồ Công giáo. 

Tuy nhiên, nhiều Hồng y nói, tất cả những tài năng đỏ đều có cái giá 
phải trả. Có sự lơ là nào đó đối với những điều cản thiết trong việc tổ 
chức Giáo hội trong nhiệm kỳ của John Paul; có càm giác rằng vị Giáo 
hoàng này có niêm đam mê øđ #iza, nghĩa là hướng ra bên ngoài Giáo 
hội, và đói khi công việc hàng ngày 22 ?zzø, nghĩa là trong Giáo hội, bị 
bê trễ. Các bằng chứng gồm có hiện tượng “loạn chức năng” đôi khi xảy 
ra tại các văn phòng Tòa thánh Vatican, khi một cơ quan tuyên bố một 
điều để rồi một cơ quan khác lại phân bác, mà không có kết luận rõ ràng 
nào từ Giáo hoàng. Sự xáo trộn phức điệu này xây ra trong mọi vấn để 
lớn nhỏ, tử việc Tòa thánh Vatican thực sự nghĩ gì về cuộc chiến Iraq, 
(để tài mà mỗi ngày quan chức của Vatican lại đưa ra một quan điểm 
khác, và sau đó là câu bác bỏ thường lệ rằng ông ta chỉ trình bày “ý kiến 
cá nhàn”), cho đến cuộc trình diễn “rẻ tiên” như bộ phim của Mel 
Gibson — Cuộc khổ nạn của Chúa. Một số Hồng y cho biết sự lơ là trong 
quản lý nội bộ còn thể hiện trong một vài vụ bổ nhiệm Giám mục kém 
năng lực trong hơn 26 năm qua, cũng như trong phản ửng chậm chạp và 
thiếu rõ ràng của Rome đối với các vụ lạm dụng tình dục của các linh mục 
ở Hoa Kỳ. Về mặt này, một số Hồng y nói nhỏ rằng sự quản lý dưới thời 
John Paul tỏ ra yếu kém hẳn, Hơn nữa, một số trong các Hồng y này cũng 
đã phản đối cái mà họ gọi là “tình trạng cả nhân hóa” chức vụ Giáo hoàng 
đưởi thời John Paul. Các phẩm chất của ngói sao nhạc rock trong cá nhân 
vị Giáo hoàng này, những sự kiện lớn được tổ chức trên quảng trường 


12) Woodstock hay Woodstock Music và Art Fair là đại hội nhạc rock rất nổi tiếng tổ chức tai Woodsiock, New 
York năm 1969. Đại hội tập hợp ahiểuU nhac sĩ tên tuổi và đã lỗi kéo tất cả 450.000 tín đổ của thổ loại nhạc nay 


59 


Đ ỨC GIÁO HO À NG BENEDICT X VI 


Thánh Phêrô và những chuyến đi được dàn dựng kỹ lưỡng, những điểu 
hình như chỉ lôi sự chú ý vào người mang tin thay vì phải tập trung vào 
thông điệp được mang tới. Có nguy cơ rằng lời giáo huấn của John Paul 
có thể được xem như là sự mở rộng của cá nhân ông, một cái gì tùy thuộc 
nơi ông, thay cho truyền thống lâu đời bất di bất dịch của Giáo hội. 

Đây không chỉ là ý kiến của nhóm người lập đị bảo thú, những 
người vẫn chưa thích nghỉ được với thực tế, những người mất khả năng 
kiểm soát đối với công việc của Giáo hoàng. Đôi khi, ngay các Hồng y 
được coi là có khuynh hướng tự do hơn cũng chia sẻ mối lo ngại đó. 
Chẳng hạn như vào hôm trước đảm tang của John Paul, Hỏng y Godfried 
Danneels của vương quốc Bỉ nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn, với 
điểu kiện chỉ được công bố sau Cơ Mật Hội bầu Giáo hoàng: “Đặc sủng 
Chúa ban cho Đức Giáo hoàng là sự cởi mở zđ +1za (hướng ngoại). Ngài 
không bao giờ bận tâm bởi những gì đang diễn ra tại Rome. Nó không 
phải là ngón tủ” của Ngài”. 

Trong suy nghĩ của một số Hồng y vào thời gian trước khi John Paul 
II tạ thế thì có lẽ một nhân vật ít được ban đặc sủng hơn, ít đi hơn, ít 
tham gia các sự kiện hoành tráng hơn, chỉ ngồi ở sau bàn làm việc và 
quản trị nhiều hơn, sẽ phù hợp hơn để làm người kế vị của ông. Vì lý do 
đó, một vị Giáo hoàng phân nào ít gây ấn tượng, hạn chế phô trương, ít 
xuất hiện khắp nơi, ít thích các mối quan hệ và những cử chỉ màu mè, 
có thể là điêu Giáo hội cần sau một nhiệm kỳ Giáo hoàng với biết bao 
sự kiện “choáng ngợp” như thế. Theo quan điểm này, không cản thiết 
phải bầu ra một người phi thường xuất chúng khác; chỉ cần một nhà 
quản lý có năng lực và người có lòng nhân hậu là đủ. Dĩ nhiên, không 
phải mọi Hỏng y đêu nghĩ theo cách này, nhưng có một số tới Rome với 
suy nghĩ rằng có thể có lợi cho Giáo hội nếu tránh được một phong thái 
lãnh đạo quả năng nổ Ít nhất là trong một thời gian ngắn, để có thời gian 
đánh giả và sắp xếp di sản của Giáo hoàng John Paul. 


Vậy là John Paul II đa về với Chúa, và các Hồng y theo dõi điều gì 
sẽ xảy ra tiếp theo. 


60 


€ ằH U N6 1T A ĐÐ À CỎ GIÁ OÔ HO ÀN 6 


THỜI GIAN QUÀN LINH CỮU 


Khi thông báo vẻ sự ra đì của Jonh Paul bát đâu được truyên đi thì đã 
có một đâm đông ở quảng trường Thánh Phêrô rồi. Họ vừa kết thúc chuỗi 
trang hạt cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng. “lối nay, tất cả chúng ta đều 
cảm thấy như những đứa trẻ mô côi” - Tống Giám mục Leonardo Sandri, 
vị sostizto hay “người thay thế” - đã nói với hàng chục ngàn người có mặt 
khi có thông báo chính thức vẻ việc John Paul tạ thế. 


Vào Chủ nhật ngày móng 3 tháng Tư, thi thể của Đức Giáo hoàng 
John Paul II trong bộ lễ phục được chuyển đến đại sảnh Sala 
Clementina, ở tảng thứ ba của Dinh Tông đỏ (tức Dinh Vatican). Sala 
Clementina là một phòng tiếp tân rộng thường được sứ dụng trong 
những cuộc tiếp kiến bán công khai và tiếp kiến riêng với nhiều nhóm 
khác nhau. Chẳng hạn như vào ngày mỏng 4 thảng Sáu năm 2004, tại 
căn phòng này, Tổng thống George W.Bush đã trao Huy chương Tự do 
cho John Paul H; đây là vinh dự cao quý nhất dành cho thường dân được 
chính phủ Hoa Kỳ trao tặng. 


Thi thể của Đức Giáo hoàng được đặt trên một chiếc giường 
nghiêng và chèn bằng ba cái gối màu vàng. Cạnh đó có cây thánh giả 
bằng gỗ và cây nến Phục sinh tượng trưng cho Chúa Giêsu như là nguồn 
ảnh sáng của thế giới đối mặt với bóng tối và chết chóc. Thi thể của ông 
được các vệ sĩ Thụy Sÿ canh giữ. Trong thời gian thăm viếng riêng suốt 
ngày mồng 3 và sáng mỏng 4 tháng Tư, các giới chức của Tòa thánh 
Vatican, các quan chức từ chính phú Italia, các nhà báo và các nhóm 
công dân tiêu biểu được tuyến chọn khác đến chào ông lân cuối. 


Vào ngày mông 4 tháng Tư, thi thể của Giáo hoàng được đặt lên bục 
phủ tấm nhung đỏ và đâu của ông được kê trên ba chiếc gôi màu đỏ. Các 
Nội thị Vatican mặc những bộ lê phục màu đen, đeo găng tay trắng, 
được trao nhiệm vụ hộ tang và đứng đọc theo hai bên thi thể Đức Giáo 
hoàng. Đức Hỏng y Nhiếp chỉnh (Cøzz2rlz„go) người Tày Ban Nha là 
Martinez Somalo, người điều hành Giáo hội trong suốt thời gian chưa có 
Giáo hoàng, trong bộ lễ phục màu đỏ và vàng, đã tiến hành nghi thức 
rầy nước thánh. Ông ban phép lành cho Đức Giáo hoàng bằng nước thánh 


61 


ĐD Ư C G 1Á Ô HO ÀẢNG BENED!tCT X VỊ 


và vầy ba lân, bên phải của Đức Giáo hoàng, đầu và rồi đến bên trái. 
Sau đó, một phụ tế mang đến cho Hồng y một bình xông hương và tàu 
hương. Martiner Somalo xông hương cho Đức Giáo hoàng ba lân. Một 
đám rước đài chuyển động để đưa thi thể của Đức Giáo hoàng John Paul 
II từ Sala Clementina, qua day cột của Dinh Tông đồ vào quảng trường 
Thánh Phêrô. Đám rước gồm các tu sĩ, lĩnh mục và các Giám mục bước 
đi châm chậm vẻ hướng Vương cung Thảnh đường Thánh Phêrô. Hồng 
y đoàn bước theo sau, hai Hỏng y Ratzinger và Matinez Somalo đi cuối 
cùng. Khi nghỉ lễ tiến hành, những bài thánh ca bằng tiếng La-tinh được 
tu sĩ nhiều đòng tu xưởng lên và mọi người đáp lại từng câu với lời 
nguyện (theo tiếng Hy Lạp cổ) Xywrie øleisonw có nghĩa là “Xin Chúa 
thương xót chúng con”. Kinh cầu các Thánh được cất lên. Sau khi tên 
của mỗi vị tử đạo hay vị thánh được xướng lên, người ta cầu cho vị thánh 
“cầu bâu” đàm trung gian hòa giải) với Chúa cho mọi người; những 
người tham dự đám rước hái lời nguyện bằng tiếng Latinh Ózø ro øo, 
có nghĩa là: “Hãy câu nguyện cho người”. Nó xuất phát từ lời cầu nguyện 
Ởữa pro n0bis truyền thống, “Cầu cho chúng con”. 


Theo ước tính, có đến ba triệu người đã hành hương đến Rome để 
được nhìn thấy Đức Giáo hoàng trong suốt thời gian này. Số người đưa 
tang tăng lên gấp nhiều lần khí dân cư trong thành phố cùng kéo vẻ 
chật cứng quảng trường, tạo nên một biển người với những khuôn mặt 
buồn bã dưới ánh nến lung linh. Trong 12 giờ đầu sau cái chết của Đức 
Giáo hoàng, các quan chức thành Rome ước tính có đến khoảng 
500.000 người đã tập hợp tại quảng trường, không thua kém các đám 
đông lớn nhất từng tụ tập ở đó từ trước đến nay. Sự đi chuyển xung 
quanh khu vực Tỏa thánh Vatican trở nên hết sức khó khăn, đo các đám 
đông tụ tập lại chật cứng từng tấc đất. Những ngày sau đó, đám đông 
lại còn tăng lên nữa bởi những người hành hương đến từ khắp mọi nơi 
trong thế giới Công giáo. Nhưng nhiều nhất vẫn là những người đến từ 
Ba Lan, họ đến để nói lời từ biệt với vị vua không tuyên bố của đất nước. 
Ước đoán có tới 1 triệu rưỡi người Ba Lan cùng kéo về Rome chỉ để 
tham dự tang lễ. 


62 


€ H Ú N6 TA ĐÐ Ä CÔ G LÁ O H O Ả N6 


Sự ra đì của John Paul đa để lại một khoảng trống và những người 
theo ông cố gắng để lấp đây nó với một sự thể hiện tình cảm tự nhiên và 
bộc trực đến kinh ngạc, ngay cả đối với họ. Các vị giáo sĩ cấp cao Xưởng 
các bài hát và lời cầu nguyện tại quảng trường bằng giọng run run và 
đám đông đáp lại trong đòng nước mát. Những người ở tít xa nhìn lại, 
những người ở tại chỗ ngước lên, tất cả đêu đán mắt nhìn ba cửa số được 
chiểu sáng ở bèn trên quảng trường, nơi ấy là căn phòng mới bị bỏ trống 
của Đức Giáo hoàng. 

“Rome mà không có Đức Giáo hoàng thì không phải là Rome”, 
Barbara De Angelis, một nữ sinh viên 24 tuổi, đang theo học ngành nhân 
loại học ở trường Đại học La Sapienza của Rome, nhận xét. 


Giống như nhiều người dân trong thành phố, cô đã dành cả ngày 
ở quảng trưởng, len lôi giữa các đám khách du lịch và những người 
đến để theo đöõi sức khỏe của Giáo hoàng với mục đích møi thông tin 
sốt đẻo bên trong về sự ra đi của Giáo hoàng John Paul. Hiện giờ cô 
đã có câu trả lời. “Hãy hít vào thật sâu đi, nó ở khắp mọi nơi!” Cô gái 
nhin quanh và nói. 


Tiếng vỗ tay nổi lèn từ nhiêu góc khác nhau của quảng trường, đó 
là một cử chỉ truyên thống của tang lễ người Italia. Trong một bài diễn 
văn từ Dinh thự Quirinale (nơi ở xưa kia của Đức Giáo hoàng, hiện nay 
là nơi ở của Tổng thống Italia), Carlo AZeglio Ciampi đã phản ánh việc 
Giáo hoàng quá cố “có ảnh hưởng lớn đến lương tâm của chúng ta” như 
thế nào. 


“Nước Italia than khóc cho một người cha”. Ciampi nói với tất cả tình 
cảm như của hàng triệu người dân Italia, những người đã chấp nhận và 
yêu quý vị Giáo hoàng người Ba Lan này. 


Sự thương tiếc chung cũng thể hiện qua cảnh tác nghẽn giao thông 
ở những lối nhỏ xung quanh Tòa thánh Vatican. “Người dân Rome 
không đi theo Giáo hoàng nhưng họ sống với Ngài”, Luis Gonzales, một 
người gốc Guatemala đã đến Romec cách đây 40 năm, nhận xẻt. Gonzales 
đánh giá cao sự thành công của John Paul trong chức vụ Giảm mục của 
thành Rome, vai trò mà nhiều người quả quyết là ông nắm chắc trong 


§3 


ĐÐ ÚỨ C GIÁ O HO ÀNG BENEDICT X VI 


tay chỉ ít phút sau cuộc bầu cử của ông, khi vị Giáo hoàng đa ngôn ngữ 
này nói chuyện lân đâu với người dân thành Rome tại quảng trường 
Thánh Phêrô bằng tiếng của họ và yêu câu họ, “Hay sửa sai cho tôi nếu 
tôi nỏi sai”. Gonzales cũng ca ngợi thành quả sau đó của Giáo hoàng vẻ 
tiếng Romanøsco, phương ngữ của người bản địa." 

Giữa đám đông người dân thành Rome đang tụ tập về quảng trường 
là những nhóm du khách nước ngoài. Hạ chọn vị trí rồi bám trụ luôn 
ở đấy. Josh Rogers, một thanh niên mới 21 tuổi, sống ở Nam Hadley, 
Massachusetts, ngồi trong quảng trường với mớ hành lý, ngơ ngác trước 
sự ra đi của John Paul. “Đây là lần đâu tiên tôi đến Rome mà Đức Giáo 
hoàng lại qua đời”, anh ta nói. “Bây giờ phải làm gì đây?” 


Suốt đèm đến rạng sáng, những người dự lễ tang đã nản lại ở quảng 
trường để thắp nến. Và khi bình minh ló dạng, sáp nến đã đóng lại thành 
cục trên các viên đá lót đường. Chương trình bóng đá, chương trình tạp 
kỹ và các chương trình giải trí khác trên tỉ vi ngày Chú nhật trên khắp 
nước này đêu bị hoãn lại. Trên các quây báo, các tờ báo thuộc nhiều phe 
cánh ở Italia đa thể hiện một khoảnh khắc thống nhất hiếm có. Tờ báo 
cộng sản 7j Møwo, chuyên chỉ trích mạnh mẽ Giáo hội, đã tặng cho 
Giáo hoàng một nụ hôn chưa từng có với một tiêu đẻ lớn “Bạn không tạo 
ra được ai khác” — sửa lại câu nói quen thuộc của người đân thành Rome 
là “Nếu một Giáo hoàng tạ thế thi bạn tạo ra một Giáo hoàng khác”. 


Buổi sáng sau cái chết của John Paul, thời tiết ẩm áp và các cửa 
hàng bán đồ đạo trở nên tấp nập. Dân chúng đã trở về mang theo cờ, 
biểu ngữ với vẻ mặt nghiêm trang. Những người từng đưa tang nhiều vị 
Giáo hoàng đã chú ý tới số người dự tang lễ đông đảo cũng như việc đưa 
tin liên tục của giới truyền thông. “Mọi người đang đối theo chúng ta”, 
Bà cụ Emma Costantini 7? tuổi nói. “Nhưng tôi đã quen với điều đỏ”. 
John Paul là Giáo hoàng thứ năm mà bà đã đưa đám. Graziano de Marinis, 
một ông cụ trạc 68 tuổi cũng đang dự đám tang của Giáo hoàng lần thử 5 
trong đời minh, đây là người mà ông “biết rõ nhất”. Trong ví, cụ có để 
bức ảnh Giáo hoàng John Paul đang hôn cậu con trai Marco 6 tuổi của cụ 


13) Giáo hoàng John Paul lỊ nói lưu loát các ngôn ngữ như. Ba Lan, Italia, Pháp, Đức, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, 
Nam Tự, Bỗ Đào Nha, Nga và La-tnh, 


84 


CHÚ NG TA Đ À CÓ G 1Á O H O Ả NG 


chụp hỏi năm 1981, trong một chuyến thăm nhà thờ địa phương của ngài. 
Marinis gấp tờ 1 Repwbblica của Rome đưới cánh tay, trong đó có dòng 
tít đơn giản “Addio Wojtyla” (Vĩnh biệt Wojtyla). 

Vào sáng thứ Hai ngày mông 4 tháng Tư, tôi có cơ hội tham gia cùng 
nhóm các nhà báo được phép thường trực đến Tòa thánh Vatican; tất cả 
được đưa vào trong Sala Clementina để từ biệt Đức Giáo hoàng lân cuối. 
Xét về nhiều mặt, đó là một việc làm gây hụt hãng, bởi Đức Giáo hoàng 
bây giờ trông nhợt nhạt như sáp, giả tạo, không còn là con người tràn 
đày sức sống và nghị lực mà tất cả chúng tôi từng biết. Đối với tôi, điêu 
duy nhất mang lại chút cảm xúc là khi thấy Giáo hoàng vẫn mang đôi 
giày cũ màu đỏ mà tôi đã quen nhìn thấy tại Vatican và trong các chuyến 
đi. Nó nhắc lại cho tôi bao nhiêu vùng đất mà tất cả chúng tôi đã cùng 
ông đi qua, cả ở nghĩa bóng lần nghĩa đen. 

Khi thi hài John Pau]l được chuyến đến Đẻn thờ Thánh Phêrô vào 
chiêu ngày mỏng 5 tháng Tư để cho dân chúng đến viếng, cả một làn 
sóng người bát đầu tập hợp lại. Họ đã đến đây tử 8 giờ 45 phút sáng thứ 
Hai, mặc dù thời gian đề dân chúng viếng thăm sẽ không được bắt đâu 
trước tối hôm đó. Ban trật tự tình nguyện mặc áo pon-sô có vạch sảng 
choàng tay đứng tại các giao lộ, làm dòng người chậm lại để ngăn ngửa 
việc dâm đạp lên nhau. Các quan chức Tòa thánh Vatican thông báo rằng 
nhà thờ sẽ mở cửa gần như suốt ngày, chỉ đóng cửa từ 2 giờ đến 5 giờ 
sáng đề dọn dẹp và bảo tri. Áp lực của nhân loại đôi khi thật khủng khiếp! 

“Tôi không thở được”, Ellena Medori, một kế toản viên 34 tuổi, hét 
lên khi những đảm đông đẩy cô sát vào một dãy lan can vào đêm thứ Hai. 

Sự căng thẳng tăng lên vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng, do hạn chót 
cho thời điểm Đản thờ đóng cửa trong ba tiếng đang đến gản. Đám đông 
la hét không cho nhà thờ đóng cửa để họ có thể mục sở thị Giáo hoàng. 
Kết quả là các quan chức Tòa thánh phải giảm bớt giờ nghỉ ngơi còn lại 
một tiếng đông hỏ, từ 3 đến 4 giờ sáng. Tuy vậy, tin đó cũng không làm 
dịu bớt cái không khi căng thẳng trên các đường phố được bao nhiêu. 

“Họ lại đang đấy tới từ phía sau nữa kia!” Medori hét lên. Người đẩy 
từ phia sau là Mirco Sanzovini, chàng sinh viên 22 tuổi, đang học ngành 


65 


ĐÐ ỨC GIAA O HOÀNG BENEDLICT X VI 


sinh vật ở Đại học La Sapienza, đã đến và sẵn sàng cho cuộc chở đợi dự 
kiến là năm tiếng. Anh đã chen vào được hai giờ và đang nhấm nháp cà 
phê từ chiếc bình phích bằng thép không gỉ. Anh đã bị ban trật tự tách 
khỏi mẹ mình 30 phút trước đây, bởi anh thuộc nhóm trong (còn bà mẹ 
thuộc nhóm ngoài nên bị giữ lại). 


Những người khác xếp hàng đến với trống lục lạc, đàn ghi-ta và 
những biển hiệu gắn tên giáo xứ của họ. Trong khi đó thành Rome đã 
bố trí 100 xe cấp cứu được điều động vẻ từ khắp mọi miễn trên đất nước 
Iralia phòng trường hợp khẩn cấp và một lán sơ cứu được dựng lên ngoài 
quảng trường Thánh Phêrô. Suốt thời gian này, các viên chức đân sự của 
thành Rome nhận được những đánh giá cao về năng lực và óc sáng tạo 
qua cách họ đã ứng phó trước những sự kiện bất thường. 


Cho tới lúc những cảnh cửa của Đền thờ Thánh Phêrô được đóng 
lại làn cuối cùng vào sáng thứ Sảu, một số người hành hương đã chờ đợi 
tới 16 giờ chỉ để được một vài giây đứng trước thi hài của John Paul. Từ 
trên nhìn xuống, dòng người lũ lượt viếng thăm trông giống như những 
dòng nước cuồn cuộn của hai con sông Tigris và Euphrates, chây vào 
quảng trường từ Via della Conciliazione, đại lộ dân đến Đên thờ Thánh 
Phêrô được Mussolini xây dựng, và từ những con phố nhỏ ở hai bên trái 
phải. Đám đông là một sự trộn lẫn lạ lùng đủ mọi lớp người: từ những 
người cao tuổi (một số là những tín đổ Công giáo trung kiên nhất) với 
trái tim tan nát bởi cái chết của vị Giáo hoàng vốn là kim chỉ nam tinh 
thản của họ trong hơn một phân tư thế kỷ qua đến những cặp vợ chồng 
trẻ với nhận thức rõ ràng là con người này, qua đời rồi mà vẫn có thể 
phân nào tạo nên khác biệt trong cuộc đời của họ và con cái họ, thúc đẩy 
họ hướng tới điều thiện trong một thế giới đầy dây những lựa chọn đúng 
sai ở khắp nơi; rồi đến giới trẻ, hàng chục ngàn thanh niên được thúc 
đẩy bởi ý thức sâu sắc rằng đây là Giáo hoàng của họ, một con người yêu 
giới trẻ, tin vào giới trẻ và hy sinh cho giới trẻ, một điều mà không có 
nhiều người lớn làm được, du trong bất cứ thời nào. Tất cả những lớp 
người đó vô tình đã cùng nhau hợp thành một thành phố trong lòng 
thành phố, họ qua đêm tại quảng trường, trong túi ngủ, bất chấp sự giá 


66 


C H ỦNG T Á Đ À € ÓỎ G 1 Á O HO ÄẢ NG 


lạnh bất thường của thời tiết, bao giờ cũng duy trì bâu không khí sùng 
kính, trong khi loa phóng thanh của Tòa thánh Vatican phát đi phát lại 
những bài thánh ca và Kinh Câu Các Thánh. 


Vào tối thử Ba trên đài CNN, một khách hành hương người Hoa Kỳ 
nói, anh ta đã trực tiếp từ sàn bay Fiumicino đến tham gia xếp hàng. Tay 
vẫn đang ôm hành lý, anh nói anh dự định ngủ ở trên đường phố, tận 
dụng thời gian có thể để có cơ hội nói lời tạm biệt. Những người đưa tang 
bị ốm được 42 vị bác sĩ của Hội Chữ thập đỏ ở trung tâm quốc gia Italia 
thuộc vùng Emilia Romagna chăm sóc. Họ đã điều trị cho 180 người chỉ 
trong 12 giờ đâu tại một bệnh viện đã chiến ở Piazza Risorgimento gần 
đó, nhiều người trong số này là những người trẻ tuổi “hoàn toàn không 
chuẩn bị trước cho việc xếp hàng làu như thể này”, bác sĩ Enrico 
Sverzellati nói. Phân lớn được điều trị vì mất nước, say nắng hoặc nhiễm 
lạnh vào ban đêm, trong khi nhiều người khác ngất xiu. Các bác sĩ cho 
biết rằng những người đưa tang ngã quy không chỉ do sức nóng mà còn 
do họ quá xúc động trước sự ra đi của John Paul. 


Hàng trăm linh mục ở Rome đã có mặt ở tại quảng trường Thánh 
Phêrô và các khu vực lân cận để chăm lo mục vụ cho dân chúng suốt 
ngày đêm, chẳng hạn cho xưng tội. Sau này nhiều vị đã bộc bạch vẻ 
những chuyện mà họ nói là không thể quên được, về những người sau 
nhiêu thập kỷ mới mở lòng lại với linh mục, với vài người thì là lần đâu 
tiên trong đời. Một số linh mục nói có những trường hợp cải đạo theo 
Công giáo trong đám đông khi nhiều người hành hương, có người từ các 
Giáo hội Kitô giáo khác, hay từ các tôn giáo khác, và có cả những người 
không theo tôn giáo nào cả; tất cả đều cảm thấy bị cuốn hút do cải 
khoảnh khác thiêng liêng này. Lòng nhiệt thành này có bên bỉ hay 
không là vấn đề khác, nhưng với tư cách là một lời tán đương cuối cùng 
cho khả năng truyền bá Phúc âm của Giáo hoàng John Paul thì hâu hết 
các quan sát viên đều thấy là rất ấn tượng. 


Tất cả những sự việc trên đều được các Hồng y, những người 
chẳng bao lâu nữa sẽ bầu ra vị Giáo hoàng mới, ghi nhận không sót một 
chỉ tiết nào. 


G7 


Đb Ứ C G L1Á O HOÒO ẢNÑNG B ENEDICT X VỊ 


Vào môi buổi sáng, các Hồng y gặp nhau trong sảnh đường mới của 
Thượng Hội đồng Giám mục (Vào buổi sáng thứ Tư ngày mỏng 6 tháng 
Tư, 116 Hồng y, kể cà vài vị trên 80 tuổi, đã tham gia buổi họp. Điều đó 
có nghĩa là phản lớn cử trị đã có mặt ở đây 12 ngày trước khi Cơ Mật Hội 
khai mạc). Để tới được Tòa thánh Vatican, họ phải lái xe hoặc đi bộ qua 
những dòng người bất tận, những người đã chấp nhận sự đày ải về thân 
xác và vô số trở ngại để được tiếp xúc với John Paul II một lần sau cuối. 
Các vị Hồng y cỏ địp trò chuyện với những người đi đưa tang, nghe họ 
nỏi về ánh hưởng lớn lao từ lời giáo huấn và tấm gương của John Paul 
đối với họ. Những người hoài nghi thì chỉ ra rằng chắc gì nhiễu người 
trong số này sau đó sẽ chịu bỏ ra một giờ trong tuân để tham dự Thánh 
lễ ngày Chủ nhật. Một anh bạn tôi là đân thành Rome đã tranh luận rằng 
nếu người ta thật sự muốn bỏ ra 16 giờ để làm một việc tốt thì họ nên 
đến thăm một người bà con hoặc giúp đỡ người nghèo. Cho dù lý luận 
đó đúng hay không, nhưng đổi với nhiều Hồng g, sự bái bể như vậy 
không có tác dụng gì. Họ không thể không ấn tượng trước tỉnh yêu và 
lòng mến mộ mà cố Giáo hoàng đa gợi lên, bất kể tình cảm đó sẽ biến 
thành lối sống đạo hay thành những tiêu chuẩn đòi hỏi cao hơn của đạo 
đức con người. Ngay cả với những vị thường xuyên ở bên cạnh Đức Giáo 
hoàng, những cảnh tượng này cũng gây một ảnh hưởng sâu sắc. Vài 
Hỏng y khác, vốn chưa bao giờ tới tham dự một Thánh lễ Giáo hoàng 
hoặc theo đõi nhiều sự kiện quy mô lớn ở quàng trường Thánh Phêrô 
nào, lân đâu tiên cảm nhận được sự kỳ diệu của John Paul II. Một số 
Hồng y khác nữa, vốn mang ký ức mờ nhạt về những hiện tượng như thế 
khi Đức Giáo hoàng ít hoạt động hơn trong những tháng cuối đời, một 
lân nữa lại được nhắc nhở về đặc sủng lớn lao, cao quý mà cố Giáo 
hoàng đã có được. 

Nhân tố khác có tác động lớn đến việc định hình ý thức của các 
Hồng y là các chương trình truyền hình, truyền thanh suốt ngày đêm về 
dòng người đưa tang đó. Các đài truyền hình đến để đưa tin về đám tang 
lúc đầu đã lên kế hoạch phủ kín phản lớn thời gian giữa giờ về với Chúa 
của Giáo hoàng và lễ tang với những chương trình ngắn vẻ cuộc đời và di 
sản của ông. Tuy nhiên, ở một phạm vi lớn, chính dân chúng đã trở thành 


68 


€H ỨỬ NG  TÀ Đ À € Ỏ G 1 Á O HO ẢÀ NG 


đẻ tài phát thanh, ghi hình. Suốt một tuần lễ, giới truyền thông đại 
chúng đã quên những vụ bê bối về lạm dụng tình dục, luật hôn nhân 
đồng tính mới đây nhất ở Tây Ban Nha, khủng hoảng về ơn gọi của Giáo 
hội Công giáo mà tập trung vào một đẻ tài mà sau này Ratzinger sẽ kết 
tỉnh thành một khẩu hiệu tại Thánh lễ mở tay của mình: “Giáo hội vẫn 
tồn tại”. Thậm chí, đối với những vị Hồng y từ lâu vốn đã quen chứng 
kiến cấp trên của họ thu hút các đám đông như thể nào thì nay họ phải 
choáng khì chứng kiến cảnh dân chúng để tình cảm của họ tuôn trào ra 
một cách hồn nhiên và tự phát. Mỗi một Hồng y dêu bị lay động bởi 
những gì họ nhìn thấy trên các đường phố của Rome, sau đỏ trên vô 
tuyến truyền hình trong những ngày này. Đối với lân này, họ nhận ra 
rằng John Paul II đã nâng cái nhìn của công chúng vẻ chức vụ Giáo 
hoàng lên một tâm cao lịch sử và nhiễu người đi đến kết luận rằng, Giáo 
hội Công giáo không có quyên làm ngơ trước tài nguyên quý giá mà 
mình đã nhận được; đó chính là chỗ đứng đặc biệt của John Paul II trong 
lòng đại chúng. 


Đến từ Philadelphia, Hoa Kỳ, Hồng y Justin Rigali đã làm việc nhiều 
năm ở Tòa thánh Vatican và đã từng dự ba đám tang của những Giáo 
hoàng khác tại quảng trường Thánh Phêrô, gọi tình cảm sâu đậm dành 
cho John Paul II là điều xúc động nhất mà ông từng chứng kiến. 


“Đây là đám tang thư tư của một Giáo hoàng mà tôi đích thân tham 
đự, tôi nghĩ đảm tang này đã vượt qua mọi thứ”, ông cho biết. “Đây là đám 
tang khác thường nhất từ trước tới nay”. 


Trong suốt khoảng thời gian này, tình cờ tôi gặp Hồng y Julian 
Herranz, một trong hai Hồng y duy nhất trên thế giới thuộc tu hội 2ðzs 
Đøi và là người tôi đã phông vấn cho quyển sách sắp xuất bản của tôi về 
Obs Dei. Herranz và thư ký của ông đang đi dọc theo đường Via Paolo 
VI, gần Tòa thánh Vatican, khi tôi đang trên đường quay về từ một cuộc 
hẹn tại trụ sở Dòng Tên năm ngay dưới phố. Tôi hỏi Herranz, người đã 
làm việc trong Giáo triều Roma 44 năm và hiện đang đứng đâu Hội đồng 
Giáo hoàng Giải đáp Văn bản Pháp luật, về cảm nghĩ của ông trước đám 
đông quản chúng đang cố gắng để trông thấy Giáo hoàng. 


69 


ÐbD ÚC GLÁ DO HO À NG BENEDICT XV]I 


“Hết sức cảm động”, ông nói. “Đó là sự bác bỏ của quản chủng về 
lời chỉ trích của Hans Kũng “về Giáo hoàng”. Herranz nói đến bài báo 
đài trong tờ nhật báo ÏItalia Cozriere dølla Serø trước cái chết của ]ohn 
Paul, bài báo đưa ra sự phê bình tỷ mỷ về thời gian trị vì của John Paul. 
Lặp lại đúng câu mà Ratzinger sau này sẽ viện dẫn, Herranz nói: “Giáo 
hội vẫn sống. Hay nhìn những người trẻ tuổi này, bạn có thể thấy điều 
đó trên những khuôn mặt của họ... Giáo hội vẫn sống”. 


Đó là những ý nghĩ luôn hiện điện trong tâm trỉ của các Hồng y khi họ 
suy tư về những sự lựa chọn đang chờ đợi mình lúc Cơ Mật Hội khai mạc. 


LỄ AN TÁNG GIÁO HOÀNG 

Những suy nghĩ đó đã được tiếp thêm sức mạnh tại Thánh lễ An 
táng vào ngày mồng 8 tháng Tự, với sự tham dự của khoảng một triệu 
người trong và ngoài Tòa thánh Vatican, cùng hàng triệu người nữa theo 
dõi tại các điểm câu truyền hình ở Rome và khắp nơi trên thế giới, khiến 
cho Thánh lễ An táng trở thành một trong những cuộc đại hội tôn giáo 
lớn nhất thời hiện đại. Các nhà lãnh đạo thế giới, lanh đạo tôn giáo và 
các tín đồ tụ hội tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài ra, nghi lễ này 
còn được hàng trăm triệu người trên toàn thế giới theo đöi. Ngày hôm 
trước, Tống Giảm mục John Foley, một người Hoa Kỳ hiện đang đứng 
đâu Hội đồng Giáo hoàng Truyền thông Xã hội, đã tố chức một buổi họp 
báo với sự tham dự của các nhà báo từ các đài phát thanh và truyền hình, 
ông đề cập tới sự kiện với nét mặt nghiêm túc rằng “đây là chương trình 
phát thanh truyền hình quan trọng nhất trong lịch sử”. Trong hoàn cảnh 
khác, có thể xem lời bình luận này là khoa trương, màu mè, tuy nhiên 
trong bối cảnh hiện tại, không một ai đám nghỉ ngở lời tuyên bố của 
Foley. Mọi người đều đồng ý đây là sự kiện được theo dõi nhiều nhất 
trong lịch sử truyền hình, thu hút sự quan tâm của lượng khán giả khắp 
toàn câu lên tới khoảng 2 tỷ người. 


14) Hans Kùng là linh mục và một nhà thần học Công giáo nổi tiếng. Ông thường chỉ trích Tøa thánh Vatican 
và bị rút phép giảng day về thần học. 


70 


CHÚNG TA ĐÃ CÓ GIÁO HOÀNG 


Chính thức được biết đến như là một Thánh lễ Cầu hồn, sự kiện bát 
đầu bằng việc những cánh cổng của Đèn thờ Thánh Phêrô đóng kín lại 
và các quan chức cao cấp được yêu câu đứng bên ngoài Đền thờ. Chỉ có 
Hồng y đoàn và các Thượng phụ Giáo chủ của Giáo hội Đông Phương 
được phép vào bên trong để tham dự một nghỉ lễ riêng, nơi Giáo hoàng 
John Paul II được đặt trong một chiếc quan tài bằng gỗ bách, chiếc đầu 
tiên trong tổng số ba chiếc. Trước khi Giáo hoàng được đưa vào trong 
quan tài, Dziwisz có vình dự được phủ một chiếc khăn che mặt bằng vải 
lụa trắng lên mặt Giáo hoàng. Bên cạnh thi thể Giáo hoàng là một tài 
liệu được niêm phong; đó là một bài tụng ca chỉ tiết về cuộc đời và sự 
nghiệp của Giáo hoàng John Paul II. Ba chiếc túi, mỗi chiếc có chứa một 
đỏng vàng, bạc hoặc đồng tượng trưng cho mỗi năm Giáo hoàng John 
Paul ]I tại vị, được đặt cạnh thi hài - đây là khoản tiền công duy nhất mà 
ngài nhận được trong thời gian làm Giáo hoàng. 


Sau nghỉ lễ riêng, những cánh cửa được mở ra và các vị chức sắc 
được mời vào chỗ ngỏi. Ratzinger và 164 vị Hồng y đồng tế chuẩn bị cho 
đám rước từ bèn trong Vương cung Thánh đường tới một tế đài bằng đá 
cẩm thạch ở chính giữa quảng trường, nơi Thảnh lễ được tổ chức. Đảm 
rước bắt đầu với bài ca nhập lễ: “Xin Chúa hãy ban cho người được an 
nghỉ muôn đời”, tiếp theo là Bài Thánh tịnh 64: “Lạy Chúa của Sï-on, ca 
tụng Ngài thật là chính đáng”. Các Nội thị Tòa thánh khiêng chiếc quan 
tài với huy hiệu của Giáo hoàng John Paul II khắc sâu trên nắp, đưa vào 
quảng trường Thánh Phêrô. Một phó tế cảm sách Phúc âm bọc đa màu 
đỏ đi phía trước quan tài. Các Thị thân đặt quan tài lên tấm thâm đỏ phía 
trước bàn thờ. 

Trong lúc giai điệu của những bài thánh ca được cất lên, Hồng y 
Ratzinger và những người đỏng tế bỏ mũ tế ra và cúi xuống hôn bàn thờ. 
Sau đỏ, những người đồng tế lại đội mù lên và an tọa ở hai hàng ghế vàng, 
giống như các ngai vàng. Tiếp theo, bàn thờ được làm phép và xông 
hương. Khi những bài hát kết thúc, Ratzinger đọc kinh câu nguyện cho 
Giáo hoàng John Paul H. Những người đồng tế cũng đọc kinh sám hối 
rồi hát bài Xyzie øleisow (Kinh Thương xót), bài đa được hát khi đưa thi hài 
của Giáo hoàng từ Dinh Tông đô sang Đền thờ Thánh Phêrô. 


71 


ĐÐĐ Ử C G TA Ô HO ÄÀ NG BENEDICT X VI 


Tiếp theo là phân Phụng vụ Lời Chúa. Bài đọc thứ nhất được trích 
từ chương 10 của sách 73g Đả Cówg Ứ, và được đọc bằng tiếng Tây 
Ban Nha. Bài Thánh tịnh 22 được hát lên. Bài đọc thử hai được đọc 
bằng tiếng Anh, và được trích từ Thư của Thánh Phaolô Tổng Đô gửi tín 
hữu Philipbhê. Sau đó, sách Phúc âm được một phó tế người Anh tên là 
Paul Moss mang tới bục giảng. Bài đọc này được trích từ sách Phúc âm 
theo Thánh Gioan, bắt đầu bằng câu: “Ý muốn của Cha ta là những ai 
thấy và tin vào con của Ngài sẽ được sống muôn đời”. Sau đó, Moss đã 
hát bài đối thoại giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô mà Thánh Gioan đã 
thuật lại. Chúa Giêsu đã hỏi ba làn. “Con có yêu mến Thầy không?” Rỏi 
Người nói với môn đệ của mình, “Háy theo Thây!” 

Ở phản cuối Thánh lề, Ratzinger chủ trì Nghí thức Chúc tụng và 
Chia tay cuối cùng. Ông yêu câu Hỏng y đoàn và các Thượng phụ Giáo 
chủ của Giáo hội Đông Phương đến quanh quan tài của Giáo hoàng 
John Paul II. Cả giáo đoàn tham dự được mời gọi câu nguyện. 

Ông đọc to: “Anh chị em thân mến, chúng ta hãy giao phó linh hỏn 
Giáo hoàng ]ohn Paul IÍ của chúng ta cho lòng nhân từ vô biên của 
Chúa. Xin Đức Mẹ đồng trinh Maria chuyển câu cùng Chúa để Người tỏ 
gương mặt Thánh tử của Người cho Giáo hoàng của chúng con, và an ủi 
Giáo Hội với ánh sáng phục sinh”. 

Ca đoàn hát lên bài Kinh Câu Các Thánh. Thêm một ví dụ khác về 
việc “chệch hướng” với truyền thống trong thời Giáo hoàng John Paul: 
tên của các vị thánh được Giáo hoàng John Paul IÍ tấn phong như Thánh 
Maria Faustina và Thánh Josemaria Escrivá cũng được đưa vào bài kinh, 
Sau bài Kinh câu các Thánh, các Thượng phụ Giáo chủ, các Tổng Giảm 
mục và các Trưởng Giáo chủ của Giáo hội Đông Phương tiến tới cạnh 
quan tài của Giáo hoàng John Paul II để cử hành nghỉ lễ tiễn biệt và chúc 
tụng riêng. Họ xông hương quan tài và lần lượt cầu nguyện. Cùng với 
Hồng y đoàn và các Thượng phụ Giáo chủ của Giáo hội Đông Phương, 
tất cả đều chứng kiến việc rấy nước thánh lên quan tài. Sau đó xông 
hương một lân nữa. Nghi thức của Giáo hội Đông Phương được thực 
hiện bằng tiếng Hy Lạp. 


72 


€ H Ủ Nằ@GT A Ð Á CÓ G I1 A Ö H O A NG 


Thánh lễ An táng chính thức kết thúc với việc tất cả mọi người tham 
dự đứng lên và cùng nhau hát: "Xin Thiên Thân Chúa dẫn đưa linh hồn 
này vào Thiên Quốc. Xin các Thánh Từ đạo đón tiếp vào thành Thánh, 
thành Jerusalem mới và vĩnh cửu”. Sau đó, các Nội thị đưa lình cữu Giáo 
hoàng John Paul HH đi mai táng, do Martinez Somalo cử hành nghi thức. 
Theo thông lệ, thi hài của Giáo hoàng John Paul II được đặt trong ba 
chiếc quan tài xếp lông vào nhau. Chiếc quan tài bằng gỗ bách được 
niêm phong và cột bằng ba dải lụa đỏ. Tiếp đó nó được đưa vào bên 
trong một chiếc quan tài bằng kẽm rộng hơn, rồi hàn kín nắp lại. Chiếc 
quan tài này được trang điểm bằng ba bản đồng: một cây thánh giá đơn 
giản ở phản đầu quan tài, một bản đồng với đanh tảnh, ngày sinh, ngày 
tử của Giáo hoàng được đặt ở chính giữa, và một chiếc huy hiệu cá nhân 
của Giáo hoàng John Paul II ở phản cuối. Cuối cùng, chiếc quan tài bằng 
kẽm được đặt bên trong một chiếc quan tài bằng gỗ cây hồ đào lớn hơn, 
bọc kín cả ba tấm bản bằng đồng, rồi được đóng lại bằng những chiếc 
định làm bằng vàng nguyên chất. Những người hộ tang đưa chiếc quan 
tài hợp nhất qua “Cửa tứ” ở phía bên trái bàn thờ của Đền thờ Thánh 
Phêrô. Đúng lúc đó một hồi chuông rung lên. Những người hộ tang đưa 
quan tài xuống câu thang gần tượng Thánh Longinus ở dưới mái vòm 
Gian Lorenzo Bernini. Chiếc quan tài được chón xuống đất, như Giáo _ 
hoàng đề nghị, trên đó đặt một phiến đả phẳng có khác tên, ngày sinh 
và ngày mất của ông. Martinez Somalo kết thúc lễ mai táng bằng những 
lời: “Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được yên nghỉ muôn đời, và cho ánh 
sáng Chúa chiếu rọi ngàn thu”. Những người có mặt đã cùng nhau hảt 
bài Sz/e Reginø (“Kính chào Nữ vương”). 

Buổi lễ an táng tự bàn thân là một kiệt tác của chủ nghĩa tượng 
trưng. Nối tiếp truyền thống từ Giáo hoàng Paul VI, một quyền sách 
Phúc âm mở được đặt bên trên nắp quan tài ~ các trang sách được gió 
lật ra trong thời gian cử hành tang lễ. Cuối cùng, quyển sách được gấp 
lại, tượng trưng cho việc khép lại cuộc sống trèn dương gian của Giáo 
hoàng John Paul II. Phía sau quan tài là vị trí an tọa của Hồng y đoàn 
trong những chiếc áo choàng đỏ thâm, mà theo truyền thống Thiên 
Chủa giáo thì đó là biểu tượng cho máu của Chúa Giêsu. Các vị đứng 


73 


Đ Ư ẲC G TA O HOÁ NG BENE DI CT X VI 


đầu nhà thờ khác mặc những chiếc áo lễ phục màu trăng ngồi ở bên 
phải quan tài của Giáo hoàng John Paul IÍ. 

Đối diện với họ là các chính khách với số lượng cũng đông không 
kém, gồm các quốc vương, nữ hoàng, tổng thống và thủ tưởng từ khắp 
nơi trên thể giới, hàu hết đều mặc những bộ đồ màu đen. Tổng thư ký 
Liên Hiệp Quốc Kofñi Anan là một trong những người đến đầu tiên. 

Nhimg chính khách nổi tiếng đến thành từng nhóm nhỏ đi chung với 
nhau, trong đó có Thủ tướng Đức là Gerhard Schroeder, Tổng thống 
Ukraina là Vietor Yushenko, Tổng thống Afganistan là Hamid Karzal, rồi 
đến Tống thống Pháp là Jacques Chirac, Vua Jordani Abdullah, và gia 
đình hoàng gia Tây Ban Nha cùng với Thủ tướng Jose Luis Rodriguez 
Zapatero. Tiếp theo là Tổng thống Brazil, Lula cùng phu nhân. Thủ tưởng 
Anh Tony Blair và Thái tử Charles, người đà hoàn đảm cưới của mình với 
Camilla Parker Bowles vào ngày thứ Báy để đến tham dự lễ tang của Giáo 
hoàng, cũng có mặt. (Theo một chú thích của người Ánh, sự kiện này 
đánh dấu việc lần đầu tiên Tổng Giảm mục Canterbury, Đức vua tương 
lai và Thủ tướng cùng tham dự đám tang một Giáo hoàng). Trong số 
những người cuối cùng tới vì những lý do thủ tục và an ninh có Tổng 
thông Hoa Kỳ là George W, Bush, cùng thân phụ là cựu Tổng thống 
George Bush Sr., cựu Tổng thống Bill Clinton và Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Condoleezza Rice. Cộng đồng những người tham dự các thánh lễ đôi 
khi có những sự sắp đặt kỳ khôi ¬ ngày hôm ấy có mặt của Tổng thống 
Svri là Bashar Assad và Tổng thống Israel là Moshe Katzav. Các bảo cáo 
sau đó cho biết, Assad và Katzav đã bắt tay nhau trong Nghỉ thức Chúc 
bình an của Thánh lề, điều mà Tổng Giảm mục Wilton Gregory của 
Atlanta sau này đã nói lại với hãng truyền hình CNN rằng: “Đó là phép lạ 
đâu tiên của John Paul”. Trong số những người quyên cao chức trọng đến 
tham dự tang lễ còn có 142 nhà lành đạo của các tôn giáo khác. Đây là 
bằng chứng về những cố gắng của lòng kiên trì và chân thành của John 
Paul trong nỗ lực đến với các tôn giáo khác trong đại gia đình nhân loại. 


Hơn 10 nghìn cảnh sát và bính lính đã được huy động để bảo đảm 
an ninh cho Thánh lễ, cùng với 1.430 sĩ quan được phân công bảo vệ các 


74 


CHÚ NG TA Đ À CO GIÁO H O À NG 


nguyên thủ quốc gia và những nhân vật cấp cao khác. Một lệnh cấm bay 
bắt đầu có hiệu lực nhằm ngăn chặn những mối đe đọa an ninh từ trên 
không. Các máy bay tư nhân không được phép bay trong vòng bán kính 
35 đặm tính tử trung tâm thành Rome mãi cho tới chiều thứ Bảy. Các 
máy bay chiến đấu của không lực Italia được đặt trong tỉnh trạng sản 
sàng đánh chặn những máy bay xâm nhập, và các máy bay trực thăng 
được đặt trong chế độ “bản chặn những vật thể bay chậm” để đánh trả 
những cuộc tấn công bằng loại máy bay cỡ nhỏ. Các biện pháp an ninh 
đã được áp dụng nhằm đối phó với hàng loạt những mối nguy cơ khác, 
bao gồm câ những cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học, hóa học và hạt 
nhân. Các đơn vị tên lửa phòng không được triển khai tại nhiều vị trí 
trong và quanh thủ đô của Italia. 


Tất cả những biện pháp bảo đảm an nình này cho thấy tâm quan 
trọng đặc biệt của sự kiện: chưa bao giờ có nhiều nguyên thủ quốc gia 
và các quan chức cao cấp đại diện cho những nên văn hóa khác nhau và 
những quan điểm chỉnh trị khác nhau như thế cùng tụ hội để thể hiện 
sự tiếc thương đối với một người vừa mới từ giã cõi đời. Đó là bằng 
chưng hiển nhiên vẻ thành tựu to lớn về đạo đức và cả chỉnh trị mà Giáo 
hoàng John Paul II đã tích lũy được trong gân 27 năm tại vị của mình. 


Khi tang lễ đến hỏi kết, những tràng vỗ tay vang lên khắp quảng 
trường và lan ra toàn thể đam đông đang đứng ở đại lộ Via della 
Conciliazione, đại độ chính dẫn tới quảng trường Thánh Phêrô. Tràng vô 
tay này kéo dài trong suốt 7 phút. Đám đông đồng thời cũng liên tục gọi 
tên Giouanwi Paolo! Giouawni Pzolo! một cách nhịp nhàng, khiến chúng 
ta liên tưởng đến những sự kiện điền ra tại quảng trường Thánh Phêrô và 
những nơi khác trước đó. Các tín đỏ không thể tham dự tang lễ đã kéo 
về cánh đồng Tor Vergatfa, nơi Giáo hoàng John Paul II đã tổ chức một 
trong những buổi mít - tỉnh lớn nhất trong thời gian đương nhiệm của mình 
nhàn Ngày Thanh niên Thể giới năm 2000. Tang lễ được theo đöõi cùng 
lúc từ khắp nơi trên thế giới, những địa điểm khác nhau như thành phố 
Kirkuk (miên Bác Iraq) hay Tokyo (Nhật Bản). Thành Rome cũng phải 
rung lên vì số lượng du khách. Trên hè phố, người đi bộ chen chúc nhau 


T75 


Đ ỨC GIÁ O HO ÄA NG BE NEDICT X VI 


trong giờ cao điểm, hâu hết là những đứa trẻ với ba lô đeo trên vai. Mười 
lán trại đã được dựng lên ở đấu trường Circus Maximus và những nơi 
khác quanh thành phố để giải quyết sự quá tải ở các khách sạn. Những 
người bán hàng rong đã nàng giá mọi thứ tử nước đóng chai cho tới 
những món quà linh tỉnh về Cô Giáo hoàng, 

Một ngày trước khi tang lễ được tổ chức, Vatican đã công bố di chúc của 
Giáo hoàng John Paul II, được viết bằng tiếng Ba Lan trong suốt 22 năm, 
bắt đâu từ 5 tháng sau khi ông được bảu chọn hồi tháng Mười năm 1978. 
Trong đó ông bày tỏ mong muốn được mai táng “trong đất trần”, và cỏ 
các buối đọc kinh và dâng thánh lễ được tố chức sau khi ông mất. Giáo 
hoàng đã thay đổi cách suy nghĩ về nơi mại táng ông; đâu tiên ông yêu cầu 
Hồng y đoàn chấp nhận lời đê nghị của Ba Lan là ông được về mai tảng 
ở quê hương nhưng rốt cuộc lại để cho họ toàn quyên quyết định vấn đề. 
Vị thể, cuối cùng thi hài của John Pau] được an nghỉ trong hảm bên dưới 
Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, tại vị trí đã được bỏ trống bởi 
Giáo hoàng John XXIII sau lễ phong Chân phước cho Ngài năm 2000. 
Mộ của John Paul được đánh dấu bằng một phiến đá trắng đơn giản, 
trên đó có ghi thời gian trị vì của ông. Và ngay khi Vatican mở cửa trở 
lại Đên thờ Thánh Phêrô sau tang lễ, nó cũng đã trở thành điểm đến hấp 
dẫn cho các tín đồ hành hương. Suốt hai ngày họp Cơ Mật Hội của Hỗng 
y đoàn, những người xếp hàng đài đứng đợi để được vào thăm nơi an 
nghỉ cuối củng của Giáo hoàng vẫn không suy giảm. 


BÀI GIẢNG - MỘT “KÝ ỨC NỒNG ẤM”, XÚC ĐỘNG ĐẾN RƠI 
LỆ 

Đặt trong bối cảnh này, bài giảng của Đức Hồng y Ratzinger đã từ một 
bài điểu văn thông thường trở thành một bước ngoặt trong lịch sử Giáo 
hội. Nó được bắt đầu bằng việc Ratzinger đứng trước đám đông tham dự, 
để cặp kính của ông trễ xuống mũi; bằng một thứ tiếng Italia chuẩn, ông 
chào mừng những nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo đang hiện diện. 


Với giọng nghiêm trang, ông đã nêu lên những tương đồng giữa việc 


78 


€CH ÚU N6  TÁ ĐÐ Ä CÓ G L1 Á O H O À N6 


sẵn sàng theo Chúa Giêsu của Thánh Phêrô với cuộc hành trình của 
Giáo hoàng John Paul II (từ sự kìm kẹp của các chế độ chuyên chế ở Ba 
Lan tới vị trí cao nhất của Giáo hội Công giáo). Ông đã ôn lại những mốc 
son trong cuộc đời Giáo hoàng, tử khi còn trẻ, những ngày tháng làm việc 
trong một nhà máy hóa chất dưới sự chiếm đóng của Phát xít và từ những 
năm tháng lén lút làm chủng sinh ở Ba Lan dưới chế độ Cộng sản. 


“Hay đứng dậy, nào chúng ta lên đường!” Bài giảng tiếp tục, trích 
dẫn lời tựa quyển tự truyện năm 2004 của Giáo hoàng John Paul II. “Với 
những lời này, [John Paul II] đa gọi chúng ta tỉnh thức để ra khỏi một 
đức tin đang mê ngủ, ra khỏi giấc ngủ của các môn đỏ Chúa trong cả 
hôm qua và hôm nay”, 

Ratzinger nói về cuộc đời của John Paul II khi là một Giảm mục, 
Hỏng y và Giáo hoàng: 

Đức Thánh Cha là một giáo sĩ cho tới hơi thở cuối cùng, tì Ngài 
đã hiến dâng cuộc đời trình cho Chúa, cho các giáo dân tà cho toàn 
thể nhân loại, trong uiệc tự hiến hàng ngày để phục 0ụ Giáo hội, đặc 
biết là trong những tháng cuối đời, khi Ngài bị bệnh tải hành hạ. 
Bởi uậy Ngài đã trở thành một Đúc KHô, 0‡ Mục tứ nhân lành bao 
lờ cũng yêu thương đoàn chiên của mình. Đúc Thánh Cha luôn ầm 
cách gặp gỡ mọi đối tượng, Người biết tha tuứ 0à mở lòng mình ra 
cho hết mọi người. Một lầu nứa Người dạy chủng ta qua lời Chúa 
hôm nay, rằng khi sống trong tình yêu của Chúa, chủng ta sẽ học để 
biết cách yêu thương dích thực theo gương của Đức Kiiô. 


Tất cả chúng ta đêu biết rằng Đức Thánh Cha của chúng ta 
không bao giờ muốn sống an nhàn hoặc sống cho riêng mình. Ngài 
mwốn hiến dâng trọn uen cho tới giây phút cuối cùng, hiến dâng cho 
Chúa oà do đó cũng cho tất cả chúng ta. Và nhờ 0ậy, Ngài đã cảm 
nhận được là tấ! cả những gì Ngài đã hiến dáng cho Chúa thì Chúa 
cứng đá ban lại cho Ngài dưới một hình thức khác. Ngi yêw ngôn 
ngữ, mộ thơ ca uà đó là một thành phần quan trọng trong công tác 
mục 0ụ của Ngài. Điêu đó đã tạo va sức sống mởi, lực tuác bách 
mới, sức cuốn lút tới cho tiệc rao giảng Phúc âm, ngay cả bhi nó 


Tỉ 


ĐÐ Ử C GIÁ 0 HO À NG BE NED'!ICT XVYV]I 


là một dấu hiệu chống dối. 


Cuối cùng, ông nói vẻ lòng sùng kính của Giáo hoàng đối với Đức 
Mẹ Maria và lòng nhân từ vô biên của Chúa Giêsu. Những lời cuối cùng 
của Đức Hỗng y nhắc đến kỷ niệm về việc Giáo hoàng John Paul II đã 
cố gắng nói lời chào mừng đám đông tại quảng trường Thánh Phêrò 
nhân ngày Lê Phục sinh, những lời mà ông đã không đủ sức nói to lên: 
Không một ai trong chúng ta có thể quên được ngày Chủ nhật 
Phục sinh cuối cùng trong cuộc đời Ngài. Dù đang rất mệt, Giáo 
hoàng đã một lần nữa đến bên cửa số của Dinh Tông đồ 0à ban 
phép lành Tòa thánh urbi et orbi cho chúng ta lần cuối cùng. Có thể 
chắc chắn rằng Giáo hoàng kính yêu của chúng ta ngày hôm nay 
uẫn đứng bên cửa sổ ngôi nhà của Cha, Ngài nhìm thấy bà bơn phép 
lành cho chúng ta. Vông, hãy ban phép lành cho chứng con, thưa 
Đức Thúnh Cha. Chúng la gửì gắm linh hỗn của Ngài cho Mẹ của 
Chúa, Mẹ của Ngài, người đã chỉ dẫn cho Ngài hàng ngày à lúc 
này sẽ lại chỉ dẫu cho Ngồi tới niềm 0inh quang tĩnh hằng của Con 

trai bà, Chúa Giêsu của chủng ta. Amem! 


Rất nhiều người giải thích phân kết thúc của bài giảng theo nghĩa là 
Giáo hoàng John Paul đã thực sự lên thiên đàng và đã trở thành một vì 
thánh; căn cứ vào thẩm quyên về thân học của Ratzinger, không ai có ý 
định phản đối ông. 


Ở một số điểm trong bài giảng, Ratzinger đã tỏ ra rất xúc động, đặc 
biệt là khi ông nhắc lại việc Giáo hoàng John Paul II không thể nói được 
trong những ngày cuối đời. Tổng cộng, đã có 13 lân bài giảng phải dừng 
lại vì tiếng vỗ tay của các giáo dân, và dường như Ratzinger cũng vô 
cùng xúc động. Đa có lúc, dù có cặp kính che khuất phần nào nhưng 
người ta vẫn thấy đòi mắt ông đảm lệ. 


Có lẽ ấn tượng khó quên nhất đối với tất cả những người tham dự 
buổi lễ hôm đó là cách đảm đông đã trở thành những người đối thoại với 
ông theo đúng nghĩa của nó. Ban đâu Ratzinger tỏ ra khả bất ngờ với 
những tràng vỗ tay, nhưng rất nhanh chóng ông đã học cách thích nghị, 
ông ngừng lại và chờ cho tới khi tiếng vỗ tay của những người tham dự 


78 


€ H Ú N@G T A Đ Á CỎ G1 ÁÁA D0 HO A NG 


chấm dứt. Những biểu ngữ với dòng chữ Søzo Subito (“phong thánh 
ngay bây giờ”) được giương lên trên khắp quảng trường Thánh Phêrô, 
và đám đông liên tục thốt.lên hai từ søzfo, sưwfo (“thánh, thánh”) với 
giọng trằm và mạnh. Cảnh tượng gản như là một sự minh họa kinh điển 
vẻ cách thức phong thánh trong Giáo hội Công giáo. Nó phải được bắt 
đầu với một sự sùng kinh của dân chúng, cái mà con người thời Trung 
cổ gọi là ga santtafs (“nối tiếng thánh thiện”), điều mà Giáo hội sau 
đó sẽ xem xét và cuối cùng sẽ phê chuẩn theo cách “sự việc đã rồi”. 
Không khó để nhận ra những dấu hiệu cho thấy cả các Hồng y cũng bị 
dao động. Trước ngày cử hành tang lẽ, trong cuộc họp hàng ngày của 
Hồng y đoàn, một kiến nghị đã được đưa ra nhằm kêu gọi Giáo hoàng 
kế vị nhanh chóng tiến hành việc phong Chân phước và phong thánh 
cho John Paul II. Công nghị các Hồng y đã thảo luận sôi nổi chủ để này 
và Ratzinger mời Hồng y Jose Saraiva Martin, người đứng đâu Bộ Phong 
Thánh. Vị này giải thích rằng có một truyền thống phong thánh cổ xưa 
bằng “sự tung hô nhiệt liệt của công chúng” và rằng Giáo hoàng tiếp 
theo có thể bỏ qua thời hạn chờ đợi bắt buộc là năm năm, như Giáo 
hoàng John Paul II đã làm trong trường hợp của Mẹ Teresa. Bà đã được 
phong Chân phước năm 2003, đúng sáu năm sau khi bà qua đời. Vào 
thảng Năm năm 2005, Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố rằng thời gian 
chờ đợi cũng có thể được bãi bỏ đổi với John Paul II. 

Brian Williams của đài NBC đã gọi bài giảng này là một “ký ức 
nồng ấm, rất nông ấm”. Chính sự xúc động trong bài giảng của 
Ratzinger đã khiến rất nhiều Hồng y bất ngờ. Ông được biết là người 
không hay bộc lộ tình cảm, nhưng người ta đã thấy ông như thế, với 
những giọt nước mắt trào ra khi nói về tình yêu và sự hy sinh của cố 
Giáo hoàng. Đối với những Hồng y đã từng lo ngại về khả năng khơi gợi 
cảm xúc của Ratzinger trước đám đông, bài giảng này khiến họ có một 
cái nhìn mới về ông. 

Tất nhiên, hâu hết những Hồng y này đêu biết rõ Ratzinger trong 
các mối liên lạc cá nhân, và xem ông là người thường bị hiểu lầm, Họ 
biết tính hòa nhã, óc hài hước “tỉnh quái” của ông và biết ông hoàn toàn 
không có thứ mà người Italia gọi là goz#afo (“tính tự kiêu trr đại”). Tuy 


79 


ĐÐĐ Ư C G1 Á Ô HO Á NG BENEDICT XVI 


nhiên, nhiều người nghi ngờ khả năng ông có thể bộc lộ những phẩm 
chất này trước đám đông. Vì thế, buổi lễ an tảng đã giúp giảm thiểu đáng 
kể những lo ngại này. Việc nghe Hộ pháp Học thuyết của Vatican nói vẻ 
“nghệ thuật yêu thương thực sự” đa đánh đấu sự xuất hiện của một 
“Ratzinger mới”. Hay nói cách khác, nó đã đánh dấu một giai đoạn mới 
trong khả năng của ông khi đưa con người mà nhiều Hồng y đã biết 
trong đời tư ra kết hợp tốt hơn với hình ảnh trước công chúng của ông. 

Vì thế, có người xem lễ an táng Giáo hoàng đã đánh dấu sự khởi đầu 
chính thức cho việc ứng cử chức Giáo hoàng của Ratzinger. (Phóng viên 
hãng truyền hình CNN, Jim Bitterman, giải thích việc nhắc lại lời kêu gọi 
của Chúa Giêsu trong bài Phúc âm hôm đó - “Hay theo Thảy!” — là một 
dạng khẩu hiệu của chiến dịch tranh cử. Tuy điều đó có thể là cường 
điệu hóa quá mưc, lình cảm của Bitterman rằng Ratzinger đang tập hợp 
sức mạnh hóa ra lại đúng). Các tờ báo của Italia bát đâu đăng tải đây 
những “tin sốt đẻo” và các “tiết lộ” vẻ sức mạnh trước cuộc bảu cử của 
phe ủng hộ Ratzinger, với giả thuyết cho rằng đại bản doanh của phe 
ủng hộ đã hãng lên nhờ bài giảng của ông, và trở nên say mê với một ý 
thức rằng đó không chỉ là một ước mơ mà là một thực tế chính trị nằm 
trong tâm tay. 


GIÁO HOÀNG CỦA MỌI NGƯỜI 


Không mội ai theo dói những sự kiện xảy ra mà không bị lay chuyển, 
và điêu này lại càng đúng đối với các thành viên trong Hồng y đoàn, họ 
bị choáng trước lôi thể hiện tình yêu và ngưỡng mộ của đông đào công 
chúng ngay tại thời điểm khi họ đang tập trung để đánh giá triều đại Giáo 
hoàng vừa mới chấm dứt. Không còn nghỉ ngờ gì nữa, các sự kiện trong 
tuần, những dòng người bất tận kéo tới viếng lính cứu Giáo hoàng John 
Paul và đám đông khổng lỏ liên tục hò reo “santo, santo” tại lễ an táng 
của ông đã có một tác động tâm lý mãnh liệt đối với các Hỏng y khi họ 
đang chuẩn bị bước vào Cơ Mật Hội bảu chọn Tân Giáo hoàng. Nếu có 
bất kỳ ai đến Rome và đặt câu hỏi liệu nhiệm kỳ của Giáo hoàng John 
Paul ÍI có thành công hay không thì những trải nghiệm trong tuần qua 


80 


€C H Ú NÓ TA Đ Ä CÓ G1lIÁ O HO À NG 


đã giúp họ loại bỏ những nghi ngờ đó. Không một ai sau khi đã chứng 
kiến sự kính trọng của những nhân vật quan trọng đến từ khắp nơi trên 
thể giới và của đông đảo dân chúng dành cho Giáo hoàng lại không đi 
đến kết luận rằng John Paul II đã làm được những điều tốt đẹp. 


Phát biểu khi những sự kiện này sắp kết thúc, rất đông Hồng y nói 
rõ rằng họ thực sự vô cùng xúc động trước các sự kiện diễn ra trong 
tuần vừa qua —- và những cảm xúc đỏ đã ảnh hưởng đến cách đánh giá 
của họ về tính cách của vị Giáo hoàng mà họ cần bảu ra phải kế thừa di 
sản này. Điều này giờ đây tỏ ra sâu sắc và mành liệt hơn rất nhiều so với 
những gì mà đa số họ đã tưởng tượng trước đó, 

Hỏng y Roger Mahony từ Los Angeles nói với phóng viên tờ 
NaHonal Catholic Reborter rằng, “Nó phân ảnh ảnh hưởng lớn lao mà 
Giáo hoàng John Paul II đã để lại trên thế giới. Ngài là Giáo hoàng của 
mọi người. Ngài yêu họ và họ hiểu được điều này”. 


Khi được hỏi liệu John Paul có vui khi chứng kiến rất đông người đã 
tới để chia tay ông như vậy không, Mahony không ngân ngại trả lời: 


“Ngài sẽ rất hạnh phúc. Ngài luôn muốn tiếp xúc với mọi người. 
Ngài là một mục tử tốt và giờ đây đoàn chiên đổ dồn vẻ đây để được nhìn 
thấy vị mục tử của họ”, 


Các Hồng y cũng nhận thấy những sự kiện trong tuân, đặc biệt là 
thời gian quàn linh cữu và lề tang cho ông, đã khiến các hang truyền 
thông đưa những tin rất tích cực về Giáo hội Công giáo, điêu họ chưa 

từng thấy trong thời hiện đại. Rất nhiều vị không ngớt lời cám ơn bảo giới 
| vì đa đưa những tin tích cực suốt 24/24 giờ về sự ra đi của John Paul II 
và những công việc được tiến hành sau đó. 

Hồng y Cormae Murphy-O'Connor vùng Westminster nước Ánh, 
đã nói ngắn gọn với một nhóm các nhà báo ngay trước thời gian phong 
tỏa báo chí bắt buộc khoảng một tuần trước khi diễn ra Cơ Mật Hội của 
các Hồng y: “Tôi cám ơn tất cả các bạn rất nhiều vì cách các bạn đã đưa 
tin vẻ thời gian hấp hối và ra đi của Giáo hoàng. Các tìn tức đêu chân 


81 


bƯCC GIÁ O HO Á NG BENEDLICT X VI 


thật, có tính xây đựng và nói chung rất công bằng”. 

Khi được hỏi làm thế nào để giải thích vẻ sự phản ứng rộng khắp 
của mọi tâng lớp xà hội từ lãnh đạo tới dân thường trước cái chết của 
John Paul, Murphy-O'Connor đưa ra hai lý do. Trước tiên ông nói, nhờ 
việc liên tục đi lại và tỉnh thân giang tay cho người khác của Giáo hoàng 
John Paul II nên thế giới giờ đã hiểu rõ hơn về đạo Công giáo. Liên quan 
tới điều đó, John Paul II đã để lại một đi sản chứng tỏ rằng thừa tác vụ 
của Thánh Phêrô, ý nói chức vụ Giáo hoàng, không chỉ phục vụ cho 
Giáo hội Công giáo mà cho cá thể giới. 

Vị Hồng v này mỉm cười và nói: “Không cỏ gì phải nghì ngờ, chính 
'số giờ bay" của Ngài đã tạo ra sự khác biệt lớn”. 


Murphy-O?Connor nhận xét: “Ngài đã đưa nó (chức vụ Giáo hoàng) 
lên một tắm cao mới. Ngài đã trao cho nỏ một vai trò mới, một ảnh 
hưởng mới, như là một tiếng nói của lương tâm và đạo đức. Vì chúng ta 
đang sống trong ngôi làng toàn câu, và thông qua các phương tiện 
truyền thông, Ngài có thể nói với toàn thể thể giới. Đây là lần đâu tiên 
chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của tất cả những điều này. 
Thế giới đã lắng nghe”. 

Vẻ vấn đề các Hỏng y đã suy nghĩ từ lâu, đó là việc bầu ra một Giáo 
hoàng sẽ quan tâm 2đ iziza (nghĩa là chú tâm đến những vấn đề bên 
trong Giáo hội) nhiêu hơn, những sự kiện trong tuân lễ này đã khiến họ 
phải nghỉ lại. Giờ đây, họ nhận ra rằng họ cần một Giáo hoàng không chỉ 
đơn giàn quan tâm tới công việc nội bộ của Giáo hội mà còn phải là người 
có khả năng vươn xa, có thể truyền cảm hứng và thách thức, người có thể 
để lại một dấu ấn trong thời đại của mình theo cách tương tự như John 
Paul IL Nói cách khác, những sự kiện trong tuần này đã có tác động đến 
việc đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người kế nhiệm John Paul II. 


SỰ “BỨT PHẢ” CỦA RATZINGER 
Các Hồng y đã rút ra được kết luận gì từ những kinh nghiệm này? 


Thứ nhất, ngành công nghiệp viễn thông toàn câu có thể là một 


92 


€C H LƯU N 6 TA Đ À CỎ G 1A O [[ OÒ Á N ©Ö 


người bạn, cũng như là một nhà phê bình cho Giáo hội - nếu Giáo hoàng 
biết cách phát đi một bức thông điệp tích cực, thích hợp với tiêu chí của 
giới công nghệ truyên thông. 


Thử hai, việc giang tay đón nhận giới trẻ của John Paul phải được 
tiếp tục, bởi vì hàng hàng lớp lớp giới trẻ Công giáo, những người đã hò 
hét hãng say khi xếp hàng viếng Giáo hoàng và tại lễ tang, họ chính là 
hạt nhân của Giáo hội Công giảo tương lai năng động và đảy sức sống. 


Thứ ba, mặc cho có những thất bại và thất vọng gi đi nữa, nhin 
chung nhiệm kỳ của Giáo hoàng John Paul II là một thành công. Trong 
tâm trí của rất nhiều Hỏng y cử tri, những sự kiện trong tuần từ khi ông 
qua đời đến khi tổ chức lễ tang đã củng cố ý định tiếp tục những gì Giáo 
hoàng vừa qua đời đề lại. 

Thứ tư, Giảo hoàng mới phải là người cỏ tâm vóc quốc tế, người có 
thể tạo chỗ đứng riêng trên vũ đài thế giới và làm cho tiếng nói của Giáo 
hội được chú ý tới trong các cuộc thảo luận về văn hỏa và đạo đức, một 
người cỏ thể giúp cho Giáo hội có vị thế nổi bật. John Paul II đã không 
chỉ sánh ngang tâm với những vị nguyên thủ quốc gia như Thatcher và 
Kohl, Reagan, Clinton và Blair trong thời đại của mình; ở một số mặt nào 
đó, ðng còn vượt cao hơn họ tất cả, tư thế nhà lãnh đạo tôn giáo cũng 
như tinh thân của ông được thừa nhận khắp nơi, ngay cả những người 
(và thành phản này chiếm rất đông) không đồng ý với nhiều lập trường 
của Giáo hoàng vẻ mặt lý thuyết. Sự thật đó được khẳng định qua số 
lượng các nguyên thủ quốc gia và các chính trị gia hàng đầu đà tới dự lề 
tang. Theo dõi phản ứng khác thường của toàn thế giới trước sự ra đi của 
ông, 115 vị Hỏng y, những người sẽ bảu người kế nhiệm John Paul ý thức 
rất rõ rằng Giáo hoàng kế vị phải là người có tâm cỡ như vậy, người mà 
Giáo hội Công giáo có thể tự hào, không chỉ bởi lòng tốt và sự đứng đắn 
mà còn bởi tri thức và tâm nhin sáu rộng về địa lý, kinh tế, chính trị... 
Danh sách những người như vậy trong Hồng y đoàn này, cũng như bất 
kỳ nhóm các nhà lãnh đạo tiêm năng nào khác, là không nhiều. 


Theo sự mách bảo của trực giác, đường như một số những kết luận 
này sẽ không tự động ủng hộ bảu cho Ratzinger. Một Ratzinger rụt rè, 


83 


Đ Ư C G 1 Á Ö HO ÀNG BE N EDLICT X VI 


không thực tế, chưa khi nào được đánh giá là một người có khả năng lôi 
cuốn đám đông, đặc biệt là giới trẻ; tiếng tăm của ông trên các phương 
tiện truyền thông cũng còn nhạt nhòa. Tuy vậy, trong bốn kết luận kể 
trên, có lẽ yếu tố quan trọng nhất đối với hầu hết các Hồng y là việc tiếp 
tục công trình của John Paul II, và ở điểm này thì Ratzinger chính là sự 
lựa chọn sáng suốt nhất. Ông là kiến trúc sư đa xây dựng những đường 
lối chủ chốt của triều đại của cố Giáo hoàng, và không ai trong Hồng y 
đoàn hiểu rõ suy nghĩ và tâm hồn của John Paul hơn ông. Nếu các Hồng 
y muốn tìm một người để hỗ trợ và xây dựng trên nên tàng ban đâu mà 
những gì John Paul muốn thực hiện thi không ai có thể xứng đáng hơn 
nhân vật đa từng là cánh tay phải của Giáo hoàng kể từ năm 1981, tức 
chỉ ba năm sau khi Ratzinger đảm đương trách nhiệm. John Paul đã ba 
lần gia hạn nhiệm kỳ của Ratzinger vượt quá thời hạn chính thức năm 
năm của một Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin. Điều đó đồng nghĩa với 
việc Giáo hoàng rõ ràng cảm thấy không thể thiếu lời khuyên và sự 
hướng dẫn của Ratzinger. Tất cà những điều đó đã biến Ratzinger trở 
thành người bảo vệ tốt nhất đối với di sản mà John Paul để lại. Hơn nữa, 
nhờ hiểu biết rành rê vẻ Giáo triều Roma và về guồng máy cai trị Giáo 
hội, Ratzinger có thể bảo đàm rằng đi sân của John Paul sẽ không bị mai 
một, mà sẽ được thực hiện có cơ cấu và tổ chức. 


Đối với giới truyền thông, chỉnh các Hồng y đã chọn lựa cách biểu 
dương lạ kỳ cho những lời khen ngợi của báo giới khi đưa tin vẻ sự ra đi 
và tổ chức đám tang Giáo hoàng: Họ quyết định không nói chuyện với 
báo giới suốt quang thời gian tử đám tang ngày 8 tháng Tư đến ngày 
khai mạc Cơ Mật Hội bầu Giáo hoàng vào 18 tháng Tư. Khi thông tin vẻ 
việc phong tỏa báo chí bát đầu loan ra, nhiều nhà báo, đặc biệt từ những 
tờ báo ở Italia đa vội vã đưa ra kết luận rằng chính Ratzinger, với tư cách 
là Niên trưởng của Hảng g đoàn, đã áp đặt lệnh phong tỏa; đúng với hình 
ảnh một “Hồng y chuyên nói 2g” của mình”. Tuy nhiên, sự thực 
không phải như vậy. Trong những Công nghị Hồng y đoàn hàng ngày, 
15) Hồng y fatzinger khi đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin đã lỗ ra rất cũng rắn và khắt khe trong viếc bảo vệ giáo 
lý chinh thống của Giáo hỏi. Nhiều người không hải lòng va đã đặt cho ông nhiều bội danh chàm chọc như 


Đại Phần quan của Pháp định Tôn giáo (The Grand lnquisilor), Hồng y xe lăng (Cardinal Panzer). Hồng y 
chuyên nói Không (Cardinal Na) 


84 


CHÚ N6G T A ĐÐ Ä CÓ G I1 Á Ô H ÓO Ả N€G 


áp lực đang ngày một lớn dần đòi hỏi phải có một lệnh cẩm triệt để 
những cuộc tiếp xúc với báo giới. Áp lực này chủ yếu từ một vài Hồng y 
thuộc giáo triểu cũng như một số Hồng y châu Mỹ La-tinh, các vị này 
cảm thấy việc các Hỏng y tử châu Âu và Hoa Kỳ được giới truyền thông 
chủ ý quá nhiêu, giúp cho họ dùng báo chí để lên chương trình nghị sự 
công khai cho Cơ Mật Hội, và điêu này không công bằng chút nào. Ngay 
sau khi việc phong tỏa tin tức có hiệu lực, ba Hồng y nói với tôi ở sau 
hậu trường rằng không phải Ratzinger đã áp đặt chính sách này. Họ cho 
biết, trên thực tế ông đã chöng lại việc kêu gọi một lệnh cấm chính thức. 

Trong cuộc phỏng vấn trước Cơ Mật Hội bằảu Giáo hoàng, Hồng y 
Danneels đã làm rõ điều này, ông kể rằng Ratzinger đã nói trong các 
Công nghị Hồng y đoàn rằng đó là một “nhân quyên” của các Đức Hỏng y. 
Họ được phép nỏi với bất cứ ai mà họ đã chọn. Những Hỏng y khác đã 
xác nhận thông tin này. Bởi vậy, thay vì một lệnh cấm chỉnh thức, các 
Hồng y đã thỏa thuận với nhau về việc giữ kín miệng. Thông qua 
Navarro-Valls, họ cũng đưa ra lời để nghị các nhà bảo hãy để họ yên; 
như Navarro-Valls mô tả: “Đây không phải là một lệnh cẩm mà là một 
lời đê nghị”. 

Nói cách khác, đối với người ngoài, thủ đoạn sắp xếp giữa các Hồng 
y trước báo giới có vẻ như là một hành động chuyên quyển điển hình của 
Ratzinger. Tuy nhiên, các Hồng y lại xem sự việc một cách hoàn toàn trái 
ngược. Ratzinger tôn trọng sự tự do cá nhân của họ, ông đã thể hiện sự 
tế nhị đối với bảo giới, và một lần nữa đường như ông lại là nạn nhân của 
một hinh thức bôi nhọ bất công trong một cuộc thảo luận công khai. 
Nhận thức trong nội bộ vẻ việc này đã giúp cỏ một cái nhìn khoảng đạt 
hơn rất nhiều hình ảnh của Ratzinger trong số các Hồng y không biết 
nhiều về ông, và khiến họ có lối suy nghĩ khác về cách thức lãnh đạo của 
ông trong vai trò Giáo hoàng. 

Vẻ vấn đẻ vị thế quốc tế, rõ ràng là Ratzinger nằm trong số những 
người nổi bật nhất. Ông là nhà tri thức được rất nhiều người tôn trọng. 
Ông đã xuất bản những tác phẩm phê bình minh bạch để cập tới nhiều 
lĩnh vực văn hóa và thân học. Ngay tại nước Pháp, nơi có xu hưởng cực 


85 


Đ Ứ € G 1Á ỐO HO A NG B EN E DI C€CT X VI 


kỳ thế tục, nơi mà sự tôn trọng đành cho tín ngưởng không phải lúc nào 
cũng được đề cao, Ratzìnger cũng đã hai lần được tôn vinh vì những 
thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Ngày 6 tháng Mười một năm 1992, 
ông được mời thinh giảng tại Viện khoa học chính trị và đạo đức thuộc 
Viện Hàn lâm của Pháp. Năm 1998 ông được trao tặng huân chương Bắc 
đầu bội tỉnh của Pháp. Nói cách khác, đây sẽ là một Giáo hoàng mà thể 
giới phải kính nề. 

Cuối cùng, vẻ vấn đẻ giới trẻ và “khả năng hấp đần quản chúng” 
không một ai nghĩ rằng Ratzinger có thể hội tụ nhiều đặc ân bằng John 
Paul. Tuy nhiên, bài giảng ấn tượng của ông tại buổi lễ an tảng và mối 
liên kết mà ông đã lạo ngay được với đâm đông đang reo hò tại buối lễ 
khiến một vài Hôỏng y phải xem xét lại cái hình ảnh trước đây của 
Ratzinger vốn được xem như là một người độc đoán, thích tạo sự cách 
biệt và không có khả năng tiếp xúc với thường dân. 


Trong suy nghĩ của Ratzinger thì gần như chắc chắn những thẻ hiện 
vượt trội vừa qua của ông không liên quan gì tới ý định cải thiện cơ hội 
của mình trong cuộc đua ngôi vào ngai Giáo hoàng; ông đà làm tất cả chì 
vì muốn trả món nợ cuối cùng cho người mà ông đa yêu quý và phục vụ 
trong một phản tư thế kỷ, Giảo hoàng John Paul II. Tuy nhiên, cho dù chú 
ý của ông là thế nào đi nữa, những gì diễn ra trong hai tuần vừa qua đã 
biến Ratzinger tử một chọn lựa có thể trong một đám đông trở thành một 
thế lực mạnh, một ứng cử viên sáng giá, không gì cẩn trở được, 


“Tư cách lãnh đạo mà Ratzinger đã thể hiện tại lễ tang Đức Giáo 
hoàng đã khiến chúng tôi phải càn nhác kỹ về ông”, một Hỏng y của 
chân Phi đã nói với tôi ở hậu trường hôm Chú nhật, ngày mồng 10 tháng 
Tư, tức tám ngày trước khi cuộc bầu chọn bắt đầu. 

Vị Hồng y này thẳng thắn thừa nhận rằng ông vẫn chưa cảm thấy 
thực sự thuyết phục. 

“Làm thể nào mà tôi có thể giải thích rằng những gì tốt nhất chúng 
tôi có thể làm là chọn một người đã 78 tuổi, tức đã quả tuổi nghỉ hưu của 
các Giám mục?” Ông trảm ngâm, suy nghĩ vẻ cách ông sẽ trình bày kết 


quả khi trở về nhà. Là một người ở nam bản câu, vị Hỏng y này thừa nhận 


86 


CH Ủ NG TA ĐÐĐ À CÓ GIÁ DO HO Ả NG 


ông muốn Giáo hoàng là một người quan tâm tới các giáo hội địa phương, 
một người biết công nhận sự năng động và sức sống của Đạo Công giáo 
ở những nơi như châu Phi và châu Mỹ La-tinh. Vào thời điểm này, ông 
chưa đám chác là vị Hồng y cao tuổi người Đức này có thể đáp ứng yêu 
câu đó hay không. 

Rỏi ông đưa ra một lời nhận xét: “Tuy nhiên, theo những øi tôi thấy 
ở lễ An táng, dường như Ratzinger phản nào đó đang noi theo phong 
cách của John Paul II hơn là thể hiện phong cách của chính mình. Điều 


này buộc tôi phải suy nghỉ”, 


Rõ ràng, điều này cũng khiến một số người khác có củng suy nghĩ 
nhĩ vậy. 


B7 


CHƯƠNG 


GIAI ĐOẠN TRỐNG TÒA 


“... Trong cuộc sống của chủng ta, sự thật 0à làng bác đi sẽ có chung 
một nền tảng Uiêng chắc. Lòng bác ái không có sự thật sẽ trở nên mù 
quảng, sự thật không có lòng bác ái sẽ giống như “tiếng phèn Ìa oang đội. 


(Giáo hoàng Benedict XVI) 


Mặc dù một số người có lê không đồng ÿ với tôi, nhưng rõ ràng là 
Hỏng y Joseph Ratzinger - người đã bước sang tuổi 78 chỉ hai ngày trước 
khi cuộc bầu chọn Giáo hoàng bát đâu, không có ý định chạy đua vào 
chức Giáo hoàng. Ngay trước cuộc bảu cử, ông nói với các thành viên tại 
Bộ Giáo lý Đức tin rằng ông hy vọng Giáo hoàng mới sẽ cho phép ông 
tiếp tục công việc thêm một vài tháng nữa, sau đó ông sẽ xin nghỉ như 
đã mong ước từ lâu. Đa ba lần trong suốt l5 năm qua - vào các năm 
1991, 1996 và 2001 - Ratzinger đã xin Giáo hoàng John Paul II cho phép 
nghỉ hưu để ông có thể trở vẻ Đức, vẻ vùng Regensburg (bang Bavaria, 
quê hương ông), sống với người anh trai là Georg và tiếp tục đành hết 
thời gian nghiên cứu về thân học, phụng vụ, tu đức học và giáo hội học. 
Lân nào Giáo hoàng cũng từ chối và Ratzingcr chấp nhận ý muốn của 
Ngài, nhưng mong muốn của ông được cởi bỏ gảnh nặng của Bộ là điều 
rất rõ ràng với những người biết rõ ông. 


Hơn nữa, vào thư Hai ngày 25 tháng Tư, ngay sau khi đắc cử, trong 
một cuộc tiếp xúc với những người hành hương tới từ Đức, vị Giáo hoàng 
mới đã khẳng định là ông không ham muốn đàm đương cóng việc này. 


Ông nói: “Khi cuộc bỏ phiếu kín dân dân cho tôi thấy rằng chiếc 


88 


€C H U N 6 T A Đb Ä CŨ G 1 Á ÓO H O A N 6G 


máy chém sẽ rơi xuông đâu minh, tôi đã cảm thấy chóng mặt. Tôi nghĩ 
mình đã hoàn thành công việc của đời mình và hy vọng giờ đây có thể 
tận hưởng những ngày tháng thanh bình cuỏi đời... Vì thế, tôi đã thành 
tâm nói với Chúa: 'Chúa đừng làm như vậy với con |! Người có những vị 
mục tử trẻ hơn và giỏi hơn có thể đảm đương công việc này với nhiệt 


huyết và sinh lực khác hắn”. 


"Trong số những điều khác ấy, không nghi ngờ gì nữa, lần đâu tiên 
trong lịch sử Giáo hội có một Giáo hoàng mới đem so sánh việc đắc cử 
với một án tử hình. Rồi chính Benedict XVI đã thừa nhận rằng lời cảu 
nguyện cúa ông đã không ứng nghiệm: “Lần này Chủa không nghe lời 


A" 


cầu nguyện của tôi”. 

Những người hoài nghi có thể coi đây là sự thể hiện tỉnh khiêm tốn 
chiếu lệ thường thấy ở một kẻ chiến tháng, nhưng có nhiều lý do để tin 
rằng Ratzinger hết sức nghiêm túc. Sự thực, hâu hết cảc Hồng y đều 
không muốn trở thành Giáo hoàng. Về mặt tâm lính, các Hồng y có niềm 
tin Công giáo thật sự rằng Giáo hoàng là đại diện của Chúa Giêsu trèn 
trần gian, và vì họ hiểu rất rõ về con người minh, biết rõ những nhược 
điểm và yếu đuổi bên trong, nèn phản lớn họ đều thấy minh khó trở 
thành ứng cử viên nghiêm túc cho chức vụ đó. Về mặt con người, chức 
Giáo hoàng thực sự là một gánh nặng cho người được bảu chọn từ lúc 
nhậm chức cho tới khi qua đời. Đó không phải là khoảng thời hạn ẩn 
định để rồi sau khi về hưu có thể ngồi viết những trang hỏi ký và chiều 
chiều lại đi chơi gôn. Đây là công việc với gánh nặng chết người và 
không khi nào được phép né tránh. Với một người đã vạch sẵn kế hoạch 
dành những năm tháng quý báu cuối đời cho việc nghiên cưu, đọc và 
viết sách, rồi chơi đàn dương cảm và lặng lẽ tản bộ ở vùng Bavaria vào 
những buổi chiều tà... thì đó thực sự là một gánh nặng quá lớn. Với tất 
cả những lý do này, chúng ta có cơ sở để tìn vào điều mà Benedict XVI 
đã nói: Ông không muốn trở thành Giáo hoàng. 

Tuy nhiên nếu Joseph Ratzinger /ð#c sự chạy đua vào chức Giáo 
hoàng thì thật khó có thể tưởng tượng ra một chiến dịch hoàn hảo hơn 
những gì ông đã thể hiện với tư cách là Niên trưởng Hồng y đoàn từ lúc 
John Paul II qua đời ngày 2 tháng Tư cho tới ngày khai mạc Cơ Mật Hội 


89 


Ðb Ứ C GIÁ O HO À NG BE NEDLCT X VI 


bảu Giáo hoàng vào thử Hai ngày 18 tháng Tư. Sẽ là nói quá nếu cho 
rằng hai tuần đó đã giúp ông có được địa vị này, nhưng nếu không có 
hai tuân lễ đó thì ta sẽ khó mà tưởng tượng được là Joseph Ratzinger sẽ 
ngồi trên Ngai của Thánh Phêrô hiện nay. 


Ratzinger được bảu làm Niên trưởng Hồng y đoàn tháng Mười hai 
năm 2001, sau khi Hồng y Bernard Gantin của Benin bước sang tuổi 80 
có yêu câu nhường lại chức vụ này. (Mặc dù các Hồng y không còn 
quyên cử tri khi bước sang tuổi 80, nhưng điều đó không cỏ nghĩa là vị 
Niên trưởng đó lại tự động từ bỏ chức vụ của mình. Năm 1978, năm diễn 
ra hai Cơ Mật Hội bâu Giáo hoàng, vị Niên trưởng đã chủ trì cà hai thời 
kỳ không có Giáo hoàng này là Hồng y Carlo Confalonieri của Italia, khi 
đó ông đã 85 tuổi). Cuộc bầu chọn để thay thế Gantin được 10 Hỏng y 
thuộc cấp bậc Hồng y Giám mục bên trong Hồng y đoàn khi đó tiến 
hành và đã được Giáo hoàng John Paul IÍ phê chuẩn. 


Mặc dù khi đó sự chuyển giao này ít được chú ý, nhưng có lẻ đỏ là 
thời khắc quyết định nhất trong hàng loạt các sự kiện dẫn tới việc bầu 
Giáo hoàng Benedict XVI. Ai đó có thể phân đối rằng Đức Hồng y Gantin 
83 tuổi, đù không có mặt trong Cơ Mật Hội, là một trong những người có 
ảnh hưởng nhất. Theo một cách nào đẩy, ông là kiến trúc sư vô tình cho 
việc bâu chọn Ratzinger. Bằng việc mở đường cho Ratzinger trở thành 
Niên trưởng Hồng y đoàn, ông đã tạo dịp cho Ratzinger vượt lên cao 
trong giai đoạn trống tòa, và sự “bứt phá” mà Ratzinger đã tạo ra trong 
hai tuân đó là không thể ngăn chặn được. 


Tuy vậy, không thể nỏi rằng Joseph Ratzinger sẽ trở thành vị Giáo 
hoàng tiếp theo là kết quả biết trước vào lúc các Hồng y tụ hội tại Rome. 
Hầu hết các Hồng y sau này cho biết họ tới Rome với nhiêu cái tên trong 
đầu; một Hồng y người Hoa Kỳ nói với tôi rằng ông bước vào giai đoạn 
trống tòa với một danh sách khoảng 20 ứng cử viên mà ông coi là những 
đối thú thực sự. Với môi trường đó, trong lúc các Hồng y phải nhanh 
chóng đánh giá thật nhanh về nhiều ứng cứ viên khác nhau, thì không 


168) Các Hồng y có ba cấp: Hồng y Giám mục, Hồng y Linh mục và Hồng y Phó tế. Tuy vậy, các tước hiệu này 
chỉ mang tỉnh lịch sử. Trong thực tế, tất cả các Hồng y hiện nay đều là những Giám mục. 


90 


CHUNG T A Đ Ä CO GIÁO HO AÁ Nề€G 


ai có cơ hội để giới thiệu minh tốt hơn Ratzinger. Là Niên trưởng, ông 
đã chủ trì lễ tang cho John Paul II vào ngày 8 tháng Tư và Thánh lễ zø 
eligendo paba (“câu nguyện cho cuộc bảu chọn Giáo hoàng”) vào buổi 
sáng ngày 18 tháng Tư, lúc diễn ra Cơ Mật Hội bầu Giáo hoàng. Quan 
trọng hơn nữa, ông đã chủ trì các cuộc họp hàng ngày của Công nghị 
các Hồng y, có ảnh hưởng rất lớn trong việc định hình những cuộc thảo 
luận trước Cơ Mật Hội. Vì đàm đương những vai trò này nên ông là nhân 
vật được tìm đến để hỏi ý kiến nhiều nhất trong cuộc thảo luận không 
chính thức, tạo cho ông cơ hội có một không hai để nói chuyện với 
những Hồng y khác, từng người một hoặc từng nhóm nhỏ, khiển ông trở 
thành điềm tham khảo chính trong toàn bộ tiến trình. Những điễn đàn 
này đã cho ông cơ hội để lại một ấn tượng cả nhân mà không một Hồng 
y nào khác có được. 


Nếu Roseph Ratzinger không phải là một ứng cử viên quan trọng thì 
việc ông nắm quyên trong thời gian đó sẽ gần như chẳng có ý nghĩa gì. 
(Chẳng hạn, nếu Gantin vần là Hồng y Niên trưởng thì cũng không có gì 
chắc chắn rằng việc thể hiện mình trong hai tuân này sẽ biển ông thành một 
ứng cử viên nặng ký cho chức Giáo hoàng). Tuy nhiên đối với những Hồng 
y đã tham dự các cuộc thảo luận với sự dè đặt về Ratzinger và số lượng các 
vị này chiếm rất đông. Thời gian trống tòa đã tạo cơ hội để họ kiểm chứng 
những mối nghí ngại trước đấy với con người thật họ thầy trước mát. Cuối 
cùng, Ratzinger đã vượt qua đợt kiểm tra với kết quà mỹ man. 


VIỆC PHONG TỎA BÁO GIỚI 


Như đã đẻ cập trước, Ratzinger không chịu trách nhiệm về chính 
sách “bế quan tỏa cảng” trong Hồng y đoàn, ngăn cản họ nói chuyện với 
báo giới. Trên thực tế, việc ông bị lên án vì đã hạn chế báo giới đường 
như lại giúp ông có được hình ảnh tốt đẹp trong nhãn quan của một số 
Hỏng y, những người đã coì đó như là một ví dụ khác vẻ việc Ratzinger 
phải hưng chịu oan uồng sự chỉ trích về những quyết định không phải 
do ông đưa ra. 


91 


ĐÐĐ Ứ C GIÁ O HO ÀÄÀ NG BENEDICT X VI 


Tuy nhiên, bên cạnh đó, có một điều không thể tranh cài: Ratzinger 
chính là ứng cử viên được hưởng lợi nhiều nhất tử tác động của việc 
phong tỏa báo giới. Bởi vì theo mặc định hậu như ông đà trở thành Hồng 
y duy nhất mà tiếng nói được xuất hiện trên mặt báo hoặc truyền hình 
trong mười ngày giữa đám tang và Cơ Mật Hội bầu Giáo hoàng, ít nhất 
là dưới nhiêu hình thức khác nhau chứ không chỉ đơn thuân là những 
cuộc phỏng vấn đã được lên kế hoạch từ trước (như những gì đã từng 
diễn ra trước đây), Ratzinger không chỉ vượt trội trong những cuộc thảo 
luận nội bộ giữa các Hồng y, ông còn chiếm ưu thế trong các cuộc thảo 
luận trên báo chí, bởi gần như chẳng còn điều gi khác để họ khai thác 
theo cách binh luận công khai. Vì vậy, bài giảng tại lễ tang trở thành bài 
điễn thuyết được thảo luận nhiều nhất trong giai đoạn trước cuộc họp 
bảu chọn Giáo hoàng mới, góp phản hậu thuần cho tên tuổi của ông 
trước khi bước vào cuộc bỏ phiếu kin. 

Tại sao các Hồng v lại quyết định im lặng? 

Thứ nhất, các Hồng y và những cô vấn báo chỉ của họ hiểu rằng một 
khi lề tang của Giáo hoàng qua đi, báo giới sẽ chuyền từ đặt câu hỏi về 
“cuộc đời và đi sản” của John Paul H sang những câu hỏi mang tính công 
kích sâu hơn vào tình trạng của Giáo hội Công giáo, và vẻ vị Giáo hoàng 
tiếp theo. Nhìn chung, các Hỏng y đều nhận thấy đạng câu hỏi thứ hai 
rắc rối và khó trả lời hơn, đạc biệt là nó sẽ dẫn tới những phỏng đoán. 


Thử hai, các Hỏng y quan tâm tới việc bảo vệ sự tự do của Cơ Mật 
Hội bầu Giáo hoàng mới. Đây là lý do khiến họ tách biệt với thể giới bên 
ngoài ngay khì Cơ Mật Hội bắt đâu. Vì thể các chính phủ nước ngoài, các 
nhóm hoạt động chính trị hay xã hội và những tổ chức có liên quan khác 
không thể tác động vào những cuộc thảo luận của họ. Đây là khái niệm 
tương tự như hình thức bỏ phiếu kín trong những xã hội dân chú - các 
Hồng y phải được tự do bầu chọn người phù hợp nhất cho vị trí này theo 
lương tâm của họ. Vấn đẻ đáng quan tâm là trong giai đoạn trước cuộc 
báu chọn, chính báo giới chứ không phải các Hồng y có thể vạch ra 
chương trình nghị sự cho các cuộc thảo luận của họ, 


92 


CHỦ NG TA Ð Ã CỔ GL1ÁO H O À N6 


Thứ ba, các Hồng y đồng thời cũng quan tâm tới việc tôn trọng lời thẻ 
sẽ giữ bí mật về các cuộc họp hàng ngày của Tổng Hồng y đoàn, cũng như 
cuộc họp bầu Giáo hoàng mới. Dẫu có thành lâm thiện ý tới đâu, đôi khi 
trong những cuộc trao đổi với các nhà báo, s¿ có những việc rò rỉ thông 
tin và có thể gây ra những hậu quả khó lường. Về mặt lý thuyết, chỉ việc 
nói “không” sẽ giúp họ tránh được khả năng này. (Tuy nhiên, trong thực 
tế phương cách này bị vị phạm nhiều hơn là được tuân thủ, Mỗi ngày trên 
các tờ báo của Italia có vô số những bài viết chỉ tiết và chính xác về những 
điều đã được rất nhiều Hồng y nỏi trong ngày hôm trước). 

Thứ tư, có một thực tế đơn giản về mặt tổ chức rằng nếu các Hồng 
y liên tục đi chuyển từ đài truyền hình n¿y tới đài truyền hình khác, họ 
sẽ có ít thời gian để hoàn thành mục đích chính của tuần ấy - đó là cùng 
nhau suy nghĩ (riêng tư) về các vấn để của Giáo hội, vẻ những vấn để 
chính mà người lãnh đạo sẽ đối mặt, và cuối cùng là người lãnh đạo đỏ 
nền là ai. Một số người lập luận rằng nếu họ không có thời gian để trao 
đổi với nhau, chất lượng những cuộc thảo luận của họ cỏ thể sẽ rất thấp. 


Thứ năm, một số Hỏng y, đặc biệt là những người từ châu Âu và Bắc 
Mỹ, đã có thói quen đối phỏ với đông đảo báo giới, đôi khi mang tính 
thù địch hơn là những Hồng y đến từ các vùng khác. Thuận lợi của 
chính sách phong tỏa là những Hồng y nào không cảm thấy thoải mái 
với bảo giới sẽ có lý do để nói “không”. 

Điều thứ sáu và cũng là cuối cùng, đây được coi là một thời gian 
không chỉ dành cho cuộc họp kín của ban lãnh đạo chính trị mà còn 
dành cho việc câu nguyện. Các Hồng y cảm thấy rằng họ không nên 
chịu nhiều áp lực đến nỗi không thể có thời gian để đọc sách thiêng, cầu 
nguyện Và suy ngắm. 


Đây là những lý do chính đã dẫn tới việc cách ly với báo giới. Cho 
dù rút cuộc chúng có thuyết phục hay không với tư cách là vấn đê thuộc 
quan điểm, thi chúng cũng cho thấy có lý do khác hơn là ý muốn đơn 
giản kẻo một bức màn xuống trước khi cuộc Cơ Mật Hội bắt đầu. Hơn 
nữa, chính sách cũng như phản ứng của công chúng về vấn đẻ này đã 
bất ngờ làm tăng thêm thanh thể cho ửng cử viên Joseph Ratzinger. 


93 


ĐÐ ƯC G1 Á OÔ HO À NG BENEDLIECT X VI 
CẢI KHÓ LỎ CÁI KHÔNI 
Trước cuộc họp bảu chọn Giáo hoàng năm 2005, rất nhiêu nhà quan 


sát nhận định rằng đây là một trong những cuộc bâu chọn khó khăn 
nhất trong thời gian gần đây. Nhận định này dựa trên ba yếu tố: 


® Sau cuộc bầu chọn Karol Wojtyla năm 1978, sự độc quyên của 
người Italia ở ngôi vị Giáo hoàng đã bị phá vỡ mãi mãi. Trong khi 
Giáo hoàng tiếp theo có thể là một người Italia (trên thực tế cũng 
có một vài ứng cử viên rất sáng giá người Italia), nhưng cũng 
không nhất thiết phải là người Italia. Sàn chơi đã rộng mở, vì thể 
trong một chừng mực nào đó tất cả 115 Hồng y, chứ không chỉ 21 
Hồng y người Italia, đều được coi là những Giáo hoàng tiêm năng, 
Hơn nữa, đây là Cơ Mật Hội bảu chọn Giáo hoàng đầu tiên mà các 
Hồng y người ltalia không nắm quyền “phụ trách” một cách rõ 
ràng, điều đó có nghĩa là những ứng cử viên thực sự không được 
xác định trước bởi một nhóm người Italia nắm quyền sắp đặt bên 
trong. Lân này, toàn thể Hồng y đoàn phải dò đẫm để tiến tới việc 
xác định các ứng cử viên. Việc này khiến cho cố máy hoạt động 
trong thời gian trước Cơ Mậi Hội càng trở nên phức tạp hơn. 


® Nhiều Hảng y không biết nhiều về nhau. Chỉ một nhóm chủ chốt 
trong 115 cử tri là những người làm việc ở Rome hoặc thường 
xuyên lui tới Vatican đề trao đổi công việc mới biết khá rõ về nhau. 
Còn những Hỏng y khác, những người sống ở những giáo phận xa 
xôi và những người không thuộc tổ chức ngoại giao của Vatican 
hay những quỹ đạo tiêu chuẩn khác của hàng giáo phẩm thì chỉ 
biết được những gì mà họ đọc trên báo chí hoặc xem trên truyền 
hinh. Họ bước vào giai đoạn tiền Cơ Mật Hội mà không biết mấy 
về điểm mạnh cũng như điểm yếu của các ứng cử viên. Hơn nữa, 
đo không quen biết nhiều ở Rome nên họ không biết cách nào để 
tham gia một cách nhanh chỏng vào các cuộc thảo luận ngâm mà họ 
nghĩ là đang diễn ra. Trong khi nhóm Hồng y nội bộ gần như ngay 
lập tức bắt đầu họp để thảo luận về mọi thứ, thì các nhóm Hồng y 
này, chủ yếu là những Hỏng y đại diện cho nam bán câu lại tự do 


94 


C H U N €ê T A Ð Ấ CÓ G 1 Ả Õ HO Ả NG 


thư thả hơn rất nhiều. Việc không thể dự đoản trước phản ứng của 
họ như thế nào đã lóe lên tia hy vọng về một “quân bài bất ngờ” 
tiểm năng sẽ xuất hiện trong các cuộc thảo luận. Hơn nữa, căn cứ 
vào việc hâu hết Hồng y không bắt đâu thảo luận rộng rãi về người 
kế nhiệm cho tới khi đám tang John Paul II kết thúc. Điêu này 
đồng nghĩa với việc họ chỉ có 10 ngày để đưa ra quyết định. 

® Không có vấn đề nổi cộm nào xuất hiện trước Cơ Mật Hội bàu 
chọn Giáo hoàng năm 2005, như chuyện đôi khi vẫn xây ra trong 
quá khứ. Chẳng hạn, vào năm 1878 vấn đề nổi cộm là cái được gọi 
là vấn đê Rome: liệu Giáo hoàng có chấp thuận từ bỏ quyền lực thế 
tục và chấp nhận thực tế của một nước Cộng hòa Italia mới hay 
không. Trong bối cảnh trên, cuộc bâu chọn Hồng y Gioacchino 
Peccli của giáo phận Perugia (Giáo hoàng Leo XI] là cuộc lựa chọn 
một chỉnh sách nặng tính hòa giải, chính sách của vị tiền nhiệm 
Pius X hơn. Năm 1963, vấn để nổi bật là số phận của Công đỏng 
Vatican II (1962 — 1965) và cuộc bầu chọn Hỏng y Giovanni Battista 
Montini làm Giáo hoàng Paul VI là đấu hiệu rõ ràng rằng các Hồng 
y muốn Công đỏng này tiếp tục. Tuy nhiên, lần này các Hỏng y đã, 
lên một danh sách những vấn để họ quan tâm: chủ nghĩa thế tục ở 
Tây Âu, sự nổi dậy của Hỏi giáo toàn câu, khoảng cách gia tăng giữa 
người giàu và người nghèo ở bắc và nam bán câu, sự cân bằng thích 
hợp giữa Irung tâm và các vùng ngoại vi trong việc lãnh đạo của 
Giáo hội. Trước thực tế đó, người ta không thể biết rõ những vấn đẻ 
này sẽ cân chọn lựa dạng ứng cử viên nào. Căn cứ vào sự phức tạp 
mà những vấn đẻ trên đã đặt ra, nhiều nhà quan sát đã nghĩ tới một 
cuộc bầu chọn Giáo hoàng kéo đài với một kết quả đáng ngạc nhiên. 
Tuy nhiên, mọi thứ lại điễn ra theo chiều trải ngược hoàn toàn. Tình 
thế trong giai đoạn tiên Cơ Mật Hội là thay vì phức tạp hóa việc bảu 
chọn Giáo hoàng mới đã tạo ra mong muốn có một cuộc bầu chọn 
đơn giản. Do áp lực vẻ thời gian và việc tìm hiểu, nhiều Hồng y kết 
luận là thay vì mạo hiểm với một người họ chưa biết rõ, sẽ khôn 
ngoan hơn nếu đưa ra một sự lựa chọn “an toàn” — đó là một người 
mà tất cả họ đêu đã biết vẻ tài năng, kinh nghiệm và phẩm giá. (Về sự 


95 


ĐÐĐ Ứ C GIÁ O HO ÁẢ N€G B ENEDICT X VI 


nghiệm và phẩm giá. (Về sự “an toàn”, ta không nên hiểu là một nhân 
vật tạm thời, là người trông nom khi chưa lựa chọn được ai tối hơn. 
Vấn đề là ở chỗ trong tỉnh hình có áp lực phải nhanh chóng chọn ra 
một ứng cử viên giữa vô vàn yếu tố còn mù mờ, nhiều Hồng y cảm 
thấy giải pháp thận trọng nhất là chọn ra một người có tầm nhìn quốc 
tể và cách tiếp cận cá nhân đã được xác định rõ). Một Hồng y đã nói 
trước khi cuộc họp bảu điễn ra: “Đây là một sự lựa chọn mà chúng 
tôi không dám phạm sai lâm”. Và cuối cùng, đường như mọi người 
đêu đồng ý ràng đây không phải là thời điểm để chơi trò may rủi. 
Giải pháp cho tình hình này là họ chọn một “giá trị đã rõ” thay vì 
một ẩn số, cho dù nó có nghĩa là họ sẽ bằu một người mà tuổi tác, 
quốc tịch và bản hồ sơ với nhiều điều đáng bàn cài có le không phải 
là những gì mà một số người tham gia vào Cơ Mật Hội ưa chuộng. 


NHỮNG VẤN ĐỀ 


Trước khi việc phong tỏa báo giới bắt đầu được áp dụng vào ngày 8 
tháng Tự, nhiều Hồng y đã có những cuộc phỏng vấn khá đài với báo 
giới. Từ các cuộc trao đổi này đã bắt đầu xuất hiện một sự nhất trí về 
những vấn để mà theo họ Giáo hoàng sắp được bảu chọn sẽ phải đương 
đâu. Chúng ta hãy dành một chút thời gian để xem xét những điều các 
Hồng y coi như là chương trình nghị sự cho vị Giáo hoàng tiếp theo 
trước khi họ bước vào Cơ Mật Hội. 


Tĩnh thế tục 

Do phân đông Hồng y cử tri là người châu Âu (58 Hòng y người 
châu Âu, trong khi chỉ có 57 vị đến từ các châu lục khác), và nhìn chung 
ngay cả các Hồng y không thuộc châu Âu thi cũng đều đã sống nhiều 
thời gian đài ở các thành phố châu Âu, đặc biệt là Rome, cho nên những 
thực tế châu Âu có xu hướng bao trùm suy nghĩ chung của Hảng y đoàn. 
Trong những ngày này ở châu Âu, các thực tế đó thường là những vần 
đề cho Giáo hội Công giáo bàn bạc. 


96 


CHÚ N€ T A ĐÐ À €CỎ G6ITÁO H O À NG 


Không chỉ là việc Vatican gàn đây đã thua cay đắng khi tranh đấu để 
đưa những lời nhắc đến Thượng đế vào lời nói đầu của hiến pháp châu 
Âu mới, hay việc chính trị gia người Italia là Roeco Buttiglione đã bị bò 
phiếu chống và không được làm ủy viên tư pháp châu Âu chỉ vì quan 
điểm mang tỉnh Công giáo truyền thống của ông đối với vấn đề nạo thai 
và đông tính luyến ái, hoặc thậm chỉ việc chính phú mới của Tây Ban Nha 
đã bắt đầu phát động cuộc chiến giống như một cuộc thập tự chỉnh vẻ 
văn hóa chống lại Công giáo vẻ các vấn để như hôn nhân của những 
người đồng tính. Nghiêm trọng hơn những trận chiến riêng lẻ này, một 
vài xu hướng cùng bội tụ lại khiến nhiều nhà quan sát nghĩ đến một dạng 
“mùa đông của Giáo hội” trong châu Âu ngày nay. 

s® _ Vẫn còn xuất hiện thuyết chống Giáo hội ở rất nhiều nơi. Thuyết 
này coi Giáo hội như một kẻ thù của sự tiến bộ vẻ văn hóa, và cho rằng mối 
quan tâm chính của Giáo hội là bảo vệ quyền lực và đặc quyên của mình; 

e- Sự sút giảm ơn gọi đối với đời sống lình mục và tu trì, với một số 
đòng tu đang ngày càng chết dân; 

« TY lệ người tham dự Thánh lễ rất thấp, trong một vài trường hợp 
ở một số nước Bắc Âu, số người tham dự chỉ đếm được trên đầu ngón tay; 

® Tỳ lệ sinh đẻ giảm, và số liệu thấp nhất lại ở những vùng được 
xem là thành trì Công giáo truyền thống như Italia và Tày Ban Nha; 

»- Ảnh hưởng của sự suy đổi văn hóa, chẳng hạn đà có 12 quốc gia 
cho phép các tổ chức đồng tính luyến ái hoạt động và 3 quốc gia cho phép 
những người đông tính có quyền kết hôn. 

Gần như không ai phủ nhận rằng đây là thời điểm khó khăn cho Giáo 
hội Kitô giáo ở châu Âu, tới mức độ mà một số Hồng y tự hỏi liệu có nên 
loại bớt các ứng cử viên người châu Âu ra khỏi danh sách lựa chọn Giáo 
hoàng tiếp theo chỉ đơn giản bởi vì họ là người châu Âu hay không. 

Ngày 10 tháng Tư, một Hồng y đến từ một quốc gia đang phái triển 
nói: “Nếu chủng tôi bâu một Giáo hoàng là người Honduras hoặc 
Nigeria, thì sau lưng Ngài sẽ có một Giáo hội địa phương năng động và 
nhiệt huyết làm hậu thuẫn, như đã từng xây ra với Giáo hoàng John Paul II 
và Giáo hội Ba Lan. Còn nếu chúng tôi bảu một người Bỉ hay Hà Lan, 


97 


ĐÐ ỨC GIÁ O HO ÀNG BE N EDIECT X VI 


liệu bạn có thể tưởng tượng được người dân Bỉ hay Hà Lan sẽ vui mừng 
không? Chắc chắn ông ấy sẽ không có được sự ủng hộ và nguồn năng 
lực tương tự phía sau ông”. 

Rất dễ nhận ra tính thế tục là một thách thức. Điều khó khăn là biết 
phải làm gì với nỏ, và ở đây những quan điểm giữa các Hồng y có xu 
hướng tập trung vào ba sự lựa chọn chính. 

Thứ nhất là lựa chọn đổi mới. Xu hướng này cho rằng để Giáo hội trở 
thành một đối tác đối thoại đảng tin cậy với châu Âu hiện tại, nó phải phân 
ánh tốt hơn những giá trị thể hiện sức sống của văn hóa châu Âu - minh 
bạch, dân chú và nhân quyền. Một Giáo hội ít độc tài hơn, một Giáo hội 
mở rộng và có trách nhiệm hơn sẽ tạo ra cơ hội tốt hơn để tìm được tiếng 
nói chung trong cuộc đối thoại ở châu Âu hiện tại. “Châu Âu” ở đây được 
dùng như ẩn dụ cho nên văn hóa phương Tây đã bị thế tục hóa, và đang 
ngày càng trở thành văn hóa của toàn thế giới. Hồng y Danneels của Bi là 
một đại điện tiêu biểu cho luận điềm này. Ông đã nhiều lân trình bày rằng 
tâm lý người phương Tây hiện nay là không thích những lập luận áp đặt tử 
quyên hành; vì thế Giáo hội cần phải học cách nói thứ ngôn ngữ dễ nghe. 

Một lựa chọn khác là “đối đâu quyết liệt”. Quan điểm này cho rằng 
cuộc khủng hoâng trong Giáo hội Công giáo châu Âu không phải là 
cuộc khủng hoảng về thể chế mà là cuộc khủng hoảng vẻ tỉnh thân. Vấn 
đẻ của Giáo hội là nó đà trở nên quá nhút nhát, quá khiếp nhược trước 
những thách thức của chú nghĩa thế tục, và cái nguy cơ hiện nay đang 
được đồng hóa với xu hướng thiên về chủ thuyết tương đối và thuyết 
phổ tại, Quan điểm này cho rằng, thay vì thế Giáo hội nên tuyên xưng 
các niềm tin truyền thống của mình một cách mạnh mẽ và lớn tiếng hơn, 
không cân thỏa hiệp, không cân biện hộ. Quan điểm này tin rằng cuối 
củng, mạnh dạn rao giảng Phúc âm sẽ thuyết phục được châu Âu bởi nó 
giúp làm sáng tỏ chân lý về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống con 
người. Các Hỏng y Camillo Ruini và Angelo Scola của Italia là những 
người đại diện cho quan điểm này. 

Cuối cùng, nhóm thứ ba tin rằng vào thời điểm hiện tại, ở một chừng 
mực nhất định, châu Âu (ít nhất là nên văn hóa hậu Kitô giáo, hậu tôn 


98 


€CH UỨÚ N 6G T Á Đ ẻÁ CÔ 6L Á O HO A N 6G 


giáo của Tây Âu) đã vượt quá tảm cho việc truyền bá Phúc âm. Không 
còn hy vọng đạo Kitô sẽ hiện điện rộng rãi trong dân chúng ở giai đoạn 
lịch sử đương đại. Thay vì thế, như Ratzinger đã nói rất nhiêu lân: mục 
đích nên thực hiện là làm cho Kitð giáo trở thành “một thiểu số sảng 
tạo”. Mục tiêu nên làm là bảo vệ bản sắc của Kitô hữu hơn là biển nó 
thành cái có thể chấp nhận được trong một nên văn hóa thủ địch vẻ 
nguyên tắc đối với những gì mà nó đại điện, là tập trung vào việc hình 
thành một thế hệ mới biết hứng thú với đức tin, cho đù số lượng có thể 
là rất ít, những người sẽ xuất hiện trong tương lai một khi những lời hứa 
hẹn giả đối của chủ nghĩa khoái lạc và chú nghĩa thể tục đã đến đường 
cùng và hết tác dụng. 


Các chọn lựa này giống các lý tưởng hơn là những nhóm thực tế, và 
hầu hết các Hồng y nhận thấy mình ở mức độ nào đó có trong cả ba sự 
lựa chọn này, hoặc không có trong sự lựa chọn nào hết. Những điều này 
tủy thuộc vào câu hỏi chính xác được đưa ra xem xét. Tuy nhiên, những 
nhóm này minh họa cho tính phức tạp của các lựa chọn mà Cơ Mật Hội 
bảu chọn Giáo hoàng mới phải đương đâu. 


Mộc cai quản Giáo hội 

Như đã đề cập, đôi khi có những lời than phiền giữa các Hồng y, cũng 
như trong nội bộ Vatican, rằng phong cách của John Paul II là hướng ra 
thế giới bên ngoài - thông qua những chuyển đi, các văn kiện, những cuộc 
đối thoại nội bộ và thống nhất Giáo hội của ông. Với người Hoa Kỳ, có lè 
biểu hiện rõ nhất của việc thiếu quan tâm tới công việc nội bộ này chính 
là cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục. Nhiều tin đồ Công giáo người 
Hoa Kỳ đã mong muốn John Paul II can thiệp sớm hơn và mạnh mẽ hơn 
để nhấn mạnh rằng các Giám mục phải chịu trách nhiệm nếu họ không 
thể giảm sát các linh mục một cách thỏa đáng, nên đã để xảy ra tình trạng 
nhiều trẻ em rơi vào nguy cơ bị lạm dụng. Thay vào đó, Giáo hoàng đã xử 
lý cuộc khủng hoảng này như thể đây là một vấn đẻ mà Giáo hội địa 
phương có thể giải quyết. Ông chỉ đưa ra những tuyên bố chung chung về 
tính chất đáng ghê tờm của hành động lạm dụng tình dục và tin tưởng ở 
các Giảm mục người Hoa Kỳ (sẽ giải quyết thỏa đáng). 


99 


ÐĐ Ử C GIÁ ÓO HO ÀNG BENEDICT X VI 


Những người khác thi tỏ ra nàn lòng thoái chí với sự lan tỏa vẻ 
quyên lực mà Giáo triều Roma đã chiếm, vốn trước đây từng thuộc vẻ 
các Giáo hội địa phương. Không bất kỳ ở đâu bằng Rome, nơi xu hướng 
này lại rồ ràng hơn trong phụng vụ, nơi tập trung hết sự kiểm soát tiển 
trình địch các văn bản phụng vụ. Một số người phàn nàn rằng ngay cả 
những quyết định nhỏ cũng được các quan chức ở Rome đưa ra. Lẽ ra 
những quyết định đó nên dành cho giáo hội địa phương. 

Khi một số Hồng y nói về sự cấp bách phải có một Giáo hoàng mới 
quan tâm nhiều hơn tới việc cai trị, ý họ là một người sẽ giám sát các 
Giảm mục chặt chẽ hơn nữa, chịu trách nhiệm cá nhân lớn hơn đối với 
việc bổ nhiệm Giám mục, đòi hỏi một lẻ lối làm việc quy củ hơn trong 
Vatican. Một số khác lại muốn có một Giáo hoàng có thể “kiểm chế” Giáo 
triêu Roma, duy trì một chương trình phân quyển, mà theo cách nói của 
Giáo hội Công giáo là “tính tập thể”. Việc này có xu hướng trở thành môi 
quan tâm đặc biệt của cả thành phản cấp tiến ở các nước phát triển, vốn 
đang rất bực tức về thái độ cứng nhắc của Giáo hội, cũng như của các 
Giảm mục ở những nước đang phát triển, những người có thể rất bảo thủ 
về mặt học thuyết nhưng lại muốn có khoảng không rộng hơn cho việc 
“bản sắc hóa” học thuyết đó, có nghĩa là cho phép nó được thể hiện theo 
những cách phù hợp với văn hóa của từng vùng. 


Sự tương đồng trong những cách diễn đạt khác nhau vê vấn đẻ trị vì 
này là đông đảo Hồng y đêu có xu hướng hiểu rằng, công tác quân lý nội 
bộ cúa Giáo hội đã bị bỏ ngõ trong một thời gian quá dài, và Giáo hoàng 
tiếp theo phải là người có khả năng và kinh nghiệm trong quản trị. 


Đạo Hài 

Sau Sự kiện 11/9, có nhiều người thừa nhận rằng mối quan hệ giữa 
thể giới Hồi giáo và phương Tây (cũng là giữa Kitô giáo và Hỏi giáo), sẽ 
nằm trong những nhân tố quan trọng nhất trong việc định hình các sự 
kiện thế giới. Dù tốt hay xấu, thế giới Hỏi giảo coi Giáo hoàng là nhà 
lanh đạo quan trọng nhất trong thế giới Kitô giáo. Vì lý do đó, chỉnh 
sách của Giáo hoàng kế tục đối với đạo Hỏi sẽ là một động lực quan 
trọng bậc nhất trong việc định hình mối quan hệ này. 


100 


€ H ỦÚ NÓ T A Đ Ä Œ Ó GIÁ OÔ H D Ả NG 


Hơn nữa, một số nhà quan sát thuộc Kitô giáo ngày càng quan tâm 
tới việc những nguồn sinh lực của đạo Kitô có thể sẽ suy yếu đi, đặc biệt 
ở châu Âu, trong lúc Hồi giáo đang tăng. Hiện ở Anh số người theo đạo 
Hỏi tới đến thờ Hội giáo vào ngày thứ Sáu đông hơn số người theo Kitô 
giáo tham gia các buổi lễ ngày Chủ nhật. Theo ước tính, những người 
Hỏi giáo có thể chiếm tới một phân tư dân số nước Pháp vốn được xem 
là “trưởng nữ” của Giáo hội. Một số người lo sợ rằng châu Âu, nơi đã 
từng là cái nôi của nên văn minh Kitô giáo, có thể cuối cùng lại trở thành 
một tiền đồn của thế giới Hồi giáo. 

Một lân nữa, việc nêu tên mối ìo ngại dễ hơn việc vạch ra chính sách 
để xử lý mối lo ngại đó rất nhiều. Một nhóm Hồng y, những người có 
thể được gán mác là “bồ câu” về vấn để đạo Hỏi, nhấn mạnh tính cấp 
thiết hơn bao giờ hết phải có đối thoại ở cấp độ cao với các phong trào 
và tổ chức khác nhau của Hồi giáo. Họ lập luận: vì phương Tây theo Kitô 
giáo giàu hơn và có quyền lực hơn trên trường quốc tế, nên những người 
Kitô giáo có bổn phận đi trước (trong việc đối thoai), tránh nói hoặc làm 
bất cứ điểu gì gây hấn và chấp nhận những điều đôi khi có vẻ phi lý và 
đáng ngờ như là một phân “hành trang” lịch sử của mối quan hệ này. Họ 
cũng tin rằng cần phải vươn tới những trung tâm của Hỏi giáo theo quan 
điểm ôn hòa và giải quyết những vấn để về công bằng xã hội, mà đôi khi 
trở thành nguồn gốc của chú nghĩa khúng bố, vốn lòi cuốn với các 
nguyên tắc cơ bản của đạo Hỏi. 


Quan điểm này đã được Hồng y Cormac Murphy - O'Connor của vùng 
Westminster (Anh) trình bày trong một cuộc hợp báo. 


Murphy—-O"Connor nói: “Tôi hy vọng cách đối thoại sẽ được cải thiện và 
có thể thâm nhập vào những thành phản khác của đạo Hỏi. Việc này cần 
được thực thi ngay lập tức vì nên hòa bình trên thế giới”. Murphy-O*Connor 
lập luận rằng những người Hồi giáo di cư đang sống ở châu Âu, bao gỏm cả 
những người đang sống ở Ảnh, có thể trở thành “chiếc cầu nối” gìữa phương 
Tay và cộng đồng Hỏi giáo trong thế giới À Rập. 

Tuy nhiên, các Hồng y khác lại cho rằng một khi có rất nhiều những 
người Hỏi giáo ôn hòa, thì “Hồi giáo ôn hòa” lại có phân hoang đường, 


101 


ĐÐĐ ƯCC G TI Ả Ô HD A N6 BENED ICT X VI 


Ít nhất là trong ý nghĩa vẻ một phong trào mang tính chỉnh trị và có tổ 
chức. Trong tương lai gần, họ tin rằng sẽ có nhiêu khả năng xảy ra xung 
đột chứ không phải đối thoại, đạc biệt trong những khu vực người Hồi 
giáo và người Kitô giáo sống gàn nhau như: vùng cận sa mạc Sahara ở 
châu Phi, chàu Á và Trung Đông. Họ nói, những người Công giáo nên 
chuẩn bị cho cuộc xung đột này thông qua một chính sách gần giống với 
“tình yêu cứng rắn”. Một điểm quan trọng trong thái độ này là vấn đẻ 
“có đi có lại”. Họ lập luận: nếu những người Hồi giáo nhập cư vào phương 

"ây đòi hỏi tự do tôn giáo và được luật pháp bảo vệ thì những cách đối 
xử tương tự cũng nên được áp dụng cho những người theo đạo Kitô sống 
trong thể giới Hỏi giáo. Chẳng hạn, nếu chính phủ Á Rập Xê Út có thể 
bỏ ra 65 triệu đô la để tài trợ cho việc xây dựng một thánh đường Hỏi 
giáo ở Rome, có lẽ những người theo đạo Kitô cũng nên được phép xây 
dựng các nhà thờ một cách hợp pháp ở quốc gia theo đạo Hồi này, một 
điều hiện còn bị luật pháp cấm đoán. Tương tự, nhóm Hồng y này cảm 
thấy nhu câu phải làm cho những gốc rễ Kitô giáo của châu Âu hỏi sinh, 
rằng châu Âu quá quan trọng đề bị thất bại. Họ nói việc gia tăng những 
người theo đạo Hỏi nhập cư vào châu Âu không phải là một mối hiểm họa, 
song đã tạo thêm áp lực lên Giáo hội trong việc nhắc nhở những người 
châu Âu về bản sắc văn hóa và lịch sử của họ. Một Hồng y cỏ cùng quan 
điểm như vậy là cựu Giảm mục giáo phận Bologna, Hồng y Giacomo Bif8. 


Khoảng cách giàu *%ghèo 

Trong các Công nghị Hồng y đoàn, ở những ngày cuối cùng, khi 
các Hồng y đều có thể nói vẻ tình hình mà Giáo hội địa phương của họ 
đang gặp phải, nhiều Hồng y ở bán cầu nam đã nói một cách rất xúc 
động về sự nghèo khó, căn bệnh chậm phát triển kinh niên, tham 
nhũng, chiến tranh và bệnh tật. Họ kêu gọi các Hồng y anh em hãy 
tham gia cùng Giáo hội trong cuộc chiến vị một trật tự thể giới công 
bằng hơn, một trật tự có thể phản ánh những niễm tin Thiên Chúa giáo 
về phẩm giá của tất cả mọi người và đích đến chung của mọi của cải 
trần gian. Lời kêu gọi này không phải là gợi ý để tài mới cho suy tư thản 
học, bởi vì truyền thống giáo huấn xã hội Công giảo từ cuối thế kỷ 19 


102 


CHÚ NG6 TA ĐÃ CÓ GIẢ O0 HOÁ NG 


đã đặt Giáo hội đứt khoát về phe người nghèo, nhưng đây là tiếng kêu 
từ con tim đòi hôi một mức độ ràng buộc mới và một nhiệt tình mới mê 
của Giáo hội đối với vẩn đẻ này. 


Theo các Hồng y này, Tân Giáo hoàng cần có lòng nhiệt tinh cao độ 
để bắc cây cầu vượt qua khoảng cách bắc/nam, tương tự như John Paul 
II đã làm trước đó với sự rạn nứt gìữa Đóng và Tây. Họ nói: giống như 
John Paul, Giáo hoàng phải có tiếng nói của lương tâm, bênh vực cho 
các dân tộc bị bỏ bên lẻ và bị lăng quên trên thể giới. Đòi hỏi này không. 
tách biệt giữa bảo thủ và tự đo, vì ngay cả những Hỏng y đến từ phương 
nam vốn được xem là khá bảo thủ về mặt học thuyết cũng đồng ý với 
quan điểm này. Theo các Hồng y này, cho dù Giáo hoàng tiếp theo có 
làm bất cứ điều gì khác thì ông sẽ phải mang trong mình lòng nhiệt 
huyết và khả năng sáng tạo để đương đâu với thực tế xã hội đây tội lỗi 
và có tính cấu trúc này. 


GIẢI PHÁP RATZINGER 


Làm thể nào mà những vấn để này lại dẫn đến việc bằu chọn cho 
Joseph Ratzinger? 


Không giống như một cuộc bảu cử chính trị thông thường, không 
phải bao giờ chúng ta cũng có thể kết nối được các điểm trong những 
vấn đê mà các Hồng y thảo luận và người họ chọn rồi đưa ra một kết 
luận rõ ràng. Trước tiên, họ đang tìm kiếm người xứng đáng nhất, chứ 
không phải là đang phái có chính sách thích hợp nhất. Các Hồng y 
thường không “bảu những vấn đẻ” theo cách mà các nhà báo quen theo 
đõi. Thứ hai, nhiều Hồng y tin chắc rằng họ đã cùng lập ra chương trình 
nghị sự cho Giáo hoàng tiếp theo thông qua các Công nghị của Hồng y 
đoàn. Vì vậy ở chừng mực nào đó, xét trên khia cạnh những vấn để này, 
việc họ sẽ bảu ai gần như không quan trọng. Họ nghĩ rằng sau khi đã 
được nghe cuộc thảo luận này, Giáo hoàng chác chắn sẽ phải có hành 
động để giải quyết. 


Tuy nhiên, trong suy nghĩ của nhiều cử trị, quá trình đào tạo, thành 
tích và rất nhiều điểm mạnh của Ratzinger hoàn toàn đáp ng với những 


103 


ĐÐĐ ỨC GIÁ O HO ÀNG BENEDICT X VI 


vấn để họ đã nêu ra. Với hiểu biết sâu rộng về truyền thống văn hóa và 
nền tri thức phương Tây, rất nhiêu người xem ông chính là nhân vật sẽ 
có thể mang lại giải pháp thích đáng đổi với chủ nghĩa thế tục. Là một 
nhà quân lý đây kinh nghiệm ở Vatican, nhưng lại không bị ràng buộc 
bởi những luật lệ thông thường trong Giáo triều Roma, ông có thể đảm 
đương việc trị vì Giáo hội. Đối với vấn để đạo Hồi, ông được mọi người 
biết đến như là người luôn tôn trọng những truyền thống học thuyết 
mạnh mẽ của đạo Hồi và có môi quan hệ tích cực với các nhà lãnh đạo 
Hồi giáo; đông thời ông cũng là người không ngại tỏ ra cứng rắn khi cân 
thiết. Chẳng hạn, những lời nhận xét của ông về việc chấp nhận Thổ Nhĩ 
Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu trong năm trước đã khiến một số nhà 
quan sát bên ngoài càm thấy như là một sự khiêu khích, nhưng với rất 
nhiều người trong Hỏng y đoàn thì đó chính là bằng chứng về một người 
không sợ phải động viên một môi trường “chính trị đúng đắn” khi những 
vấn để thuộc bản sắc Kitô giáo đòi hỏi. Đối với vấn để bắc/nam, 
Ratzinger đã thể hiện sự nhạy cảm rất lớn trong các Công nghị của 
Hồng y đoàn; có lúc ông đã đề nghị các Hồng y ở châu Âu và Hoa Kỳ 
hạn chế phát biểu để Công nghị có thể thu thập ý kiến của các Hồng y 
từ châu Phi và châu Á. 


Nói cách khác, các Hồng y càng cân nhắc xem Giáo hoàng tiếp theo 
sẽ như thế nào thi họ lại càng thấy Joseph Ratzinger xứng đáng ở cương 
vị này, dù ông có những hạn chế về tuổi tác và danh tiếng. 


THỀ HIỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG 


Ngay từ trước khi John Paul II qua đời, Joseph Ratzinger đà được một 
số Hỏng y kiên quyết ủng hộ đề trở thành người kế vị. Trong năm năm 
vừa qua, tôi đã phỏng vấn trực tiếp khoảng 65 Hồng y trong tổng số 115 
vị đã bâu chọn Giáo hoàng BenedictXVI. Hâu hết họ đêu không nói ra tên 
tuối các ứng cử viên tiêm năng mà chỉ nói về những vấn đẻ Giáo hội đang 
phải đối mặt và vẻ mẫu người cần thiết để đương đâu với những thách 
thức đó. Tuy nhiên, có bốn Hồng y đã nói thẳng với tôi rằng họ dự định sẽ 
báu cho Ratzinger ít nhất là trong đợt bô phiếu đầu tiên của Cơ Mật Hội, 


104 


€ H U N6 TA ĐA CÓ G 1A O HO Á N 6G 


để xem việc ứng cử của ông có thê tiến xa tới mức nào. Họ là những Hồng 
y đến từ châu Mỹ La-tinh, vùng ven Thái Bình Dương và châu Âu. Vì thể, 
tôi biết rằng Ratzinger đã có được cơ sở hậu thuẫn rất mạnh. 


Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, một Hồng y đến từ Bắc Mỹ lại 
đẻ cập đến điều mà tôi ngờ là cũng có trong thâm tâm của một số cử trí, 
Khoảng một năm trước, ông ấy đã nói: “Ratzinger có thể là người thích 
hợp nhất cho công việc này, Nhưng mối quan tâm của tôi là làm sao tôi 
có thể thuyết phục mọi người khi trở về nhà”. 


Trong thời gian chưa có Giáo hoàng mới, Ratzinger đã liến một 
bước khá xa trong việc gạt bỏ các mối quan ngại đó, bằng cách cho thấy 
một mặt khác của con người ông: ôn hòa hơn, cởi mở và biết lăng nghe 
hơn, và là một người của công chúng với nhiều khả năng độc đáo. 


Trước tiên, ông đã thể hiện các phẩm chất này trong hai lần xuất hiện 
quan trọng trước công chúng vào thời gian này, thánh lễ an tảng và thánh 
lễ câu cho việc bâu Giáo hoàng điễn ra khi khai mạc Cơ Mật Hội. Chúng 
tôi đã để cập tới việc Ratzinger thể hiện bài giảng tốt như thể nào tại lễ an 
táng, kết hợp với cách cư xử khéo léo đến đáng ngạc nhiên của ông trước 
đám đông, khiến một số Hồng y nhận thấy rằng ông có thể có nguồn nội 
lực thu hút bất ngờ khi đứng trước công chúng. 


Sau khi đà khẳng định khả năng tạo ra một hình ảnh tối hơn và tỉnh 
tế hơn trước công chúng, Ratzinger đã phô điển một tài năng khác trong 
Thánh lễ Ðzo 2ljgendo papa (Thánh lễ câu cho cuộc bàu chọn Giáo hoàng) 
vào ngày 18 tháng Tư, ngày khai mạc Cơ Mật Hội. Tại buối lê này ông 
đã có bài phát biểu chí trích mạnh mẻ những xu hướng trong nên văn 
hóa phương Tây hiện nay, ông làm các Hồng y nhớ lại lý do ông đã được 
xem như là một người đi tiên phong - bởi vì, mặc cho thiên hạ phản ứng 
với quan điểm của ông như thế nào đi nữa, ông vẫn sở hữu một bộ óc 
siêu phàm và thừa đũng khí để bảo vệ quan điểm của mình. Đây không 
phải là người sợ nói ra điều mình xem là sự thật, cho dù sự thật đó khiến 
người khác khó chịu hay bực tức tới mức nào. 

Cũng rất đáng để trích đẫn một phần khá đài trọng tâm của bài 
giảng đỏ: 


105 


là 


Ử 


C G1 Á O H O ÀẢ NG BENEDICT XVI 


Chung ta đã biết đến bao nhiêu luông học thuyết trong những 
thập miên gân đây, bao nhiêu hệ tư tưởng, bao nhiêu lối suy nghĩ... 
Con thuyền tư duy nhỏ bé của rất nhiều người Thiên Chúa giáo đã 
thường xuyên bị những con sóng này làm cho lay động — bị xô dây từ 
thái cực này tới thái cực khác; Hờ chủ nghĩa Mác-xít tới chủ nghĩa 
tự do, từ chủ nghĩa lập thể tới chủ nghĩa cá nhân cấp tiến; từ chủ 
nghĩa 0ô thầu tới chủ nghĩa thân bí tín ngưỡng mơ hô; từ thuyết bất 
bhả trì tới thuyết hỗn hợp,... Những giáo phái mới xuất hiện mỗi 
ngày bà những gì Thánh Phaolô nói 0È sự lừa đảo nhân loại đã được 
mình chứng, 0ê những mánh bhóe nhằm dẫn tới sai lạc. Có một đức 
tịu rõ rệt, dựa theo Kinh Từn kính của Giáo hội, thì bị gản nhãn 
hiệu là “Đuả cựu”. Trong khi đó chủ thuyết tương đối, có nghĩa là tự 
để mình cưốn theo bất cứ luồng học thuyết nào, thì lại được xem là 
thái độ dwy nhất phù hợp uới thời hiện dại. Cái nguy hiểm đang 
hình thành là một sự độc tài của chủ thuyết tương đổi, chủ nghĩa 
không thừa nhận bất cứ thử gì là tuyệt đối, đồng thời coi cái tôi 0à 
những dục oọng riêng của mình là thước đo cwối cùng. 


Tuy nhiên, chứng ta còn có một thước do khác: Người Con của 
Chủa, con người đích thực. Ngài là thước đo của nhân bản đích 
thực. Một đúc tin không “trưởng thành" khi nó chạy theo những làn 
sóng biếu cách 0à cái mốt mới nhất, một niềm tìn trưởng thành uà 
chín chắn được bắt rễ sáu xa trong tình bạn uới Chúa Kitô. Chính 
tìmh bạn này mở ra cho chúng ta mọi thứ tốt đ¿b, uà giúp chúng ta 
có được chuẩn mực để phản biệt giữa đúng 0à sai, giữa thật uới giả. 
Chưng ta phải trưởng thành trong đức lin chín chẳn này 0à chúng 
ta phải dẫn dắt đàn chiên của Chúa Hến tới đúc tín này. Chính đúc 
tin này - đức lim duy nhất này — mới tạo za sự thống nhấ† 0à boàn 
thành trong đúc ái. Về mặt này Thánh Phaolô đã cưng cấp cho 
chúng ta - ngược lợi uới sự dao động liên tục của những bè, giống 
hư lrề cơn, luôn bị những làn sóng đó xô đấy - một lời nói đẹp: hãy 
sống trong sự thật uà lòng bác ái, như một công thúc cơ bản của đời 
sống Kilô hữu. Trong Đức Kiô, sự thật uà lòng bác đi trùng bhóp 
Đói nhau. Đến trước độ mà chúng la tới gân Chúa hơn, thì chính 


106 


ŒằH U N 6G TÁC ĐÀ CỎ GIÁO HO A NG 


trong cuộc sống của chúng ta, sự thật 0à lòng bác ái sẽ cùng có 
chưng một nền tng uững chắc. Lòng bác ái không có sự thật sẽ trở 
nên mù quáng, sự thậ† không có lòng bác đi sẽ giống như "tiếng 
thèng la " oang đột”. 

Đây là liêu thuốc mạnh và ngay sau khi bài giảng kết thúc, một số 
người (trong đó có cả tôi) cho rằng nó thực sự bất lợi cho việc ứng cử của 
Ratzinger. Bằng việc công kích nên văn hóa xung quanh một cách thẳng 
thắn và tiêu cực, một số người có cảm giác rằng Ratzinger đã gửi một tín 
hiệu sai tới các Hông y - cử tri, nhắc họ nhớ lại hình ảnh “ông hộ pháp” 
nghiêm khắc mà ông đã thể hiện trong suốt 24 năm qua. Dù rằng ít có 
Hồng y nào lại không đồng ý với nội dung mà Ratzinger đã nói, một số 
nhà quan sát sợ rằng các Hồng y có thể sẽ băn khoăn bởi giọng điệu của 
nó, đo rất nhiều vị đã nỏi rằng trên tất cả, họ đang tìm kiểm một Giáo 
hoàng có thể mang lại hy vọng cho thế giới. Một cái nhìn bí quan như 
vậy vẻ nên văn hóa đương đại, ít nhất là ở các nước phương Tây phát 
triển, là một cái gì đó không mấy lạc quan, mà lạc quan thường được 
xem là nhiên liệu cho cơ chế bảu cử. Một vài người (trong đó cũng lại 
có cả tôi) thậm chỉ còn xem bài giảng đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy 
Ratzinger không chạy đua cho chức vụ, với lý đo là nó đi ngược lại với 
thuật hùng biện chính trị thông thường. 


Tuy nhiên, ở mức độ nào đó, báo giới và những nhà quan sát khác 
chỉ tập trung chú ý tới một số phân mà quên tổng thể. Chúng tôi đã nhấn 
mạnh tới những phân cứng rắn nhất của bài giảng, mà không quan tâm 
thỏa đáng tới phân còn lại. Sau đây là cách Ratzinger kết thúc những suy 
nghĩ của minh. 


Tút cả mọi người đều uốn để lại cho đời một thứ gì có thể tôn 
tại. Nhưng điều gì sẽ tôn tại? Không phải tiền bạc. Các tòa nhà 
không tôn tại mãi, sách bê cũng không. Sau một thời gian, sớm hay 
muộn, mọi thứ này sẽ biến mất. Thứ duy nhất còn tần tạ: wuôn đời 
là linh bản con người, con gưvời Chúa lạo dựng đỀ sống 0ĩnh cửu. 
Mì thế thứ hoa quả còn tổn tại mới chính là những gì chúng ta đã 


17) Phèng la: môt loại nhạc khí gõ có hình đĩa tròn, phát ra tiếng vang vã chót làm bằng đồng thau 


107 


ĐÐ ỨC GIÁ OÔ HO ẢNG BENEDICT X VI 


gieo trông trong lĩnh hồn của mọi người — tình yêu; sự thông cảm, 
những cử chỉ có thể chạm tới trái tìm, những lời nói có thể mở tâm 
hôn đón miềm tui của Chúa. Vì thế, chúng ta hãy câu xin Chúa để 
Người giúp chúwg ta đơm hoa bết quả, một thứ hoa quả lấn tại mãi 
mãi. Chỉ theo cách này, trái đất mới có thể từ trột thưng lũng dây 
nước mắt trở thành khu uườn của Chúa. 


Đây rõ ràng không phải là những lời nói kiểu Ratzinger, ít nhất là so 
với hinh ảnh trước công chúng trước đây cúa ông. Đây là một trong 
những nhà thắn học nguyên tắc của Giáo hội Công giáo nhận thức được 
rằng tài sản trí tuệ của ông, những quyển sách ông đã viết trong suốt 
cuộc đời, rốt cuộc cũng chẳng có ích gì nếu chúng không đưa con người 
tới tình yêu của Chúa. Đây là một Ratzinger — lý thuyết gia khô khan 
đang trải qua sự biển đổi thành Ratzinger - nhà thơ, khi nói về “thung 
lũng nước mắt” và “khu vườn của Chúa”, vẻ những thái độ có thể làm 
lay động lòng người. Rất nhiều Hồng y sau đó nói những gì họ nhận 
được sau bài giảng này là sự ngưỡng mộ một người có thể vừa trình bày 
một cách rõ rang những thách thức, vừa lại không kết thúc với giọng 
điệu bi quan hay đâu hàng. 

Bài giảng này không phải là một bài diễn thuyết vận động bảu cử, 
không phương châm, không khẩu hiệu, không sảo ngữ. Tuy nhiên nếu 
các Hồng y đang tìm một người thấu hiểu vẻ thách thức của chủ nghĩa 
thế tục ở phương Tây, người không mù mờ trước những hiểm họa của 
nó mà lại có thể đưa ra một sự chọn lựa Kitô giảo thích hợp, một con 
người rất thực tế về những gì có thể đạt được nhưng không khi nào cam 
tâm chịu thất bại thì Ratzinger rõ ràng bắt đầu xuất hiện như là sự lựa 
chọn hiển nhiên, 


THỂ HIỆN CÁ NHÂN 

Nếu việc thể hiện trước công chúng của ông là quan trọng thì tất cả 
Hồng y, những người đã sống hai tuần qua từ bên trong, đều nhất trí 
rằng chính những điều ông thể hiện đằng sau những cánh cửa đóng kín 
đã thật sự tạo nên khác biệt. Một lân nữa, không phải sự lãnh đạo của 
ông tại các Công nghị Hồng y đoàn hay những cuộc nói chuyện thân 


108 


CH Ú NG TÁ Đ À CỎ GIẢ O0 HO AÄ N 


mật với các Hồng y khác đã giúp ông giành chiến thắng. Nói đúng hơn, 
chúng chỉ là những công cụ làm giảm đi những mối lo ngại của các 
Hồng y, những người vốn đã đè dặt với việc bầu phiếu cho ông. Vì thế, 
việc giảm bớt những băn khoăn này là nhân tố quyết định trong việc 
biển Ratzinger từ một ứng cử viên nặng ký - nhưng có thể đạt được 77 
trên tổng số 115 phiếu bầu hay không vẫn còn là một vấn để - trở thành 
một người gân như được tất cả nhất trí lựa chọn. 


Một số sự e ngại này là gì? 


e Là quan chức hàng đảu của Giáo triêu Roma trong suốt 24 năm, 
nhưng chỉ có một quá trình rất ngắn (chỉ hai năm rưỡi) là Giám 
mục giáo phận, Ratzinger có thể thiếu nhạy cảm với những thực 
tế miỊ€ vụ; 

e© Cũng với tâm trạng tương tự, quá trình làm việc của Ratzinger 
trong Giáo triều có thể khiến ông không thiên vẻ việc thực thì quyền 
tập thể - tức việc cai quản Giáo hội với sự hợp tác của các Hồng y và 
Giảm mục khác, điều mà rất nhiều Giảm mục đã đòi hỏi từ lâu; 

® Tuổi tác và sức khỏe cúa Ratzinger có thể khiến cho ông trở nên 
quả yếu ớt để gảnh lấy những trách nhiệm nặng nẻ của một Giáo 
hoàng, một mối quan tâm đặc biệt xuất phát từ sự suy sụp rất rõ 
ràng suối thời gian dài trong những năm cuối đời của John Paul II; 
s Một học giả từ Bắc Âu có thể không có sự nhạy cảm đặc biệt 
đối với nhừng vấn đẻ về công bằng xã hội mà nhiều Hồng y ở bán 
cầu nam đã cảm nhận một cách mạnh mẽ; 

e® Hình ảnh trước công chúng của Ratzinger vẫn còn nhập nhằng 
giữa tích cực và tiêu cực có thể gây trở ngại cho triểu đại Giáo 
hoàng của ông ngay từ khi bắt dâu, làm tăng sự phân cực trong 
Giáo hội vốn đã rạn nứt tại một số khu vực trên thể giới; 

® Khuynh hướng mô phạm của Ratzinger, thường thích hợp đối 
với một nhà nghiên cứu hơn là một người bước lên vũ đài, có thể 
khiến ông không đủ khả năng truyền tải cho Giáo hội cái năng 
lượng và động lực cân thiết, đặc biệt nếu đó là thổi một luỗng sinh 
khí mới cho cuộc sông ở châu Âu, 


109 


ÐĐ ỨC G 1Á O HO ÀNG BENEDICT X VI 


Trong giai đoạn giữa cái chết của John Paul II ngày mồng 2 tháng 
Tư và ngày khai mạc Cơ Mật Hội bàu chọn Giáo hoàng ngày 18 tháng 
Tư, Công nghị Hồng y đoàn, cuộc họp hàng ngày của các Hồng y, được 
tổ chức 13 lân tại một hội trường mới bên trong lãnh địa của Vatican. 
Ratzinger chủ tọa mỗi phiên họp, và cuối cùng khả năng lãnh đạo của 
ông đã để lại một ấn tượng sâu sắc, mặc dù cũng phải khá lâu để tác 
động này ngãm sâu vào tâm trí mọi người. Trong những phiên họp đâu 
tiên, các Hồng y được yêu câu phải nghiên cứu từng dòng một trong 
Tông Hiến Umiuersi Dowimici Gvegis (Chăn Dắt Đàn Chiên Chúa), một 
tài liệu những 14 nghìn từ mà John Paul II đã công bố vào tháng Hai năm 
1996, đê ra những quy tác rất chỉ tiết cho cuộc bầu chọn người kế vị ông. 
Một vài Hồng y đã đặt câu hỏi riêng rằng tại sao tất cả mọi người lại phải 
nghiên cứu văn bản đó một cách chỉ tiết đến vậy; họ nói ngay từ năm 
1996 rằng họ đã biết là có ngày hôm nay, liệu có hiệu quả hơn khi cho 
rằng tất cà họ đêu đã đọc văn bản đó rồi và chỉ đơn giản hói xem có bất 
kỳ câu hỏi nào cần nêu lên không? Tuy nhiên, Ratzinger vẫn kiên quyết 
khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ cách thức mọi việc sẽ điễn ra. Và có 
lẽ cũng không kém phản quan trọng, đó là để đảm bảo rằng mọi người 
đêu có cơ hội đưa ra các câu hỏi hay vấn đẻ minh quan tâm, kể cà những 
vấn để nhỏ như thời gian tổ chức lễ tang và ngày khai mạc Cơ Mật Hội. 
Nói cách khác, có về như ông muốn đây là những quyết định mang £#* 
tập thể thực sự, một tín hiệu quan trọng vẻ những việc sẽ đến. 


Bầu không khí tại các Công nghị đã thay đổi sau lễ tang, khi các 
Hỏng y không còn xem xét các luật lệ thủ tục mà chuyến sang thảo luận 
mở rộng vẻ những vấn để mà Giáo hội đang gặp phải. Cuộc thảo luận này 
đã tạo cơ hội cho tất cả mọi người bộc bạch suy nghĩ của mình từ quan 
điểm địa phương của họ. Một số Hồng y khi bước ra khôi những cuộc 
họp này đã phàn nàn rằng bầu không khí giống như của một Thượng Hội 
đồng Giám mục, với những bài phát biểu đài đòng và rất ít cơ hội cho sự 
tương tác thực sự. Một số người nói thật khỏ mà khiến cho các Hồng y 
hơn 80 tuổi, (có khoâng 50 đến 60 người trong cuộc họp), tuân theo thời 
hạn cho một phát biểu là 7 phút. Tuy nhiên, dường như mọi người đều có 
ấn tượng với cách mà Ratzinger điều khiến các cuộc thảo luận. 


110 


€CHUỨ N6 T Ä Đ Ä € Ó 6G 1 Á O HD Ả NG 


Trước tiên, bất cứ khi nào có một Hồng y giơ tay xin phát biểu, 
Ratzinger ngay lập tức gọi đúng tên họ của ông ta. Trong Hỏng y đoàn, 
nơi một số người cảm thấy họ không biết nhiều vẻ nhau lắm, thì ít nhất 
ở đây vẫn có một người biết tất cả mọi người. Phản ứng đó là kết quả 
của hơn 24 năm gặp gỡ với các Hỏng y trong những chuyến viếng thăm 
dd limina tới Rome của họ, lắng nghe các mối quan tâm của họ môi khi 
họ tới Vatican vì các công việc khác nhau, tham gia vào rất nhiêu phiên 
họp toàn thể của các bộ khác ở Giáo triêu Roma và sát cánh với họ tại 
rất nhiêu đại hội, hội nghị chuyên đẻ và những si kiện khác của Giáo 
hội. Nói cách khác, các Hồng y nhận thấy ở Ratzinger một người thực 
sự biết rõ từng thành viên trong Hồng y đoàn, không phải biết chung 
chung mà là biết riêng từng người một, 

Hơn nữa, có vẻ như Ratzinger đã cố gắng lắng nghe một cách chân 
thành, và đầm bào cho tiếng nói của mọi người đêu được nghe thấy. Các 
Hồng y nói: nhiều lân trong phiên họp, ông đã can thiệp để mời những 
ai chưa trình bày ý kiến của mình. Khi tóm tắt một cuộc thảo luận, ông 
luôn tỏ ra công bằng đối với các quan điểm khác nhau đã được nêu ra. 
Trong một cuộc gặp gỡ riêng, hai Hồng y cho biết họ cảm thấy 
Ralzinger đã lắng nghe họ với cái cách thức mà chính John Paul II 
không phải lúc nào cũng làm được; chẳng hạn, một vị cho biết là dù 
John Paul II luôn nhận ra ông, nhưng cố Giáo hoàng đôi khi vẫn cẩn 
người nhắc để nhớ lại tên họ mà điều này thì không bao giờ xây ra với 
Ratzinger. Một số vị lại bắt đầu suy ngẫm rằng trong vai trò Giáo hoàng, 
có lẽ Ratzmger sẽ ít bị cám dỗ để cá nhân hóa triêu đại của mình, ít áp 
đặt các sở thích riêng về các sự sùng kính, nghi thức, phong cách, và sắn 
lòng tập hợp một đội ngũ cộng tác viên có hiệu quả cao ở quanh mình. 
Họ sẽ là những người giúp ông có được một hệ thống “kiểm tra và cân 
bằng” mạnh hơn, dù không chính thức. 

Một Hồng y nói quyết định của mình về việc ủng hộ ứng cử viên 
Ratzinger đa đến từ các cuộc thảo luận tại Công nghị Hồng y đoàn này. 
Có lần, hai Hồng y củng là chuyên gia vẻ Giáo luật tranh luận với nhau 
về tính pháp lý của một vấn đẻ phát sinh. Như vị Hồng y này nhớ lại, 


111 


ÐĐ ỨỬ C G6 [ Á O HO ANG BENEDICT X VI 


Ratzinger đã can thiệp bàng câu nỏi: “Đó có thể là những øì luật nói, 
nhưng câu trả lời mục tử của chúng ta nên như thể nào?” Vị Hỏng y này 
cho biết chính lời nhận xét đó đã thuyết phục ông rằng, Ratzinger không 
nhất thiết là một nhà độc tài ở Giáo triều như hình ảnh của ông trước 
công chúng đã về ra. 

Một điều khác cũng rất quan trọng là vị trí của Ratzinger trong Giáo 
triểu Roma được xác định như thế nào trong những cuộc thảo luận này. 
Như một Hồng y đã nói: “Ratzinger ở trong Giáo triểu nhưng không 
thuộc Giáo triều. Ông đã bước vào đây với tư cách một Hồng y mà không 
có ràng buộc nào vẻ lòng trưng thành và các đòi hỏi về sự nghiệp như 
một số người khác”. Nói cách khác, các Hồng y chưa biết nhiều vẻ 
Ratzinger đã có cảm giác rằng ông sẽ tiếp cận các vấn đê một cách khách 
quan, trên cơ sở những cuộc trao đổi thăng thắn với các nhân vật chủ 
chốt, chứ không phải thông qua lăng kính của guồng máy Giáo triều hay 
cái logic của bộ máy quan liêu, 

Sau khi cuộc bâu cử kết thúc, một Hỏng y người châu Âu đã nói: “Tói 
thực sự nghĩ ông ấy sẽ lắng nghe chúng tôi. Trên cơ sở những gì tôi nhận 
thấy trong thời gian qua, tôi nghĩ ông ấy sẽ là một Giáo hoàng có tình 
thân tập thể trong tương lai”. 


Một điêu gây ấn tượng mạnh trong giai đoạn này là sức chịu đựng 
và sinh lực của Ratzinger. Là Niên trưởng, ông phải chủ trì mọi cuộc họp 
của các Hồng y và giám sát phản lớn công việc quản lý thường lệ. Vậy 
mà ông vẫn còn có thời gian để soạn thảo những bài giâng đây sức 
thuyết phục và chuẩn bị cho những nghỉ thức liên quan tới chức vụ của 
mình. Sự chú ý lắng nghe một cách nhiệt tình trong các cuộc họp và khả 
năng theo đõi những cuộc thảo luận dài với sự lĩnh hội dường như trọn 
vẹn của ông đã thuyết phục một vài Hồng y còn nghỉ ngại về sức khỏe 
của ông để đảm đương nhiệm vụ nặng nẻ. 

Cuổi cùng, các kỹ năng ngôn ngữ của Ratzinger cũng chứng tô là 
một tài sân quý đối với ứng cử viên. Các Hồng y, giống như các nhà 
quản lý bậc hai trong bất kỳ hệ thống cấp bậc nào, rất quan tâm tới việc 
tiếp cận với chủ nhân của mình. Trong một tổ chức quốc tế, ngôn ngữ 


112 


€CH Ú N€G T A ĐÐ À CÔ G 1Á O HO ÀẢNG 


giữ vai trò quyết định; nếu ông chú không thể hiểu bạn và bạn không 
thể hiểu người đó, hoặc nếu giỏi lắm bạn chỉ có thể thực hiện những 
cuộc trao đổi đứt quãng mà không thể chuyền tải sắc thái và các ẩn ý 
thì điều đó sẽ tạo ra những rào cản hiển nhiên trong việc trao đổi thông 
tin. Vì thế, bạn sẽ quan tâm tới việc liệu người đứng đâu có thể thực sự 
hiểu được những băn khoăn của bạn hay không. Trong những cuộc 
thảo luận không chính thức trước khi điển ra cuộc họp kín bấu chọn 
Giáo hoàng, Ratzinger bao giờ cũng nói chuyện với các Hồng y bằng 
ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, (trừ khi đỏ không phải là ngôn ngữ của một 
quốc gia thuộc châu Âu, trong trường hợp đó ông sẽ sử dụng một ngôn 
ngữ của châu Âu mà vị Hồng y đó thông thạo nhất). Nhìn chung, ông 
thể hiện một phong thái thật hoàn hảo, không hẻ có lỗi hoặc những 
vướng mắc như những người nói ngôn ngữ thứ ba hoặc thứ tư thường 
gặp phải. Vì thế, các Hồng y sau khi tiếp xúc với Ratzinger đều suy nghĩ 
rằng đây là người họ có thể nói chuyện và hiểu được mà không cẩn 
phải qua trung gian hay phiên dịch. 


CHIẾN DỊCH PHẢN ĐỔI 


Bất chấp bầu không khí lịch thiệp trong các cuộc thảo luận giữa các 
Hồng y, và lòng mong muốn chân thành của họ khi coi việc bầu chọn 
Giáo hoàng như một tiến trình nhận thức chứ không phải một hoạt động 
chính trị đơn thuân, đôi khi ngay cả hoạt động chính trị tại Vatican cũng 
có những bước ngoặt đây lắt léo và hiểm ác. Đó là những gì diễn ra trong 
năm 2005, khi có hàng loạt những nỗ lực nhằm phá hoại các ứng cử viên 
nổi lên trong bảu không khí ở Rome ở giai đoạn trống tòa. 


Một số ví dụ tiêu biểu: 
® Giới truyền thông Italia đăng tải lời đồn rằng Hồng y Angelo 
Scola của thành phố Venice đã từng phải điều trị vì suy nhược, ám 
chỉ đến một dạng thiếu cân bằng tâm lý, một điều có thể sẽ loại 
ông khỏi chức vụ cao nhất của Hội Thánh; 


113 


€= 6 IA O H Õ A N G6 BEN EDICTT X VI 


se Những bản tin khác chỉ ra rằng Hỏng y Ivan Dias của vùng 
Mumbai bị bệnh đái tháo đường, một dấu hiệu về tình trạng sức 
khỏe yếu kem. Và điều này có thể phá hỏng tác dụng của những 
thông tin tích cực ngày một nhiều hơn về ông, ít nhất là với báo 
giới địa phương. Thêm vào đó là chiến dịch thư điện tử do chính 
các giáo dân của ông ở Ấn Độ khởi xướng, bao gồm những lời 
phàn nàn vẻ một “phong cách kiêu ngạo, ngoan cố và khó gản”. 


® Một quyển sách ở Argentina, thu hút được sự quan tâm của 
đông đảo giới truyền thông bằng tiếng Tây Ban Nha, khẳng định 
rằng Hỏng y Jorge Mario Bergoglio có thời rất “gẳn gũi” với phe 
cánh quân đội từng thống trị đất nước này trong những năm 1970. 
Thậm chỉ còn đồng lõa trong việc giết hại hai tu sĩ đòng Tên người 
Argentina theo chủ nghĩa tự do, điều mà những người bảo vệ ông 
đã phản đổi quyết liệt một chiến dịch thư điện tử khác — chiến 
dịch này tự xưng là xuất phát từ các tu sĩ dòng Tên biết rõ 
Bergoglio khi ông còn là Bê trên Giám tỉnh của dòng này tại 
Argentina - phàn nàn rằng: “Ông ẩy không bao giờ mỉm cười”. 

s® Một số bài báo cũng đã khẳng định là cả Hồng y Joseph 
Ratzinger và Angelo Sodano, được một số coi là những ứng cử viên 
hàng đâu, đều có vấn để về sức khỏe, đặt ra những nghi ngại vẻ 
khả năng đảm đương chức Giáo hoàng. 


Không người nào thực sự có thời gian để kiểm chứng những lời đồn 


này, và đó chính là mục tiêu mong muốn của kẻ phát ra những tin đồn 


này. Người ta có chủ trương cứ việc truyền đi những thông tin tiêu cực, 
chưa đến lúc hạ hỏi phân giải đúng sai thì cũng đủ để loại bỏ một ứng cử 
viên cụ thể nào đó. (Riêng trong trường hợp của Ratzinger, những lời đồn 
đó đã không có tác dụng, chú yếu là đo các Hồng y đã có hai tuân để có 
những nhận định xác thực của mình vẻ tỉnh trạng thể chất của ông). 


Một quy tắc an toàn đối với những bài báo như thế nên xem chúng 


là sai cho tới khi có bằng chứng ngược lại. Hay nhớ câu nói quen thuộc 
của John Paul II mỗi khi các phóng viên hỏi vẻ tình trạng sức khỏe của 
ông. Ông trả lời lửng lơ: “Tôi không biết, tôi chưa đọc báo”. Hơn nữa, 


114 


€ằH Ú N€G TA Đ À CÓ G L1LAÁ O HO À NG 


đôi khi những nỗ lực phá hoại ngảm này không hẳn là không có cơ sở. 
Chẳng hạn, một người bạn trong đoàn ngoại giao Vatican đã gọi điện cho 
tôi trong thời gian trống tòa để hỏi, tại sao không một ai đẻ cập tới việc 
có nhiễu tài liệu minh chứng vai trò của Sodano trong nỗ lực giải phóng 
nhà độc tài Chi-lê Augustfo Pinochet khi ông bị giam gìữ ở Anh năm 1999 
và đối mặt với khả năng bị dẫn độ tới Tày Ban Nha. Mặc dù có rất nhiều 
cách để giải thích về những can thiệp của Sodano, không phải tất cả đều 
mang tính chê bai, nhưng ít nhất một phân tích theo hướng này sẽ xuất 
phát từ sự thật. (Cuối cùng, vấn để được xem là không đáng bàn cãi, bởi 
vì không ai thực sự coi Sodano là một ứng cử viên). 

Kiểu bàn ra tán vào này là một phản bối cảnh quen thuộc trong một 
mùa vận động tranh cử chức Giáo hoàng, một bối cảnh giống với hoạt 
động chính trị ở Anh hơn là ở Hoa Kỳ vì cuộc đua chí kéo dài trong hai 
tuân, thay vì gân ba năm. Chẳng hạn, người ta có thời gian điều tra những 
tài liệu chứng minh việc phục vụ trong Vệ binh Quốc gia của George 
Bush có xác thực hay không; tuy nhiên, trong tình hình cấp bách của 
chiến dịch tranh cử chức Giáo hoàng ngắn ngủi, không cỏ thời gian để 
thực hiện những công việc tốn nhiều thời gian, công sức như vậy. 


Các Hồng y khẳng định họ không bị chỉ phối bởi bất kỳ thông tin 
nào nêu ở trên, và ở chừng mực nhất định, điêu đó có thể được coi là 
sự thật; nhiều người trong số họ đã biết về nhau, có thể tự đưa ra những 
nhận định cá nhân vẻ các vấn đẻ đang đẻ cập đến. Mặt khác, do phải 
đưa ra những nhận định thật nhanh, nên đôi khi chỉ một gợi ý vẻ những 
bê bối được giấu kín nào đó cũng đủ khiến họ suy nghĩ kỹ lưỡng. Thực 
tế, người ta đã tung ra những lời đỏn này vì một lý do tương tự như 
những mảnh khỏe mà các cổ vấn chính trị ở Hoa Kỳ dùng để tấn công 
đối thú - bởi vi, dù thích hay không, đôi khi chiến dịch đã phá đã phát 
huy công dụng. Chúng ta cũng cản nhấn mạnh rằng những chiến dịch 
bôi nhọ này xuất phát từ bên ngoài Hồng y đoàn, chứ không phải từ bên 
trong. Và nhìn chung, đó là bầu không khi lịch thiệp và tôn trọng lẫn 
nhau trong các cuộc thảo luận giữa các Hồng y. Đồng thời, họ vẫn phải 
đối mặt với những lựa chọn khó khăn về các vấn đẻ mà Giáo hội phải 


115 


Ðb Ư €C GIÁO HO ẢNG B EN E DICT X NV] 


đương đảu trong tương lai, và ai là người thích hợp nhất để chạm trán 
với những thách thức này. Cho dù có thích hay không, họ buộc phải xây 
đựng các liên minh và đẻ ra những ứng cử viên - nỏi cách khác là họ 
phải làm chính trị. 


PHÍA SAU NHỮNG CÁNH CỬA ĐÓNG KÍN 


Các Hồng y không chỉ dựa vào những ấn tượng trong thời gian diễn 
ra các Công nghị Hồng y đoàn, hay tử tin tức trên báo chỉ để thiết lập 
quan điểm của mình trước cuộc bâu chọn. Thông thường trước một Cơ 
Mật Hội bầu chọn Giáo hoàng, có những cuộc họp không chính thức 
diễn ra bên lề, giữa các Hồng y vốn là bạn bè lâu đời của nhau, hoặc giữa 
những Hỏng y có chung quan điểm về hướng ởi của Giáo hội, và đặc biệt 
giữa các Hồng y sử dụng củng ngôn ngữ. 


Không giống như các Cơ Mật Hội trước, gản như tất cả cuộc gặp 
mặt này đều diễn ra trong các địa điểm kín đáo tại Rome, tại tư gia của 
các thành viên Giáo triểu, tại các tu viện thuộc các quốc gia nơi nhiều 
Hồng y đang ở trước khi bị biệt lập trong Dinh thự Thánh nữ Marta, và 
ở nhiều cơ sở khác nhau của Giáo hội quanh thành phố. Một phần vì sự 
phong tỏa bảo chí và mong muốn tránh công chúng, nên hầu hết Hồng 
y đã tránh xa các nhà hàng Italia mà họ ưa thích ở Rome trong hai tuân 
này ~ với một vài người trong số họ, đây có lê là sự hy sinh lớn nhất 
trong thời kỳ gián đoạn chưa có Giáo hoàng mới. (Tuy nhiên không phải 
tất cà mọi người đều làm như vậy. Hôm sau Tang lễ của John Paul, tôi 
đã tình cờ gặp Hồng y Tarcisio Bertone của Genoa — ông này tửng là cựu 
thư ký cho Ratzinger tại Bộ Giáo lý Đức tìn— ở nhà hàng Ärmando, nhà 
hàng ưa thích của tôi tại Rome gần khu Borgo Pio. Khi tôi hỏi Bertone 
xem ông nghĩ gì về cơ hội của người chủ cũ của minh, tôi có thể nhận 
thấy nụ cười của ông rạng rỡ hẳn lên), 

Trong giai đoạn đâu tiên, các cuộc họp mặt quan trọng nhất thường 
là theo các nhóm cùng ngôn ngữ. Chẳng hạn như một trong những cuộc 
họp như vậy diễn ra vào cuồi tuân đâu tiên tại Đại Chủng viện Venerable 
English College trên đường Via Monserrato, gân Piazza Farnese, nơi ởờ 


118 


€C H ỨÚ NG TA Đ ÀÄ € Ỏ G1 Á O HD À NG 


của các chủng sinh từ nước Anh đang theo học ở Rome và của một 
nhóm linh mục khác có liên hệ cách này hay cách khác với nước Ảnh. 
Cuộc họp đặc biệt này do Hồng y Cormac Murphy-O*Connor của giáo 
phận Westminster tổ chức. Ông được xem như điểm tham khảo ý kiến 
cho các Hồng y nói tiếng Anh trong thời gian ngay trước Cơ Mật Hội. 
Trong những phiên họp như vậy, do tránh được những ánh mắt và đôi 
tai tò mò, các Hồng y đã có thể nói một cách tự do về các ứng cử viên 
khác nhau và có một khải niệm tổng quát về những gì các Hồng y khác 
đang suy nghi. 

Nhóm nói tiếng Anh đã nổi lên như một nhân tố quan trọng bất ngờ 
trong Cơ Mật Hội, bởi tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai 
của khoảng 25 Hồng y - nhiều hơn 4 người so với toàn bộ nhóm nói 
tiếng lrialia là 21 người. 


Như một Hồng y đã mô tả: “Một vài người tỏ ra không thoải mái lắm 
với những cuộc trao đổi mang tỉnh tự do này, nhưng đó là những gì bạn 
phải làm nếu bạn muốn đạt được cải gì đó”. 


Dựa trên những hỏi ức sau đó của các Hồng y về những cuộc họp 
không chính thức này, một vài Hồng y đã chứng tỏ là nhà vận động 
nhiệt tình hơn những người khác. Theo ý kiến chung, một trong những 
người tô chức có tài hùng biện và hăng say nhất trong phe ủng hộ 
Ratzinger là Hồng y Christoph Sehönborn của Vienna, có lẽ là nhân vật 
có nhiều ảnh hưởng và nhiêu phe cánh nhất trong cuộc bảu chọn Giáo 
hoàng năm 2003. 


Sau cuộc bảu chọn, một Hỏng y nhớ lại: “Khi hỏi những Hồng y 
khác về Ratzinger, hàu hết họ đều nói: đúng, ông ấy là một ứng cử viên 
tốt, nhưng còn người này hay người khác nữa. Với Schồnborn thì không 
phải thế. Ông cho rằng thánh ý Chúa tức là Ratzinger phải là Giáo 
hoàng, chấm hết”. 

Lời khẳng khải mạnh mê đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu 
căn cứ vào mối quan hệ gản gũi giữa Schönborn và Ratzinger, mà một 
số người cho rằng gản giống với tình cảm cha con. Khi còn là một nhà 
thần học trẻ dòng Đa-minh, Schönborn đã tham gia một trong những 


117 


Ð ƯC GØ 1A O HH O À NG BE NE DI CT XVYI 


cuộc hội thảo của Ratzinger trong khi đang hoàn thành luận án sau tiến 
Sĩ tại Regensburg, và sau này ông gặp Ratzinger thường xuyên trong các 
cuộc họp thường niên của những chủng sinh từng được Ratzinger đào 
tạo. Hơn 15 năm vẻ trước, dưới sự đỡ đâu của Ratzinger, Schönborn và 
hai linh mục khác đà dựng lên một cư xá tại Rome đành cho cac thanh 
niên muốn xác định ơn gọi làm linh mục của minh. Tên cư xá đó là Casa 
Balthasar. Những thanh niên ở đó đắm mình trong các tác phẩm thản 
học của Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac và Adrienne von Speyr, 
người có tâm nhìn xa và là đồng sự lâu đời của Balthasar. Trong nhiều 
năm, thỉnh thoảng Ratzinger cũng tới đó vào buổi tối và có thói quen 
tham dự cuộc họp hội đồng quản trị trong tháng Hai. Năm 198/7, 
Ratzinger đã bổ nhiệm Schönborn làm Tổng biên tập của Cuốn Giáo lý 
Hội thánh Công giáo, quyền giáo lý mới cho toàn thể giới. 


Tuy nhiên không một ai nói là vào năm 2005, Schönborn sẽ đầm 
đương vai trò mà người tiên nhiệm của ông, Hồng y giáo phận Vienna là 
Franz König đã từng đảm nhận năm 1978, khi đưa một Hồng y ít được biết 
đến của giáo phận Krakow trở thành một ứng cử viên cho chức Giáo 
hoàng. Joseph Ratzinger không phải là một người vô danh tính, đặc biệt 
trong hội đỏng bầu cử này, và ông có một nên tảng ủng hộ vững chắc mà 
không cần tới sự ủng hộ của Schönborn. Cái mà Schönbomn có thể làm là 
trở thành một nhân chứng đây nhiệt tình về tính cách và đạo đức của 
Ratzinger; và điều này dường như đã có tác động tới một vài Hồng y cử trì 
còn đang giữ thái độ trung lập. 

Vào tuân lễ trước Cơ Mật Hội bảu chọn Giáo hoàng, hâu hết các 
Hồng y đều nói, theo họ Joseph Ratzinger không có nhiều ưu thế lắm. 
Trong những cuộc trao đổi không chính thức này, một vài Hồng y đã 
bày tỏ những quan ngại thực sự, nổi bật trong các mỗi lo này là 
Ratzinger với “hành trang” ông mang theo từ những năm làm việc tại Bộ 
Giáo lý Đức tin. Nhin chung, những lo ngại này xuất phát chủ yếu từ một 
số Hồng y của Hoa Kỳ và Đức, những nơi mà Ratzinger có một hình ảnh 
đặc biệt mâu thuần. Thực tế này đã khơi mào cho một câu chuyện trên 
các tờ báo Italia vẻ một “chướng ngại” Hoa Kỳ hoặc Đức quyết định phủ 


118 


€Œ H Ú N6 T Á Đ À CÔ G 1Á OÔ HO À N@G 


quyết việc ứng cử cúa Ratzinger. Các sự việc diễn ra mơ hồ và nhiễu 
loạn hơn nhiều so với những gì đã được đăng tải trên báo chỉ, nhưng sự 
lưỡng lự của một số Hồng y từ hai quốc gia này là có thực. 


Chẳng hạn không khó để nhận ra rằng Hồng y Walter Kasper - người 
đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về Thúc đầy sự Hợp nhất Kitô giáo - lại 
là người có vẻ như đang đưa ra những lời phát biểu không muốn bầu 
chọn cho người đồng hương Đức, Ratzinger. Trong một bài giảng thẳng 
thắn trước hàng trăm người tại Nhà thờ Santa Maria ở khu Trastevere 
ngày 17 tháng Tư, Kasper tập trung vào việc gạt bỏ quan niệm cho rằng 
đi sản của John Paul nên được coi như là tiêu chuẩn duy nhất cho các 
Giáo hoàng tương lai. 

Kasper nói: “Cũng giống như việc cấm sao chép những thứ khác, 
không ai có thể bát chước Giáo hoàng John Paul IL Mỗi Giáo hoàng 
đều điều hành theo cách riêng của mình, theo những đòi hỏi của thời 
đại mình. Chưa từng có Giáo hoàng nào chỉ đơn giản là phiên bản của 
người tiền nhiệm”, 


Là người đứng đâu văn phòng phụ trách công việc thống nhất Giáo 
hội ở Vatican, Kasper đã công khai tranh luận với Ratzinger trong suốt 
nhiều năm. Ông đã lên tiếng phê bình Tuyên ngôn Døøizs Tesws của 
Ratzinger, một tài liệu viết năm 2000 tái khẳng định tỉnh ưu việt của đạo 
Công giáo so với những tín ngưỡng khác và các tòn giáo Kitô giáo khác. 
Đồng thời, ông cũng kèu gọi một cuộc cải cách Giáo triều và phân tâm 
hóa quyên lực của Vatican, những quan điểm hoàn toàn đi ngược lại với 
điều Ratzinger nhấn mạnh là ưu tiên của Giáo hội hoàn vũ. Sự đối đầu 
giữa hai người đàn ông này đã bắt đâu ngay từ quê hương của họ khi 
Kasper, lúc còn là Giám mục ở Rottenburg-Stuttgart, ủng hộ một lá thư 
mục tử khuyến khích những người Công giáo đã ly dị và tái hôn theo 
luật pháp nên nhận lãnh các bí tích. Ratzinger, lúc đó đã mang chức vụ 
Bảo hộ Học thuyết cho John Paul, đã bác bỏ lá thư đó. 


Kasper mở đâu bài giằng hôm 17 tháng Tư của minh với những 
nhận xét thẳng thắn về những điều ông suy nghĩ. 


119 


ÐĐ ỨC GL1LẢÁ O H O À NG BENEDIECT X VỊ] 


Ông nói: “Rất dễ để đoán được tôi đang nghĩ vẻ điều gì. Chúng ta sẽ 
bâu ra một Giáo hoàng mới trong vào tuân sau”. Trong khi Kasper cần thận 
tránh đi vào việc mô tả Giáo hoàng tiếp theo thi ông lại dành một phản 
lớn bài giâng của mình để nhấn mạnh tâm quan trọng phải tìm ra một 
ứng cử viên với những kỹ năng mục tứ phong phú - một phẩm chất mà 
một số người cho rằng Ratzinger còn thiểu. 

Kasper phát biểu: “Như Kinh thánh đã nói, một mục tử cân tình 
thản, cần quan tâm và tìn tưởng lần nhau giữa ông với đàn chiên của 
mình. Chúng ta không tìm kiếm một người quá sợ sự hoài nghỉ và tính 
thế tục trong thế giới hiện đại”. 


Như đã đề cập ở trên, sự thể hiện cúa Ratzinger trong thời gian 
chưa có Giáo hoàng mới đã giúp ông tiến một bước rất xa trong việc 
thuyết phục những người cỏn e ngại như thể. Tuy nhiên, việc ứng cử 
của ông cũng cần tới sự ủng hộ của một vài nhân vật có nhiều ảnh 
hưởng, những Hồng y kỳ cựu trong nhiều nhỏm ngôn ngữ và địa lý 
khác nhau, những người có khả năng tháo gỡ một vài băn khoăn mà 
các Hồng y khác trong nhóm đặt ra. Tôi đã phỏng vấn một người có 
ảnh hưởng quan trọng như thể, hỏi xem ông trả lời như thế nào khi 
những băn khoăn về “hành trang” của Ratzinger được đưa ra trong các 
cuộc trao đổi không chính thức này. 


Ông cho biết: “Tôi đa nhắc họ rằng mọi người đêu biết Bộ Giáo lý 
Đức tin là gì. Người đứng đâu là người có nhiệm vụ giữ gìn đức tin. Thật 
khó cho bất cứ ai từ cái trung tâm bảo thú đó bước ra mà lại được xem 
là một người có khuynh hướng tự do”, 


Vị Hồng y Giáo chủ này lập luận rằng: Tuy nhiên, chính danh tiếng 
đó sẽ chứng minh là một lợi thể. 


Ông đã nhắc lại câu nói mà ông đã bàn bạc với những Hồng y anh 
em của mình: “Nó hơi giổng với cách de Gaulle là người duy nhất có thể 
giải quyết vấn để ở Algeria, bởi không một ai có thể đặt câu hỏi vẻ tư 
cách một nhà dân tộc Pháp của ông. Ratzinger có thể sẽ làm những việc 
khiến chúng ta ngạc nhiên về phong trào hợp nhất với những tôn giáo 


120 


€ H Ủ N@G TA Đ Ä CO GIÁO HO ÁẢ NG 


khác và về tính tập thể của các Giám mục, bởi chắc chắn không một ai 
có thể kết tội ông là lạc đạo”. 


Sau đó, vị Hồng y Giáo chủ này nói, cuối cùng, ông đặt cược đánh 
giá của mình trên “phẩm chất của con người đó”. 

“Nếu bâu ông ấy, tôi nghĩ là ông sẽ công bằng trong việc lắng nghe 
những vấn để quan tâm thực sự của mọi người, kể cả những giám mục. 
Đây là con người mà chúng ta đã thấy trong vòng hơn 10 ngày qua, và 
theo tôi điều này đã vượt lên trên những sự cân nhắc khác”. 


SỰ CHỐNG ĐỔI 


Tuy nhiên, những dấu hiệu đó không chứng tỏ rằng việc bâu Joseph 
Ratzinger làm Giáo hoàng Benedict XVI diễn ra trong bảu không khí 
thanh bình. Thực tế, đã có một luỗng chống đối mạnh mẽ việc ứng cử 
của ông ngay trong nội bộ Hồng y đoàn, nhưng đó là sự chống đối thiếu 
tổ chức và kém hiệu quả để có thể ngăn chặn bước tiến của ông. 


Một tin đồn được phổ biến rộng trong những ngày tiên Cơ Mật Hội 
là việc thảo luận rộng rãi về Ratzinger trên báo chí Italia là tác động có 
chủ ý của các Hồng y người Italia, mục đích là gây hoang mang dẫn tới 
bất cứ lựa chọn sẵn có nào khác. Theo giả thuyết này, lựa chọn khác đề 
chấp nhận nhất là Hồng y Dionigi Tettamanzi của giáo phận Milan. Già 
thuyết vẻ cải âm mưu kiểu Ïtalia đặc trưng này vốn coi sự nổi danh bất 
ngờ của Ratzinger như một sự sắp đặt cỏ chủ tâm nhằm tạo ra bước 
nhảy vọt cho cá nhân mà rất nhiều người khác coi như là ứng cử viên 
người Italia hàng đâu. Như chúng ta sẽ thấy ở chương sau, nếu đây là 
một dự tính thực sự, thì nó đà “hoàn toàn phá sân” vì việc ứng cử của 
Tetamanzi không bao giờ bát lửa. Thay vào đó, dường như những 
chuyện này dựa vào tin đồn có cơ sở, có nghĩa là Ratzinger thực sự có 
được sự hậu thuẫn mạnh mẽ. 


Một ứng cử viên người Italia khác được xem là đễ chấp nhận hơn 
đối với một số Hồng y là người tiên nhiệm của Tettamanzi ở Milan, 
Hồng y Carlo Maria Martini, người từ rất lâu được coi là ứng cử viên 


121 


Ð Ứ C G1 Á O HO ÁÀ NG BENsNEDICT X VỊ 


hàng đâu của nhóm có khuynh hướng tự do có thể trở thành Giáo 
hoàng. Giống như Ratzinger, Martini là người được vị nể vị trì thức 
uyên thâm, hiếu biết sâu sắc về văn hóa, giỏi ngôn ngữ, và là một nhà 
lãnh đạo mục vụ nhiều kinh nghiệm. Một số Hồng y có ý hướng đổi 
mới hơn trong Hồng y đoàn đã ấp ủ những kế hoạch tạo bước đột phá 
cho Martini với lý do là họ phải dùng lửa để chống lửa - tức là nếu như 
“ấn tượng của lễ tang” đã loại giải pháp chọn một khuôn mặt mờ nhạt, 
có tính chuyển tiếp, rằng nếu Giáo hoàng tiếp theo phải là người “có 
chất lượng”, có thể giành được sự tôn trọng và chú ý của toàn thế giới 
thì Martini thích hợp hoàn toàn. 


Tuy nhiên, điểm yếu chết người trong chiến dịch này là Martini hiện 
đang mắc phải một dạng bệnh Parkinson, và viễn cảnh vẻ một Giáo 
hoàng khác chuẩn bị đi vào thời gian suy sụp lâu và chậm như những 
năm cuối đời của John Paul là không thể chấp nhận được đối với rất 
nhiêu Hồng y. Nhiều Hỏng y đồng ý rằng nếu không bị căn bệnh này, 
Martini có thể sẽ là một đối thủ thực sự của Ratzinger, mặc dù ông tuổi 
tác đã cao, đã xin nghỉ hưu và thờ ơ rõ rệt với chức vụ Giáo hoàng. Sự 
thất bại của lực lượng có đâu óc đổi mới trong việc chọn ra một ứng cử 
viên thay thế càng thể hiện sự lộn xộn, và ở chừng mực thì đó là sự thiếu 
sáng tạo của họ. 


Cuối cùng, một số Hỏng y tới từ châu Mỹ La-tinh đã bước vào Cơ 
Mật Hội với ý tưởng bằâu một Giáo hoàng là người Mỹ La-tinh, nơi cư trú 
của gắn một nửa những người theo đạo Kitô trên toàn hành tinh. Nhiều 
người nghĩ rằng sẽ rất ý nghĩa nếu Giáo hội Công giáo ở châu Mỹ La- 
tĩnh tạo ra được một Giáo hoàng, đó là chưa nói tới sự khiích lệ liên quan 
tới vấn đề “các giáo phái”, tức những phong trào Tân Phúc âm và Phục 
hưng Thân ân của Tin Lành vốn đang ành hưởng mạnh tại những nơi 
từng được xem là pháo đài của Công giáo khắp châu Mỹ La-tinh. Nhìn 
chung, các Hồng y này đã chọn Hồng y Jorge Mario Bergoglio của 
Buenos Aires (Argentina) làm ứng cử viên của họ. Là một tu sĩ dòng 
Tên, Bergoglio được biết đến như là một người rất khiêm tốn, có đạo 
đức và tuyệt đối trung thành với giáo lý truyền thống. Trong hướng suy 


122 


€ ằH U \N G T A Đ Ä CŒ€ 9Ø G6 1Á O H O ANG 


nghĩ đó, một số Hỏng y châu Mỹ La-tinh nghĩ rằng ông có thể chiếm 
được một số phiếu của Ratzinger, và đồng thời thu hút được nhóm cử trì 
ôn hòa đang tỏ ra quan tâm tới ý tưởng có một Giáo hoảng không phải 
là người châu Âu. 

Đó là tình hình sự việc vào lúc cuộc họp bầu chọn Giáo hoàng được 
khai mạc vào chiều thứ Hai ngày 18 tháng Tư. 


123 


CHƯƠNG 4 


CƠ MẬT HỘI BẦU GIÁO HOÀNG” 


“Anh chị em thân mến, sau Giáo hoàng John Paul II, 

các Hồng y đã bẫu tôi, một người lâm thường uà khiêm lốn 
trong Đườn nho của Chúa” 

(Giáo hoàng Beredict XVI) 


Điều kỳ điệu của những cuộc bầu cử là ở chỗ: chủng diễn ra mà 
không thể tiên đoán được. Bất kế việc thăm dò cử trị được tổ chức theo 
một cách chỉnh thức hay không chính thức và đưa ra dự báo gì thì không 
một aí biết chắc kết quả bầu cử sẽ ra sao cho tới khi các lá phiếu bầu được 
kiểm. Mỗi cuộc bầu cử theo ý nghĩa nào đẩy là một vở kịch mà phân kết 
thúc chưa có trong kịch bản, và đó cũng là trường hợp của cuộc Cơ Mật 
Hội bàu Giáo hoàng năm 2005. Sau khi sự việc xây ra, có xu hướng cho 
rằng việc bảu Joseph Ratzinger là điều quá hiển nhiên đến mức sự kiện 
này có về chỉ là một nghi thức mà thôi, nhưng người ta đã không cảm nhận 
như thế vào thời điểm đó. Dù ứng cử viên Joseph Ratzinger bước vào Cơ 
Mật Hội này với ưm thể rõ rệt, song kết quả cũng có thể đi theo hướng 
khác, và chính nhờ sự kết hợp của nhiêu yếu tổ ngoài tâm kiểm soát cộng 
với sự hậu thuẫn vững chắc mà ông trở thành Giáo hoàng. 

Do chính quyết định cúa họ, 115 vị Hồng y tham gia Cơ Mật Hội đã 
bắt đâu thời gian cô lập của họ thật sớm, bằng cách đời vào Dinh thự 
Thánh nữ Marta (Casa Santa Marta) ngay từ tối Chủ nhật, nhiều giờ 


1B) Nguyễn văn The Coriclave \à cuộc hộp kín để bầu Giáo hoàng (trong phỏng có khóa, theo nghĩa gốc tiếng 
La-tinh). Từ này được dịch là Cơ Mât Viện trước đây, và bảy giờ là Cơ Mát Hội. (Hồng y Pham Minh Mân của 
Việt Nam có dự Cơ Mật Hội năm 2005 lại dùng từ Mái Viên). 


124 


CHÚ NG TA Đ À €C Ô G LA Ò H O ẢÀ N6 


trước Thánh lễ Câu cho việc bằu Giáo hoàng sáng hôm sau. Casa Santa 
Marta là một khách sạn trị giá 20 triệu đô la nằm trong lãnh địa Vatican, 
nơi các Hồng y sè ở trong suốt thời gian Cơ Mật Hội. Một số Hồng y nói, 
họ thấy cân phải được “khởi động máy” bởi các cuộc đàm luận đằng sau 
hậu trường chỉ mang tính rời rạc phân tán, và không phải tất cả mọi 
người đêu tham gia. 

Không phải chỉ đám đông quân chúng mới tò mò xem sự việc sẽ diễn 
tiến thế nào. Trong số 115 vị Hồng y tham gia bàu cử, chỉ cỏ 2 người là 
Ratzinger và William Baum (đến từ Hoa Kỳ), là đã có kinh nghiệm vẻ tiến 
trình này. (Vị Hỏng y đưới 80 tuổi thứ ba có tham gia hai Cơ Mật Hội bảu 
Giáo hoàng vào năm 1978 là Hồng y Jaime Sin của Philippines, thì lại 
bệnh nặng nên không thể tham gia). Cho nên ngay các Hồng y tham gia 
bầu cử với mục tiêu rất rõ rệt cũng có cảm giác bấp bênh, không biết sự 
việc có xảy ra như mình mong muốn hay không. 

Các Hồng y có hiểu biết về đời sống tu trì đã so sánh Cơ Mật Hội 
này với một Tổng hội bầu các Bê trên Nhà dòng, hiểu theo cách là bạn 
không thể biết điều gi sẽ xây ra cho tới khi mọi việc đã an bài. 

“Người ta có thể có nhiều ý kiến khác nhau về việc chọn ai làm ứng 
cử viên”. Hồng y Wilfrid Fox Napier của Durban (Nam Phi), tu sĩ dòng 
Phan-xicô, đã nói: “Nhưng trước khi bạn vào trong phòng và thấy tên 
của ai đó bắt đâu thu hút sự úng hộ của đại đa số, bạn thực sự không 
biết được sự thể sẽ diễn ra như thế nào”. 

Chính trong cải không khí phiêu diêu này mà các Hồng y đã xếp 
hàng đi vào Nhà Nguyện Sistine buổi chiều ngày 16 tháng Tư. 


ĐÁM RƯỚC 

Đề thực hiện đây đủ Ózda Rita¿mi Conelauis, tập sách nghỉ thức phụng 
vụ được Tổng Giám mục Piero Marii, Trưởng ban Nghi lễ của Tòa thánh, 
đã soạn theo các hướng dẫn của Tông hiến i0ewsi Doømici Gregis của 
John Paul, 115 vị Hồng y bắt đâu “rước kiệu” từ Phòng Chúc lành qua 
Đại sảnh Sala Regia rồi đi vào Nhà Nguyện Sistine lúc 4 giờ 30 phút chiều 


125 


ĐÐ Ứ C G 1A O HO A NG BEN EDICT X VỊ] 


thứ Hai ngày 18 tháng Tự, thời điểm họ đa ấn định khởi đầu Cơ Mật Hội 
12 ngày trước đó. (Theo nghỉ thức, đúng ra họ phải bắt đâu cuộc rước kiệu 
tại Nhà Nguyện Pauline, đối điện với Sala Regia, nhưng Nhà Nguyện này 
đang được tu bổ và chưa sử dụng được). 

Dẫn đâu cuộc rước kiệu của các Hỏng y là một người cảm thánh giá 
và một phó tế cảm quyển Phúc âm nâng lên cao. Ca đoàn Nhà Nguyện 
Sistine cùng đi và xướng bài Kinh cảu Các Thánh. Một Hồng y trên 80 
tuổi cũng đi cùng, đó là Hồng y Tomáš Špidlík của Tiệp Khác, được biết 
đến như một người ủng hộ nhiệt thành việc hợp nhất Gìáo hội phương 
Đông và phương Tây — ông sẽ giảng bài suy niệm cuối trước khi Cơ Mật 
Hội bát đâu. Trưởng ban Nghi lễ là Marini đã có mặt cùng với một vài 
người phụ tá. Trong cuộc rước kiệu, các Hồng y đi theo thư tự người có 
tước vị nhỏ đi trước còn người có tước vị lớn đi sau, với các Hồng y phó 
tế đi đầu, sau đó đến các Hồng y linh mục và sau nữa là các Hỏng y 
giám mục; Ratzinger là Niền trưởng Hồng y đoàn nên ông ổi cuối cùng. 
Khi tới Nhà Nguyện Sistine, họ ngồi vào các vị trí đã được bố trí trước, 
cũng theo thư tự tước vị và chờ đợi Ratzinger tới để hát bài W22i, 
€Creator Sbizixs (“Lạy Chúa Thánh thân, xin ngự đến”) để cầu xin Chúa 
Thánh Thản hướng dẫn trong những suy nghĩ lựa chọn đang đến gân. 

Hai ngày trước đó, một nhóm nhà báo đã được mời tới Nhà Nguyện 
Sistine để có một khái niệm về cách sắp xếp không gian làm việc của Cơ 
Mật Hội, nơi các Hồng y đang hội họp vào lúc này. Phát ngôn viên của 
Tòa thánh Vantican, Jaoquin Navarro-Valls, đã mô tá các thiết bị ngăn 
chặn truyền tin hay nghe trộm được lắp đặt trong Nhà Nguyện. Và để 
đùa vui, ông đã thách các nhà báo thử sử dụng điện thoại di động của họ 
xem sao. (Rõ ràng, các thiết bị đến lúc đó chưa được bật lên vì tôi còn có 
thể gọi điện cho vợ tôi cách nơi được sắp xếp cho Hồng y Ennio Antonelli 
của thành phổ Florence mấy mét.) 


Tiếp theo bài Thánh ca, các Hồng y cùng tuyên thệ tập thể. Lời tuyên 
thệ như sau: 


Chúng tôi là những Hông y cử trì, nhân danh tệp thể tà cá 
nhân, có mặt trong cưộc bầu 0ị Giáo hoàng này, xin hứa, cam bê 


126 


€CH U NG T A Đ Ä CO GIÁO H Ö ÁẢ N6 


Đà tuyên thệ sẽ tuân giữ một cách trung thực uà kỹ lưỡng tất cả mọi 
hướng dẫn fzowg Tông hiến Universi Dominicì Gregis của Đức 
Giáo hoàng John Paul ll, ban hành ngày 22 tháng Hơi nữm 1996. 


Chúng tôi xin hứa, cam bết oà tuyên thệ rằng bất bỳ ai trong 
chưng tôi được bâu làm Giáo hoàng Roma bởi sự sắp xếp của Chúa 
Sẽ cm hết trung thành, dân thân thực hiệm sứ 0w của Thánh Phêrô 
Uuới Hư cách là Chủ Chiên của Giáo bội Hoàn 0ũ bà sẽ không quên 
khẳng định cũng như bảo 0ệ tích cực các quyền lợi thiêng liông, thế 
lục Đà sự hé do của Tòa thánh. 

Trên hết, chứng tôi hứa 0à tuyên thệ sẽ giữ bí mát một cách 
trung thành nhất uới tất cả mọi người, thuộc hàng giáo sĩ hay giáo 
dân, 0ê tất cả những gì liên qwan đến cuộc bâu cử Giáo hoàng oà 
những uấn đè xảy ra ở nơi bầu cử, trực Hiếp hay gián Hiếp, có liên 
quan đến kết quả bầu cứ, chứng tôi hứa không tế lộ bí mật này 
trong bát bỳ tình huống nào, trong suối qwá trình hay sau cuộc bầu 
cử Giáo hoàng mới, trừ khi được sự cho phép rõ ràng của Đúc Giáo 
hoàng, 0à sẽ không bao giờ hậu thuẫn cũng như ủng hộ bát cứ sự 
can thiệp, đối nghịch nào xuất phát từ bất cứ quyền lực ở bấi cứ cấp 
độ nào, hay từ bất cú nhóm người hay cá nhân nào, muốn can thiệp 
bào cuộc bầu cử Giáo hoàng. 

Khác với tiên lệ, đài truyền hình Vatican đã phát hình trực tiếp cả 
cuộc rước kiệu và lễ tuyên thệ, vì vậy tin tức được truyền trực tiếp trên 
toàn thế giới, lần đầu tiên cho phép công chúng được thấy qua nghỉ thức 
hành lễ cổ xưa đã từng tồn tại qua nhiều thế kỷ này. Tiếp theo lời tuyên 
thệ tập thể, mỗi Hồng y bước tới trước quyền Phúc âm được đặt ở giữa 
Nhà Nguyện, đọc thêm lời cam đoan cả nhân: 


Và Con N, Hồng y N, xin húa, cam bết uà tuyên thê như trên. 
Xin Thiên Chúa 0uà Sách Phúc ám mà con hiện đang chạm lay tảo 
Øiúp sức cho con. 


Khi vị Hồng y cuối cùng tuyên thệ xong, Marini nói lớn câu Eziza 
O7:es nổi tiếng (có nghĩa những ai không có nhiệm vụ phải ra ngoài hếU, 
Điều đó có nghĩa là mọi người phải ra ngoài trừ ông, Špidlik và các Hồng y 


127 


Đ ỨỬ C€C G 1Á O HO ÁÀ NG BENEDICT XVY 1 


cử tri. (Phong cách mang hơi hướng kịch của Marini không được hoàn 
hảo lắm, và tôi đã vô tình phê bình cách nói của ông trên CNN). 

Sau khi Špidlík kết thúc bài suy niệm, ông và Marini cũng bị buộc 
phải đi ra ngoài, và cánh cửa của Nhà Nguyện Sistine được khóa lại (cửa 
được khóa từ bèn ngoài và chìa khóa do một Đại tá Vệ binh Thụy Sÿ 
nắm giữ; như vậy khi các Hồng y muốn ra, họ phải gõ cửa). Đến đây, thú 
tục yêu câu Ratzinger hỏi xem có còn ai thắc mắc gì về các chỉ thị của 
Tổng hiến Umiuersi Dowminic Gregis hay không; và nếu cỏ, một cuộc thảo 
luận sẽ điễn ra tiếp theo. Nhưng lần này, không ai đưa ra vấn đẻ gì quan 
trọng, vi thế các Hồng y đã tiến hành ngay lần bỏ phiếu đâu tiên. 

Cuộc bảu cử Giáo hoàng lần thứ 265 trong lịch sử 2005 năm của 
Giáo hội Công giáo đã bắt đâu. 


BÊN TRONG NHÀ NGUYÊN SISTINE 


Đôi khi người ta hình dung ra một không khí căng thẳng đây tính 
chính trị bên trong Nhà Nguyện Sistine, như là các Hồng y thuộc các 
phe vội vã họp nhóm ở các góc phòng, cố gắng hết sức để huy động sự 
ủng hộ hay phản đối đối với những ứng cử viên nào đó. Thủ thực, chính 
bản thân tôi đã tưởng tượng như thế trước khi phỏng vấn Hỏng y Giáo 
chủ Franz König ở Vienna năm 2002, hai năm trước khi ông ta mất. 
König đã tham gia Cơ Mật Hội năm 1963 và hai Cơ Mật Hội năm 1978, 
tôi đã hỏi ông †a vẻ “cái bâu khí căng thẳng” mà tôi nghĩ là có thể sờ thấy 
được bẻn trong Nhà Nguyện Sistine trong suốt cuộc bâu cử Giáo hoàng. 

“Thật ra, nếu anh có thể theo đõi những gì điễn ra bên trong, anh sẽ 
chán đến ốm người”, König cười ra tiếng. 

Thực tế là mọi hoạt động mang tính chính trị chỉ diễn ra bên lẻ, 
trong các bữa cơm, giải khát hay các cuộc gặp không chính thức khác. 
Ngược lại, những diễn biến bên trong Nhà Nguyện Sistiue hoàn toàn 
mang tính lẻ nghỉ. Trong mỗi vòng bỏ phiếu bầu, từng vị Hỏng y phải đi 
đến bàn thờ bên dưới bức họa Ngày Phán xé! của Michelangelo, đặt lá 
phiếu bầu của mình trên một chiếc đĩa thánh, sau đó đặt đĩa vào trong 


128 


CHÚ N 6G TÁ Đ Ä C Ỏ G6 I Á O H ƠO À NG 


một cái bình đựng phiếu (không phải là cái chén thánh như trong các 
Cơ Mật Hội trước; nhưng chiếc bình này được Marini thiết kế đặc biệt 
đành cho dịp này). Họ tuyên thệ rằng họ đã bảu cho ứng cử viên mà 
trước mặt Chúa họ tin phải được chọn, rỏi trở lại chỗ ngồi của mình. 
Việc kiểm phiếu là một quá trình phức tạp, kỹ lưỡng do ba Hỏng y thực 
hiện, và ba Hồng y khác giám sát công việc của họ để bảo đảm tính 
chính xác. Tính hết mọi thứ, một vòng bỏ phiếu có thể mất một giờ hoặc 
hơn. Như vậy, hai lắn bỏ phiếu sẽ chiếm hết thời gian một buổi sảng 
hoặc một buổi chiều. 

Trong một cuộc phông vấn trên CNN sau cuộc bâu cử Benedict XVI, 
Hồng y William Keeler của Baltimore cho biết một số Hồng y đã làm gì 
để lấp khoảng trống này. “Trong khi ngôi theo dõi việc đếm phiếu, một 
Hồng y đã lân được ba chuỗi. Một Hồng y khác lần được hai chuỗi, 
Keeler nỏi. “Một Hồng y nữa lần chuỗi với nhiều chiêm nghiệm, cho nên 
chỉ được một chuỗi”. 


Đó là cải cách việc bâu cử điễn ra ở bên trong - có những quãng thời 
gian dài im lặng và câu nguyện, chứ không có những bài phát biểu hùng 
hồn hay những khoảnh khác đây kịch tính khi lãnh đạo một nhóm cử trì 
quan trọng thinh linh đứng dậy và tuyên bố chuyển sang ủng hộ cho 
ứng cư viên khác, không có các nhượng bộ và không có những vòng đua 
mừng chiến thắng. Kịch tính của Cơ Mật Hội tập trung vào các sự kiện 
mang tính chính trị trong sự chuẩn bị diễn ra bên lẻ trước đó. Việc kiểm 
phiếu bên trong chỉ xác đình cho biết sự chuẩn bị đó có thành công hay 
không, hay đã có những bất ngờ xảy ra và phả vỡ mọi sự sắp đặt. 


GIÁO HOÀNG SAU BỐN VÒNG PHIẾU 


Phỏng vấn các Hồng y sau một Cơ Mật Hội cũng giống như phỏng 
vấn các nhân chứng sau một tai nạn giao thông. Trong khi bạn có thể 
nhận được sự đỏng tình vẻ bức tranh tổng thể thì lại có sự khác nhau vẻ 
cái cách người ta nhớ về các chỉ tiết trong một vấn đẻ. Ở mức độ nào đó, 
điều này phụ thuộc vào tỉnh thất thường của trí nhớ loài người; một phân, 


129 


Đ Ứ € 6G TẢ O HO ÁA N6 B ENEDICT X VI 


nỏ cũng do các lời thể giữ bí mật của các Hỏng y. Vì lời thê đó, môi Hồng 
y “thương lượng” một cách khác nhau tới mức được tự do phát biểu; và 
nhiều vị đã trả lời các câu hỏi bằng cách dùng ấn dụ, hay kiểu nói lòng 
vòng nhiều nghĩa, cần phải dịch ra mới hiểu được. Chính vì thế nên phải 
hết sức cẩn thận với các phiên bản “tái dựng lại” cuộc Cơ Mật Hội, đặc 
biệt là các tuyên bố vẻ số phiếu bản mà các ứng viên nhận được. Trong 
bài này, tôi không đưa ra tổng số phiếu chính xác của từng vòng phiếu, 
vì tôi hoài nghi về tất cả báo cáo loại này. Nguyên tắc của tôi là chỉ xử lý 
với những thông tin đã được ít nhất hai Hỏng y cử tri xác nhận. Vì vậy, 
phiên bản các sự kiện được trình bày ở đây cũng chỉ đáng tin cậy ở mức 
tối đa mà con người có thể tạo ra. 

Bức tranh tổng quát về những việc diễn ra bên trong cuộc họp kín 
2005 gản như khá rõ ràng ở giai đoạn này. 


Hỏng y Joseph Ratzinger đã được bầu làm Giáo hoàng Benedict XV1 
ở vòng bỏ phiếu thư tư, và đưa Cơ Mật Hội 2005 vào vị trí thứ hai trong 
số những Cơ Mậi Hội nhanh chóng nhất trong vòng 102 năm qua. Cơ 
Mật Hội năm 1939 bảu Giáo hoàng Pius XII ở vòng phiếu thứ ba còn 
diễn tiến nhanh hơn. Cơ Mật Hội năm đó diễn ra trong bối cảnh Đệ nhị 
Thế chiến, và hiển nhiên việc mà đa số Hồng y phải làm là bảu ra người 
có thể tạo ra thế ổn định cho chính sách ngoại giao của Vatican. Vì thế, 
ở một mức độ nào đó, cuộc bầu cho Hồng y Eugenio Pacelli, Quốc vụ 
khanh dưới thời Pius XI và là cựu Đại sứ Tòa Thánh tại Đức, là một kết 
cục được biết trước. (Một số người tỏ ra ngạc nhiên khi phải bỏ tới ba 
vòng phiếu vì họ tưởng chỉ cản bỏ phiếu miệng ngay buổi chiều lễ khai 
mạc là đủ). Cơ Mật Hội thứ nhất năm 1978 cũng đã bâu ra một Giáo 
hoàng ở lần bỏ phiếu thứ tư, đó là Hồng y Albino Luciani, Tổng Giám 
mục của Venice, Kết quả chóng vánh này phản lớn nhờ vào hoạt động 
tiên Cơ Mật Hội khéo léo cúa Hồng y Giovanni Renelli. Ông đã vận động 
cho Luciant để cân việc ứng cử của Hồng y Giuseppe Siri của Bologna, 
một người bảo thủ, cứng nhắc mà nếu được bâu, sẽ có thể hủy bỏ một 
số cải tổ của Công đồng Vatican II. 


Thứ Hai ngày 18 tháng Tư, vào khoảng 8 giờ tối (theo giờ Rome), 
buổi tối đầu tiên của cuộc họp kín, khói bắt đầu tỏa ra từ ống khói trên 


130 


CHUNG TA Ð À €Œ Ỏ 6l Ả Ô_ HO Ả NÓỒŒ 


nóc Nhà Nguyện Sistine. Ống khói đó đã được lắp đặt trong tuân trước 
để chuẩn bị cho cuộc họp kín; thông thường không có ống khói trên nóc 
nhà nguyện, vì không có nhu cầu đốt lửa ở đây hàng ngày. Đề đốt các lá 
phiếu, hai thiết bị đã được đặt bên trong Nhà Nguyện Sistine. Một là cái 
lò nhỏ bằng gang dùng để đốt các loại giấy tờ, cái lò này đã được sử dụng 
từ Cơ Mật Hội năm 1939 (các ngày tháng được khác theo hình bán 
nguyệt trên đỉnh lò). Thiết bị thứ hai tạo ra những đợt khí nén để đầy 
khói lên suốt chiều dài ống khói và thoát ra ngoài trời thành Rome. 

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đêm thứ Hai đó, ngay sau lần bỏ 
phiếu thứ nhất, một làn khỏi xám lờ mờ xuất hiện và một vài người trong 
đám đông bát đâu reo hò, tưởng rằng các Hồng y đã làm đảo lộn tất cả 
tiên lệ và đã bảu được Giáo hoàng ngay ở lân bỏ phiếu đâu tiên. Tuy 
nhiên, không làu sau đó người ta nhận ra lần khói có màu đen, có nghĩa 
là cuộc bỏ phiếu vẫn chưa có kết quả. Trong một cuộc họp bảo ngắn đầu 
tuần, Vatican đã thông báo là sẽ có các hồi chuông vang lên khi Giáo 
hoàng được bàu, bởi vậy thiên hạ sẽ không chỉ phải đựa vào dấu hiệu duy 
nhất là khói. Tuy nhiên đã có thêm một trục trặc nhỏ là chuông Đền thờ 
Thánh Phêrô thường đổ vào đúng điểm nút mỗi giờ, nên đúng vào lúc 8 
giờ tối khi khói bốc lên chuông cũng đố, khiển một số người trong đám 
đông đã tưởng Giáo hội đà có một vị Giáo hoàng mới. Khi nhận ra khói 
có màu đen, đám đông lại tàn đi, và thiên hạ bắt đầu kéo đến một trong 
nhiều nhà hàng có tiếng ở những khu quanh Vatican, 

Khói đen đa phản ảnh thực tế là ở lần bỏ phiếu đâu tiên, các lá 
phiếu đã được rải cho nhiều ứng cử viên; mặc đù theo nhiều người, 
Ratzinger nhận được nhiều phiếu nhất. Một số Hồng y đã nói rằng 
Ratzinger đã nhận được khoảng 40 lá phiếu úng hộ trong tổng số 115 ở 
giai đoạn này, coi như đã vượt hơn nửa đoạn đường tới số 77 phiếu cần 
có để trở thành Giáo hoàng. Nhiều Hồng y sau này đã nói rằng kết quả 
bước đâu này rất quan trọng, bởi tuy trong thời gian trống tòa nhiều 
người thuộc các khu vực khác nhau đã tổ ý ủng hộ Ratzinger, và một 
vài Hồng y thì tử lầu đã nói về Ratzinger như một Giáo hoàng. Đây là 
một dấu hiệu đầu tiên cho thấy việc bỏ phiếu cho Ratzinger là một nỗ 
lực nghiêm túc với một triển vọng thành công thực sự. 


131 


Đb Ứ C G II A O HOÁ NG B.E.N EU Il € T1 X V ] 


Cũng có những phiếu bầu cho Martini, mặc dù không nhiêu như 
một vài báo đài đã đưa tin lúc ban đâu. Cũng như Ratzinger, không có 
dấu hiệu nào cho thấy rằng Martini muốn có địa vị này nhưng rất nhiêu 
bằng chứng cho điều ngược lại. Sau khi nghỉ hưu từ chức vụ Tổng Giám 
mục giáo phận Milan vào tháng Bảy năm 2002, Martini đã dành phân lớn 
thời gian của mình ở Jerusalem, trở lại với những nghiên cứu về Kinh 
Thánh, niềm đam mê ban đầu trong sự nghiệp của ông. Nhiều lần ông 
đã nói rõ đó là cách ông muốn sứ dụng khoảng thời gian còn lại cúa đời 
mình. Ước muốn đó, cùng với tình trạng sức khỏe có vấn đẻ của ông, 
làm cho nhiễu Hồng y đã xem ông không phải là ứng viên thực thụ. 


“Theo tôi, chưa bao giờ chúng tôi thực sự xem Martini là một ứng 
cử viên, chủ yếu cũng vì sức khỏe của ông ấy”, một Hồng y người chàu 
Âu đà nói sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. 

Ngay sau Cơ Mật Hội, tin đồn lan khắp thành Rome rằng Martini đã 
nhận được sự ủng hộ ngang ngửa với Ratzinger ở lần bỏ phiếu đâu tiên; 
nhưng sau đó chỉnh thức “rút lui” với tư cách là một ứng cử viên, khiến 
lực lượng cử trí thuộc nhóm cải cách rơi vào tình thể lúng túng. Tìn đồn 
trên gợi ý rằng, it nhất theo vài bài báo, Martini sẽ là một thách thức 
nghiêm túc đối với Ratzinger nếu như ông này vẫn tiếp tục cuộc đua. 
Tuy nhiên, không một ai trong số các Hồng y mà tôi đã nói chuyện sau 
Cơ Mật Hội, có thể khẳng định rằng Martini đã tự mình rút lui khỏi cuộc 
đua, chính thức hay không chính thức. Các Hỏng y này nói, Martini 
không hẻ tuyên bố gì về vấn đê này trong suốt cuộc họp kín. 

“Không có thời gian cho những tuyên bố như vậy”, một Hồng y đã 
nói. “Tôi có thể nói với ông chắc chắn rằng không có ai đa đứng lên, 
ngay cả một cách hoàn toàn tự nhiên, và nói: “Tôi có điều muốn nói. 
Việc này không thể diễn ra như thể trong Cơ Mật Hội”. 

Tuy cỏ thể là Martini đã nói gì đó tại một bữa tối hay bữa sáng với 
một nhóm nhỏ, nhưng không ai trong số tám vì Hồng y mà tôi đã tiếp 
xúc nghe được bất cứ thông tin nào như thể. Tất cả tám vị này đều nói 
rằng, kể cả khi có một tuyên bố như vậy, nó cũng không ảnh hưởng øì 
đến các phiếu bầu của họ, điều đó có nghĩa họ đã không có kế hoạch 
bảu cho Martini trong mọi trường hợp. Phần lớn giả thuyết về việc 


132 


€ằH Ủ NG TÁ ĐÀ CỎ G6GITÁẤO0 HO À NG 


Martini chính thức “rút lui” khỏi cuộc đua có vẻ như là một lối giải thích 
“sau sự việc” của nhóm cấp tiến. Họ bị choảng trước thất bại trong việc 
tìm kiếm một lời giải thích vì sao việc bảu cho Ratzinger lại diễn ra 
nhanh gọn tới vậy. 

Một Hỏng y người Hoa Kỳ đã nói thăng: “Martini đã không được bảu 
vì ông ta không có đủ phiếu. Đơn giản chỉ vậy thôi!” 

Sau cuộc bỏ phiếu lần đâu trong buổi tối thứ Hai đó, các Hồng y về 
nghỉ tại Dinh thự Casa Santa Marta nằm ngay sau Thánh đường Pau] VI, 
đối điện lối vào khu vực khai quật bên đưới Thánh đường Thánh Phêrô. 
Dinh thự gồm 108 phòng suite (gồm một phòng khách và một phòng 
ngủ) và 23 phòng đơn, tất cả đều có phòng tắm riêng. Các Hỏng y dùng 
bữa tối đơn giản, sau đó đi nghỉ. Họ nhóm họp lại lúc 7 giờ 30 sáng tại 
nhà nguyện ở Dinh thự, trong một căn phòng được thiết kế hiện đại 
bảng gỗ và kính với sức chứa cho khoảng trên 100 ngươi, vừa đủ khoảng 
không cho 115 người tham gia bảu và những người phụ tá của họ. Vào 
lúc 9 giờ, sau khi đã đi bộ vài trăm mét hoặc đi trên một chiếc xe tải nhỏ 
chuyên dùng để phục vụ họ, các Hồng y đã trở lại bên trong Nhà 
Nguyện Sistine, sẵn sàng cho lần bỏ phiếu thứ hai và thậm chỉ là thứ ba 
nếu cần thiết. 


Ở lân bỏ phiếu thứ hai, sự ủng hộ dành cho Ratzinger đã tăng lên, 
đạt 50 phiếu hoặc hơn. Đối với nhiều Hồng y đây là một tín hiệu quan 
trọng, bởi nó có nghĩa là sự ủng hộ đành cho Ratzinger ở lân bỏ phiếu 
đầu tiên không chỉ để tỏ lòng tôn kính mà là thể hiện ước nguyện của 
một nhóm ủng hộ trung kiên trong Hồng y đoàn. Sự ủng hộ dành cho 
Ratzinger đã không giảm đi. Số phiếu còn lại được phân bổ cho một loạt 
các tên khác, nhưng không một ai nối bật lên như một người có thể thể 
chỗ cho Ratzinger. Trong số những ứng cử viên từ châu Mỹ latinh, 
người có được số phiếu bâu cao nhất là Hồng y Jorge Mario Bergoglio, 
người Argentina. 


Mặc dù có sự ủng hộ đó, nhưng một vài Hồng y vẫn hoài nghi liệu 
Bergoglio thực sự đã có chất “thép” và “lứa trong người” càn thiết để có 
thể lanh đạo toàn thể Giáo hội. Hơn thể nữa, đối với đa số Hồng y không 


133 


ĐÐĐ Ứ €C Gằ IA © HO ÀNG BENEDLICT X VI 


phải người Mỹ La-tinh, Bergoglio là người mà họ gân như chưa biết tới. 
Mội số ít người nhớ đến việc Bergoglio cảm chịch Thượng Hội đồng các 
Giám mục năm 2001, khi ông thay thế Hồng y Edward Egan của New 
York làm ebở toa cuộc họp vì Egan phải trở về giúp người dân New York 
giải quyết hậu quả của cuộc khủng bố ngày L1 tháng Chín. Trong cuộc 
họp đó, Bergoglio đã để lại một ấn tượng cơ bản tích cực nhưng vẫn 
chưa rõ ràng. 

Trong khi một số nhà phân tích sau đó đã mô tả Bergoglio như là 
một ứng viên “cấp tiến” sau Martini, thì ông ta lại không giành được thiện 
cảm của những người theo chủ nghĩa tự do có đầu óc cải cách ở châu Mỹ 
La-tinh. Họ còn nhớ những trận chiến của ông khi là Giảm tỉnh dòng Tên 
ở Argentina trong suốt thập niên 1970. Khi đó ông đã yêu cầu phải hiểu 
linh đạo Thánh Ignaciô theo cách truyền thống hơn, đối lập với các tu sĩ 
dòng Tên bắt đâu theo phong trào thân học giải phóng và hướng tới dấn 
thân hoạt động xâ hội. Chính tiếng tăm này đã làm cho một số người xem 
Bergoglio như một ứng viên tiêm năng nối kết nhỏm bảo thủ với nhóm 
trung lập vốn thấy việc bảu một Giáo hoàng người Mỹ La-tinh sẽ là một 
đấu hiệu tích cực cho Giáo hội. Khi Bergoglio là người có số phiếu ở vị 
trí thứ hai của Cơ Mật Hội, và khi một Hồng y người chàu Phi đã mô tả 
việc bỏ phiếu giống như “một cuộc đua ngựa” giữa Ratzinger và 
Bergoglio, thì các Hỏng y khác nói họ thực sự chưa bao giờ nghĩ tới 
chuyện Bergoglio sẽ trúng cử. 


Hồng y Francisco Errazurìz Ossa, Tổng Giám mục Santiago (Chi-lê), 
sau này đã nói với phóng viên Ássoc?izteđ Pzass rằng, “Nhiều Hồng y 
người Mỹ La-tinh được báo giới gọi là ø2Ø2bii (có cơ may làm Giáo 
hoàng), nhưng khi bỏ phiểu người ta đã không thấy tên tuổi họ đâu cả!” 
Trên thực tế, bản thân Errazuriz, Chủ tịch Hội đồng các Giảm mục châu 
Mỹ La-tinh, CELAM, đã từng được xem là một ứng viên cho chức Giáo 
hoàng ở một vài nơi. 

Ở vòng phiếu thứ ba, sự ủng hộ dành cho Ratzinger đã vượt qua 
ngưỡng 58 phiếu bâu, có nghĩa là giờ đây ông đã có đủ hậu thuần để 
kiểm soát đa số tuyệt đối trong Cơ Mật Hội. Mặc dù không ai nói ra, 


134 


€ H Ủ NG TA Đ Á € Ỏ G Il A Ö H O Ả NG 


nhưng tất cả các Hồng y đêu đã nhận ra rằng theo những quy định năm 
1996 được Giáo hoàng John Paul II ban hành trong Tông hiến Ứmiøzzi 
Dowimic Grøgi thì sau bày ngày bỏ phiếu, hoặc khoảng 34 lần bỏ phiếu, 
Cơ Mật Hội có thể quyết định dựa trên kết quả đa sô tuyệt đối. Điều này 
có nghĩa là một ứng viên với số phiếu ủng hộ đó, nếu số phiếu đó ổn 
định, thì chỉ việc vượt thêm một vài lần phiếu nữa, ngay cả khi không đạt 
được 2/3 số phiểu bâu thì vẫn trúng cử. Do sự ủng hộ cho Ratzinger 
không những ổn định mà còn tăng lên nên sau lần bỏ phiếu thứ ba đa 
số các Hỏng y cảm thấy mọi việc đã ngã ngũ. 


Sau này, nhiều Hồng y đã bình luận vẻ việc họ đã ngạc nhiên như 
thế nào khi một số tên được xem là ¿aÐað!2 (có cơ may làm Giáo hoàng) 
mà họ đã nghe trong nhiêu năm; chẳng hạn như Hỏng y Dionigi 
Tettamanzi của Milan, đã không thấy xuất hiện. Một nguồn tin nói rằng 
Tettamanzi đã không nhận được hơn hai phiếu bảu. Dù con số đó không 
được xác nhận, nhưng rõ ràng là việc ủng hộ cho ông rất yếu. Những 
cải tên từ lâu được xem là có nhiều cơ may nhất như Sodano, Erancis 
Arinze của Nigeria, Claudio Hummes của Brazil, Rumi, Kasper và Dias 
cũng không thấy đâu cả trong kết quả bảu. Khi các Hồng y nghỉ giải lao 
để ăn trưa, mọi việc đã rò như ban ngày là Ratzinger không có đối thủ 
nặng ký nào, và cuộc bồ phiếu buổi chiều chỉ còn mang tính thủ tục. 

Ngay trước buổi trưa theo giờ Rome, ngày 19 tháng Tư, khói lại 
cuồn cuộn thoát ra từ ống khỏi Nhà Nguyện Sistine và sau một chút hỗn 
độn ban đâu, nó đã có màu đen rõ ràng. Thế giới giờ đây cử ngỡ rằng 
các Hồng y đã trải qua ba lần bỏ phiếu vẫn chưa bầu được một vị Giáo 
hoàng; chứ họ đâu có biết là ở bên trong việc bâu chọn coi như đã hoàn 
tất. Một số nhà bình luận bắt đâu bàn vẻ khả năng có một Cơ Mật Hội 
kéo dài, nhiều người khác nhắc lại rằng năm 1978, John Paul II đã được 
bầu ở lần bỏ phiếu thư tư. 

Các quan sát viên đã bối rối lúc đợt khói buổi trưa sau khi tan hết 
lại xuất hiện. Trên thực tế, cái lò đốt của Nhà Nguyện Sistine để dùng 
vào việc thiêu hủy những lá phiếu và các giấy ghi chép của các Hồng y 
có khả năng rất giới hạn. Vì thế, 230 lá phiểu từ 2 vòng bỏ phiếu, cộng 


135 


ĐÐb ỨC 6 1A ÔÖ HO Á NG BENEDI!1CT X VI 


với hàng chục những mảnh giấy khác không thể đưa vào lò cùng một 
lúc. Bởi vậy phải đốt hai lân riêng biệt và khỏi đã bốc lên hai lần. Tuy 
vậy, đây cỏ thể là lân duy nhất thế giới thấy hai lần khói bốc lên liên tục, 
bởi vì trong buổi họp chiều, chỉ cần thêm một vòng bỏ phiếu là có thể 
bầu ra một Giáo hoàng mới. 


Khi các Hồng y trở lại sau ørzøwzo (tức bữa cơm và giờ nghỉ trưa), 
miột không khi mong chờ bao trùm khắp nơi. Hậu hết các Hồng y sau 
đỏ đã nói rằng họ trở lại Nhà Nguyện Sistine với hy vọng bằu ra Giáo 
hoàng mới ngay trong lần bỏ phiểu đâu tiên của buổi họp chiều, và tất 
cả đã biết rõ người đỏ là ai. Ratzinger rõ ràng cũng đã hiểu được điều 
gì sẽ xây ra. Vì vậy, chỉ hai giờ sau, khi Hỏng y Angelo Sodano hỏi xem 
ông muốn mang danh hiệu Giáo hoàng nào, ông đã sẵn sàng với câu 
trả lời của mình - Benedict XVI - cùng với lời giải thích khá dài về ý 
nghĩa của nó. 

Khi việc kiểm phiếu bắt đàu, ngữ điệu lặp đi lặp lại “Ratzinger” đã 
không khiến mọi người nghỉ ngờ gì. Đa số các Hồng y đều theo dõi và 
đánh đấu số phiếu bầu trên những mảnh giấy cầm tay, bởi vậy khi 
Ratzinger đạt được con số quyết định là 77, người ta đều nghe thấy tiếng 
thở phào nhẹ nhöõm trong Nhà Nguyện, tiếp theo là một tràng vỗ tay thật 
to. Hồng y J]oachìm Meisner của Cologne sau đó đã nhận xét rằng: vào 
lúc trúng cử, Giáo hoàng mới lộ vẻ “hơi khổ sở”; chắc chắn không ai 
hiểu rõ gánh nặng khổng lô của công việc hơn Ratzinger, người từng là 
cánh tay phải của John Paul trong 24 năm. Khi việc kiểm phiếu lần cuối 
cùng hoàn tất, Ratzinger đã giành được gản 100 trong tổng số 115 phiếu 
bảu. Đó là một động lượng tiêu chuẩn ở lần bỏ phiếu cuối cùng trong 
một Cơ Mật Hội - khi đã rõ ai sẽ giành chiến thắng, hâu hết các Hỏng 
y đã bô phiếu theo đa số nhằm giúp cho Giáo hoàng mới có được sự ủy 
thác và nên tảng hậu thuẫn lớn nhất. 

Nếu như Giáo hoàng mới là một ai đó khác chứ khâng phải 
Ratzinger, thì chính ông, trên cương vị là Niên trưởng Hồng y đoàn, sẽ có 
trách nhiệm bước đến trước mặt người được bảu và hỏi xem ông ta có 
chấp nhận hay không. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vinh dự đó thuộc 


136 


CÔH Ủ NÓG T A Đ ẻẢ CÔ GIÁO H O À NG 


vẻ Phỏ Niên trưởng Hồng y đoàn, Hồng y Sodano, Quốc vụ khanh Tòa 
Thánh. Sau khi tất cà số phiếu đã được kiểm và kết quả đã được khẳng 
định, Sodano tiến đến bên Ratzinger và hỏi: “Ngài có chấp nhận được bảu 
theo giáo luật để thành Giáo hoàng của Giáo hội không?” Ratzinger nói 
lên những lời định mệnh: “Tôi chấp nhận!” và từ thời điểm đó ông trở 
thành Giáo hoàng. Sau đó, Sodano hỏi vẻ việc lấy tên hiệu của Giáo 
hoàng, Ratzinger đã sẵn sàng với câu trả lời của minh: “Benedict XVT”. 

Vào thời điểm đó, các Hồng y bát đầu tập hợp thành hàng trước mặt 
Giáo hoàng để tô lòng thành kính. Sau đó, người ta đưa Benedict sang 
“Phòng nước mắt”, nơi đã có sẵn 3 bộ áo lễ dành cho Giáo hoàng do gia 
đình thợ may nổi tiếng Gamarelli thực hiện, một bộ cỡ rộng dành cho 
Giáo hoàng lớn người, một cho Giáo hoàng nhỏ người, một cho khổ 
người trung bình. Giáo hoàng Benedict thoải mái mặc một bộ áo lễ và 
chuẩn bị cho những gì sẽ diễn ra tiếp theo. 


Ngay trước 5 giờ 50 phút chiều (theo giờ Rome), khói một lân nữa 
lại bốc lên từ ống khói Nhà Nguyện Sistine. Mặc đâu khói dường như 
một lân nữa lại có màu xảm, nhưng việc tính thời gian cho thấy rõ là một 
Giáo hoàng đã được bảu; nếu nhự các Hồng y phải trải qua hai vòng bỏ 
phiếu, thì phải tới khoảng 7 giờ tối khói mới xuất hiện. Vì thể khói bốc 
lên vào thời điểm này cho thấy là họ đà đi đến hỏi kết. Tuy nhiên, những 
hồi chuóng vẫn chưa cất lên, và mặc dủ tiếng reo hò của đám đông trên 
quảng trường Thánh Phêrô đã gióng lèn, nhưng các nhà bình luận vẫn 
nản việc thông báo lại cho tới khi có sự xác nhận chính thức. Vào lúc 6 
giờ chiêu, những tiếng chuông điểm giờ trong quảng trường Thánh 
Phêrô lại vang lên, khiến những người đứng ngoài quan sát trở nên vô 
cùng bối rối. Họ tự hỏi liệu đó có phải là tín hiệu chưa có Giáo hoàng 
như đêm hôm trước chăng. 

Cuối củng, vào lúc 6 giờ 10 phút, những cỗ chuông khổng lỏ của 
Thánh đường Thánh Phêrô vang lên, lân này là tín hiệu báo đã bầu ra 
được một Giáo hoàng mới. Tiếp theo đó, chuông của hâu hết ba trăm 
nhà thờ ở Rome cũng đổ dồn dập. Trong một vài phút tiếp theo, thành 
phố được bao trùm lên bởi thứ mà nhà thơ người Hoa Kỳ Edgar Allan Poe 


Ðb ỨC G 1l Ả O H O À N ÓG BENEDICT X VI 


đã có lần gọi là “tiếng leng keng tuôn ra du dương / tử những cái 
chuông, cái chuông, cái chuông...” Đó là một khoảnh khắc đẹp đến kỳ 
lạ. Nhưng quan trọng hơn, nỏ có nghĩa là một ai đó đã được bầu. Dựa 
vào tốc độ đạt kết quả, nhiều người đã nghĩ ngay rằng Joseph Ratzinger 
là người chiến thắng. 

Ngay sau đó, điêu họ linh tính đã được xác nhận. 


Cho dù kết quả giờ đây đã rõ, nhưng chúng ta cũng nên xem xét lại 
lân cuối là mọi thứ đã có thể khác đi. Chẳng hạn, nếu như Martini không 
bị bệnh thì có thể ông đa tham gia quyết liệt vào cuộc chạy đua cho chức 
vị Giáo hoàng. Nhiều Hồng y tin rằng việc coi Martini là người có quan 
điểm cực đoan (trong trường hợp của ông, là cực tâ) là không công bằng; 
cũng gân giống với việc coi Ratzinger là cực hữu, và trong mọi trường 
hợp, không ai nghỉ ngờ gì về trình độ học thức cũng như văn hóa của ông. 
Ông đã xuất bản một số thư từ trao đối với nhà văn Italia là Umberto Eco, 
và nhiều độc giả cho rằng văn chương của vị Hồng y này còn ấn tượng 
hơn. Hay nếu có một ứng viên người Mỹ La-tinh với tằm cỡ như Ratzinger 
hay Martini, thì có thể ông đã là người giành chiến thắng. Trên thực tế, 
mặc dủ một số Hồng y còn chưa dám nói ra, nhưng sự thể hiện mạnh mẽ 
của Bergoglio đã cho thấy ý muốn maánh liệt của một vài nhóm Hồng y 
muốn phá vỡ sự thống trị của người châu Âu ở vị trí lanh đạo Giáo hội. 
Mọi cuộc bâu cử đều tùy thuộc vào các tình huống ngẫu nhiên ở mức độ 
nào đó. Và lần này, tình huống ngẫu nhiên đó với những yếu tô có thể càn 
trở cho thành công của Ratzinger đã không đến đúng lúc. 


“HABEMUS PAPAM” - CHÚNG TA ĐÃ CÓ GIÁO HOÀNG 


Vào lúc 6 giờ 43 phút chiêu (theo giờ Rome), vị Hồng y Phó tế niên 
trưởng, Hồng y Jorge Medina Estevez ” của Chi-lê, bước ra ban công 
trung tâm của Đẻn thờ Thánh Phêrô. Ông chào các tín hữu đang tụ tập 
trên quảng trường bằng nhiều thứ tiếng với phong cách hoa mỹ riêng 
vốn không có trong nghỉ thức chính thức. Sau đó ông quay lại việc chính, 


18) Hồng y Jorge Medina Estevez ngươi Chi-Lê đứng đầu Rộ Phụng tư và Ký luát Bí tích Hz 1996 đến 2002 


138 


€H Ú N6 TA Đ Ä CđỎÓ G6 LÁO H O ÄẢ N6€ỒG 


ông ngâm lớn câu Latinh quan trọng H2bemws Papzm, có nghĩa là 
“Chúng ta đã có Giáo hoàng”. 


Những người quan sát đã để ý thấy Medina thoáng nở một nụ cười 
ngay từ khi ông bước ra ban công. Sau đó, lúc bảo cho đám đông tên của 
Giáo hoàng mới, ông đọc: “Joseph, Hồng y của Giáo hội Công giáo... 
Ratzinger”. Ông cố tình kéo đài cái tên họ của vị Tân Giáo hoàng hơn mức 
yêu càu của nghi thức; rõ ràng ông thích tạo sự hồi hộp trong công chúng. 

Hoàn toàn không phải là giả thuyết khi cho rằng Medina đã vui 
mừng với kết quả bâu chọn. Giống như nhiều thành viên của Hồng y 
đoàn, từ lâu ông đã có mối quan hệ kháng khít với RatZzinger. Vào đâu 
những năm 1970, ông và Ratzinger đã cùng nhau phục vụ tại Hội đồng 
"Thân học Quốc tế, một cơ quan tư vấn cho Thánh Bộ Giáo lý Đức tin được 
thành lập dưới thời Giáo hoàng Paul VI. Ở thời điểm đó, Ratinger và 
Medina cùng chia sẻ mối âu lo là các cải cách do Công đỏng Vatican II đề 
xướng đang vượt ra ngoài tâm kiểm soát; năm 1972, cả hai người đều 
nằm trong số tàm thành viên của hội đồng đã gửi một bức thư cho Giáo 
hoàng khấn khoản mong Ngài hãy cẩn trọng với những thay đổi trong 
nghi thức phụng vụ. 


Hơn hai thập kỳ sau, khi Medina trờ thành quan chức đứng đâu việc 
tế tự ở Vatican, tử năm 1996 đến 2002, ông đã mạnh dạn theo đuổi một 
chương trình “thực hiện những cách tân” theo hướng này. Những e ngại 
vẻ các xu thế hậu Vatican II đã đưa họ đến với nhau, và tình bằng hữu giữa 
hai nhà thân học này phát triển cùng năm tháng. Trong quyển hỏi ký phát 
hành năm 1997 có tên Những chặng đường (Milestones), Ratzinger đã đặt 
mình vào nhóm các cựu #ð¿z (chuyên gia thân học) tại Công đồng 
Vatican II bị vỡ mộng, gồm có Henri de Lubac, Philppe Delhaye, M. J. le 
Guillou và Medina Estevez. Tình băng hữu khăng khit này vẫn nằm trong 
tâm trí của Medina khí ông giới thiệu với toàn thể thế giới người bạn lâu 
năm cúa mình, Joseph Ratzinger, là Giáo hoàng Benedict XVI, 


Không lâu sau câu thông báo của Medina, vị Giáo hoàng mới bước ra 
ngoài ban công để đón nhận lời chúc mừng từ đám đông bên đưới. Trước 
khi ban phép lành øzb¡ øf ozbi theo nghi thức, Rat2inger đã theo gương 


138 


Đb Ư C G [1 A O H O A N6 B EN E DI €CTT X VI 


người tiên nhiệm, Giáo hoàng John Paul II, nói một vài lời với giáo dân. 
Đó là đấu chỉ đâu tiên, tuy rất nhỏ, nhưng ngụ ý ông có ý định đi theo xu 
hướng cởi mở với người khác trong tính thân chân thật, giàn dị của John 
Paul, chứ không quay lại nghi thức có phân cứng nhắc của Vatican. 


Tân Giáo hoàng đã nói: “Anh chị em thân mến, sau Giảo hoàng John 
Paul II, các Hỏng y đã bầu tôi, một người làm vườn tâm thường và khiêm 


„ 


tốn trong vườn nho của Chúa”. Hàng chục ngàn tín hữu trên Quảng 
trường Thánh Phêrô đà đồng loạt cất tiếng hoan hô biểu hiện sự đồng 
thuận. Trong một biểu hiện nhỏ nhưng có ÿ nghĩa, Tân Giáo hoàng đã 
không dùng danh xưng số nhiều đành cho người đứng đâu hoàng triêu 
như các Giáo hoàng trước, mà chỉ dùng ngôi thứ nhất số it một cách hết 
sức tự nhiên. Sau đó Ratzinger, vốn không được biết đến như một người 
có những cử chỉ ngẫu hứng hay những lỗi diễn tả cảm xúc mạnh mè 
trước công chúng, đã nắm chặt hai tay giơ lên trên đâu. Đây là cử chỉ thể 
hiện sự chiến thắng. 


Ông nói: “Việc Chúa có thể làm việc và ra tay cả với những công cụ 
không hoàn hảo đã nâng đỡ tôi. Và trên hết mọi sự, tôi trông cậy vào lời 
câu nguyện của anh chị em”. 


Một số người trong đám đông đã bắt đầu reo vang tên Benedøtto! 
BencdeHo? với đúng ngư điệu mà họ đã nêu tên Œ?ø0aw1mi Paolo! cách đây 
không lâu. Tiếng reo hò vỗ tay vang khắp quảng trường. Trong một 
quãng thời gian, người dân thành Rome và những người theo dõi ở Vatican 
đã trố mắt nhìn người đàn ông trong y phục Giáo hoàng bước ra ban 
công trong một đêm giá lạnh, vẫn tươi cười và vây tay chào mọi người. 
Nhiêu người đã nhận xét, đây không phải là hình ảnh của nhân vật 
Joseph Ratzinger trong một ngàn lẻ một bài viết vẻ “Hồng y Thiết giáp” 
và “Con bẹc-gié của Chúa”. 

Benedict XVI đã dành đêm đâu tiên làm Giáo hoàng thứ 265 để 
dùng bữa tối với các Hồng y đồng nghiệp của ông tại Casa Santa Marta. 
Với hành động này, Giáo hoàng mới đã bắt đầu triều đại minh. 


20 Vì Tân Giáo hoàng dùng lạt hình ảnh và tử ngữ mà Chúa Giêsu đã dùng khi so sánh Giáo hài là vườn nho 
và các mòn đệ của Chúa là những người thợ lam vườn. Sự khác biệt ở đây là, các vua chúa thường dùng đai 
từ chúng ta (Nous, Wa, Noi) khi nói về minh, Benediet XVI lại dùng chữ tôi) 


140 


€ H UÚN6G TA Đ À CÓ G 1Á O HO ẢN G 


VÌ SAO RATZINGER GIÀNH CHIẾN THẮNG? 

Khi cố gắng giải thích việc Jjoseph Ratzinger được báu làm Giáo 
hoàng Benedict XVI, người 1a có xu hướng chọn một trong hai câu trả 
lời cũng “tâm thường” như nhau: một là vì Chúa Thánh Thân đã quyết 
định như vậy, hai là vì ông được nhiều phiếu nhất. Câu trả lời thứ nhất 
thi không thể bàn cãi được nếu xét theo cái nhìn đức tin, còn câu trả lời 
thứ nhì thi gân như là cách nỏi có cũng như không. Cả hai câu trả lời 
trên đều không thực sự cung cấp nhiều thông tin về những gì đã diễn ra 
phía sau cánh cửa đóng kín của Nhà Nguyện Sistine. 


Tóm lại, đâu là nhân tổ đã giúp Joseph Ratzinger giành chiến thắng? 
Dựa trên những cuộc trao đổi với các Hồng y cử trị sau Cơ Mật Hội, 
Những điểm sau đây có vẻ mang tính quyết định nhất. 


Con người tài giỏi nhất 

Thư nhất, ông là một con người kiệt xuất trong một Hồng y đoàn vốn 
không có nhiều nhân vật thực sự xuất chúng. Ratzinger là mẫu người có 
thể nối bật trong bất kỳ nhóm 115 nhà lãnh đạo lỗi lạc ở tầm cỡ quốc tế 
nào, cho dù đó là nhóm doanh nhân, chính trị gia hay học giả. Ông quan 
tâm học hỏi nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực, thông thạo nhiều ngôn ngữ, say 
mê lao động, biết chú ý lắng nghe và ham học hỏi. Trong khi có khá 
nhiêu Hồng y khác cũng là những nhà trí thức với nên tâng kiến thức 
uyên thâm, với những thành tích đảng nể trong công tác mục vụ và quản 
lý, họ là những người thực sự yêu thương giảo dân và được giáo dân 
thương yêu, nhưng ít ai có được tầm cỡ như Ratzinger. Các Hồng y như 
Carlo Maria Martimi, Godfried Danneels, Francis George của Chicago, 
hay là Walter Kasper, Christoph Schönborn có lẽ thuộc tốp người này, 
nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên không thể lựa chọn họ, vả chăng 
họ cũng chưa từng nổi lèn như những ứng cử viên nặng ký. Từ quan 
điểm đó, các Hồng y đã hết sức thành thật khi nói họ muốn bầu người 
tài giỏi nhất cho công việc này. Một Hồng y đã nói sau Cơ Mật Hội rằng 
nếu việc báu Ratzinger không có tác dụng nào khác ngoài việc thuyết 
phục được thế giới đọc sách thân học cúa ông, thì cũng đã là quá đủ. 


141 


Đ Ứ C G I A OÔ HO ÁẢNG BENEDĐICT XYT 


“Nếu so sánh giữa các cá nhân với nhau, ông ấy tài giỏi hơn nhiều - 
người trong chúng tòi”, một Hồng y đã nói ngắn gọn như thể trong một 
cuộc phỏng vấn sau Cơ Mật Hội. 

Sau Cơ Mật Hội, hâu hết các Hồng y đều khẳng định rằng yếu tố 
“người tài giỏi nhất” là hàng đâu, nếu không là duy nhất, đã định hướng 
cho việc bâu chọn lần này. Họ nói: những khía cạnh khảc, chẳng hạn 
như tuổi tác, quốc tịch, những quan điểm thân học và sự nghiệp cũng 
được tính đến, nhưng trên tất cà vẫn là chọn ra người tài giỏi nhất để 
lanh đạo Giáo hội. Không có lý do gì để nghỉ ngờ về điều này; và khi xét 
tới phản ứng tiêu cực có thể lường trước được đối với Benedict XVĨ của 
một số nhóm Hồng ÿy, chúng ta có lý do để thấy rằng việc bầu chọn òng 
là một hành động dũng cảm. 

Đồng thời, se là không trung thực và thiếu chính xác khi cho rằng 
những sự cân nhắc vẻ chính trị thông thường đã không đóng một vai trò 
nào trong kết quả đỏ. Ví dụ, một Hồng y đã nói với tôi rằng ông đã cân 
nhắc việc bỏ phiếu bầu cho Hồng y Angelo Scola của Venice (dựa trên 
nên tảng kiến thức về thân học rất ấn tượng của ông ta với tư cách là một 
thành viên của nhóm Cowzzwzo do Hans DUrs von Balthasar khởi xướng 
và thành tích của ông tại trường Đại học Lateran), nhưng cuối cùng ông 
đã không làm như vậy bởi Hồng y Scola chỉ mới 63 tuổi. Vị Hồng y này 
cảm thấy một nhiệm kỳ Giáo hoàng dài nữa tiếp theo sau thời gian trị vi 
gân 27? năm của John Paul sẽ không có lợi cho Giáo hội. Phản ứng lại với 
cuộc bảu cử Giáo hoàng, một Hồng y từ châu Phi đã nói rõ rằng nếu xét 
về mọi mặt, ông vẫn muốn có một ứng cử viên đến từ nam bán câu hơn, 
đại diện cho một Giáo hội địa phương, nơi có thể có “những tiếng 
chuông, pháo hoa và khiêu vũ trên đường phố”. Sự thể hiện mạnh mẽ của 
Bergoglio cho thấy, ít nhất cũng có một số Hỏng y đã nghĩ theo cách này. 
Một số vị cuối cùng đã bầu cho Ratzinger nhằm tránh sự phân chia kéo 
đài trong Hồng y đoàn, và đó cũng là một tính toán mang tính chỉnh trị. 

Cuối cùng, hầu hết các cuộc bảu cử đêu không được quyết định bởi 
một nhân tô đơn lẻ, mà được quyết định bởi một sự hội tụ của các hoàn 
cảnh và những suy nghĩ mà nhìn chung sẽ không thể lặp lại được. Ví dụ, 


142 


€ẴH Ú NG TA ĐÐ À CỔ G6I1ÁO H DO ÄẢ NG 


việc bầu Karol Wojtyla năm 1978 là kết quả của sự bế tắc giữa hai ứng 
viên dẫn đầu số phiếu, Benelli của Florence và Siri của Bologna. Việc 
này đã khiến các Hồng y phải tìm kiểm “giải pháp dung hòa”. Nhiều nhà 
phán tích Vatican đã cho rằng tỉnh huống này có thể lặp lại vào năm 
2005, vì thế người ta đã tìm kiếm những ứng cử viên “dụng hòa”, những 
người không thuộc hẳn vào phe “bảo thủ” hay “tự do”. Giống như các 
tướng lĩnh thường chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng, những chuyên gia 
vẻ Vatican thường cản trở cho cuộc đua nước rút. Bởi vậy, bài học cho 
các cuộc Cơ Mật Hội trong tương lai là sẽ không những loại trừ các tiêu 
chuẩn truyền thống khi đánh giá các ứng viên, nhưng cũng không quên 
rằng các Hồng y sẽ không bị các tiêu chuẩn đó ràng buộc. Đỏng thời 
không nên coi nhẹ các Hồng y có chất lượng thực sự chỉ vi họ không 
thuộc mẫu tiêu biểu. 


Chiến dịch uộn động bâu cử tốt nhất 

Thứ hai, mặc dù không muốn đảm đương công việc này, nhưng 
Ratzinger đã có chiến dịch vận động bầu cử tốt nhất. Như đã mô tả 
trong chương Ba, sự thể hiện của ông trong suốt thời gian trồng tòa đã 
tỏ ra hữu hiệu và cân bằng, vừa khiến cho những người ủng hộ ông 
trong thành phản bảo thủ an tâm về những gì họ ngưỡng mộ nơi ông, 
vừa làm yên lòng các Hồng y có suy nghĩ khác vì ông không như hình 
ảnh thiên hạ vẫn nghĩ về ông, một nhân vật cau có và độc tài. Ông xuất 
hiện như một người tài trí, bao dung và cởi mở, sẵn sàng cộng tác, có 
khả năng đứng trước các đám đóng trên kháp thế giới và làm vẻ vang 
Giáo hội. Không ai trong số những người từng theo đôi Joseph 
Ratzinger trong hai tuần đó lại không xem ông như một ứng viên tiềm 
năng cho chức Giáo hoàng. 


Đội ngũ oộn động bâu cử giỏi nhất 

Thư ba, mặc dù không mở chiến dịch tranh cử, nhưng Ratzinger đã 
có được đội ngũ vận động giỏi nhất. Trong nhiều năm, một nhóm Hồng y 
nòng cốt, bao gồm những nhân vật thuộc Giáo triều Roma và những người 
hâm mộ Ratzinger ở nhiều nơi khác trên thế giới đã quyết tâm ủng hộ ông. 


143 


ÐĐ Ú C GLÁ O HO À NG BENEDICT X VI 


Khi vị Tân Giáo hoàng nói về trương lai của Kitô giáo ở phương Tây như 
một thiểu số sáng tạo có tác động lên nên văn hóa rộng lớn hơn ở bèn 
ngoài, đường như đó là câu chuyện của Cơ Mật Hội năm 2005, với chiều 
kích thu nhỏ. 

Chẳng hạn, vào tháng Sáu năm 2004, tôi đã phỏng vấn kín một 
Hồng y người Mỹ La-tinh vẻ việc bảu Giáo hoàng kế tiếp. Ông ta đã nói 
thẳng: “Tôi rất mong đó sẽ là Ratzinger”. Vào mùa xuân năm 2003, tôi 
ngồi tại một quán cà phê ở vòng xoay Santa Maria trong khu Trastevere 
ở Rome với một Hồng y tử một khu vực khác trên thế giới đang có 
chuyến công du tới Vatican, và cũng đã có một cuộc nói chuyện tương 
tự. Theo quan điểm rõ rệt của vị Hồng y này, “Ratzinger là người mà 
Giáo hội cần để làm Giáo hoàng”. Cả hai Hồng y trên đều không làm 
việc trong Giáo triều Roma. Bởi vậy, khi bước vào Cơ Mật Hội năm 2005, 
không có gì là bí ẩn khi Ratzinger có được những lá phiếu bầu. Trong 
thời gian trống tòa, những Hồng y này đương nhiên là một lực lượng vận 
động tiên Cơ Mật Hội rất kiên quyết và được tổ chức kỹ lưỡng. Một 
Hồng y đã đóng vai trò chủ chốt trong việc này là Sehönborn, ông khăng 
khăng nhắc đi nhắc lại rằng Ratzinger trở thành Giáo hoàng đó là 
“Thánh ý Chúa”. Không có ứng viên nào khác có được nên tảng hậu 
thuần hùng hậu và tận tinh như vậy. 

Trong Cơ Mật Hội, phe hậu thuẫn cho Ratzinger đã vượt lên giữ vị 
trí tiên phong. Trong khi đó, phe ủng hộ các ứng viên khác đã thất bại 
hoàn toàn. Những việc này cho thấy, để đạt được sự nhất trí không phải 
bao giờ cũng chỉ dựa vào cá nhân mà còn phải cả một tập thế, một ékip 
củng cộng hưởng, dĩ nhiên là cá nhân đó phải có “cái gọi là”. 


Hiệu tứng lễ tang 

Thư tư, Ratzinger đã hưởng lợi từ “hiệu ứng lễ tang”. Trước cái chết 
của John Paul, người ta có thể đã nghĩ tới việc bầu chọn một Giáo hoàng 
người Italia thảm lặng và lo cho mục vụ, nhằm để Giáo hội nghỉ ngơi một 
thời gian, nhưng đám tang đó đã nhắc lại cho các Hồng y vẻ cái tằm cỡ 
quốc tế mà Giáo hội đã có được dưới thời John Paul và cái khi thể của 
nhiệm kỳ Giáo hoàng này. Việc này khiến cho các Hỏng y đặt mình vào 


144 


ŒằHỦN€G TA Đ Ä € Ỏ G 1Á O0 HO Á NG 


trách nhiệm phải bầu chọn nhà lãnh đạo thực sự có tằm cỡ quốc tế khác. 
Dựa trên những điều họ biết về Ratzinger, cũng như sự thể hiện của ông 
trong thời kỳ trống tòa, thi đây quả là người ly tưởng cho cương vị này. 
Ông là một người mà thể giới sẽ lắng nghe. 


Một người nổi tiếng 

Thứ năm, Ratzinger là một người được hâu hết các Hồng y khác biết 
đến, trong khi những người khác không có được điều này. Nhiều Hồng 
y, đặc biệt là những người từ phía nam bán cầu và những người được 
phong tước Hồng y tại các Công nghị cuối cùng dưởi thời John Pau]l năm 
2001 và 2003, đã tới Rome với tâm trạng lo lắng vì họ đà không có cơ hội 
để tìm hiểu kỹ về những Hỏng y đàn anh của họ. Thêm vào đó, do 
không được phép bàn luận về người kế vị cho tới khi lễ tang kết thúc, 
nên họ thực sự chỉ có vốn vẹn 10 ngày để cân nhắc và xét đoán. Cuối 
cùng, nhiều người trong số họ dường như đã quyết định thay vì mạo 
hiểm với người mà họ chưa quen. Họ sẽ chọn lựa nhân vật mà họ đã 
từng biết và để lại ẩn tượng tích cực qua những lần tiếp xúc. 


Một Hồng y đã nói: “Trong những năm qua, tất cả chúng tôi ít 
nhiều đã từng tiếp xúc với Ratzinger. Sau mỗi lân tiếp xúc, những gì 
chúng tôi thường nói: đó không chỉ là một người tài giỏi, mà còn rất 
tốt bụng. Trong những lần tôi trao đổi công việc với ông, Ratzinger 
luôn rất cần trọng và có tỉnh thân cộng tác. Ông không tìm lời khen. 
Ông luôn nghiên cứu, lắng nghe và thường mời các cộng sự tham gia 
các cuộc họp, để mọi người đều có điều kiện cùng trao đối. Ông là 
người của sự hợp tác và cộng tác. Ông rất trung thực và dám nói ra 
niềm tin của mình”. 


Cuối cùng, vị Hỏng y này tóm tắt: “Chúng tôi rất mến mộ ông”. 


Không phải là một «người Hiực tí” 

Thứ sáu, và có liên quan đến vấn đẻ trên, nhiều Hồng y tin rằng 
nhân vật được thế giới biết đến như là “Hộ pháp đức tin” của Vatican là 
biếm họa về con người joseph Ratzinger thực sự, và với cương vị là 
Giáo hoàng Benedict XVI, con người thực của ông sẽ hiện ra - hiển 


145 


ĐÐĐ ÚC G I A OÐ HO AÀ Nề€ BE NE ĐICT X VI 


lành, khiêm nhường và đạo đức. Hơn thế, họ quả quyết rằng Ratzinger 
sẽ tỏ ra có tính “tập thể” hơn và cộng tác hơn so với bẻ trên của ông là 
Giáo hoàng John Paul HH, do nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông sẽ ít bị chỉ 
phối bởi đặc sủng cá nhàn và dành nhiều chỗ hơn cho suy tư tập thể. 
Hơn nữa, từ làu Ratzinger chỉ bố nhiệm những phụ tá có trình độ, 
không phải những kẻ chỉ biết gật đầu xin vâng. (Những người chỉ trích 
đôi khi công kích rằng cả đội ngũ nhân viên lẫn ban cố vấn của Thánh 
Bộ Giáo lý Đức tin ch: là một nhóm chuyên gia với những quan niệm 
thân học hạn hẹp nhất định, nhưng gân như tất cả họ đêu thừa nhận 
rằng bộ não hiện tại dưới sự lanh đạo của thư ky của Bộ, Tổng Giảm 
mục Angelo Amato của Italia, và phó thư ký, Cha Augustine Di Noïa từ 
Hoa Kỳ, đêu là những người rất giỏi. Ratzinger thích thảo luận và 
thương thuyết, và mặc dù ông sẽ không bao giờ nhượng bộ những vấn 
đẻ thuộc đức tin, các Hồng y nói ông có thể mềm dẻo một cách không 
ngờ đối với hầu hết những vấn đẻ khác. 


Cùng với những suy nghĩ này, đa số các Hồng y cũng thửa nhận 
rằng mặc dù mang tính mô phạm của “giáo sư đại học” và có phân 
nhút nhát, Ratzinger có thể đứng trước đám đông và là một người của 
công chúng; nếu không có cải sức thu hút đám đông của John Paul II, 
thì ít nhất có đủ khí lực để đem lại cho các tín hữu Công giáo một hình 
ảnh tích cực vẻ vị chú chiên của họ. Đáng chú ý nhất là họ tín rằng 
ông sẽ tiếp tục quan tâm tới giới trẻ như Giáo hoàng trước. Tuy nhiên, 
nhiều người cũng thừa nhận rằng những kỹ năng cân để thành công 
trước đám đông sẽ là phản khó khăn nhất trong chương trình tự đào 
tạo của Benedict XVỊ. 

“Đây là một người hướng nội”, một vị Hồng y đã nói. “Như thể đây 
là một sự thanh luyện... một việc rất khó khăn cho ông. Nhưng mọi 
người đều phải thích ứng với công việc của mình”. 


Giải pháp tốt nhất đối gới Chủ nghĩa thế tực 

Thứ bảy, rất nhiều Hồng y đã nhận ra rằng chủ nghĩa thế tục ở châu 
Âu là một trong những thách thức hàng đầu của Giáo hội mà Ratzinger 
có lê là người phủ hợp nhất để đưa ra câu trả lời với thách thức này. 


146 


€Œ H U NGG TA Đ Ä CđCỔỎÓ GIÁO H O ÀẢ NG 


Không ai trong Hồng y đoàn hiểu được truyền thống tri thức của 
phương Tây rõ hơn ông, không ai dành thời gian để suy nghĩ vẻ hiện 
tượng chú thuyết tương đối- nhiều hơn ông, và dường như không ai 
mạnh hơn ông trong việc thách thức với cái não trạng “tương đối” của 
phương Tây hiện đại trên chỉnh địa hạt của nó - đó là câu hỏi vũ trụ 
quan nào sẽ bảo vệ tự do và hạnh phúc cho nhân loại một cách hiệu quả 
nhất. Nói cách khác, nếu chủ nghĩa thể tục là vấn để được đặt lên hàng 
đâu trong cuộc bầu cử này, thì Ratzinger sẽ là người chiến thắng. 


Trong khi chủ nghĩa thế tục không phải là mối quan tâm hàng đâu 
của hâu hết các Hồng y ở nam bán câu, nhiêu người trong số họ sau đó 
cho biết họ tín là Giáo hoàng kế tiếp cũng sẽ có tiếng nói bênh vực 
người nghèo và vị sự phát triển trong công bằng; đây là điều mà rất 
nhiều trong số họ đã để cập trong các cuộc họp Công nghị các Hồng y. 


Một vị Hồng y từ châu Phi đã nói: “Giáo hoàng đã ngồi nghe tới 
cùng. Ông ấy phái biết được những điêu chúng tôi quan tâm”. 


Tác động của đa số phiếu tuyệt đối 

Thứ tảm, Ratzinger là ứng cứ viên đâu tiên có được lợi thế từ điều 
luật của John Paul cho phép các Hồng y bảu chọn một vị Giáo hoàng dựa 
trên nên tảng của đa số phiếu tuyệt đối sau bảy ngày bỏ phiếu, hoặc 
khoảng 34 lần bỏ phiếu. Trước khi Cơ Mật Hội bắt đâu, hầu hết các nhà 
phân tích đã nói rằng các Hỏng y sẽ không bao giờ để cho Cơ Mật Hội 
điễn ra dài như vậy bởi họ không mong muốn xuất hiện sự chia rẽ và 
điều đó đa đúng. Tuy nhiên, về mặt tâm lý, mọi người trong Cơ Mật Hội 
đều biết rằng với đa số phiếu chắc chắn thì nếu muốn những người ủng 
hộ Ratzinger chỉ cân “câu giờ” cho tới lần bỏ phiếu thứ 34, rồi bảu ông 
lên chức vụ Giáo hoàng mà không cần phải có 2/3 số phiếu bâu. 

Một Hồng y sau đó đã nói: “Mọi người đã suy nghĩ như vậy. Sau khi 
Ratzinger vượt qua được ngưỡng 58 phiếu bầu, việc ông trúng cử đã trở 
thành điêu tất nhiên”. Theo cách hiểu đó, những gì mà John Paul đã làm 
là chuyển việc bảu Giáo hoàng từ yêu câu 2/3 số phiếu sang thành đa số. 


147 


ĐC G 1Á Ô H OÖO À NG BENEDICT KV] 


Điều này không có nghĩa là Ratzinger không có đủ khả năng giành 
được 2/3 số phiếu bàu nếu Cơ Mật Hội kéo dài thêm vài lần bò phiếu 
nữa. Rõ ràng là cuối cùng, ông đa thu được hơn 77 phiếu bảu rất nhiều. 
Tuy nhiên, điểm đáng chủ ý ở đây là cuộc chơi đã kết thúc nhanh hơn rất 
nhiều một khi ông vượt qua mức 58 phiếu. Nếu như không có quy định 
đó, có thể Cơ Mật Hội sẻ phải trải qua thêm một vài vòng bỏ phiểu nữa, 
và ít nhất về mặt lý thuyết sẽ có khả năng một đối thủ thực sự xuất hiện. 


Sự phản đối không hiệu quả 

Thử chín, rõ ràng những phiếu chống lại Ratzinger trong Hồng y 
đoàn, nếu đáng nói tới, đã chưa được tổ chức tốt để ngăn cản bước tiến 
của Ratzinger. Trong giai đoạn quan trọng trước Cơ Mật Hội, khi phe ủng 
hộ Ratzinger đang tập trung sức lực thì các Hồng y cấp tiến hơn đã không 
thể đoàn kết đằng sau một ứng viên nhất định nào đó để hình thành một 
liên minh. Mà thay vào đó, họ lại phân tản, ủng hộ một đanh sách dài vô 
tận với những cải tên như: Martini, Hummes, Tettamanzi, thậm chí là 
Ennio Antonelli của Florence. Việc một số Hông y thuộc nhóm “chống 
đối” đã bâu cho Martini trong các vòng phiếu đâu đã chứng minh sự bất 
lực của họ, vì ngay từ đầu mọi người đều biết rõ rằng không thể bầu một 
người bị bệnh Parkinson làm Giáo hoàng để kế vị cho một người đã bị 
chính căn bệnh đó hành hạ trong suốt một thời gian dài. 


“Chỉ có Nhơn mới có thể tới Trung Quốc ” 

Thứ mười, dưới tiêu để “Chỉ có Nixon mới có thể tới Trung Quốc”, 
một số Hồng y cảm thấy là từ lâu, Giáo hội cần thực hiện một số cài tổ 
mà chỉ một người có tằm cỡ và quan điểm chính thống rõ ràng như 
Ratzinger mới có thể điều hành được, khởi đâu với một cuộc cải tổ quan 
trọng trong Giáo triều Roma. Một vài Hồng y tin rằng (cùng với những 
Giám mục khác trên thế giới), lễ lối làm việc-của Giáo triều Roma đã bị 
đè nặng bởi cái tâm lý quan liêu tự coi mình là đúng, đặt quyền, lực của 
mình trên cả sức sống cúa các Giáo hội địa phương, thường can thiệp 
quá sâu vào các vấn để mà nó thực sự không hiểu gì, và đã hưng thịnh 
được 26 năm dưới thời của một Giáo hoàng chỉ quan tâm tới các vấn đẻ 


148 


CHUNG TA Ð Ä € Ó G I1 Á O HO À NG 


bên ngoài Giáo hội (ad extra) và đã để cho tổ chức Giáo triểu tự tung tự 
tác. Nếu muốn cải tổ chiều sâu trong Giáo triểu, nhiêu Hồng y tin rằng 
chỉ có Ratzìnger mới có thể làm được. Ông hiểu rõ hệ thống của nó, ông 
đã làm việc ở đó 24 năm nhưng không nằm trong hệ thống đấy. Ông đã 
là một Hỏng y trước khi ông đến đó, vì thế ông chẳng có nợ nần gì phải 
trả cho sự thăng tiến hay cơ hội của bản thân. Ông tự mình làm chủ và 
ít nhất thì một số Hồng y mong đợi những thay đổi quan trọng ở Rome 
trong thời gian thật sớm. 


SỰ PHÀN ỨNG 


Có ]ẽ sự e ngại lớn nhất của nhiều Hồng y đối với Ratzinger là “hành 
trang” mà ông mang tới nhiệm kỳ Giáo hoàng, có nghĩa là cái tiếng cúa 
òng như một “hộ pháp” dữ dần có thể chia rẽ và phân cấp Giáo hội. Trên 
thực tế, đây không phải là một mối lo ngại lớn đối với các Hồng y đến từ 
nhiều nơi trên thế giới, như châu Mỹ La-tinh, châu Phi, châu Á và Đông 
Âu, những nơi mà các quan điểm thản học của Ratzinger chưa phải là đẻ 
tài thảo luận rộng rãi trong nhiêu năm qua. Tuy nhiên, đối với người châu 
Âu và người Bác Mỹ, nhất là các Hồng y đến từ Đức và Hoa Kỳ thì tiêm 
lực về mặt “hành trang này” quả thật là mối quan tâm thực sự. 

Tôi đã có sự xác nhận gián tiếp về quan điểm này khi tình cờ gặp 
Hồng y Norberto Rivera Carrera của thành phố Mexico tại sân bay ở 
thành Rome trong khi đang chờ chuyến bay tới Paris, một ngày sau Thánh 
lễ nhậm chức của Giáo hoàng mới. (Rivera Carrera đang trên đường về 
nhà trong khi vợ tôi và tôi đang tới Paris để có chút thời gian hoàn thành 
quyển sách này). Tôi đã gặp Hồng y Rivera Carrera lân đâu tiên trong 
chuyến đi của Giáo hoàng John Paul II tới Mexico vào năm 2000 đề phong 
thánh cho Juan Diego, vì vậy tôi tiến lại chào Hồng y. Bằng một tiếng Italia 
toàn bích, ông hồi vì sao tôi đến Paris và tôi đã nói với ông mục đỉch của 
mình là để viết một quyền sách vê Cơ Mật Hội và Giáo hoàng mới. 


“Tôi hy vọng rằng quyền sách của ông sẽ công bằng”, ông ta nói. 
“Iôi cũng hy vọng như vậy”, tôi đáp lại. 


149 


Đ Ứ C G1 Á O HD ÀNG BENEDICT XV] 


“Đặc biệt quan trọng là ở Hoa Kỳ”, òng nói. “Có thể có những 
vướng mắc ở đây”. 

Khi nhìn nhận là có những quan ngại như vậy, thị không có gì ngạc 
nhiên khi các Hỏng y từ Hoa Kỳ, Đức đã vội vàng khởi động chương 
trình “quan hệ quân chúng” (PR) để giới thiệu Ratzinger cho toàn thể 
giới trước khi các phương tiện truyền thông và nhóm người chỉ trích ông 
có thời giờ đưa ra một chương trình nghị sự. 

Được Alessio Vinci của đài CNN phỏng vấn ngay sau khi thông 
báo kết quả, Hồng y Walter Kasper cúa Đức”?! đã khuyên mọi người 
hãy kiên nhẫn. Ông là giám chức hàng đâu vẻ vấn để hợp nhất ở 
Vatican và một người thường được xem là cộng sự cởi mở hơn và hay 
đối đầu với Ratzinger. 


“Tôi không được phép kế gì về Cơ Mật Hội, nhưng đấy là một sự 
kiện rất cảm động”. Kasper nói: “Và đối với tôi, đó là Cơ Mật Hội đầu 
tiên tôi tham dự với một ý thức trách nhiệm lớn không chỉ đối với Giáo 
hội của tôi mà còn đối với tất cả các Giáo hội, với toàn thế giới. Và rồi, 
một vị Giáo hoàng người Đức đầu tiên sau tám thế kỷ cũng là một điều 
đáng nói. Hôm nay là ngày lễ mừng vị Giáo hoàng người Đức cuối cùng 
[Victor II]. Ông là Giáo hoàng của các nhà cải tổ tôn giáo. Và bây giờ là 
Hồng y Ratzinger, trước đây ông là đồng nghiệp của tôi khi cùng dạy ở 
đại học, bây giờ đã là Đức Giáo hoàng. Tất cả đã tạo ra một bầu không 
khí rất càm động trong chúng tôi”. 

Kasper rất hào sảng trong việc ca ngợi Ratzinger. 

“Có rất nhiều định kiến về Ratzinger, và hâu hết các định kiến này 
là không đúng. Tỏi nghĩ các bạn nên gạt những thành kiến này sang một 
bên và ít nhất cũng cho ông một cơ hội... Tôi biết Ratzinger từ những 
năm 60 khi ông còn dạy ở Đại học Mũnster. Tôi cũng dạy ở đó, chúng 
tôi đã làm việc với nhau. Ông là một người có sức lôi cuốn. Khắp nơi đều 
biết ông là người rất thông minh, và tôi nghĩ ông ta sẽ là Giáo hoàng của 


21) Hồng y Waltsr Kasper la Chủ tịch của Hội đống Giáo hoàng về Cổ vũ việc Hợp nhất Kitô hữu. Ông được xem 
tà người có khuynh hướng tự do. 


150 


CHỦ NG TA Đ ÄÀ €CỎ 6G IA O H O ÁẢ NG 


hòa binh và hợp nhất. Đó cũng là ý nghĩa của cái tên Giáo hoàng mà 
ông đã chọn: 'hòa bình và hợp nhất. Trong cuộc gặp gỡ đâu tiên với tôi, 
ông đã nói ; “Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc và cùng nhau đi 
trên con đường tiến đến sự hợp nhất các Giáo Hội. Đó cũng là một tin 
hiệu tốt đối với phong trào hợp nhất Giáo hội. Trước đây ông rất chủ 
tâm, đặc biệt là trong việc đối thoại với Giáo hội chính thống, và tôi 
nghĩ ông sẽ tiếp tục theo hướng này. Tồi rất vui khi có thể được làm 
việc cùng với ông”. 


Vinci đa nhắc Kasper rằng, chỉ mấy ngày trước ông đã nói rằng Cơ 
Mật Hội không nên đi tìm một “bản sao vô tính” của John Paul ÍL. 


“Rõ ràng ông ấy không phải là bản sao vô tính của john Paul II”, 
Kasper đáp lại. “Đây là những cả tính rất khác biệt. Họ rất thân với nhau 
và làm việc chung rất hòa hợp, nhưng họ hoàn toàn khác nhau. Tôi nghĩ 
Ratzinger là người quan tâm tới mục vụ. Ông sẽ là một vị Giáo hoàng lo 
mục vụ, là một mục tứ, bởi vì chức vụ mục tứ là công việc của một Giáo 
hoàng. Tôi tin ông sẽ sử dụng với hiệu quả tốt nhất các khả năng thiên 
phú của mình mà ông thì có rất nhiều khả năng thiên phú... Người ta 
cần một người nổi tiếng, thì ông là một người nổi tiếng, không còn phải 
nghi ngờ gì nữa. Người la cân một người cỏ đức tin và quan điểm thần 
học vững chắc và đồng thời có khả năng giảng dạy đức tin (sở hữu sự 
thật là quan trọng nhưng truyền đạt sự thật cũng quan trọng không 
kém). Và ông đã làm được việc này rất tốt. Về hướng này, điều đó có thể 
có tác động tốt trong khi thế giới ngày nay rất thờ ơ đối với vấn để tôn 
giáo... Chúng tôi đã cùng nhau làm việc cho tới bây giờ, và sẽ cùng nhau 
làm việc trong tương lai. Đôi khi chúng ta có những cách nhìn khác 
nhau... nhưng khi để cập đến những vấn đê thuộc đức tin, sẽ không bao 
giờ có sự khác biệt. Nhưng giữa những nhà chuyên môn, có quan điểm 
khác nhau và cách nhìn khác nhau là điêu bình thường. Nhưng bây giờ 
ông là Giáo hoàng và mối quan hệ bây giờ khác rồi”. 


Nói về sự phản ứng của người Đức, vị Giáo hoàng mới cũng nhận 
được sự hỗ trợ từ một người không ai ngờ tới: nhà thản học người Thụy 
Sỹ tên là Hans Kũng. Đa từ lâu ông này được xem như là người đi đầu 


151 


Ð Ứ C GI1IÁ Ò HO ÁẢNG BE NFDICT XV ] 


trong phong trào tự do “phản đối trung thành” ” với quan điểm của John 
Paul II nhưng vẫn giữ trong khuôn khổ cho phép. Ông ta gọi cuộc bầu 
cử của Ratzinger là “một sự thất vọng lớn lao”. Nhưng ông cũng cho 
rằng, “Chức Giáo hoàng là một thách thức lớn đến nỗi nó có thể làm 
thay đổi bất cứ ai... Vì thể, chúng ta hãy cho ông ấy một cơ hội”. 

Các Hỏng y người Hoa Kỳ cũng đã bát đâu chiến dịch tuyên truyền 
trên các phương tiện truyền thông, khi sáu người trong số họ: Mahony, 
Maida, George, Egan, Keeler và Rigali, cùng xuất hiện tại một cuộc họp 
bảo ở chúng viện North American Colleøge (NAC), nơi ở của các chủng 
sinh người Hoa Kỳ tại Rome để trình bày về vị Giáo hoàng mới ngay buổi 
sáng sau cuộc bầu cử của ông. 

Hồng y Francis George của Chicago cho rằng việc quân chúng có 
ấn tượng vẻ Ratzinger như một người độc đoán là do các loại biếm họa 
trên phương tiện truyền thông đã bóp méo hình ảnh vẻ “thiên tài khiêm 
tốn” Benediet. George kể vẻ cuộc gặp gỡ với một phụ nữ đã 24 năm làm 
việc tại Thánh Bộ Giáo lý Đức tim, bộ phận do Ratzinger lãnh đạo ở 
Vatican, bà miêu tả Đức Giáo hoàng mới là một “Kitô hữu thực sự”. 

Hồng y Theodore MecCarrick của Washington, D.C., nói rằng, Giáo 
hoàng Benedict XVI “muốn làm việc theo cách “tập thể”, muốn nhận các 
lời khuyên của các Hồng y và các lời khuyên của các Giám mục. Ông sẽ 
lắng nghe các lời khuyên đó trong các Thượng hội nghị Giám mục và 
vào những dịp khác”. 

Hỏng y Justin Rigali của Philadelphia đã miều tâ việc Giáo hoàng mới 
nhắc tới vị Giáo hoàng cuối cùng mang tên Benedict, Benedict XV, như 
là người “thúc đẩy hòa bình và hợp nhất thế giới”. Ông tiên đoán là Giáo 
hoàng Benedict mới sẽ tiếp tục việc hợp nhất các giáo hội Kitô giáo, việc 
đối thoại cùng các tôn giáo khác, việc thực thì các giáo huẩn xã hội của 
Giáo hội và sẽ là “người rao truyền vĩ đại cho Chúa Giêsu trên thế giới”. 


Hỏng y Edward Egan của New York đã miêu tả Benedict là con người 
thanh lịch, “cực kỳ tốt bụng” và “dễ thương”. Ông đẻ nghị các nhà báo 


22) "Phản đối trung thành” (Ioyal opposttton) là khái nệm chính trị chỉ sự phản đối đảng cám quyền hay ngươi 
cắm quyên nhưng vẫn ở trong khuôn khổ luât pháp va hiến pháp cho pháp va nhằm mục đích xây dưng. 


152 


CHỦ NG T A ÐĐ Ä € ỐỎ G 1 Á Ô H O À NG 


“bắt đầu đọc tất cả các quyến sách của ông {Benedict], tìm hiểu những 
gì ông nói”. Egan tin rằng Giáo hoàng Benedict “sẽ được biết đến bằng 
chính con người thật.của ông và sẻ được nhiều người mộ mến”. 

Hồng y Adam Maida của Detroit cũng đã đưa ra ý kiến tương tự. 

“Tôi thực sự tìn rằng Hồng y Ratzinger, với tất cả những năng khiếu 
và tài năng của mình, kể cả các thiếu sót của mình, sẽ có cách đến với 
người khác”. Hồng y Adam Maida nói tiếp: “Chúng tôi đã xin Thiên 
Chúa gửi đến một vị mục tử chân chính, và Chúa đã đáp lại lời cầu xin 
đó”. Maida nói rõ là ông mong đợi mọi người sẽ đón nhận Giáo hoàng 
mới với lòng mến yêu, và hỗ trợ Ngài trong chức vụ của Ngài. 

Hỏng y Roger Mahony của Los Angeles nói với các nhà báo: “Hãy 
hết sức cẩn thận khi các vị châm biểm Đức Giáo hoàng và gán cho ông 
ấy những biệt danh. Tôi đã thấy chuyện này ở một vài tựa báo rồi đỏ”. 

Cuối cùng, Hỏng y Willam Keeler của Baltimore, người từ lâu đã 
quan tâm đến việc đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo nên rất nhạy 
cảm với sự phản ứng của người Do Thái, đã chỉ ra rằng một giáo sĩ Do 
Thái (người đã làm việc cùng với Ratzinger, cũng cỏ mặt tại buổi họp bảo 
hôm đó tại chủng viện NAC, và nói rằng ông ta sẽ làm chứng cho việc 
một tài liệu gân đây của Ủy Ban Giáo hoàng vẻ Thánh Kinh Do Thái do 
Ratzinger viết lời giới thiệu), đa đóng góp nhiêu thế nào cho mối quan hệ 
giữa Công giáo và Do Thái giáo, Keeler nói tới điểm này phân nào cũng 
vi hai ngày sau cuộc bầu cử của Ratzinger, đặc biệt là trên báo chí Anh, 
đã đẻ cập đến việc vị Giáo hoàng mới trước đây đã tham gia tổ chức Đoà? 
thanh miên HiHer trong ruột thời gian ngắn và do bị ép buộc. 

Cuối cùng, có thể các Hỏng y của Hoa Kỳ đã ít phải lo lắng vẻ phân 
ứng của công chủng hơn là nhiều người đã lo ngại. Chương trình SA 
Today của hãng CNN đã tổ chức thăm đỏ dư luận người Công giáo ở Hoa 
Kỳ ngay sau khi làn khói trắng bay lên từ Nhà Nguyện Sistine cho thấy 
có 31% người được hỏi chấp thuận Giáo hoàng mới, 9% không chấp 
thuận và gắn 60% nỏi rằng họ không có đủ thông tin để đưa ra kết luận. 
Nói cách khác, hơn 90% tín đồ Công giáo Hoa Kỳ ủng hộ Giáo hoàng, 
hoặc ít nhất là sẵn sàng cho ông một cơ hội. Rõ ràng là ít “hành trang” 
hơn nhiều so với những bình luận mà báo chí đã đưa. Điêu này đã vẽ nên 


153 


Đ Ứ C G 1A ÓO HO ÁÀNG BEBENEDICT X VỊ 


một bức tranh về một cộng đồng Công giáo chía rẽ với tỷ lệ chia đều 
giữa phe úng hộ và phe công kích Ratzinger. 

Tuy nhiên, trong số 9% của 6ã triệu tín đồ Công giáo ở Hoa Kỳ thì 
cũng có gần 5,8 triệu người phản đối, một số lượng không nhỏ án ngữ 
ngay tại cổng nhà. Các cuộc thăm dò kháp Tây Âu cũng đưa ra những 
con số tương tự. Chắc chắn là Giáo hoàng Benedict hiểu rõ rằng một số 
tin đồ Công giáo lo lắng không biết nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông sẽ đi 
đến đâu, và ít nhất một phân thành công của giai đoạn đâu nhiệm kỳ 
Giáo hoàng của ông sẽ được định đoạt bởi việc ông có thể giành được 
sự ủng hộ hay không của một số trong những người hoài nghì này. Và 
củng giống như các tổng thống hoặc thú tướng, các Giáo hoàng có 
những “tuần trăng mật”. Trong trường hợp các Giáo hoàng, thời gian 
thiện chí ban đầu thông thường còn nhiệt tình hơn nữa, bởi vì các lín đồ 
Công giáo khắp nơi đều mong muốn được yêu thương, kính trọng và tự 
hào về Giáo hoàng của mình. Nhờ thế, Giáo hoàng Benedict XVI còn có 
thời gian để chứng minh bản thân mình và phong cách làm Giáo hoàng 
của mình trước khi các đánh giả trở nên khắc nghiệt hơn. 


NƯỚC CỜ “KỲ VỌNG”" 


Khi John Paul II được bầu vào năm 1978, ông mời các Hỏng y nản lại 
dùng cơm tối hòm đó với ông; và khì rượu sâm banh được rót ra, ông và 
một số Hông y đã hát các bài dân ca Ba Lan. Vào đêm bầu cử Giáo hoàng 
Benedict, không có các bài dân ca của vùng Bavaria khi các Hồng y đã bị 
họp ở Casa Santa Marta, chỉ có vài bài Thánh ca bằng tiếng La-tính và một 
bữa ăn tối gồm món xúp, gà rán với phó mát và rượu vang Italia. (Một Hỏng 
y sau đó nói là các món ăn “ngon nhưng không phải là thượng hạng”). 

Nhưng khi bữa tối còn chưa được dọn ra bên trong dính Vatican thì 
bên ngoài, các chiến lược chính trị xung quanh nhiệm kỳ Giáo hoàng 
mới đã bắt đâu, đặc biệt là trên báo chỉ. 

Chẳng hạn, trên tờ Lø Repwbblica của Rormne, một bài báo vào buổi 
sáng sau cuộc bầu cử Giáo hoàng Benedict khẳng định là Bộ Giáo lý 
Đức tin chuẩn bị phát hành bốn tư liệu mới nhưng giờ đây phải chờ đợi 


154 


€ H ỦN€G TA Đ À €CỎ 61A 0 HO ÄÀ NG 


người thay thế Ratzinger, Một tài liệu có để cập đến việc cho phép 
“thành phản vô can” trong trường hợp ly hôn và tái hôn theo luật đời 
được rước lễ; một tài hiệu khác nâng tuổi nghỉ hưu của các Giám mục 
từ 75 lên 80 tuổi; tài bệu thứ ba và thử tư xác định lại giáo huấn của 
Giáo hội về thiên tính của Chúa Giêsu cho hợp với cung cách hợp nhất 
hơn và giao phó cho Giáo hoàng trách nhiệm đi tìm sự hợp nhất Kitô 
giáo trọn vẹn. 


Các nguồn thông tin từ giới cao cấp ở Vatican nói với phóng viên tờ 
National Catholic Reborter vào ngày 22 tháng Tư rằng, các bài báo đó 
“sai hoàn toàn”. Không có tài liệu nào như thế và Bộ Giáo lý Đức Tìn 
cũng không có bất cứ một kế hoạch nào đưa ra những tài liệu như vậy. 
Trong khi có thể có phòng ban khác của Vatican có suy tính về những 
tài liệu như vậy, nhưng nguồn tin ở Vatican cho biết rằng không có bất 
cứ một tài liệu nào sắp được xuất bản. 

Vẻ vấn để Rước LỄ, nguồn tin của Vatican tiết lộ rằng Bộ Giáo lý 
Đức tin đang tiền hành nghiên cứu vẻ những nguyên tắc cơ bản của việc 
lãnh nhận Thánh Thể, đáp ứng một phân cuộc tranh luận xuất phát từ 
Hoa Kỳ qua các chính khách Công giáo thuộc phong trào 8?2-choice”, 
Tuy nhiên, nó sẽ không đưa ra thay đối vẻ chính sách nào đổi với các 
trường hợp ly hôn và tái hôn theo luật đời. Vấn để đó đã được giải đáp 
trong tài hệu năm 1994 của Giáo đoàn, “Việc Rước lễ: Người Công giáo đã 
ly hôn và tái hôn”. Điểm mấu chốt của tài liệu đó là những lời khẳng định: 
“Nếu những người ly hôn được tái hôn một cách bình thường thi chính 
họ nhận thấy trong tình huống đó họ đã vi phạm luật của Chúa một cách 
khách quan. Vì thể, họ không thể tiếp nhận Bí tích Thánh Thể khi luật 
này vẫn còn tồn tại”. 


Vẻ độ tuổi nghỉ hưu, nguồn tin của Vatican cho biết vấn để này 
không thuộc thầm quyên của Bộ Giáo lý Đức Tin và dù sao đi nữa, không 
hệ có tài liệu nào về đề tài này tại cơ quan trên. 

23) Phong trào pro-fe (bảo vệ sự sống) chống lại các hảnh vị xám hại tới mạng sống con người như án tử 
hình, sinh sản vô tính, thử nghiệm trên phôi thai người, và nhất là phá thai. Phong trào pro-chaice (ủng hỗ 
quyền chọn lựa của người mẹ) cho răng người đán bả có quyền quyết định pha thai trong môi số trường hợp 


như bị hãm hiếp, không đủ sức Khôe giữ thai,... Các lranh luận giữa hai phong trào pro-Ùfe và pro-choiee rất 
sôi nổi ở Hoa Ky. 


155 


ÐD Ủ C G1 Á DO HO ÀNG BENEDLICT X VỊ 


Vệ vấn đẻ Hợp nhất Giáo hội, Giáo hoàng mới đã thể hiện sự quan tâm 
của minh vẻ việc tìm kiếm sự thống nhất của Giáo hội. Bộ Giáo lý Đức tin 
đã tổ chức một hội nghị chuyên đề về chức vụ Giáo hoàng sau khi John 
Paul II công bố Thông điệp Ứ Unuzn Sizt về sự Hợp nhất Giáo hội năm 1995 
và các thú tục thực hiện được phổ biến vào năm 1998. Hiện thời, các 
nguồn tin cho biết không có kế hoạch công bố thêm tài liệu nào khác. 

Nếu không hề có một tài liệu nào như tin đôn, thực tế là chuyện gì 
đang xây ra? 

Những nhà quan sát tình hình Vatican có kinh nghiệm lâu năm đã 
phỏng đoán rằng đây là một trong những việc thường xảy ra mỗi khi bầu 
một Giáo hoàng mới. Những lực lượng muốn lái chính sách của vị Giáo 
hoàng mới theo một hưởng nào đỏ thường sẽ thả những quà bóng thăm đò. 
Lân này, nổi bật nhất là việc nới lỏng kỳ luật đối với việc Rước lễ cho 
những tín đỏ Công giáo ly hôn rồi tái hôn theo luật đời. Họ làm vậy để ép 
buộc Giáo hoàng điêu chỉnh lại chính sách của ông, hay nếu không có hy 
vọng ông đáp ứng những thay đổi mong đợi thì sẽ được một lợi thế nào 
đỏ trong các mối quan hệ. Các quan sát viên cho biết đây là một phân của 
trò chơi chính trị cổ điển mà có lẽ ngay trong những giây phút đâu tiên, 
nhiệm kỳ Giáo hoàng của Benedict XVI cũng sẽ không tránh khỏi. 


NHỮNG ĐỘNG THÁI ĐẦU TIỀN 


Mặc cho thiên hạ có nói gì về mình, Giáo hoàng Benedict XVI 
không phải là người khờ khao. Ông hiểu rằng vai trò chủ chiên của Giáo 
hội toàn câu khác với vai trò của người bảo vệ học thuyết, ông cũng biết 
một số người trong và ngoài Giáo hội lúc đầu đã đón nhận thông tin vẻ 
việc ông làm Giáo hoàng với tâm trạng lo lắng. Trong cách nhìn đó, có 
vẻ như mấy ngày đâu chức vụ Giáo hoàng của ông được dàn dựng đề 
trấn an cho những nhóm người cùng lợi ích hay cùng chính kiến mà vì 
lý đo nào đó họ đã lo ngại trước chiến thắng của Ratzinger. 


156 


CHÚ NG TA ĐÐ Ä CỎ 6 lLÁ O HO À NG 


Thánh lễ tại Nhà Nguyện Sisiine, ngày 20 tháng TVW 

Buổi sáng sau khi nhậm chức, Benedict XVI đã dâng Thánh lễ đầu 
tiên với tư cách là Giáo hoàng với các Hồng y tại Nhà Nguyện Sistine. 
Trong dịp này, ông đã soạn một bài giảng đài bốn trang bằng tiếng La- 
tinh rất văn vé, trong đó ông đưa ra những nguyên tác cơ bản sẽ chỉ đạo 
nhiệm kỳ Giáo hoàng của mình. Ông đã bắt đâu với một thái đội khá 
khiêm tốn, như ông đã làm vào buổi tối ngày nhậm chức, nói rằng ông 
biết rất rõ vê “những thiếu hụt của bản thân” đối với nhiệm vụ được trao. 
Tuy vậy, ông nói ông cảm thấy “bàn tay mạnh mẽ của John Paul nắm lấy 
tay tôi”, rồi ông có cảm giác như nhìn thấy đôi mắt tươi cười và nghe 
giọng nói của John Paul như bảo ông rằng: “Đừng sợt” 

Sau đó Giáo hoàng đã xin tất cả các Hồng y và các Giám mục trên 
thể giới giúp đỡ ông, ông nói rằng ông thực sự muốn trở thành “tôi tớ 
các tôi tớ của Chúa.”?' Đây là cách nói gián tiếp mà ông muốn theo đuổi 
một hình thức cai quân theo tính tập thể, tức là xây dựng chính sách 
quản trị cùng với sự cộng tác của các Giám mục, một lần nữa cố gắng 
trấn an những người đang mong chờ những điểu ngược lại từ Giáo 
hoàng Benedict. Ông trích dẫn Hiếu chế tín lý Lươnen Gentfiwm của Công 
Đồng Vatican II, đánh dấu nguyện vọng của ông tiếp tục theo đuổi mục 
tiêu của Công đồng nhằm tăng cường vai trò của Giám mục đoàn, 
Benedict nói: “Sự hiệp thông tập thể giữa các Giám mục” là cần thiết 
để cho việc rao giảng về Chúa Giêsu hằng sống cho thế giới mang lại 
hiệu quả. Các tài liệu của Vatican II đã không mất đi tính thời sự của 
nó sau 40 năm từ khi Công đồng này bế mạc. (Câu này được nhiều người 
hiểu là cách nói gián tiếp rằng chưa có nhu câu trước mắt đề kêu gọi một 
Công đồng chung khác, một ý kiến đôi khi đã được một vài nhóm yêu 
cầu cải tổ trong Giáo hội gợi ra). 


Benedict lưu ý rằng nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông được bắt đâu trong 
năm mà Giáo hoàng John Paul II đa dâng hiến cho Bí tích Thánh Thể và 
ông khẳng định, Thượng hội đồng Giám mục đã lên kế hoạch vào thảng 


24) Một trong những danh xưng của các Giáo hoàng, thưởng dùng trong các sắc lệnh của Tòa Thánh, 
là “Servus Servorum De”, tôi tớ các tôi tớ của Chúa. 


157 


Ð ỨC GIA O H O ÀNG BENEDICT XVI 


Mười với chủ đẻ Thánh Thể sẽ được tiến hành. Ngay sau cuộc bâu cử, 
một số Hồng y đã gợi ý cho Đức Giáo hoàng rằng ông có thể hoãn 
Thượng hội đồng lại, nhưng Benedict tuyên bố sẽ tiến hành, như là một 
cách khác để nỏi rằng ông muốn nghe những đóng góp mà các giám 
mục sẽ đưa ra. 

Sau đó, Giáo hoàng Benedict trở lại với để tài hợp nhất Giáo hội, đưa 
ra một “lời cam kết ưu tiên” của nhiệm kỳ của ông “sẽ làm việc không 
ngơi nghỉ nhằm thiết lập lại sự thống nhất trọn vẹn và hiển thị giữa những 
người theo Chúa Giêsu”. Hơn nữa, Benedict nói, ông nhận thức một cách 
đây đủ rằng để tiến triển trong lĩnh vực này cần phải làm nhiều hơn là 
“biểu lộ thiện chí” và đỏng thời cân “những cử chỉ cụ thể có thể đi vào 
lòng người và khơi dậy lương tâm, mời gọi mọi người hoán cải nội tâm, 
như là tiền đề của mọi phát triển trên con đường hợp nhất”. Về phương 
điện đó, Giáo hoàng đã kêu gọi một “sự thanh lọc ký ức” sâu xa hơn để 
nhin nhận những lỗi lâm trong quả khứ và hiện tại. Giáo hoàng nhân cơ 
hội này gửi lời chào mừng đến tất cả các tín đỏ Thiên Chúa giáo và cam 
kết sẽ làm tất cả những gì có thể cải thiện các mối quan hệ. 

Benedict nói, đám tang của John Paul II đã làm cho ông nhận thức rõ 
hơn rằng Giáo hoàng không thể chỉ quart tâm tới các Kitô hưu mà còn phải 
quan tâm tới tất cả tín đô các tôn giáo khác và tất cả những người có thiện 
chí, và ông hứa sẽ cố gắng để có được một đối thoại “thẳng thắn và cởi 
mở” với hết thày mọi người trong gia đình nhân loại. Trong bối cảnh này, 
ông cũng xác định sự cam kết của Giáo hội Công giáo trong việc tìm kiếm 
một “sự phát triển xã hội đích thực”, hay nói cách khác là chọn lựa của 
Giáo hội đứng về phía người nghèo sẽ tiếp tục trong nhiệm kỳ của ông. 

Benedict cũng hứa sẽ tiếp tục công tác chăm lo thế hệ trẻ của 
John Paul II. 

“Với các con, những bạn trẻ thân mến! Các con là tương lai và hy 
vọng của Giáo hội và của nhân loại. Cha sẽ tiếp tục đối thoại, lắng nghe 
những nguyện vọng của các con để giúp đỡ các con gặp gớ sâu xa hơn 
với Đức Kitô hằng sống, Người sống mãi muôn đời”. 


158 


CHUNG TA Đ Ä CÓ GIÁ O H 0 A NŒG 


Thánh lỗ nhậm chức, ngày 24 tháng Tư 

Giáo hoàng Benedict XVI tiếp nhận các biểu tượng quyền bính của 
mình trong một buỗi lễ nhậm chức kéo dài hai giờ. Buổi thánh lễ được 
đánh đấu bằng lời kêu gọi đoàn kết với các tín đồ khác và lời cam kết sẽ 
lãnh đạo Giáo hội qua hợp tác hành động hơn là bằng sắc lệnh từ Giáo 
hoàng, Ông lanh nhận chiếc nhẫn ngư phủ cũng là cái triện — biểu tượng 
cúa tính tiếp nối quyền bính từ Thánh Phêrô và một sợi dây ð0alliwm 
bằng lông cừu, một loại khăn quảng biểu hiện vai trò mục tử của Giáo 
hoàng cho toàn thể giáo dân. 

Trong bài giảng của thánh lễ, ông đã trình bày các dấu chỉ quyền 
lực này của Giáo hoàng như là những biểu tượng cúa sự phục vụ, báo 
hiệu một sự chấm dứt đây kịch tỉnh vai trò trước đây của ông là người 
cảm đâu cơ quan nắm quyên vẻ học thuyết trong Giáo hội. 


“Đường lối lãnh đạo thực sự của tôi không phải là để thực hiện ý 
muốn riêng, cũng không phải để theo đuổi lý tưởng riêng của tôi mà là 
lắng nghe, lắng nghe cùng toàn thể Giáo hội”, Benedict nói. Ông đã mở 
rộng lời kêu gọi đến với các Giáo hội Kitô giáo “vẫn chưa hoàn toàn hiệp 
thông” với Giáo hội Công giáo, và đến với “người Do Thái”, những người 
mà ông đã ví như là “những anh chị em”, những người thừa kế của “một 
giao kết vĩnh viễn với Thiên Chúa”, cùng kết hợp với Giáo hội qua một 
“một di sản thiêng liêng chung to lớn”. 

“Giống như một làn sóng đang tập trung sức mạnh, tư tưởng của tòi 
đến với tất cả mọi người, nam cũng như nữ, đến với tất cả những ai tin 
và không tìn”, Benedict nói. Bai giảng của ông đã bị gián đoạn tới 30 lần 
bởi sự hoan hồ nỏng nhiệt. 


Benedict đã miêu tả sợi dây ø2Høznø như một “cải ách” nhưng “nó 
không ly gián chúng ta, trái lại nó thanh luyện chúng ta - đẫu cho điêu 
này có thể gây đau đớn”. 

Hồng y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, mang đến trước 
Giáo hoàng một chiếc hộp bằng vàng có cẩn kim cương được mở nắp đề 
lộ ra chiếc nhắn ngư phủ sáng lấp lánh, có khắc nổi hình Thánh Phêrô 


ÐĐ Ủ C G 1Á O H O ÀNG BENEDICT X VI 


đang thả lưới bắt cá mà theo truyền thống là để đóng dấu những bức thư 
của Giáo hoàng. Benedict đã lấy chiếc nhắn ra khỏi chiếc hộp và đưa 
vào ngón tay đeo nhẫn bên phải của mình. Mười hai người đại diện cho 
các môn đệ của Chúa Kitô đã xếp hàng rồi quỳ gối trước Benecdict và 
hôn lên chiếc nhẫn của ông. Trong số mười hai người được chọn có một 
Sơ đòng Benedictine, nữ tu đâu tiền được tham dự vào nghỉ thức. 

“Tôi không cô độc”, Benedict tuyên bố, kích động nhiều tiếng vỗ tay 
tử phía giáo dân. “Các bạn thấy đấy”, ông nói, đưa mắt nhìn về phia đảm 
đông dân chúng. “Chúng ta thấy điều đó. Chúng ta nghe điều đó”. 

Vào Chủ nhật, Benedict đã đưa ra lời lên án về ảnh hưởng của hệ tư 
tưởng phương Tây một cách tình tế hơn. 


“Tất cả mọi hệ tư tưởng nắm quyên lực đã tự biện minh cũng theo 
cách này. Chúng biện minh cho sự hủy diệt bất cứ điều gì cản đường sự 
phát triển và sự giải phóng con người”, ông nói. “Thiên Chúa, người đã 
trở thành chiên con, đã cho chúng ta biết rằng thế giới này được cứu vớt 
bởi người bị đóng đỉnh chứ không phải do những kẻ đi đóng định”. 


“Hãy câu nguyện cho tôi,” ông nói, “để tôi không chạy trốn vì sợ hãi 
những con sói”. 


Mỗi lần đám đông hoan hô vị Tân Giáo hoàng của họ, ông tỏ vẻ đón 
nhận sự ủng hộ với lòng biết ơn. Mặc dù vị Giáo hoàng mới này không có 
cái khả năng thiên phú lồi kéo đảm đông như người tiền nhiệm của ông, 
nhưng rõ ràng là ông có cố gắng và những cổ gắng của ông hôm nay đủ 
đề những người tập trung ở quảng trường Thánh Phêrô ủng hộ ông. 


Sau khi thánh lễ kết thúc, Benedict lên chiếc xe jeep màu trắng đi 
vòng quanh quảng trường trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Họ 
giơ tay lên chào ông và bấm mảy ảnh kỹ thuật số. Bèn ngoài quảng 
trường, một đám đông khổng lồ đã tập hợp tại đại lộ Via della 
Conciliazione, được gắn nhiều màn hình rộng trong địp này. Những màn 
hinh tương tự cũng được bổ trí bên ngoài những bức tường bao quanh 
Vatican để phục vụ cho những ai đến muộn. Các quan chức thành phố 
đã ước tính có khoảng 100.000 người đến từ Đức, quê hương của Giáo 
hoàng, để tham dự sự kiện này. 


€ŒHU N6G TA Đ Á CO G l1 A Ö HO ÁẢ NG 


Các đại diện cao cấp đến từ hơn 131 quốc gia đã đến tham dự lê 
nhậm chức, bao gồm Thủ tưởng Đức Gerhard Schroeder, Thái tử Albert II 
của Monaco, và Thống đốc bang Florida là jeb Bush, người đứng đầu của 
phái đoàn Hoa Kỳ. Một dấu hiệu khác về sự cởi mở của vị Tân Giáo hoàng 
trong việc tìm kiếm sự hợp nhất Kitô giáo là trong đám đông có Tổng 
Giám mục Canterbury Rowan Williams; Tổng Giám mục Chrisostomos, 
đại điện của Thượng phụ Bartholomew I, người đứng đâu Giáo hội 
Chính thống trên thế giới; và một đại điện cấp cao của Giáo hội Chính 
thống Nga, Tổng Giám mục Kiril. Sau đó, tất cả mọi người đã có cuộc 
gặp øỡ trong ngày với Giáo hoàng. 


Cuộc tiếp kiến đa tôn giáo, ngày 2B tháng TV 

Vào buổi sáng ngày 25 tháng Tư, Benedict XVI đã gặp gỡ các thành 
viên cộng đồng Hồi giáo, những người đã tham dự buối lễ nhậm chức 
vào ngày Chủ nhật. Ông cam đoan với họ rằng Giáo hội muốn tiếp tục 
xây dựng “những chiếc cầu hữu nghị” mà ông nghĩ có thể thúc đẩy hòa 
bình trên thế giới. Và ông nói, ông đặc biệt biết ơn những thành viên của 
cộng đông Hỏi giáo đã đến tham dự lễ nhậm chức của ông. 

Ông nói: “Tôi rất cảm kích trước sự gìa tăng đối thoại giữa tin đỏ Hỏi 
giáo và các tín đỏ Thiên Chúa giáo, ở cả phạm vị khu vực và quốc tế”. Ông 
nhấn mạnh, thế giới được đánh dấu bằng những xung đột nhưng lại 
đang mong mỏi hòa bình. 

“Hòa bình cũng là một trách nhiệm mà tất cả mọi dân tộc phải cam 
kết lãnh nhận, đặc biệt là những người tự cho mình thuộc vẻ các truyền 
thống tôn giáo”, ông nói. “Cố gắng để đến được với nhau và thúc đẩy đối 
thoại của chúng ta là sự đóng góp có giá trị để xây đựng hòa bình trên 
cơ sở vững chắc. Vì thế cân có những cuộc đối thoại thắng thắn và chân 
thành, được xây dựng trên sự kính trọng nhân phẩm của từng con người, 
được tạo dựng theo hinh ảnh Thiên Chúa và giống như Ngài, như người 
Kitô giáo chúng tôi tin tưởng”. 

Một số thủ lĩnh Hỏi giáo đã tỏ ra lo ngại đối với việc bảu chọn Giáo 
hoàng Benetct, đặc biệt là dựa vào những lời bình phẩm mà ông đã đưa ra 


161 


Đ Ú C GTIA 9 HD ẢNG BE N FE DICT XV 


vào năm 2004 khi phản đối việc Thổ Nhi Kỳ gia nhập vào Liên minh 
châu Âu trên cở sở là điều này có thể gây tổn hại tới bàn chất Kitô giáo 
của châu Âu. 


Nhà thờ Thánh Phaolô Ngoài Tường thành, ngày 25 tháng Tư 

Nhà thờ Thánh Phaolô Ngoài Tường thành,” một trong bốn Vương 
cung Đại Thánh đường ở Rome, là một địa điểm có ý nghìa quan trọng 
đối với Đức Giáo hoàng mới vì hai lý do. Thứ nhất, nó được các tu sĩ 
đòng Benedictine chăm sóc, một dòng tu đặt tên theo Thánh Benedict, 
vị thánh mà Giáo hoàng đã chọn làm tên cho mình; thứ hai là nhà thờ 
này liên quan tới việc mở rộng của Giáo hội hoàn vũ, vì thế sự xuất hiện 
của ông tại nhà thờ này có có ânh hưởng đặc biệt đối với các vị thủ lĩnh 
của các giáo hội Thiên Chúa giáo khác, những người đã đến Rome để 
tham dự buổi thánh lễ mở đâu của ông. 

Trong khi bình luận, Benedict nhấn mạnh rằng Thánh Phaolô là một 
tông đỏ vĩ đại thời Giáo hội tiên khởi, Ngài đã mang thông điệp của Chúa 
Giêsu đến cùng khắp thế giới. Giáo hoàng tuyên bố rằng ông cũng cảm 
nhận được tính khẩn thiết của sứ mệnh truyện giáo đi loan truyền Chúa 
Giêsu, cho thấy trước là nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông sẽ không phải là 
một thời kỳ Giáo hội thu mình lại và giảm hoạt động, mà sẽ là nỗ lực phát 
triển trên cái nền tàng sức mạnh và năng động của triêu đại John Paul. 
Ông cũng nói, cách thức thực thi sứ mệnh của ông sẽ không dựa vào sức 
mạnh hay quyên lực mà dựa trên sự gương mẫu. Ông trích dẫn luật dòng 
của Thánh Benedict, trong đó vì thánh ở thế kỷ thư 5 đã thúc giục các tu 
sĩ “đừng đặt bất cứ điều gì trước tình yêu Chúa Kitô”. 


MỘT TRÁCH NHIỆM LỚN HƠN 


Những cộng sự của Giáo hoàng mới nói rằng những lời lẽ và cử chỉ 
trên không phải là những nỗ lực có tính toán nhằm mở ra một chiến dịch 
“ngụy trang” để đưa ra một lớp mặt nạ cho một Ratzinger “thật”. Chúng 


28) Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngöài Tưởng thành là một nhà thở lớn ở Rome. Thánh đường 
này được Hoàng đế Constantine cho xây dựng vào đầu thế ký thứ 4, trên mô chôn Thánh Phaolô. 


182 


€ HỦ NG TA ĐÐ ÄÀ €C Ỏ GIÁ O HO Ả NG 


thực sự xuất phát từ những nguyện vọng lâu đời của ông và đánh dấu 
bước đầu của sự chuyển hóa từ Hồng y Ratzinger trở thành Giáo hoàng 
Benedict XVI, một người với trách nhiệm lớn hơn và nhiêu cơ may hơn 
để nói lên tiếng nói của hy vọng và tình huynh đệ, cũng như để răn bảo 
về đạo lý cho thế giới rộng lớn hơn. 


Tuy vậy, với giả thuyết đây là một chiến dịch ngụy trang thì thật khó 
hình dung được chiến dịch nào tốt hơn. Giáo hoàng đã làm đúng những 
gì cân làm và ở mọi nơi ông đến, ông đêu nở nụ cười, vẫy tay chào dân 
chúng, âu yếm những đứa trẻ và thậm chí ông còn có những câu nói đùa 
bất chợt. Chẳng hạn, khi ông đến muộn tại buổi tiếp kiến các giáo dân đến 
từ Đức, ông đã nói “tểu” là do nhiêu năm làm việc ở Rome nên ông đã bị 
“Italia hóa” và ông hứa sẽ chú ý để đến đúng giờ hơn. 

Những động thái ban đâu này đã nhận được những phản hỏi tích 
cực; mặc dù một số người vẫn hoài nghỉ rằng, Giáo hoàng Benedict đã 
có lợi thể từ sự trông đợi của rất ít người bởi ông vốn nổi tiếng là “người 
đáng sợ”. Trong những ngày đâu, bất cứ những gì có thể xem là lạc 
quan, nhẹ nhàng, cởi mở đêu được tiếp đón một cách hồ hởi, cũng bởi 
do một số người đã không mong đợi chúng. Vì đưa ra tiêu chuẩn thấp 
như vậy nên những người có đầu óc hoài nghỉ cho rằng, gản như bất cứ 
ai chỉ cân xuất hiện là cũng được hoan hô, 


Tuy nhiên, còn nhiêu điều thực là hấp dẫn trong những bước đâu 
tiên này của vị Giáo hoàng mới, một cách nào đó đã hé lộ con người của 
ông. Tuy bây giờ hãy còn quá sớm, nhưng tất cà những việc này cho thấy 
nhiệm kỳ của Giáo hoàng Benedict XVI có thể còn phức tạp hơn, còn 
khó dự đoản hơn so với nhận định trước đó của một số nhà bình luận. 


183 


Tháng Mười hai năm 2003, Giáo hoàng John Paul II tiếp kiến Hồng y Joseph 
Ratzinger lúc còn là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin của Giáo hội Công giáo. 


Giáo hoàng John 
Paul II giơ tay chào 
giáo dân từ cửa sổ 
bệnh viện Agostino 
Gemelli ở Rome 
vào hôm Chủ nhật 
ngày 6 tháng Hai 
năm 2005. 


Bảy vị Hồng y người Hoa Kỳ cùng chụp ảnh với Tổng Giám mục Miami và Viện 
trưởng trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ (Catholic University of America - CUA), 
vào tháng Giêng năm 2005. 


¬ 


Thi thể Giáo hoàng John Paul II quàn tại Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô ở 
Vatican. Cảnh tượng cả thế giới bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn đối với Giáo hoàng 
đã trở thành một yếu tố bất ngờ tác động đến các Hồng y cử tri trong thời gian tiền 
Mật nghị. 


Hồng y Joseph Ratzinger ban phép lành cho quan tài bộc thi thể Giáo hoàng John 


Paul II, trong thánh lễ an táng tại quảng trường Thánh Phê-rô, Vatican, vào thứ Sáu 


ngày 8 tháng Tư năm 2005. 


Hỏng y người Áo Christoph 
Schoenbơr đang cầu nguyện 
trong thánh lễ tại Vương cung 
Thánh đường Thánh Phê-rô, 
Vatican, vào thứ Hai ngày 18 
tháng Tư năm 2005, trong lần 
xuất hiện trước công chúng cuối 
cùng của ông. Schenbor là một 
trong những người ủng hộ nồng 
nhiệt nhất cho Hồng y Joseph 
Ratữzinger lên ngôi Giáo hoàng. 


Hồng y người Italia Carlo Maria Martini (giữa) 
đang rước kiệu vào khu hằm mộ trong đó có mộ 
của Giáo hoàng John Paul II ngay sau thánh lễ tại 
Nhà thờ Thánh Phê-rô. Một số người xem 
Martini là đối thủ chính thuộc phe “tự do” của 
Hồng y Joseph Ratzinger trong cuộc bẩu cử vào 
chức vụ Giáo hoàng. 


Hồng y người Argentina lorge Bergoglio đang dâng lễ cầu nguyện cho Giáo hoàng 
John Paul II tại Nhà thờ Chính tòa Buenos Aires ở Buenos Aires, Argentina, vào thứ 
Hai ngày 4 tháng Tư năm 2005. Ông được xem là ứng cử viên “nặng kí” từ châu Mỹ 
La-tinh cho chức Giáo hoàng tại Mật nghị 2005. 


Các Hồng y đang tiến vào Nhà Nguyện Sistine ở Vatican, vào thứ Hai ngày 18 tháng Tư 
năm 2005, để bắt đầu cuộc Mật nghị. 


Hồng y lorge Arturo Medina Estevez đang công bố “Habemus Papam”, nghĩa là 
"Chúng ta đã có Giáo hoàng” bằng tiếng La-tinh, từ ban công Vương cung Thánh 
đường Thánh Phê-rô, Vatican, vào thứ Ba ngày 19 tháng Tư năm 2005, ngay sau 
cuộc bầu chọn Giáo hoàng Benedict XVI. 


N07) Z!4'£ 3 rÄ 


Tân Giáo hoàng Benedict XVI giơ hai tay chào đám đông từ ban công chính của 
Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô tại Vatican. 


Giáo hoàng Benedict XVI chào và chúc lành cho đám đông từ ban công chính của 
Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô tại Vatican vào thứ Ba ngày 19 tháng Tư 


năm 2005. 


Giáo hoàng Benedict XVI đang 
cùng Hồng y người Italia Angelo 
Sodano (bên trái) và Hồng y 
người Tây Ban Nha Eduado 
Martinez Somalo (bên phải) đi 
thăm nơi ở mới tại điện Vatican 
vào ngày 20 tháng Tư năm 2005. 


Giáo hoàng Benedict XVI đang dâng lễ tại thánh lễ nhậm chức ở quảng trường 
Thánh Phê-rô, Vatican, vào Chủ nhật ngày 24 tháng Tư năm 2005. 


Giáo hoàng Benedict XVI đang tiếp 
đón Tổng Giám mục Chrisostomos, 
kham sai của Đại Thượng Phụ 
Bartholomew I, vị lãnh đạo tỉnh thần 
của các Giáo hội Chính thống toàn 
thế giới, trong cuộc tiếp kiến tại sảnh 
đường Sala Clementina ở Vatican, 
ngày 25 tháng Tư năm 2005. 


Giáo hoàng Benedict XVI đang được đưa quanh quảng trường 
Thánh Phê-rô trong cuộc tiếp kiến chung lần đầu của nhiệm kỳ 
Giáo hoàng ngày thứ tư 27 tháng Tư năm 2005; trong dịp này 
Giáo hoàng đã cam kết sẽ cố gắng xây dựng hòa giải và hòa bình. 


Giáo hoàng Benedict XVI giơ tay chào các giáo dân trong lằn đầu xuất 
hiện tại cửa sổ phòng riêng nhìn ra quảng trường Thánh Phê-rô, vào Chủ 
nhật ngày 1 tháng Năm năm 2005. 


¬.á 


O HO 


G 


IÁ 


MỘT VỊ G 


ÃO LỚN 


'VỚI HOÀI B 


` 


= 


€C HƯƠNG 


JOSEPH RATZINGER LÀ AI? 


“Ông là một người tao nhã, bình thản, phóng khoáng một 

cách lạ thường. Ông biết lắng nghe, biết tổng hợp ý biến của nhóm 
0à thấy được giá trị trong hẳu hết mọi phát biểu. Ông có một khả 
năng phi thường là có thể nói lên những điều chủng tôi định nói 
nhưng rôi lại quên. ” 

(Tổng Giám mục William .J.Levada) 


Mặc dù Hồng y Joseph Ratzinger được nhiều người biết đến trong 
giới Công giáo kể từ Công đồng Vatican II, nhưng ông chỉ thực sự nổi 
tiếng vào năm 1985. Trong năm đó, cuộc phỏng vấn dài giữa ông với ký 
giâ người Italia, Vittorio Messori, sau được phát hành thành sách với tiêu 
đề bằng tiếng Ánh là The Ratzinger Rebpotrt (Phóng sự về Ratzinger) ®, đã 
trở thành ấn phẩm gây tiếng vang kháp thể giới. Các đánh giá gay gắt 
của Ratzinger về những vấn đề mà Giáo hội đang đương đâu biến ông 
thành “người hủng” của nhóm Công giáo bảo thủ, những người đã tự hỏi 
liệu còn có ai ở Rorme cũng thấy cái nguy cơ như họ thấy, và thành cột 
thu lôi nhận lãnh các chỉ trích của nhóm tự do trong Giáo hội, biểu tượng 
của cái mà họ gọi là ước muốn phản động để “đi ngược trở lại quá khứ” 
về việc cải cách Giáo hội. Sự tranh cãi chung về quyền sách rất kịch liệt. 
Trong thời gian Thượng Hội đồng các Giám mục năm 1985 được triệu 
tập để đánh giá Công đồng Vatican II, 20 năm sau ngày bể mạc, Hông y 


28) Cuộc phỏng vấn kéo dải trong nhiều ngày sau đỏ được phải hành với lựa đề The Øgtzínggr Reporl, 
với độ dảy 197 trang. 


166 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀẶÀI BẢO LỚN 


Godfried Danneels khi phải trả lời những câu hỏi có liên quan đến quyển 
Phóng sự 0u Ratzimger trong một cuộc họp báo, đã bực mình đến mức 
phát cáu lên và nói: “Đây không phải là một Thượng Hội đồng về quyền 
sách mà là Thượng Hội đồng vẻ Công đồng!” 

Từ năm đó trở đi, Ratzinger giữ một vị trí riêng trong danh sách 
những nhân vật nổi tiếng trong Giáo hội Công giáo. 

Đề chứng mình cho điểm này, vào năm 1997 khi Ratzinger đến tuổi 
bảy mươi, hai nhà xuất bản lớn nhất không thuộc tôn giáo ở Đức đã cho 
tái bản các quyển sách của ông, chân đung của ông xuất hiện trên trang 
đâu của tạp chí tin tức lớn nhất ở Italia, và hầu như mọi tờ báo và hệ 
thống truyền hình ở châu Âu đều chuẩn bị những bài tiểu sử rất chỉ tiết 
về ông để đánh dấu ngày này. Chỉ vì ngày sinh nhật của mình, Ratzinger 
trở thành câu chuyện thời sự. 


Theo tiêu chuẩn của thế giới, Giáo triều Roma thường ít được công 
chúng biết đến thì Joseph Ratzinger trong tư cách là quan chức cao cấp 
của Tòa thánh Vatican, không chỉ là người nổi tiếng mà còn là một siêu 
sao! Sau khi đắc cử chức Giáo hoàng, một số người Italia nhanh chóng 
gản cho ông ta cái tên “Papa-Razi”, một lối chơi chữ dựa vào từ 
babazazzi (nói về những tay phó nháy chuyên săn tìm những người nổi 
tiếng để chụp ảnh), và từ này thích hợp một cách lạ lùng với sự nổi tiếng 
có sẵn của Giáo hoàng Benedict XVI. Có lẽ ông là vị Giáo hoàng đâu tiên 
của thời hiện đại không cân đến một lời giới thiệu nào. 


Với ý nghĩa đó, đưa ra một bản tóm tắt tiểu sử về vị Tân Giáo hoàng 
này có thể coi như là một việc thừa. Tuy nhiên, như William Wordsworth 
đã từng nói: “Trẻ con là cha của người lớn”, nền để có một cải nhìn 
khái quát về cuộc đời Ratzinger, đặc biệt về những kinh nghiệm của ông 
dưới thời Đức Quốc xã và sự nghiệp của ông sau này (như một trong 
những nhà thản học Công giáo có tương lai nhất thuộc thế hệ của ông), 
sẽ it nhiều có ích trong việc tìm lời giải đáp cho câu hỏi: ông sẽ định 
hướng như thế nào cho nhiệm kỳ Giáo hoàng của minh. 


2?) Câu thơ" The chíld ¡is father of the man” của thì sĩ William Wordsworth, ngụ ý nói những gì người ta có lúc 
trẻ sẽ dọn đường cho những gì sẽ đến khi họ lớn lên. 


167 


Đb ƯC GIÁ O0 HO ÀNG BENEDICT XV ]I 


Vẻ mặt này, chúng ta được trợ lực bởi chính Ratzinger đã phác thảo 
ra tiểu sử của chính mình, ít nhất là về giai đoạn trước khi trở thành 
Giám mục, trong quyển hỏi ký Miløstones xuất bản năm 1977, Những ai 
muốn hiểu được tâm tư của vị Tân Giáo hoàng thì cần phải đọc tập sách 
mỏng này. Ngoài ra, còn có thể lấy tài liệu từ số lượng trước tác khổng 
lỗ mà Giáo hoàng Benedict đã viết ra với tư cách là một nhà thần học và 
một nhà phê bình văn hóa. Trước khi trở thành Giáo hoàng John Paul II, 
Hồng y Karol Woltyla của Krakow, người được khắp nơi xem như một 
trong những thành viên uyên thâm của Hồng y đoàn vào thời đó, đã viết 
ba tác phẩm lớn: Cow nw„gười hành động, Dấu hiệu chống đối, Tình yêu 0à 
trách nhiêm. Còn Giáo hoàng Benedict thì đã viết hơn 50 quyển sách, 
cùng với rất nhiều bài báo, khảo luận nổi tiếng và bài thuyết trình, từ 
cuối những năm 50 cho đến gản ngày Cơ Mật Hội. 

Vì tài liệu cơ bản về đề tài này quá phong phú, chúng tôi chỉ đưa ra 
một tiểu sử tất ngắn gọn ở đây, vừa đủ để xác định vị trí của vị Giáo 
hoàng này trên bối cảnh thời gian và không gian cho nhiệm kỳ đang khởi 
sự của òng. Việc làm trên có lẽ sẽ là điều đặc biệt quan trọng khi xét tới 
cuộc chiến đấu đặc trưng của nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông - trận chiến 
chống lại cải mà ông gọi là, “Chế độ độc tài của chủ thuyết tương đổi” 
và để phục hỏi lại nguồn gốc Kitô giáo của châu Âu. 


THỜI THƠ ÂU 


Joseph Aloysius Ratzmger sinh ngày 16 tháng Tư năm 1927, ngày 
thứ Bảy tuân thánh, tại một thành phố nhỏ vùng Bavaria có tên là Marktl 
am Inn, nằm sát biên giới nước Áo và cận Salzburg, thành phố đã mè 
hoặc ông khi còn trai trẻ. Ông là con út trong gia đình cỏ ba anh chị em 
thuộc tầng lớp hạ trung lưu người Bavaria. Bố của Joseph là một cảnh 
sát, trong khi bà mẹ Mary có lúc ở nhà nội trợ, có lúc làm đâu bếp trong 
những khách sạn nhỏ. 


Chị gái của ]oseph là Maria, sinh năm 1921; và anh trai Georg, sinh 
năm 1924. Cả Georg lẫn Joseph đều trở thành linh mục. (Cả hai được 


168 


MỘT VI GIÁO HOÀNG VƠI HOÀI BẢO LỚN 


phong chức cùng một ngày trong năm 1951 và cũng rất yêu âm nhạc). 
Georg sau này trở thành người chỉ huy dàn hợp xướng, Khi đã trưởng 
thành, Maria dành hàu hết thời gian của mình để chăm sóc hai người em 
trai, đặc biệt là Joseph; khi Joseph là giáo sư đại học, và sau đó là một 
giáo sĩ cấp cao, bà chăm lo công việc trong văn phòng và nhà cửa cho 
em trai. Maria mất vào tháng Mười một năm 1951, trong một căn hộ ở 
Rome, tại quảng trường Piaz2za Leonina, nơi bà ở chung với em trai, khi 
Georg đã nghì hưu ở Regensburg. 


Ở Bavaria, Ratzinger lớn lên trong môi trường mà mọi người đều hết 
sức sùng đạo. Trong khi mẹ là người dạy giáo lý khai tâm cho ông thi bố 
cũng là con chiên rất ngoan đạo, có thời gian đi lễ tới ba lân trong một 
ngày Chủ nhật. Trong quyển hỏi ký Mleslone, Ratzinger kế lại những 
kỹ niệm đây trìu mến về người mẹ đã dạy ông đọc kinh, cảu nguyện, và 
những ấn tượng sâu sắc mà các nghi lễ Phục sinh đã in đậm trong tâm 
trí ông. Dường như Ratzinger không hẻ có dự định tương lai nào khác 
ngoài việc làm lình mục, (dủ ông nói rằng có lúc ông đã nghĩ tới việc trở 
thành một người thợ sơn); không giống với người tiên nhiệm là Karol 
Wojtyla, ông không bao giờ bị cuốn hút bởi nhà hát hay những lối sống 
khác. Và đường như ông cúng không có mối quan hệ lãng mạn nào thời 
còn trai trẻ. Khi được hôi trong một cuộc họp báo ở Đức trước ngày xuất 
bân tác phẩm Mi/2siones rằng, tại sao ông không đẻ cập đến bất cử bạn 
gái nào trong quyển sách, ông đùa vui đáp lại: “Tôi phải làm sao để bản 
thảo chỉ còn dưới 100 trang”. 


Khi còn trẻ, Đức Giáo hoàng bộc lộ một tình yêu trung thành với âm 
nhạc, đặc biệt là với MozarL, người đã cất tiếng chào đời tại thành phố 
Salzburg, và các giai điệu của Mozart đa trở thành nhạc nên cho cuộc đời 
của Đức Giáo hoàng Benedict. Ông nói về Mozart vào năm 1996 như sau: 
“Âm nhạc của ông không chỉ là đề giải trí; nó chứa đựng toàn bộ thàm kịch 
của cuộc sống con người”, Giáo hoàng đã trở thành một nghệ sĩ dương cằm 
lão luyện và trong một cuộc phông vấn được thực hiện vào thập niên 1980, 
ông cho hay mình đã cổ dành ¡t nhất 15 phút mỗi ngày để chơi nhạc của 
Mozart hay của Beethoven. Ông thở dài và nói, còn nhạc của Brahams thì 


+69 


Đ ỨC 6 ILÁ O HO ÀNG BENEDLECT X VI 


khó quá. Anh trai của òng là nhạc trưởng của ban hợp ca nổi tiếng 
Regensburg, đã có vinh dự được biểu diễn tại buổi bế mạc Công đồng 
Vatican II. Tuy vậy, sở thích âm nhạc của Giáo hoàng mới không mang tính 
“công giáo” theo nghĩa là đại chúng; ông không thích nhạc rock“nroll, và 
đã có lần ông gọi loại nhạc này là “một phương tiện phân đạo”. Thật khó 
tưởng tượng cảnh Đức Giáo hoàng Benedict, giống như John Paul II vào 
năm 1997, nhịp chân khi xem Bob Dylan trình diễn, hay được ca sĩ Bono 
của nhóm U2 gọi là “Giáo hoàng đầu tiên có phong cách jazz”. 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÂN TỘC 

Bóng đen lịch sử lớn nhất có ành hưởng đến tuổi thơ của Ratzinger 
là sự phát triển của Chủ nghĩa xã hội dân tộc ở Đức. Khi Raữinger được 
sáu tuổi thi Hitler lên nắm quyền và lúc 18 tuổi thì Đệ nhị Thể chiến 
chấm dứt vào năm 1945. Do đó, thời kỳ Đức Quốc xã ngẫu nhiên trùng 
với thời hoa niên và trưởng thành của ông. Những suy nghĩ của ông trên 
những trải nghiệm này tiếp tục ảnh hướng đến quan điểm thân học và 
chính trị của ông ngày nay. 

Đầu tiên, để xác định mối quan hệ giữa gia đình Ratzinger, và đặc biệt 
là của vị Giáo hoàng mới với Chú nghĩa Đức Quốc xã, chúng ta có thể nói 
một cách dứt khoát là những người trong gia đình Ratzinger không “ủng 
hộ Đức Quốc xã”. Người cha đã nhiêu lần phê phán đám Áo Nâu”; và vì 
lo sợ rằng những phát biểu này có thể liên lụy cho chính mình và cho 
gìa đình nên ông đã nhiều lân chuyển đổi công tác xuống những vị trí 
thấp kém hơn. Đến năm 1937, ông nghỉ hưu và gia đình chuyển đến 
thành phố Traunstein ở Bavaria. Ratzinger đã viết rằng gia định ông 
thuộc về một gia đình có truyền thống chính trị ủng hộ nước Áo và Pháp 
chứ không phải là Phổ (Prussia), và vì thể không mấy thiện cảm với 
hình thức Chú nghĩa dân tộc của Hitler. 

Trong quyền sách Phóng sự uề Ratzinger, Ratzìnger đã tách biệt nguôn 
gốc văn hóa của ông với Hitler với phong trào Phát xít. Trong đỏ có đoạn: 


28) Tổ chức dân quản 6:urmabieilung (SA) của Đức Quốc Xã thưởng được gọi là đoản quân Áo Nâu vi mang 
đồng phục áo nâu. Tổ chức nảy nổi tiếng là tàn ác và hụng dữ. 


170 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


“Những hạt giống độc hại của Chủ nghĩa Phát xít không phải là kết quả 
của đạo Công giáo ở Áo và miễn nam nước Đức, mà là kết quá của bâu 
không khí suy đổi tạp nhạp ở thành Vienna vào cuối thời kỳ quân chú”. 

Vào năm 1941, khi Joseph Ratzinger 14 tuổi, việc tham gia tổ chức 
Đoàn Thanh niên Hitler trở thành bắt buộc, cả ông và người anh trai 
Georg đêu phải gia nhập. Tuy nhiên, Joseph không tham gia các hoạt 
động, như ông hỏi tưởng lại trong quyền sách Mfies?owes, một thầy giáo 
ở trường trung học ở Traunstein đã thông cảm cho ông được giảm học 
phi dù ông không có thẻ đăng tý thành viên Đoàn Thanh niên Hitler mà 
đúng ra phải có. 

Năm 1943, sau khi Joseph gia nhập chúng viện, ông và cả lớp của 
ông bị bát đi quân dịch cho quân đội Đức. Hầu hết trong thời gian đỏ, 
ông phục vụ trong một tiểu đoàn phòng không bảo vệ nhà máy BMW ở 
ngoại ô thành phố Munich. Trong một cuộc phông vấn năm 1993 của tờ 
Time, Ratzinger nói, ông chưa bao giờ bắn một phát súng “trong cơn 
giận dữ” trong suốt thời gian quân dịch, và cuối cùng ông đã đào ngũ. 
Ông kết thúc bình nghiệp trong một trại tù binh Hoa Kỳ và cuối cùng 
được phóng thích để tiếp tục học làm linh mục. 


Dựa vào lý lịch này, dường như rõ ràng là tuy Ratzinger không tham 
gia chống lại chế độ Đức Quốc xã, ông cũng không hẻ ủng hộ chế độ này. 
Ông và gia đình đêu chống đối Hitler. 

(Tôi đã trình bày tất cả những điều này trên đài CNN sau cuộc bầu 
cử Đức Giáo hoàng, để đáp lại những bàn tán âm ï trên báo chí Anh vẻ 
“quá khứ Đức Quốc xã” của Ratzinger. Những bình luận của tôi nhận 
được sự ủng hộ từ Jon Stewart của tờ Daily Show, khi nói về vấn đề Đoàn 
Thanh niên Hitler: “Công bằng mà nói, việc gia nhập tổ chức này mang 
tính bát buộc, và như người viết tiểu sử vẻ Ratzinger là John Allen đã ghi 
nhận, thời gian tham gia tổ chức này của Ratzinger rất ngắn và miễn 
cưỡng, bằng chứng là tâng hầm nhà ông đây bánh quy của Đoàn Thanh 
niên Hitler chưa được bán”). 


Sự tàn nhẫn của chế độ Phát xít có lân đã gây ra thảm cảnh cho gia 
đình Ratzinger. Ông có một người em họ bị hội chứng Down, vào năm 1941 


171 


Đ Ử € GIÁ O HO À N€G BENEDICT X VI 


thi được 14 tuổi, ít hơn Ratzinger vài tháng. Năm đó, người em họ này 
bị chính quyền Đức Quốc xã bát đi để “điều trị”. Không lâu sau, gia 
đình nhận được tin là cậu ta đã chết, có lẽ như một trong những kẻ 
“thuộc loại không thích hợp” đã bị thanh toán trong suốt thời gian đó. 
Ratzinger đã tiết lộ tình tiết này vào ngày 28 tháng Mười một năm 1996, 
trong một hội nghị được Hội đồng Giáo hoàng vẻ Y tế tố chức tại 
Vatican. Ông trích dẫn để chứng minh sự nguy hiểm của những hệ 
thống tư tưởng tự cho quyển xác định những hạng người được xem là 
không đáng để bảo vệ. 

Có lẽ quan trọng hơn những chỉ tiết vẻ tiểu sử là việc ngày nay 
Benedict XVI nhìn lại thời Đức Quốc xã như thế nào, đạc biệt là vấn đẻ 
cần phải rút ra những bài học gì cho tổ chức Công giáo. Trước tiên, Giáo 
hoàng Benedict hanh diện vẻ việc phản kháng Đức Quốc xã của Giáo 
hội. Trong quyền sách Mĩi?2sf2wzs ông vIẾT: 


Mặc dà có nhiều lỗi lâm do bản tính cơn người, Giáo hội đã là 
đối chứng cho hệ thống tứ tưởng hủy diệt của những kè thống trị áo 
mâu (Đúc Quốc xã]; trong cơn khói lửa đã nuối chủng hết mọi 
quyền lực thì Giáo hội uẫn đứng uững uới sức mạnh đã có từ truôn 
thuở. Một điều đã được chứng mình: cửa địa ngục sẽ không bao giờ 
thắng được Giáo hội. Từ chính kinh nghiệm của bản thân, chúng ta 
đã biết “cửa hòa ngục” có nghĩa là gì uà chúng ta cũng dích thân 
chứng kiến được rằng ngôi nhà xây trên đá đã đứng uững.” 

Trong quyền Phóng sự uè Ratzinger, ông nhắc lại luận điểm trên: “Ai 
cũng biết được rằng trong các cuộc bâu cử quyết định năm 1933, Hitler 
đã không giành được đa số phiếu ở các bang của người Công giáo”. Việc 
Đức Quốc xã tấn công Giáo hội Kitô giáo (ở Đức) là quá rõ rệt; khoảng 
12 ngàn linh mục và nam tu sĩ đã bị ngược đãi và quấy nhiễu trong thời 
kỳ Hitler nắm quyền, tức 36% tổng số linh mục vào thời đó. 


Xét về tính lịch sử của sự kiện, thì quy mó và hậu quả của sự phản 
kháng của Giáo hội (đối với Đức Quốc xã) vẫn còn là một vấn dễ cần 


29) Trang Phúc âm Thánh Mathêu (Mat 16:18), Chúa Giêsu nói với Phêrõ: “Phần Thầy, Thầy bảo cho con 
hay: Con là Phêrò nghĩa là Đả. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không 
thẳng nổi". 


172 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


bàn cãi. Ratzinger dĩ nhiên biết rằng có một số người Công Giáo đã ủng 
hộ chế độ, nhưng ông xem họ là những trường hợp ngoại lệ trong cái 
mô hình chống đối chung. Vấn. đẻ ở đây không phải là giải quyết những 
điểm tranh luận này, mà để hiểu được vị Giáo hoàng mới nghĩ lại vẻ 
chúng như thế nào. 


Ratzinger đã từng phê phán một số giáo phái Kitô giáo ở Đức, đặc 
biệt là những giáo phái mà ông cho là “cấp tiến”, đã bị tư tưởng Chủ nghĩa 
Xã hội Dân tộc làm băng hoại. Trong một bài diễn văn năm 1986 ở 
Toronto, ông nói: “S1 dễ dãi của khuynh hướng tự đo... nhanh chóng 
chuyển từ tự do thành sẩn lòng phục vụ cho chế độ chuyên quyền”. 
Trong quyển Phóng sự sê Ratzinger, ông nói rằng nhiều giáo phái Tin 
Lành đã dễ dàng bị Đức Quốc xã lôi kéo bởi cái khái niệm vẻ Chủ nghĩa 
quốc gia và giáo hội thuộc quốc gia hấp dẫn họ hơn, vì chính họ đã tự 
tách mình ra khôi khái niệm một Giáo hội Kitô giáo vượt ranh giới quốc 
gia và có một bộ phận giáo huấn trưng ương có quyên lực. 


Dựa trên cơ sở của những kinh nghiệm này, Giáo hoàng kết luận là 
chỉ có hình thức Giáo hội Kitô giáo nào ý thức rõ rệt vẻ các điểm cơ bản 
của lòng tin của mình, cũng như hiểu rõ về tố chức hệ thống quyền lực 
của minh, mới có sức mạnh nội tại để chống trả những sức mạnh ngoại 
lai đang cố dụ đỗ hay xâm chiếm họ. Ngày nay, các luồng văn hóa thù 
nghịch không đưa ra sự đe dọa rõ ràng như dưới thời Đức Quốc xã - bởi 
hiện nay ở châu Âu ít nhất là không còn toán Áo Nâu nào đi đốt nhà thờ 
hay bố ráp dân chúng trong đèm - nhưng nguy hiểm vẫn còn đó, đặc 
biệt là trong sự lan tràn của chủ nghĩa duy vật và chủ thuyết tương đối ở 
phương Tây. Ông tin rằng Giáo hội cũng cân phải cẩn trọng để không bị 
đông hóa dân dân với các đặc tính văn hóa đang thịnh hành. Giảo hoàng 
Benedict lo rằng một hệ thống thân học nếu tách rời khỏi tố chức hay 
cấp lãnh đạo sẽ có nguy cơ trở thành con mồi cho những thế lực khác; 
và các thế lực này có thể thao túng hệ thống thân học đó để phá hoại 
sức mạnh của Giáo hội từ bên trong. 


173 


Ðb ỨC G 1l Á Ô HO ÁN G BENEBICT X VI 


NHÀ THÂN HỌC RATZINGER 


Sau khi được thụ phong lnh mục năm 1951, chàng thanh niên 
Joseph Ratzinger đã theo đuổi sự nghiệp thân học, giảng đạy trong một 
loạt các trường đại học ở Đức (nằm trong số các trung tâm thần học 
quan trọng và năng động nhất thời bấy giờ): đó là các trường Erelsing, 
Bonn, Mũnster và vào năm 1996 là trường Tũbingen. Đấy là những nơi 
đã đào tạo ra các khối óc sẽ tạo thành “giàn giáo lý thuyết” nâng đỡ 
những cải cách của Công Đồng Vatican II. Sự đóng góp của các thần học 
gia Đức cho Vatican II quan trọng đến mức linh mục Ralph M. Wiltgen 
đa đặt tựa là Sóng Khize Chảy Vào Sông Tiber”cho một trong những 
quyền sách về Công đông của ông. 

Ratzinger tham dự cả bốn kỳ họp của Công Đồng Vatican j/ với tư 
cách là 0zziføs (tức chuyên gia thân học) cho Hồng y Josef Frings của 
Cologne (Đức), người mà Ratzinger đã gặp và kết bạn khi dạy ở Bomn. Nói 
chung, Frings là một trong nhóm đa số tiến bộ tại Công đồng đã lên tiếng 
ủng hộ việc trao cho các Giám mục nhiêu trách nhiệm “đoàn thể” hơn, 
việc cài cách phụng vụ, việc cối mở hơn với các tôn giáo và tiến đến hợp 
nhất Kitô giáo, và một hình thức cai trị mình bạch hơn trong Giáo hội. 


Điều trớ trêu rằng Ratzinger là người viết chính cho bài điễn văn mà 
Frings đọc trước Công đồng vào tháng Mười một năm 1963; nó lên án 
“các phương pháp và hành vi” của Thánh Bộ, ngày nay là Bộ Giáo lý Đức 
Tin, như là “nguyên nhân nêu gương xấu cho thể giới”. Chưa đây hai 
thập kỷ sau, Ratzinger chính là người đứng đâu bộ này, và cũng nhận 
được những lời phé phán mà ông đã từng giúp Frings đưa ra. Một số nhà 
phê bình tố cáo Ratzinger mang chứng bệnh “sốt ban đỏ” nghĩa là tham 
vọng cỏ chức vụ cao trong Giáo hội - tuy nhiên những người bảo vệ ông 
lại chứng minh là sự nghiệp của Ratzinger không theo con đường tìm 
công danh thường gặp nơi những người mong làm Giảm mục, 

Điều gì đã thay đổi giữa Ratzinger của năm 1963 và Ratzinger của 


năm 1981, năm ông chuyển đến Rome theo lời mời của John Paul để phụ 
trách Bộ Giáo lý Đức tin? 


30) Sông Rhnine là một sông lớn ở Đưc, sông Tiber chảy qua Rome. Hai con sông ở đây được dung làm hiểu 
tượng cho nước Đức và cho Vatican. 


174 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI PẢO LỚN 


Chính Ratzinger từ lâu đã khẳng định, như trong cuộc phỏng vấn của 
tạp chí 7z năm 1993, rằng lập trường của ông không thay đổi, mà 
chính là hoàn cảnh thay đổi. Đó là một sự thật không thể nghỉ ngờ trong 
lời khẳng định này. Nói chung, có ít nhất hai xu hướng trong số đông tiến 
bộ (trong các Giám mục và thân học gia) ở Vatican II: một xu hướng được 
gọi là trở vẻ nguôn, tức là “quay về cội nguôn” để khôi phục lại những 
truyền thống Kitô giáo của thời Giáo hội sơ khai; xu hưởng kia được gọi 
là aggioynwamewfo, hay “canh tần”, tức là tìm cách thích nghi Giáo hội cho 
phù hợp với thế giới hiện đại. Nói cách khác, một thôi thúc quay lại phía 
sau, cùng với một thôi thúc hưởng tới phía trước. Ratzinger chịu ảnh 
hưởng của các nhà thản học như Thánh Augustine, Romano Guardini và 
Hans Urs von Balthasar, luôn cảm thấy thoải mái hơn trong nhóm có xu 
hướng vẻ nguồn. Rồi khi nhóm canh tân chiếm ưu thế ngay trong thời 
gian hậu Vatican II, ông đà lo lắng rằng quá nhiêu truyền thống bị phi 
phạm chỉ vì thái độ chấp nhận thiếu phê binh về cải tốt của “thế gian”. 


Trong quyển Phóng sự 0È Ratzinger, ông đã trình bày như thể này: 
“Tồi luôn cổ gắng trung thành với Vatican II, với Giáo hội của #gày hóm 
z„ay mà không hẻ nhung nhớ cải #gày hôm qua, tứt khoát là đã bị gió 
cuốn đi, và không hẻ hăm hở ào tới cái gây 4i chưa thuộc về chúng ta”. 

Đồng thời, điều chắc chắn là trong một số vấn đẻ, từ vị thể thân học 
của các Hội đồng Giám mục quốc gia cho tới cải cách nghi thức phụng 
vụ, Ratzinger của thời gian sau đã tỏ ra truyên thống và “bảo thủ” hơn. 
Sẽ quá đơn giản nếu giải thích đó là sự thay đổi từ một “Ratzinger cấp 
tiến” thành một “Ratzinger bảo thủ” nhưng có điêu gì đó đã thay đổi 
trong suy nghĩ của ông trong những năm quan trọng kể từ 1965 của giai 
đoạn cuối của Vatican II, khi Giáo hoàng Paul VI đưa ông lên chức Tổng 
Giám mục của Munich. 

Thời điểm then chốt hình như đến vào năm 1968, với cuộc cách 
mạng sinh viên diễn ra trên toàn châu Âu, kể cả thành phố Tũbingen, 
nơi Raftzinger đang giảng đạy. Tình hình còn trở nên đáng lo ngại hơn 
khi các cuộc nổi đậy này nhận được sự ủng hộ công khai của một số 
thành phân trong Giáo hội Công giáo, những người có xu hướng đồng 


175 


ÐĐ Ư C GIÁ O HỒ ÁA NG  BENE DICT X NV I 


hỏa Chủ nghĩa xã hội của Marx với giáo lý xã hội của Giáo hội Công 
giáo. Điều này làm Ratzìnger hết sức lo lắng, bản thân ông đã sống qua 
cái thử nghiệm tệ hại của thủ đoạn ý thức hệ tìm cách bóp méo đức tin 
Kitô giáo dưới thời Đức Quốc xã, do vậy giờ đây ông cảm thấy có bổn 
phận chống lại một mối nguy khác. Trong một cuộc phỏng vấn tài với 
một nhà báo Đức tên là Peter Seewald, ấn hành thành sách với tựa Mối 
Đá (Salt of the Earth) vào năm 1997, Ratzinger nói về giai đoạn này: 
“Bất cứ ai còn muốn tiếp tục “cấp tiến' trong hoàn cảnh đó thì phải từ bỏ 
bản chất của mình”. 

VỊ Giáo hoàng mới đã không né trảnh việc trình bày thái độ của 
mình về giai đoạn sau Công đồng là nói lên sự cần thiết phải “khôi 
phục”. Trong quyền Phózg sự è Ratzinger, ông nói: “Nếu chúng ta hiểu 
từ 'khôi phục" như là tìm kiểm sự cân bằng sau tất cả những việc làm quá 
mức do cởi mở với thế giới một cách thiểu suy xét, do những đánh giá 
quả tích cực về một thế giới phủ nhận hay chống lại Thiên Chúa, thì 
'khôi phục” (được hiểu như là trạng thái cân bằng mới về định hướng và 
các giá trị của mình trong chính bản thể Giáo hội) là việc đáng được 
thực hiện, và nói cho đúng, đang được tiến hành trong Giáo hội”. 


Tuy vậy sẽ là sai lâm nếu xem giai đoạn này trong đời Ratzinger đặt 
trọng tâm vào việc xét lại các quan điểm trước của ông. Bởi vì đây cũng 
là giai đoạn sáng tạo nhất của nhà thân học Ratzinger, với những quyền 
sách quan trọng nằm trong danh sách những tác phẩm thản học gây ẩn 
tượng nhất của thời đại. Được trọng vọng nhất là quyền sách xuất bản 
năm 1968 của ông có tên Xi‡ô giáo nhập môn, trình bày về đức tin Kitô 
giáo cho độc giả ngày nay. Đây không phải là một giáo trình đây những 
luật lệ và quy định; mà là một suy ngẫm về đức tin liên quan đến những 
kinh nghiệm thâm sâu nhất của con người, một quyền sách dám trần 
trụi đối mặt với sự nghi hoặc và ngờ vực để có thể tìm ra sự thật về 
cái gọi là người Kitô hữu hiện đại. Nhiều độc giả cho đây là một quyền 
sách sống động. Một quyển sách quan trọng khác trong củng thời kỳ 
là quyền Cánh chung học: Cái chết 0à Đời sống Vĩnh cửu (1977). 
Ratzinger đã có lúc gọi nó là: “Tác phẩm hoàn bị nhất của tôi. Đó là tác 
phẩm mà tôi đã bỏ công sức nhiều nhất”. Trong quyển sách này, 


176 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


Ratzinger lập luận về sự cần thiết phải “tách biệt việc cánh chung ra 
khỏi chính trị”, không được giải thích Nước Thiên Chúa với những 
khái niệm chính trị hay xã hội trần thế này. Ông giải thích, điều nảy 
khóng có nghĩa là thoát ly chính trị, nhưng đúng hơn là tương đối hóa 
chính trị để đặt ra những giới hạn cho quyên lực và cuối củng là lật đổ 
chế độ chuyên chế, 


TỔNG GIÁM MỤC MUNICH 


Sau khi chuyển tới Regensburg để tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu và 
giảng đạy thản học của ông, mội lõi rẻ mới đến vào năm 1977, khi Paul 
VI phong cho Ratzinger làm Tổng Giám mục của Munich và rồi chỉ một 
vài tuân sau, phong cho ông làm Hỏng y. Bỗng dưng Ratzinger thấy 
minh ở trên đỉnh cao nhất của phẩm trật trong Giáo hội Công giáo, dù 
chưa bao giờ làm việc trong văn phòng nào của giáo hội hay ở Vatican, 
và chưa bao giờ làm Giâm mục cho giáo phận nào. Đó là một sự lựa chọn 
táo bạo của Paul VI nhằm tìm ra một nhà tư tưởng chứ không phải là một 
giám chức; Đức Giáo hoàng rõ ràng đã nhận ra rằng, đựa trên cái cách 
mà các luồng gió thổi ở Tây Âu, đặc biệt là ở Đức, Giáo hội phải cần phải 
cố gắng hơn binh thường để tạo nên một sự hưởng ứng đáng tin cậy. Vào 
lúc được bổ nhiệm, vị Giáo hoàng tương lai này đã chọn khẩu hiệu Tổng 
Giảm mục là Coobezatarzs Verit2tis (“những người cộng tác cho sự thật”), 
phân ánh sự quan tâm về sự thật khách quan xuyên suốt tư tưởng và 
cuộc đời của ông. 

Thời gian ngắn ngủi làm Tổng Giám mục của Benedict thật đáng để 
chúng ta chú ý vì nó đánh dấu kinh nghiệm mục vụ duy nhất của ông 
trước khi được chọn làm Giám mục Roma (tức Giáo hoàng) trong Cơ 
Mật Hội năm 2005. Những năm này được đánh giá như thế nào tùy 
thuộc vào việc bạn hôi ý kiến một ai đó. 


Trong khi làm Tổng Giám mục, Ratzinger đóng một vai trò thứ yếu 
trong quyết định của Đức Giáo hoàng John Paul II về việc tước giấy phép 
giảng dạy thân học Công giáo của Hans King, một đồng nghiệp cú của 


177 


ĐD Ư C GIÁ O HO ÀN 6G BENEDICT X VI 


ông tại Tubingen. Ông cũng ngăn cản việc nhận Johann Baptist Metz, 
cũng là một đồng nghiệp khác, vào ban giảng huấn của Đại học Munich 
năm 1979 (một quyên lợi mà ông này được hướng theo thỏa ước Bavaria 
năm 1924). Nhiêu người trong giới thân học phàn nàn rằng Ratzinger đã 
quên gốc rễ của mình. Nhà thản học nổi tiếng người Đức thuộc dòng 
Tên Karl Rahner gọi sự ngăn cản trên là một sự “bất công và lạm quyên”. 
Một số linh mục thuộc giáo phận Munich cũng phản nàn rằng Ratzinger 
tỏ ra xa cách và không liên lạc thường xuyên với họ, mặc dù những 
người khác không đồng ý. Những người bảo vệ Ratzinger cho rằng ông 
là một mục tử tận tụy, nhưng báo chí Đức chỉ đăng tin những gì liên 
quan tới các biện pháp kỷ luật; trong khi đó, họ nói, sự dịu dàng của ông 
với các tín đồ và tính giản đị của ông phản lớn được giấu kín. 

Như lời ghi chú cuối trang của câu chuyện vẻ Metz, Ratzinger xuất 
hiện ở một buổi họp mặt năm 1998 để mừng sinh nhật lần thử 70 của 
Metz. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ National Catholic Reborter, Metz 
đã mô tâ sự xuất hiện này như là “một cử chỉ hòa giải với giới thản học”. 


Sự bổ nhiệm làm Hỏng y của Ratzinger năm 1977 cũng đồng nghĩa 
với việc ông có mặt tại hai Cơ Mật Hội vào năm 1978 bầu ra John Paul I 
và John Paul I. Vào thời gian trống tòa trước thời gian diễn ra Cơ Mật 
Hội thử hai trong năm 1978, trong một cuộc phỏng vấn của các nhà báo, 
Ratzinger cảnh báo vẻ “các giả định theo Marx” làm nên tảng cho phong 
trào thản học giài phóng ở châu Mỹ La-tinh mà ông cho là đã mở cánh 
cửa cho “cuộc đấu tranh tư tưởng”. Đồng thời, ông nói, thực tế của 
những bất công xã hội cộng với cái mà ông gọi là “việc theo Hoa Kỳ quả 
hăng say” đòi hỏi thay đối toàn diện theo nguyên tác thị trường tự do, đã 
thực sự tạo ra cơ sở cho sự chống đối trong xã hội. Vài chuyên gia về 
Vatican tin rằng Ratzinger đã đóng một vai trò trong cuộc bảu chọn 
Hỏng y Karol Wojtyla của Krakow làm Giáo hoàng John Paul II; trước cả 
hai cuộc họp của các Hồng y, Ratzinger đã tự mình đưa ra một danh 
sách ngắn những người có thể làm Giáo hoàng. 


178 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


Tháng Mười một năm 1980, Ratzinger chịu trách nhiệm tổ chức 
chuyến đi của John Paul II đến Munich. Cũng vào năm 1980, John Paul 
đã chỉ định Ratzinger làm rz/2/oz, tức chủ tịch của một Thượng Hội đồng 
các Giám mục vẻ đẻ tài Gia đình. Trong chức vụ này, ông đã được đánh 
giả cao như là một người biết lắng nghe và biết tống hợp các mối quan 
tâm của các Giám mục; mặc dù trong các tham luận riêng tại Thượng 
Hội đồng, ông đã tích cực bảo vệ các quan điểm truyền thống vẻ việc 
kiểm soát sinh đẻ và các đề tài khác thuộc luân lý tính dục. Khả nãng sư 
phạm giúp có thể tạm quên quan điểm của mình để lắng nghe quan 
điểm của người khác cùng với đanh tiếng là một nhà thân học xuất sắc 
của Ratzinger đã khiến người ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi John 
Paul triệu ông đến Rome vào năm 1981 để phụ trách Thánh Bộ Giáo lý 
Đức tin. Và như thế, ông trở thành nhà thản học ưu tú đầu tiên được 
chọn vào chức vụ lãnh đạo bộ phận Tín lý của Đức Giáo hoàng kế từ thời 
Thánh Robert Bellarmine vào thế kỷ thử 1ö. 


RATZINGER Ở TÒA THÁNH VATICAN 


Bằng nhiêu hình thức, thời gian 24 năm của Ratzinger ở Bộ Giáo lý 
Đức tin đã được ghi chép đây đủ đến nỗi không cần thiết phải xem xét 
lại ở đây. 

Các nhà phê bình nhớ đến Ratzinger như một thể lực nằm sau một 
số vấn đê gây tranh cãi nhất trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của John Paul II, 
kể cả việc kỷ luật các nhà thân học như Linh mục Charles Curran, một 
nhà thân học luân lý người Hoa Kỳ đã ủng hộ quyền công khai bất đồng 
ý kiến với giáo lý chính thông của Giáo hội; Linh mục Matthew Fox, một 
người Hoa Kỳ khác được biết đến với các trước tác vê linh đạo sảng tạo”: 
Sơ Ivone Gebara, một người Brazil với xu hướng thân học giải phỏng 
liên kết với mối quan tâm vẻ môi trường; và Linh mục Tĩssa Balasuriya, 
một người Sri Lanka muốn tìm cách thể hiện Thiên Chúa giáo qua các 
khái niệm Đóng phương. 


Hoa Kỹ đưa ra, dựa trên các nguyên tắc cơ bản như Thiên Chúa mặc khải qua Kinh thánh và Vũ trụ. Chẳng hạn, 
Vũ trụ là tốt và mọi người đều có khả năng thần bí và tiên trí... Thuyết này bị Bộ Giáo lý Đức tín lên án là lạc đạo. 


179 


ĐÐĐ Ử C GIÁ Ô HO ÀNG BENEDLICT X VI 


Ratzinger cũng khống chế một loạt các Giám mục mà người ta coi 
là cấp tiến thái quá, bao gồm Tổng Giám mục Raymond Hunthausen của 
Seattle (bang Washington) bị Tòa Thánh khiến trách vì đã tỏ ra quá dễ 
đãi với tính dục đồng giới và vị dính líu tới những vụ chính trị tiến bộ, và 
Giám mục Dom Pedro Casald4liga của Sao Felix (Brazil, bị phê phán vì 
tham gia chỉnh trị bên ngoài giáo phận của ông. 


Chính Ratzinger vào giữa thập niên 1980 đã lãnh đạo chiến dịch của 
Vatican trừng trị phong trào thân học giải phóng ”, một phong trào ở 
châu Mỹ Iz-tinh đã đánh đồng Giáo hội Công giáo với các phong trào 
tiến bộ đấu tranh cải tạo xã hội. Ratzinger xem phong trào thân học giải 
phóng như một món hàng xuất khẩu từ châu Âu và ông đa dùng toàn bộ 
sức mạnh của quyên lực Vatican để ngăn chặn sự phát triển của nó. 


Ratzinger tìm cách xác định lại bàn chất các Hội đồng Giám mục 
trên toàn thế giới, ông khẳng định là các Hội đồng này không đủ quyền 
huấn đạo. Cuộc vận động này đã dẫn tới một văn kiện năm 1998, 
Apostolos Swos *®, mà một số người xem là đòn tấn công vào các Hội đồng 
Giảm mục cỏ uy tín lớn như ở Hoa Kỳ và ở Đức. Hội đồng này ở một 
mức độ nào đó đã làm đối trọng với Tòa thánh Vatican. Ông còn mở 
rộng phạm vi của “tính bất khả ngộ” để bao gồm cả những chuyện tạp 
nham như việc cấm đoán phong chức linh mục cho phụ nữ và tính bất 
thành của các việc truyền chức cho nữ giới trong Giáo hội Anh giáo, 
dưới chiêu bài chung của tính bất khả ngộ đương nhiên như là một phản 
của “huấn quyền thông thường và phổ quát của Giáo hội”. 


Chính Ratzinger, trong một văn kiện năm 1966, đã định nghĩa tính dục 
đông giới là “khuynh hướng với ít nhiều cám dỗ dẫn tới một việc vô luân tự 
bản chất”. Vào thập niên 1990, Ratzinger lanh đạo một cuộc vận động 
chống lại thản học của chủ nghĩa tôn giáo đa nguyên. Ông khẳng định 


32) Phong trào "Thần học giải phóng”( Liberatian Theology) phát sinh sau Công đồng Vatican ! ở Nam Mỹ hỗ 
hào việc Giáo hội phải tham gia cải tạo thế giới, đấu tranh cho công bằng xã hội và người nghèu. Lúc đâu: được 
hưởng ứng khá rộng rãi, sau vì lập trưởng cực đoan của một số lãnh đạo, Tòa thánh Vatican đã can thiệp và 
chặn đứng phong trào này. 

33) Giáo hoàng John Paul II ban hành Tông thư Apostolos Suos năm 1998 để xác định tính chất thÂn học và 
giới hạn quyển hành của các Hội đồng Giám mục. 

Giáo ly Công giáo tin rằng khi Giáo hoàng đưa ra những huấn thị về đức tin và luân lý với tư cách là vị Thượng 
phẩm Tối cao (ex cathadra} thì không thể sai lắm được. Tía điều đó được gọi là tính bất khả ngộ của Giáo hoàng. 


180 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


rằng giáo lý truyền thống dạy rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất, 
và điều này là không thể nhân nhượng. Nỗ lực này mang tới kết quả cuối 
cùng là văn kiện năm 2001 có tựa là Öøziwws Iass *, đã khẳng định rằng 
những người không thuộc Thiên Chúa giáo ở trong một “vị thế kém hơn 
hẳn” những người theo Thiên Chúa giáo. Cũng nỗ lực này đã dẫn tới 
những thông bảo cảnh cáo về các tác phẩm của hai nhà thần học dòng 
Tên, Cha Jacques Dupuis ° của Bỉ và Cha Roger Haight của Hoa Kỳ. 


Dù Ratzinger nổi tiếng là một nhà thân học xuất chúng, các nhà phê 
bình vẫn cho rằng ông cũng có lúc tùy tiện, sử dụng những đảnh giá sai 
lâm của các trợ tá và cố vấn. Chẳng hạn, John Hick, một tác giả của Giáo 
hội Trưởng Lao Anh (Presbyterians) chỉ ra trong năm 1997 rằng trong 
một bài thuyết trình phê phán các tác phẩm của mình, Ratzinger đã 
tưởng Jonh Hick là người Hoa Kỳ, và trích dẫn một số trang trong một 
quyền sách của ông mà không liên quan gì tới nội dung thảo luận. Trong 
trường hợp của Cha Dupuis, Bộ Giáo lý Đức tin của Ratzinger chuẩn bị 
một thông tư phê phản quyển sách của ông rất gắt gao và yêu cầu 
Dupuis ký vào, sau đó những người ủng hộ Dupuis phản đối rằng các sự 
trích dẫn không chính xác và những lời khẳng định quy cho Dupuis thực 
ra không hê có trong quyền sách của ông. Ratzinger chấp nhận sai sót 
và một phiên bản thông báo kỷ luật nhẹ hơn đã được đưa ra. 


Những thành tích này có nghĩa là một số người trong giới thản học 
Công giáo, đặc biệt những người thuộc cánh cấp tiến, không ngưỡng mộ 
Ratzinger nhiêu lắm. Một linh mục dòng Tên đã theo vụ Cha Dupuis rất 
sát sao, khi được yêu câu cho biết suy nghĩ của ông vẻ khả năng trở 
thành Giáo hoàng của Ratzinger vài ngày trước Cơ Mật Hội các Hồng y, 
đã nói cách ngắn gọn: “Điều đó làm tôi kinh sợ”. 


Ratzinger cũng nổi tiếng với việc thỉnh thoảng đưa ra những lời nhận 
xét khiêu khích gây tranh cãi. Có lân ông gọi Phật giáo là một “hệ thống 
duy linh tự thỏa mãn” và trong quyền sách Muối Đất, ông phê nhản Hỏi 


34) Tuyên ngôn Dorninus lesus của Bộ Giáo ý Đức tin năm 2001, được Giáo hoàng John Pau( IÍ phê chuẩn, 
xác định rằng tuy ơn cứu rỗi vẫn có ở ngoài Giáo hội nhưng chỉ ở trong Giáo hội rnới có đầy đủ ơn cứu rỗi. 
35) Cha Jacques Dupuis, thần học gia ngưới Bỉ thuộc dòng Tên, trong quyển sách về tôn giáo đa nguyên của 
ông đã đưa ra những khái niệm bị Bộ Giáo lý Đức tin đánh giá là hàm hồ và có thễ dẫn tới sai lạc. 


181 


ÐĐ ỨC G I1 Á OÖ HO ANG BENEDICT XYTI 


giáo như sau: “Chúng ta không được quên rằng Hồi giáo từng đứng đầu 
trong việc buôn bản nô lệ và không hẻ thể hiện sự quan tâm nào đối với 
người đa đen. Và trên hết, Hỏi giáo không hề có sự nhượng bộ nào cho 
việc bản vị hóa” *. Sau này, ông còn nói thêm: “Chúng ta cản hiểu rõ 
rằng đó không phải là một tôn giáo cỏ thể đơn thuân đưa vào thế giới tự 
do của mội xã hội đa nguyên”. 


Trong nhiều dịp Ratzinger cũng nói rằng Giáo hội trong tương lai có 
thể sẽ phải thu nhỏ lại để gìn giữ sự trung thành với đức tin, ý muốn nỏi 
tới trong một giai đoạn ngắn Giáo hội sẽ chỉ đại diện cho một “thiểu số 
sáng tạo" trong một thế giới thù nghịch với thông điệp của mình. Ông 
cũng sử dụng hình ảnh “hạt cải” để nói tới một sự hiện diện nhỏ hơn, 
nhưng mang khả năng phát triển trong tương lai, miễn là giữ được bản 
chất của mình. Những cách nhìn như thể bị một số người phê phán là quá 
bì quan. Ví dụ, nhà văn Công giáo người Anh tên là Eamonn DuÑy, năm 
1985 có đẻ cập đến những đánh giá của Ratzinger vẻ thế giới đương đại ` 
như sau: “Thế giới này không phải chỉ dành để cho đám người duy vật 
trưởng giả tôn thờ khoái lạc, cũng như không chỉ dành cho những kẻ phá 
thai, những kẻ buôn phim ảnh khiêu dâm hay những tên sĩ quan ở các 
trại tập trung. Thế giới này là nơi những con người nam nữ bình thường 
sống và phải tìm được ơn cứu rỗi cho mình”. 

Cuối cùng, Ratzinger đã khẳng định rằng trách nhiệm đâu tiên của 
ông trong Bộ Tín lý không phải là để làm cho cuộc sống các nhà thần 
học dễ dàng hơm, mà là để bảo vệ quyền lợi của 1,1 tỷ giáo dân Còng 
giáo trên toàn thế giới, để cho họ có được một trình bày đây đủ và đúng 
đắn về đức tín. Như ông đã nói vào năm 1997: “Những ai không có khả 
năng chống trả về mặt tri tuệ thì cản được bảo vệ - để chống trả trước 
sự tấn công về mặt trí tuệ lên những điêu duy trì cuộc sông của họ”. Ông 
cho rằng, “tính sáng tạo trong thân học”, theo cách người ta đã hiểu về 
nó, có lẽ phải mang trách nhiệm vẻ tình trạng giữ đạo giảm sút trong 
Giáo hội Công giáo ở một số nơi. “Các nhà thần học nên cân nhắc xem 
mức độ trách nhiệm của họ về tình trạng càng ngày càng nhiều người 


36) Bản vị hóa, Inculturation, là một tử dùng trong việc truyền đạo (missiology. truyền qiáo học) nói tới việc nhìn 
nhận ©ae giá trị văn hóa bản địa va thieh nghị việc truyền giáo sao cho thích hợp. 


182 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOẠÀẠI BẢO LỚN 


hơn đi tìm chốn nương náu trong những hình thức tôn giáo hẹp hòi và 
thiếu lành mạnh. Khi người ta (các thản học gia) chỉ còn đưa ra toàn 
những câu hồi và không có một phương hướng tích cực nào cho đức tin 
thì những cuộc chạy trốn như vậy là không tránh khỏi”. 


Những quan điểm như thế và nhiều quan điểm khác đà khiến cho 
Ratzinger trở thành một nhân vật gây phân cực tư tưởng, ít nhất là trong 
nhóm ôn hòa của giới học thuật và tôn giáo. Cha Charles Curran, một 
trong những mục tiêu của Ratzinger vì những quan điểm của ông vẻ 
luân lý tính dục và vẻ vấn đẻ bất đồng quan điểm thân học ”, phê phán 
Ratzinger vì đã cấm cản một cách độc đoán việc tranh luận thân học. 


“Vấn đề là ông đã quá đễ dàng đảnh đồng chân lý với những gì mà 
giáo quyền đã dạy vào một thời điểm nhất định nào đó”, Curran nói vậy 
vào năm 1999. “Bộ Tin lý không thể nắm bản quyền về cách sống đạo 
Công giáo”. 

Tuy vậy những người hâm mộ Ratzinger, và số này rất đông, khẳng 
định rằng nếu chỉ tập trung vào những tranh luận trong thời gian ông 
năm quyền ở Bộ Giáo lý Đức tín thì sẽ để sót hai điều cơ bản cản phải 
xem xét. Đó là những phẩm chất con người của ông và những mối quan 
tâm dai dẳng đã làm cơ sở cho các cuộc chiến ông gây nên, 


Về phần cá nhân của Ratzinger, những ai đã từng làm việc với ông 
thì khẳng định rằng ông không phải là một người hiếu chiến như bản 
liệt kê chớp nhoảng trên. 


“Ông là một người tao nhã, bình thản, phóng khoáng một cách lạ 
thường”. Tổng Giám mục San Francisco là William J. Levada, từng làm 
việc trong bộ phận của Ratzinger tại Vatican vào đâu thập niên 1980, đã 
nói như vậy. “Ông biết lắng nghe, biết tổng hợp ý kiến của nhóm và thấy 
được giá trị trong hâu hết mọi phát biểu. Ông có một khả năng phi 
thường là có thể nói lên những điều chúng tôi định nói nhưng lại quên”, 
Levada nói với phóng viên tờ Nafional Catholic Rebortør vào tháng Hai 


37) Về bất đồng quan điểm thần học (theological dissant), Charles Curran cho rằng mội giáo dân có quyển 
không đồng ý với những gì Giáo hoảng hay Tòa thánh dạy, miễn không phải là tín điểu ax cathedra. Bộ Giáo 
lý Đức íin lõn án ý kiến này là sai lạc. 


183 


ÐĐ ỨỬ C G 1Á O HO ÀNG BENEDICT X VI 


năm 1999. Rõ ràng, lòng kính trọng này là tình cảm hỗ tương, bởi vì vị 
Giáo hoàng mới đã chọn Levada làm người kế vị mình, phụ trách Bộ 
Giáo lý Đức tin vào ngày 13 tháng Năm năm 2005. 


Thái độ thân ái của ông được bộc lộ trong vai trò người đứng đâu Bộ 
Tín lý; Ratzinger đã nhiều lần chấp nhận lời mời tranh luận với những 
học giả thuộc các tôn giáo khác hay với những người không có đức tin, 
và đó thường là những cuộc đối thoại công khai. Ratzinger luôn tỏ ra cởi 
mở, sản lòng chấp nhận những quan điểm nào được trình bày rõ ràng và 
thuyết phục, ông không bao giờ khăng khăng cho rằng ý kiến của mình 
là đúng hay tỏ ra cao ngạo. Ví dụ, vào ngày 25 tháng Mười năm 2004, 
ông tham gia một hội thào chuyên để với một nhà tư tưởng bảo thủ phì 
tôn giáo người Italia tên là Ernesto Galli della Loggia, tại định thự 
Palazzo Colona ở Rome. Trong lời mở đảu, Ratzinger gọi xã hội đương 
thời là “thực sự đang bệnh hoạn” và nói rằng khả năng đạo đức của loài 
người đã không theo kịp kỹ năng công nghệ của nó. Ông nói rằng trong 
hoàn cảnh như vậy, các tín đỏ tôn giáo và những người theo chính sách 
tục hóa có thiện chí nên hợp sức để cùng cố gắng vực lại nên luân lý. 
“Tôi đa đến đây với ý thức là chúng ta phải hợp tác với nhau”. 


Trong cuộc thảo luận, Gelli della Loggia thách thức Ratzinger và 
phản đôi điều mà ông gọi là xu hướng lẫn lộn “sự sống” với “con người” 
của Giáo hội Công giáo; Gelli della Loggia nói, ông đồng ý rằng phôi thai 
là sự sống nhưng đó không phải là một con người, và không thể áp dụng 
tất cà mọi phạm trù đạo đức chung với con người. 

Ratzinger chấp nhận lập luận này tức khác. 


“Tôi nghĩ việc thỉnh thoảng sử dụng từ “sự sống' thay cho từ 'con người” 
là một sai lầm”, ông nói. “Xét cho cùng, một cây cỏ cũng là sự sống”. 

Cuối buổi tối, thính giả nhiệt liệt hoan hô sự sinh động và cởi mở 
của Ratzinger, và hảu hết đêu cho rằng ông là người chiến thắng trong 
cuộc tranh luận này. 

Một sự kiện tương tự diễn ra tại một nhà hát chật cứng người ở 
Rome năm 2000, khi Ratzinger đồng ý đối thoại với triết gia người Italia 


là Paolo Flores đ'Arcais, một người tự cho là vô thản. Nhiều người trong 


184 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


số hàng trăm khán thính giả đã đến với sự hoài nghì về “vị Hộ pháp của 
Vatican” nhưng sau đó dân đân bị thuyết phục bởi sự duyên dáng, sắc 
sảo và biết lắng nghe đối phương của ông. Khi Flores cho rằng, những 
người vô thân đôi khi hành xử theo những giá trị Phúc âm còn tốt hơn 
cả các tín đỏ, và ngay lập tức ông được thính giả vỗ tay hoan hô thì 
Ratzinger nói: “Tôi hài lòng với sự cổ vũ vừa rồi. Việc tự phê bình là tốt 
cho cả hai, để chúng ta có thể suy nghĩ cách mới mẻ”, 

Những người ngưỡng mộ nói, lòng tốt của Ratzinger không chỉ được 
mang ra trình công chúng trong những địp như thế này mà đó còn là 
một phẩm chất cơ bản của con người ông. Ví dụ, sau khi được bảu làm 
Giáo hoàng, Ratzinger đi đến căn hộ của mình ở quảng trường Piazza 
Leonina để lấy nhữmg vật dụng cá nhân mà ông muốn mang theo. Căn 
hộ cúa ông cùng tâng với các căn hộ của ba vị Hồng y khác, và trước khi 
rời đi, Giáo hoàng Benedict đến rung chuông ba căn hộ kia để cảm ơn 
các sơ Ìo việc nội trợ cho các Hồng y. Các sơ này đã tô ra ngạc nhiên khi 
vị Tần Giáo hoàng tới cảm ơn họ vì đã có mối quan hệ láng giêng tốt đẹp 
trong suốt những năm ông ở cùng cư xá. (Để ghì chú thêm, nhiều người 
trong số các sơ này là người Hoa Kỳ, thuộc dòng các Nữ tu Dòng Chúa 
Thương xót ở Alma). Những người biết rô vẻ Đức Giảo hoàng đêu nói, 
đó là một cử chỉ tuyệt vời. 

Tình cảm quý mến mà Ratzinger gợi lên từ những nhân viên của ông 
trong Bộ Giáo lý Đức tin gản như là một huyền thoại. Khi ông tới thăm 
văn phòng Bộ ngay sau khi được bâu, ông được hộ tống bởi Hỏng y 
Quốc vụ khanh là Angelo Sodano, và “người thay thế” Tổng Giám mục 
là Leonardo Sandri, cà hai người đêu cỏ tiếng là khách sáo và giữ kẽ với 
thuộc cấp. Một nhân viên ở Bộ Tín lý đã kể lại rằng hai người này đã 
sửng sốt trước tình cảm đạt dào đành cho vị Tân Giáo hoàng từ những 
trợ tá cũ của ông. Hâu hết nhân viên, khi được giới thiệu với Đức Giáo 
hoàng, đều rưng rưng muốn khóc. Có một người cho biết đã không thể 
thốt nên lời khi đến lượt trình điện với Giáo hoàng, và sau đó đã viết thư 
cho ông để thổ lộ tình cảm của mình.” 


38) Phủ Quốc vụ khanh (Secretariat of State} đứng đầu Giáo triều Roma. Vị Hồng y đứng đầu Phủ Quốc vụ 
khanh có thế sơ sánh như Thủ tướng các nước. 


185 


Đ ÚC GIÁ O HO ÀNG BENEDICT XVYI 


Hơn nữa, những người bảo vệ ông khẳng định, các lập trường được 
Bộ Giáo lý Đức tin trình bày trong suốt 24 năm nay không phải là những 
ưu tư của cá nhân jJoseph Ratzinger, mà là suy nghĩ chung của tập thể 
thành viên của Bộ cũng như của các Hồng y khác cùng làm việc cho Bộ. 
Chính Ratzinger đã nói lên ý tưởng này trong quyển Muối Đái: “Tôi 
không bao giờ mạo muội sứ đụng những quyết định của Bộ để áp đặt 
những quan điểm thân học của riêng tôi lên dân Chúa... Tói coi phận vụ 
của mình như là điều phối viên của một nhóm làm việc lớn”, ông nói. “Khi 
các Hồng y họp lại, chúng tôi không bao giờ đưa ra quyết định nếu các 
cô vấn chưa đồng ý về cơ bản, bởi chúng tôi cho rằng nếu có những khác 
biệt đảng kể trong ý kiến của các nhà thân học giỏi, thì chúng tôi không 
thể đựa vào ánh sáng nào cao hơn (nếu có), để tuyên bố rằng chỉ có một 
người là đúng. Chỉ khi nào nhóm tư vấn có sự nhất trí cao, có một sự 
đồng tỉnh cơ bản, chúng tôi mới đưa ra những quyết định”. 


Hồng y McCarrick của giáo phận Washington đã xác nhận điểm này 
sau khi Giáo hoàng Benedict được bâu chọn. 


“Bộ Giáo lý Đức tin không phải chỉ là Ratzinger đi đến văn phòng, 
đóng cửa lại và viết tài liệu”, ông nói, “Mọi việc ông làm đều phải tiếp 
nối với truyền thống của Giáo hội”. 


Do vậy, trong chừng mực nào đó, những người ngưỡng mộ Ratzinger, 
kể cả những Hồng y đã bầu ông làm Giáo hoàng, tin rằng ông đã gánh 
chịu một cách bất công trong một phản tư thể kỷ những nỗi ty hiểm của 
công chúng vẻ những lập trường tư tưởng mà bất cứ người đứng đầu Bộ 
Giáo lý Đức tin nào cũng phải đưa ra. Họ cho biết là đằng sau hậu 
trường, đôi khi ông là người có ảnh hưởng ôn hòa, chẳng hạn như việc 
can thiệp của ông trong thời gian soạn thảo Thông điệp WeritaHs 
Sỹlendor năm 1993, để đưa ra luận cứ rằng, vì giáo lý của Giáo hội vẻ 
kiểm soát sinh đẻ không phải là tin điều được mặc khải trực tiếp cho nên 
không thể được tuyên bố là “bất khả ngộ” được. 


Vẻ những mối quan tâm cơ bản của Ratzinger, những mối quan tâm 
có lẽ còn kéo đài qua nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông, những người 
ngưỡng mộ ông cho rằng ông không hề muốn bóp chết việc tranh cãi 


186 


MỘT VỊ GIAOD HOAẶĂNG VỚI HOÀI BẢO LƠN 


trong thản học chỉ đơn thuần vì muốn tỏ uy quyên, hoặc muốn xúc 
phạm một số người có thể bị tổn thương do một số tuyên bố của ông, 
chẳng hạn những người đồng tính hay những phụ nừ cảm thấy được ơn 
gọi làm linh mục trong giáo hội Công giáo. Họ nói, vẻ bàn chất, ông 
không phải là một kẻ thích tấn công. 

Họ cho rằng, niễm đam mê lớn nhất trong suốt cuộc đời của 
Ratzinger luôn là chân lý. Ratzinger tin rằng không học thuyết não có 
thể giải phóng con người và không có thảo luận thản học nào là tự do 
thực sự, nếu nó đưa con người vào những khái niệm sai lâm vẻ ý nghĩa 
và mục đích của cuộc sống của họ. Theo nghĩa này, Ratzinger không 
thấy có mâu thuẫn nào giữa những đòi hỏi giáo huấn và những đòi hỏi 
mục vụ — ông tin là hành vi mục vụ cao quý nhất của Giáo hội là nói cho 
người khác biết chân lý. Dựa trên kinh nghiệm bản thân với Đức Quốc xã, 
Ratzinger nói rằng ông đã chứng kiến sự đổ nát nằm đăng sau những ÿ 
tưởng lệch lạc, những học thuyết sai lâm. Việc khẳng định rằng trí khôn 
con người có khả năng nhận thức chân lý, và chân lý này được trình bày 
một cách đây đủ nhất trong sách Phúc âm Kitô giáo; ông tin đó là cơ sở 
đảng tin đuy nhất cho nên nhân bản đích thực. 

“Nhiều người hiểu mọi điều tôi nói như là thành phân cúa một cơ 
chế muốn giữ loài người dưới sự giám hộ chứ không phải một cổ gắng 
trung thực về mặt trí tuệ để hiểu được thế giới và con người”. Ratzinger 
viết trong tác phẩm Mwối Đái. 


Chính vị lý do này mà những người ngưỡng mộ Ratzinger đã từ lâu 
chê cười mọi việc mô tả ông như là “người nghiện nắm quyên kiểm soát”. 

“Đôi không tin là có thể đưa ra bất cứ trường hợp đáng tin nào chứng 
minh được ông ấy là người độc đoán”. Linh mục Augustine Di Noia thuộc 
đòng Đa Minh nói với phóng viên tờ Nøfionadl Catholic Reborter vào năm 
1999. Lúc đó, Di Noia là trưởng nhóm cố vấn thân học cho Hội đồng Giám 
mục của Hoa Kỳ; sau này ông sẽ đến Rome để làm việc như là Thử trưởng 
cho Ratzinger trong Bộ Giáo lý Đức tín, vị trí mà ông đang đảm trách. 


“Đức tin không phải là sự kìm nén trí tuệ mà là sự nâng cao trí tuệ”, 
Di Noia nói vào năm 1999. “Sự tách biệt cơ bản giữa những thần học gia 


187 


h ƯỨ € G6 1A Ô HO A NÓỒG BE N E Đb ICTT X VI 


theo xu hướng ly khai hay xét lại và mẫu người như John Paul II và 
Ratzinger nằm ở đường phân cách này. Ratzinger đang trình bày những 
điểm hoàn toàn không gây tranh cãi, thậm chí 50 năm trước đây”. 
“Trong số hiếm trường hợp mà ông phải kêm cương ai đó”, Di Nola cho 
biết, “là bởi 'một lằn ranh rõ rệt đã bị vượt quá xa”. 


TỔN THẤT CUỐI CÙNG 


Hai tuần sau khi nhiệm kỳ Giáo hoàng của Benedict bắt đâu, tốn 
thất cuối cùng đã được tuyên bố trong các cuộc chiến đã diễn ra khi ông 
nắm quyên ở Bộ Giáo lý Đức tin, tàn tích của những tranh cai được liệt 
kê ở phản trên. Linh mục Thomas Reese, Tổng biên tập của 7ø? chí 
America ° rất được các Linh mục dòng tên trọng nể, đã từ chức sau khi 
Bộ Tín lý yêu câu các bề trèn nhà dòng tước chức tổng biên tập của ông, 
chấm dứt năm năm căng thẳng ngằm giữa văn phòng của Ratzinger và 
đồng Tên, và với chính bản thân của Reese. 

Điều trớ trêu là Reese đã nhận được tin bị cách chức chỉ vài ngay 
sau khi từ Rome trở vẻ New York, sau khi đã phụ trách việc đưa tin vê 
Cơ Mật Hội bảu chọn Ratzinger làm Giáo hoàng Benedict XVI. 

Qua năm năm trao đối giữa Bộ Giáo lý Đức tin và các tu sĩ đòng Tên, 
Bộ đã đặt vấn đẻ đối với nhiều bài được chọn đăng trên báo 4#erica do 
Reese làm chủ bút, bao gồm: 

- Một tiểu luận khảo sát vẻ những lý luận đạo đức úng hộ việc sử 
dụng bao cao su trong thời đại HIV/AIDS hoành hành; 

- Nhiều phân tích phè phán tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin phát 
hành vào tháng Mười năm 2000, tức Tuyên ngôn Do?øi⁄⁄s 12sws 
về đa nguyên tôn giáo; 

- Một bài xã luận phê phán điều mà tờ 4#ezica gọi là quy trình 
thiểu hợp lý trong các thủ tục mà Bộ Giáo lý Đức tin dùng đề 
điều tra các nhà thần học; 

39). Tạp ch/ Ameriea là một tuần báo chuyên về thông tr tôn giáo và thần học, do các eha dòng Tên ở Hoa Kỳ 


thành lắp năm 1909 Báo phát hành khắp toàn Hoa Ky Bao thể hiện xu hướng ôn hòa và cởi mở, thường để 
€âp tới nhiều để tài gây tranh luận. 


188 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VƠI HOÀI BẢO LỚN 


- Một bài tiểu luận về các linh mục tính dục đồng giới; 

- Một bài tiểu luận do Nghị sĩ David Obey (D.,Wis.) viết, yêu câu 
xét lại những để nghị rằng Giáo hội nên từ chối việc lanh nhận 
Bí tích Thánh Thể cho các chỉnh trị gia Công giáo không bỏ 
phiếu ủng hộ phong trào bảo vệ sự sống (2z2/2). 

Những người bảo vệ Reese lưu ý là trong mỗi trường hợp, mặc dù 
những bài báo này theo một nghĩa nào đó đã thách thức những quan điểm 
chính thống của Giáo hội, chúng đêu được trình bày như một phân của 
một loạt bài về cùng một chủ đê chung trên tờ Azze?ica, và trong loạt bài 
này luôn có những bài báo quan trọng đưa ra những luận điểm đối lập. 


Các thư từ chính thức về số phận của Reese được trao đối giữa Bộ 
Giáo lý Đức tín và Tổng quyên dòng Tên, Cha Peter-Hans Kolvenbach ở 
Hà Lan. Nội dung các bức thư sau đó được chuyển đến cho thượng cấp 
của Reese trong dòng Tên ở Hoa Kỳ. Dù những người phê phán Reese 
cả ở Hoa Kỳ lẫn ở Rome đôi khi tố cáo ông mang tâm lý “chống cấp 
trên”, những người ủng hộ ông khi phúc đáp cho Bộ Giáo lý Đức tin vẻ 
bảy năm làm Tổng biên tập của òng, đã lưu ý là tờ 4z2#ica luôn đêu đặn 
cho in nhiều bài báo có chất lượng do nhiễu nhân vật hàng đầu trong 
hàng giáo phẩm, trong đó có cả chính Ratzinger cũng tham gia. 


Vào tháng Hai năm 2002, Bộ Giáo lý Đức tìn để nghị thành lập một 
ủy ban gồm ba thành viên là các Giảm mục Hoa Kỳ để hoạt động như 
“ban kiểm duyệt” cho tờ A#:erica, nhưng cuối cùng đề nghị này không 
được thông qua. Qua những cuộc thảo luận hai chiều, Bộ Giáo lý Đức 
tin cho dòng Tên biết lý do họ hành động như vậy là vì có những mối àu 
lo từ phía các Giám mục Hoa Kỳ. Dù nguyên nhân thực sự nằm ở đầu 
thì sự căng thẳng vẫn không hẻ suy giảm, và đâu xuân năm 2005 tình 
hinh đã rõ là Reese phải ra đi. Một lá thư yêu cầu cách chức ông được 
đẻ ngày vào giữa tháng Ba. Những người quan sát suy đoán nếu không 
phải Ratzinger mà là người khác được bâu làm Giáo hoàng, có lẽ Reese 
sẽ đợi thêm để xem chính sách triển khai như thể nào; nhưng rồi 
Ratzinger giành chiến thắng, Reese tin rằng đó là dấu hiệu báo trước 
chuyện gì sẽ xảy đến. Ông quyết định nghỉ phép ở California trong khi 
xem xét sẽ phải làm gì sau đỏ. 


189 


Ð ỨỬ C€ GIÁ O HO ANG BE NE DIC€CT X Vì 


Sự ra đi của Reese sẽ làm một số người hoang mang, bởi vì từ lâu tờ 
Amrica vẫn được xem là một tờ báo ôn hòa, dù rõ ràng là nghiêng về 
cánh tả, có nội đung hấp dẫn, luôn tránh né các lập trường cực đoan. Vài 
người suy đoán rằng, có lẻ vì Reese quá nổi trong giới bảo chí Hoa Kỳ với 
tư cách là bình luận viên vẻ các sự vụ của Giáo hội nên ông đã trở thành 
“một mục tiêu”. Nếu suy luận này đúng, hành động can thiệp có vẻ sẽ 
không được tích sự gì. Bởi vì các bài viết của Reese đã được các báo chí 
trích dẫn rộng rãi trước khi ông làm việc cho tờ 4?ezica năm 1998, và cái 
tiếng “bị Tân Giáo hoàng sa thải” sẻ không làm ông bớt nổi danh tỷ nào. 
Những người khác thì kết luận là vì tờ 4zzerica được biết tiếng với các bai 
bình luận sắc sảo và tỉnh tế đã khiến cho nó trở thành một “mối đe dọa”. 

Ngược lại, những người bảo vệ Bộ Giáo lý Đức tin thì lại cho rằng 
việc yêu cầu một tờ báo do một dòng tu bảo trợ lại do chính một thành 
viên của đòng tu đó đứng làm Tổng biên tập phải bảo vệ giáo lý của Giáo 
hội là không hẻ vô lý chút nào. 

Dù hiểu cách nào về cuộc tranh luận này, cũng cản phải nhấn mạnh 
rằng áp lực buộc Reese từ chức đến vào những ngày cuối của Ratzinger 
ở Bộ Giảo lý Đức tin, và vì thế sẽ không công bằng khi xem đây là một 
dấu hiệu để xét về phương hướng của nhiệm kỳ Giáo hoàng của 
Benedict. Hơn nữa, dù cho thực tế là quyên quyết định tại Bộ Giáo lý 
Đức tin nằm trong tay Ratzinger, không ai biết rõ là bản thân ông trực 
tiếp liên quan tới các cuộc bàn cãi về Reese ở mức độ nào. Tuy nhiên, 
việc Bộ Giáo lý Đức tin nhắm tới Reese và tờ báo Azzriea sẽ gây hoang 
mang cho những ai đang cố tìm hiểu xem Benedict XVI muốn dẫn Giáo 
hội đi tới đâu. Một số quan sát viên Giáo hội Kitô giáo sẽ tự hỏi, nếu tờ 
A7mzzica mà không an toàn thì aì sẽ an toàn? 


MỘT CON NGƯỜI PHỨC TẠP 


Và như thế, con người phức tạp này đã trở thành Đức Giáo hoàng 
Benedict XVỊ: một nhà trí thức nghiêm túc, một người bảo vệ đức tin 
cuồng nhiệt, một người hoài nghi vẻ tính lành mạnh của nên văn hóa 


190 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VƠI HOẠI BẢO LƠN 


đương đại, một người sẵẳn sàng sử dụng những biện pháp kỳ luật của 
huấn quyền khi có một vấn đẻ đức tin nào đó bị đe đọa. Nhưng đồng 
thời, ông cũng là một người rất khoan dung và khiêm tốn, là người có 
khả năng khơi gợi tình cảm quý mến và sự gắn bó từ những ai gần gũi 
với ông, là người nổi tiếng cả vì tính cứng rắn lần khả năng làm việc tập 
thể, uyên bác nhưng lại quan tâm tới người dân tâm thường. Dựa vào 
nhiều phương diện của quá khứ và tính cách của ông, (tuy đôi khi chúng 
có vẻ như xung khắc với nhau), ta có thể mong chờ đây sẽ là một nhiệm 
kỳ Giáo hoàng ấn tượng. 


191 


ĐÐ Ư C G1 Á O HO ÀÄ N6 BE NEDICT X VI 


€ HƯƠNG 6ô 


QUYẾT CHIẾN VỚI “CHẺ ĐỘ ĐỘC TÀI 
CỦA CHỦ THUYẾT TƯƠNG ĐỐT 


“Giáo hội là mội nền tảng cho tự do bởi hình thức của Giáo 

hội là một sự hiệp thông, mà hiệp thông bao gầm một lời cam kết 
gốn bó chưng. Bởi 0ậy, khi tôi đứng lên đương đâu uới một chế độ 
độc tài, tôi bhông làm thế nhân danh tôi như một cá nhân riêng 
biệt, mà là 0ì có một sức mạnh bên lrong nó Uượi qua cói tôi cá 


nhân Đà sự chủ quan của tôi.” 
(Giáo hoàng Banaciel XVI) 


Có lẽ lời bình luận tình tế nhất ngay sau cuộc bầu cử Giáo hoàng 
Benedict đến từ Hồng y Francis George của Chicago, một trong số ít 
người trong Hồng y đoàn mà các nhà quan sát cho là có thể sánh được 
với vị Giáo hoàng mới xét về mặt học thức. Trong cuộc họp báo tại Chúng 
viện North American College, vào buổi sáng sau cuộc bâu cử, trong khi 
các Hồng y người Hoa Kỳ khác chia sẻ những càm tưởng riêng vẻ vị Giáo 
hoàng mới và Lỏ lời cảm ơn các cơ quan truyền thông vì đã đưa tín tích 
cực vẻ Giáo hội, George đà không thể cưỡng lại việc đi sâu vào cái lôgíc 
của Chúa quan phòng trong việc báu chọn Joseph Ratzinger. 

George nói trong cuộc họp bảo: “Năm 1978, khi Karol Wojtyla 
được bảu làm Giáo hoàng John Paul H, thách thức chính của Giáo hội 
Công giáo là xuất phát từ phương Đông, đưởi hình thức Chủ nghĩa 
cộng sản Xô viết. Ngày nay thách thức lớn nhất xuất phát từ phương Tây, 


192 


MỘT VỊ GIAO HOANG VỚI HOÀI BẢO LƠN 


và Benedict XVI là một người đến từ phương Tây, ông hiểu lịch sử và văn 


hóa của phương Tây”, 


Dường như điều George muốn cho thấy là tính tương đồng trong 
bối cảnh lịch sử khi hai vị Giáo hoàng gần đây nhất nhậm chức. Năm 
1978, người nhậm chức là Karol Wojtyla, “vị Giáo hoàng đến từ xứ sở xa 
xôi” này la một người lý tưởng để mở một cuộc đấu tranh về mặt tình 
thần và văn hóa chống lại chế độ Xô Viết. Năm 2005, Hỏng y đoàn đã 
bâu một người cũng phù hợp như thế cho cuộc chiến chống lại cái mà 
chính ông đã đặt tên là “chế độ độc tài của chú thuyết tương đổi” ở 
phương Tây trong bài giảng tại Thánh lề #r2 eligendo paba vào buổi sảng 
khai mạc Cơ Mật Hội các Hồng y. Nếu cuộc chiến chống lại chế độ Xô 
Viết là đặc điểm cơ bản của ít nhất là các giai đoạn đầu của nhiệm kỳ 
Giáo hoàng của Wojtyla thi cuộc chiến chống lại chủ thuyết tương đối 
có thể là kim chỉ nam dẫn đường cho Ratzinger hay không? 


George dường như nghĩ vậy. 


Ông nói: “Có một vết nứt trong chế độ Xô Viết đã làm nó sụp đổ, đó 
là do những cố gắng mang lại công bằng xã hội đã bị băng hoại bởi việc 
kiểm soát tự do, Ở phương Tây cũng có một đường nứt giữa mối bận tâm 
cho tự do cá nhân và việc thờ ơ với chân lý khách quan”. George nói 
rằng cả hai sự mâu thuẫn đều “không thể sống sót lâu”. George nói 
thêm: “thời gian và tốc độ” mà Giáo hoàng Benedict sẽ cản để tập hợp 
lực lượng cho việc đối chứng với chủ thuyết tương đối ở phương Tây thì 
chưa rõ bao lâu. 


Khó lòng biết được là sẽ có hay không những khoảnh khắc riêng 
biệt đây kịch tính đã đánh dấu cuộc thập tự chinh tính thần của John 
Paul chống lại sự lan tỏa của Xô Viết ở phương Đông, như chuyến trở về 
Ba Lan gây nhiều xáo trộn trong năm 1979 của ông; chủ thuyết 
tương đối là một đối thủ rườm rà, mơ hồ hơn nhiều và không có hệ 
thống. Chủ thuyết tương đối ở phương Tây lại thường đưa tới một 
lối sống chán chường và không mục đích hơn là sự chống đổi có tổ chức. 


40) Đông và Tây trong phản này muốn nói tới Đông Âu và Tây Âu, chú không phải châu Á và châu Âu. 


193 


Đ ỨC G IT1Á OÔ HO ÀNG BENEDICT XV]I 


Cho nên, điểu đầu tiên Giáo hoàng cần phải làm là thuyết phục mọi 
người rằng fh#c sự có một chế độ độc tài phải chống trả, một khó khăn 
ban đầu mà John Paul H đa không phải đối mặt. 

Trong lúc chuẩn bị đi vào Cơ Mật Hội, nhiêu Hồng y đã nói với 
phóng viên tờ Nafional Catholic Reborter rằng họ đã nhận diện một mối 
lo ngại đặc biệt trong nên văn hóa trần tục, đặc biệt là nên văn hóa tương 
đối và hậu Kitô giáo thường xuyên chi phối Tây Âu. Trên cơ sở của mổi 
bận tâm đó, nhiều người kết luận rằng Ratzinger chính là người có kinh 
nghiệm sống và sự chuẩn bị trí thức thích hợp để đối phó với thách thức 
trên. Đây không phải là đẻ nghị để xem xét bầu chọn Ratzinger như là 
việc Hỏng y đoàn công khai trao nhiệm vụ cho ông khai chiến chống lại 
chủ thuyết tương đối; hâu hết các Hồng y đã không tiếp cận sự vụ một 
cách cụ thể như vậy. 

Tuy nhiên, các nhà tư tưởng như George và có lẽ quan trọng hơn, như 
Benedict XVI, tin rằng không có sự ngẫu nhiên trong lịch sử; vì thế họ sẽ 
cố sức để nhận ra ý định của Thiên Chúa khi cho sự việc diễn ra theo cách 
này. Họ sẽ muốn hỏi xern nhiệm kỳ Giáo hoàng của Benedict có vai trò gì 
trong dự định muôn đời của Chúa? Ít ra trong những giai đoạn đâu, câu 
trả lời có sức thuyết phục nhất cho vấn đê này dường như là “để cứu Tây 
Âu thoát khôi chính nỏ, như John Paul đã cứu giúp Đông Âu”. 


HAI LỜI CẢNH BẢO 

Tuy nhiên, cách nhận thức trên có thể dễ bị hiểu sai nếu đi quá xa 
một trong hai hướng. Thứ nhất, nó có thể khiển chúng ta phải nghĩ rằng 
Giáo hoàng Benedict sẻ tập trung quan tâm đến châu Âu mà thôi; hoặc 
thứ hai, nó có thể làm ta lầm tưởng rằng động lực chính cho nhiệm kỳ 
Giáo hoàng của ông chỉ là để tố cáo nên văn hóa có ưu thế hơn. Cả hai 
hướng dường như đều không đúng. 

Đức Giáo hoàng Benedict hiểu rằng ông giờ đây là mục tử của Giáo 
hội Kitô hoàn vũ và hai phân ba tín đô Công giáo trên thế giới ngày nay 
sống ở nam bán câu. Ông không thể chỉ tập trung lo cho châu Âu, cho 


194 


MỘT VỊ GIAO HOÀNG VỚI HOẠI BẢO LỚN 


dù việc phục hỏi (sức sống đạo) của châu Âu có quan trọng đối với sự 
sống còn của Kitô giáo tới đâu đi nữa. Nếu ông không thể bày tỏ được 
kinh nghiệm và nguyện vọng của người Công giáo ở nam bán câu thì 
nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông sẽ được xem là thất bại, cho dù tác động 
của ông ở châu Âu và Bắc Mỹ có lớn tới đâu chăng nửa. Thêm vào đó, 
Benedict cũng nhận ra là dù ông có thể xem cái nguy cơ của phương “Tây 
thế tục đang lào đão và sắp rơi vào thời kỳ đen tối của chính nó cỏ lớn 
mấy đi nữa, người ta sẽ không bị thu hút bởi một loại “đạo Kitô kiểu 
Taliban” chỉ biết lên án hay rút lui. Về cơ bản, ông phải gợi lên được lòng 
đam mê, đem lại một viễn cảnh thuyết phục vẻ cải đẹp mà Phúc âm có 
thể mang lại. Nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông sẽ không được đánh giá 
trên khả năng phê bình mà trên khả năng gợi lên niềm hy vọng. 


Tuy thế, quan điểm của George xem việc cứu vớt phương Tây là 
trọng tâm trong chương trình hành động của Tân Giáo hoàng cũng được 
sự đỏng tỉnh của một người Hoa Kỳ thâm thúy khác, Hồng y Erancis 
Stafford, người đứng đâu Tòa Ân giải Tối cao, một tòa án của Vatican 


chuyên giải quyết những vấn đẻ lương tâm.“ 


Suafford nói trong một cuộc phỏng vấn sau đó: “Bi kịch của châu 
Âu nằm trong việc từng cá nhân và toàn thể xã hội châu Âu đã đánh mất 
dân bân tính Kitô giáo của họ. Đáng tiếc là điêu đó đang được lặp lại 
trong liên minh châu Âu. Có một thứ tâm lý sợ Chúa Kitô, không chỉ đơn 
thuân là chạy trốn khỏi Người... Đức Giáo hoàng Benedict sẽ có thể 
mang lại cho người đân châu Âu, giúp họ tìm lại được ý thức về phẩm 
giá của việc làm con của Chúa, được Thiên Chúa chọn làm con của 
Người trong Chúa Kitô”. 


TẠI SAO CHỌN TÊN “BENEDICT”? 
Các Giáo hoàng chọn tên vì nhiêu lý do khác nhau, và họ không 


phải lúc nào cũng muốn tiết lộ về phương hướng lãnh đạo trong nhiệm 


41) Tòa thánh Vaiican co ba Tòa án Giáo hoàng giải quyết các vụ tranh chấp là Tòa Ấn Giải Tới Cao, Tối Cao 
Pháp Viện và Tòa Chống Án Trung Ương hay còn gọi là Tòa Án thượng thẩm (Rorman Rota) 


185 


Bb.Ư C€C G 1 Á Ô HO ÀNG B E N EDIC€CT Xe. 1 


kỳ của họ. Đôi khi họ chọn một cải tên có sẵn nào đó, chẳng hạn vì đó 
là tên thánh bốn mạng của thanh phố quê hương của họ, hay để thể hiện 
lòng tôn kính một vị thánh đặc biệt nào đó. Đôi khi, như ở trường hợp 
của John Paul I và John Paul II ”, họ chọn tên đề thể hiện sự kính trọng 
đổi với những người tiền nhiệm gản nhất của họ. Tuy nhiên trong 
trường hợp của Benedict XVI, rô ràng sự lựa chọn tên tỏ ra sâu sắc hơn, 
và cho biết những chỉ tiết quan trọng về nhận thức của ông vẻ việc ông 
được bảu làm Giáo hoàng. 


Benedict (480-543) là con trai của một nhà quý tộc Roma ở Norcla, 
một thị trấn nhỏ của Italia gần Spoleto. Ông đã trải qua thời trai trẻ học 
tập ở Roma và sống với bố mẹ. Ở tuổi 19 hay 20, dù được trang bị dây 
đủ cho cuộc sống sung túc của người thuộc giới thượng lưu, ông đã 
quyết định bỏ ngang việc học tập và chọn cuộc sông biệt lập trong tu 
viện, chạy trốn khỏi những gì ông coi là cuộc sống phóng đãng và vô 
định hướng của Roma vào thế kỷ thứ 5. Ông rút lui về miễn quê, thành 
lập một cộng đoàn nhỏ gồm những người chia sẻ cách nhìn của ông vẻ 
tình trạng đương thời và quyết định tự lo cơm ảo bằng lao động chân tay. 
Sau một thời gian, ông lập một tu viện và sau đỏ soạn ra “Quy luật” nối 
tiếng của ông, một phác thảo vẻ cuộc sống nơi tu viện dựa trên bác ái, 
kinh nguyện và tiết chế, luôn sống với các nhân đức cơ bản đã thấm 
nhuân ý thức về nguồn gốc siêu nhiên và mục đích của chúng. 


Khi Hồng y Angelo Sodano - Phó niên trưởng Hồng y đoàn - hỏi 
Joseph Ratzinger vẻ tên mà Tần Giáo hoàng muốn được gọi thì ông đã 
trả lời không do dự là “Benedict” và ông còn kèm theo những lời giải 
thích tường tận. Theo Hồng y George khi ông kể câu chuyện này cho 
báo giới, Giáo hoàng nói đại khái như sau: “Thánh Benedict sống vào 
thời kỳ Để chế Roma đang suy sụp, và ông nhận thức rõ vai trò của Giáo 
hội là giữ gìn cái tốt nhất trong nên văn hóa nhân loại qua bao thể kỷ. 
Cả thế giới đang sụp đổ và Benedict đã giúp đỡ để bảo đảm rằng nên 
văn minh của nhân loại tiếp tục tồn tại”, 


42) Giáo hoàng John Paul | đã tuyên bố muốn nơi gương hai vị tiền nhiệm là Giáo hoàng John XXIIÍ và Paut VỊ. 
Ba tháng sau khi ông qua đời, người kế vi cũng giữ ý định trên nên đã lấy tên hiệu là John Paul II. 


196 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


Trong buổi Tiếp kiến chung lân đâu, vào thứ Tư ngày 27 tháng Tu, 
Giáo hoàng nói về Thánh Benedict như sau: “Vị thánh nhân này đã trở 
thành điểm quy chiếu cơ bản cho việc hợp nhất châu Âu và một bằng 
chứng hùng hồn vẻ nguồn gốc Kitô giáo không thể chối cài của nên văn 
hóa và văn minh châu Âu”. 

Sự gắn bó của Giáo hoàng mới với Thánh Benedict hoàn toàn không 
phải do tình cờ. Khi còn là một thanh niên ở Bavaria luôn mong muốn 
trở thành linh mục, Ratzinger có lẫn đã nghĩ đến chuyện gia nhập một 
tu viện thuộc đòng Benedictine. Khi còn là Hồng y, trong nhiều năm 
liền, Ratzinger vẫn đi tĩnh tâm hàng năm ở Đan viện Scheyern thuộc 
dòng Benedictine, nằm ở giữa Munich và Regenburg ở Bavaria. Ký ức 
và gương mẫu của Thánh Benedict cùng với tác động của vị thánh này 
trên thời đại của ông từ lâu đã trở thành một phân của việc suy niệm và 
linh đạo cúa vị Giáo hoàng mới. 

Chỉ 24 giờ trước khi Giáo hoàng John Paul II qua đời, người sẽ mang 
tên Benedict XVI đã đi đến Subiaco (Irlia) tới một Tu viện dòng 
Benedictine nổi tiếng để nhận một vinh dự cao quý tử tay Đan viện phụ 
Mauro Meacci - vinh dự đó được gọi một cách trớ trêu là fyewio Sư 
Benedeto, hay “giải thưởng Thánh Benedict”. Hồng y Ratzinger đã đọc 
một bài diễn văn dài 12 trang nói lên những suy nghĩ vẻ luật dòng và di 
sản tỉnh thân của Thánh Benedict; việc chuẩn bị bài diễn văn nói về vị 
thánh này là hoạt động trí thức cuối cùng mà Ratzinger đã thực hiện trước 
khi bị lôi vào cơn lốc các sự kiện dân đến cuộc bảu Giáo hoàng của ông. 

Sau đây là trích dẫn những điều Ratzinger nói nhân dịp nhận giải 
thưởng Thánh Benedict: 


Điều chúng ta cẩn nhất trong khoảnh bhắc lịch sử này là những 
người, bằng một đức tin được soi sáng 0à lrải nghiệm lrong cuộc 
sống, đã làm cho Chúa trở nên có thể tin được trong thế giới này. 
Bằng chứng tiêu cực của những KHô hữu chỉ nói uề Cúa nhưng lại 
sống ngược uới Người đã làm hình ảnh Chúa trở nên đen tối uà đã 
mở của cho sự hoài f\ghi ta 0ào. Chúng la cần những người luôn dản 
mắt bào Chúa uà học lập nơi Chúa thế nào là nhân bản thực thụ. 


197 


Ử 


C G 1A ÓO HO À NG BENEDICT X VỊ] 


Chúng la cần những người mà trí tuệ được ú?h sáng của Chúa vọi 
Đào, cow từm đã được Chúa mở ra; nhờ 0ậy trí tuê của họ thốt lên 
tiếng nói của trí tuệ người khác uà con tìm họ có thể mở cửa đi uào 
con tim bẻ khác. Chỉ qua những người đã dễ Chúa lay động tới thì 
Chúa mới có thể trở lại uới loài người. Chúng ta cần những người 
như Bewedict Norcia. Trong thời kỳ xã hội phóng đăng uà suy đài, ông 
đã giam mình trong sự thanh oắng, vôi sa khi binh qua tất cả những 
thanh luyện cần thiết, ông đã làm cho ánh sáng rạwg ngời Hỗ lại 0à 
trở 0ề xây dựng Montecassino, thành phố trên ngon đôi. Ở đó, giữa 
những làn kích, ông đã lập hợp lại những năng lực để tạo nên một 
thế giới mới. Vì thế Benedict, cũng “h Abraham, đã trở tuàuh người 
cha của nhiều dân tộc. Những lời dặn đò cho các tu sĩ của ông ở cuối 
quyển luật dòng là những hướng dẫn cho câ chúng ta nữa trong 0iệc 
chỉ ra dường đi lên tới đỉnh cao, thoát ra nguài những khủng hoảng 
tà đồ nát. Có một lòng nhiệt thành cay đẳng làm tách rời khỏi Thiên 
Chúa uà dẫn đến hôa ngục; 0uà cũng 0ậy, có một lòng nhiệt thành tối 
lành lách ra khỏi những thúi hư tật xấu đề dẫn lới Chúa 0à sự sống 
bất diệt. Do đó, các thầy tụ nêu nuôi dưỡng lòng nhiệt thành mày tới 
tình yêu tha thiết nhất. Như thế, họ sẽ nhường cho nhau mọi 0Ình dự; 
hiên nhẫn chịu đựng những thiếu sót của nhau, dù là trong tính tình 
hay trong thân xác; tranh ẵwa Uâng lời nhau — không tìm điều ích cho 
mình, mà chỉ im những điều lợi cho người khác; thể hiện Hình bác 
ái huynh đệ một cách thanh sạch; kinh Chúa trong yêu thương; mến 
yêu bề trên của mình uới nh bác di, chân thật 0à khiêm cung; bhông 
tha thiết uới bát cứ điều gì hơn Đức Kitô. Và câu tong Chúa đưa tấ! 
cả chứng ta tới sự sống bất diệt! 


Từ bài nói chuyện này, chúng ta nhận thấy rõ ràng là Giáo hoàng 


Benedict XVI đã hiểu rõ cái dị sản lịch sử của người trùng tên. Trong 
một thời đại hỗn loạn vẻ văn hóa, thời đại “phóng đăng và suy đôi”, 
Benedict đã thành lập một cộng đoàn hoàn toàn mới, một cọng đoàn dựa 
trên tỉnh yêu và chân lý, và việc làm đó đã giữ cho chủ nghĩa nhân bản 
thực sự tiếp tục sống trong một thời kỳ đen tối. Bằng phép loại suy, vị 
Tân Giáo hoàng từ lâu đã tin rằng có một quá trình phân rã về trí thức 


198 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


và đạo đức tương tự đang xây ra ở phương Tây đương thời; và một lần 
nữa, Giáo hội Công giáo lại mang sứ mệnh bào tôn cái nhìn đúng đắn vẻ 
ý nghĩa và mục đích của sự sống loài người. Cũng như Benedict đã tranh 
đấu với tục quán của những thế kỷ thư 5 và thứ 6 khi đưa ra một lối sống 
dựa trên những nguyên tắc khác, vị Giáo hoàng mới tin rằng người Kitô 
hữu ngày nay cũng phải tìm ra cách sắp xếp cuộc sống của họ để có thể 
tranh đấu với cái lối tư duy tương đối đang thống trị con người. Các Kitô 
hứu phải “dán mắt vào Chúa”, học tập ở nguồn gốc ý nghĩa cúa “nên 
nhân bản đích thực”. 

Sự so sánh (thế giới ngày nay) với thời đại cuối thế kỷ thứ 5 và đầu 
thế kỷ thứ 6 không phải là ngẫu nhiên. Mặc dù Joseph Ratzinger là một 
nhà tư tưởng quá tỉnh tế để đưa ra những so sánh quả giân đơn giữa sự 
sụp đổ của Đế chế Roma và hoàn cảnh đương thời ở phương Tây vào đầu 
thế kỷ 21, tuy nhiên ông cũng ngạc nhiên trước những điểm tương đông. 
Ngày 28 tháng Mười một năm 2000, trong một lân đọc bài thuyết trình 
về hoàn cảnh đương thời của châu Âu ở Berlin, ông nói: “Việc so sánh 
với Đế chế Roma lúc thoái trào trở nên gân như là việc bắt buộc. Lúc đó, 
Roma tuy vẫn giữ vai trò làm khung đỡ lịch sử vĩ đại nhưng trong thực 
tế nó sống nhờ những lực lượng được trù định để hủy bỏ nó, bởi tự nó 
không còn sinh lực nữa”. 

Là người am tường về những trao đổi tư tưởng ở phương Tây, chắc 
chắn Benedict XVI biết trước tác cổ điển của Alasdair MacIntyre, quyển 
Afier Virfue, xuất bản năm 1981, một trong những tác phẩm được ca ngợi 
nhiêu nhất của triết học đương thời nói vẻ quyền văn hóa. Trong đó, 
MacIntyre phân tích về so sánh giữa tỉnh trạng thối nát của Đế chế 
Roma vào cuối thời và hoàn cảnh đương thời của châu Âu, và đặc biệt 
xác định vị trí của Thánh Benedict trong sự so sánh này. Một trong 
những phụ tá của Giáo hoàng mới và cũng là người ngưỡng mộ ông gợi 
ý cho tôi tra cứu đoạn văn này của MacIntyre để hiểu việc chọn tên của 
Giáo hoàng dựa trên đúng bối cảnh. MacIntyre viết vào năm 1981: 


Luôn luôn có ngwy cơ khi so sánh quá tỳ mộ những tương đẳng giữa 
thời kỳ lịch sử này uới thời kỳ lịch sử khác. Có những kết luận được 
rủi ra từ các sai lầm khi so sánh giữa thời đại chủng la ở châu Âu 


199 


Tổ» -Ế G 1A OÔ H DO À NG BENEDICT X VI 


oà Bắc Mỹ uới thời đại khi Đế chế Roma rơi uào thời kỳ đen tối của 
đêm trường Trung cổ. Dù sao 0ằn có một số điểm tương đông nhái 
định. Một bước ngoặt quyết định trong thời kỳ lịch sử đó là, khi 
những người có thiện chí cả nam lẫn nữ đã từ chối Uiệc củng cố Đế 
quốc Roơma tò quyết định không xem uiệc gìn giữ lễ độ uà đạo đức 
của công dùng tới uiệc duy trì đế quốc đó là một. Thay tì thế, điều 
họ cố gỗng thực hiện - thường thì họ không ý thúc đây dủ nhưững gì 
mình đang làm ~ là xây dựng những hình thức cộng đồng mới, tong 
đó đời sống đạo đực có thể được đuy tì sao cho cả đạo đức lần lễ độ 
đều sống sót được qua những ngày man rợ 0à đen tốt sắp tới. Nếu 
dự đoán của tôi bê hnh trạng đạo đúc hiện nay là đúng thì chúng ta 
cũng nên kết luận rằng lúc nào đó chúng ta củng sẽ đến bước ngoặt 
ấy. Văn đề quan trọng ở giai đoạn này là xây dựng các hình thức 
cộng đồng địa phương, trong đó lễ độ nà đời sống trí thức cững nh 
đạo đức có thể được đuy trì qua thời bỳ đen tối mới - nó đã bắt đầu 
ngự trị trong chưng ta. Và nếu truyền thống đức hạnh đã có thể sống 
sót được qua những cái bhủng khiếp của thời bỳ đen tối rước đáy 
thì chúng ta không phải hoàn toàn không có lý do để hy ong, Ty 
nhiên, lần này những lên mọi rợ bhông phải đang đợi phía ngoài 
biên giới; chúng đã cai trị chúng ta khá lâu. Và chính sự thiếu ý thức 
của chúng ta 0ê 0uấn đê này đã gây nên tình rạng khó khăn của 
chưng ta. Chúng ta không phải đang đợi Godot °` nhưng một người 
khác — hoàn toàn bhác biệt - đó là Thánh Benedict. 


Một phần tư thế ký sau đó, MacIntyre đã có người tên Benedict 


của mình. 


Cũng cản ghi nhận rằng Benedict XVI không hẳn là người bì 


quan vẻ văn hóa như các đoạn văn trên có thể làm người ta nghĩ thế. 
Suốt sự nghiệp trí thức của mình, ông đã nhận ra rằng nhiêu yếu tố tích 
cực trong trật tự xã hội đương thời cân được bảo vệ và tiếp tục xây dựng, 
trong đó quan trọng nhất là khái niệm dân chủ và nền tảng của dân chủ 
là sự tôn trọng nhân quyền. Tuy nhiên Benedict cũng tin rằng, để có sức 


43) Maclntyre nhắc tới vở bi hải kịch của Samuael Beckett, Wating for Godot (Trong khi chờ Godot). Trong vỡ kịch, 
các nhân vật chở đợi mỗt người tên Godot, nhưng người này không bao giờ xuất hiện. 


200 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VƠI HOÀI BẢO LỚN 


sống, chế độ dân chủ phải phụ thuộc vào những công đân sống với một 
mục tiêu đạo đức và gắn bó với những chân lý tối hậu, những điều mà 
bản thân dân chủ không thế mang lại; và chủ thuyết tương đối trong xã 
hội ngày nay lại đạp đố chính cái ý thức sống có mục đích này, cái ý thức 
cần một trật tự khách quan không phụ thuộc vào tính chủ quan của loài 
người. Ông nói vào năm 1997: “Xa hội dân chủ sống bằng sức mạnh mà 
nó không thể tự tạo ra. Bản thân chế độ dân chủ cân có những thực tế 
bố sung để làm cho các cơ cấu có ý nghĩa và sau đó đến lượt nó được 
xây dựng sao cho chúng sẽ xứng tầm với nhiệm vụ được giao”. 

Phân ứng của Thánh Benedict đối với sự sụp đổ của trật tự đạo đức 
trong thời đại của ông là rút lui khỏi thế giới, xây dựng những cộng đồng 
có thể vượt qua được bão tố. Các tu sĩ của ông cuối cùng đã tái xuất hiện 
vào giữa thời đại Trung cổ như những ngưởi xây dựng một nên văn minh 
mới. Giáo hoàng Benedict XVI cũng tỏ lòng khảm phục khi nói về sự nỗ 
lực của một số tin hữu ngày nay, đặc biệt trong “các phong trào giáo hội 
mới”, tìm cách phát triển những hình thức cộng đồng nhỏ có khả năng 
giao truyền nhiêu ý niệm và giá trị hơn là khi người ta hấp thụ từ nên 
văn hóa rộng hơn. Tuy nhiên, sự cổ vũ cúa ông cho các cộng đồng này 
không phải là thoát ra khỏi thế giới mà là tiếp tục gắn bó với thế giới, để 
sự sống và niềm hy vọng có thể được mang đến cho tất cả. 

Vì vậy, Giáo hoàng Benedict sẽ không kêu gọi các tín hừu Kitô giáo 
chạy trốn lên vùng rùng rủ, rút luì khỏi thế giới hiện tại và xây dựng 
những nơi tu tập cách biệt cho mình. Trong những lời nhận xét của ông 
hôm 25 tháng Tư ở nhà thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, Benedict nhắc 
lại lòng nhiệt thành tông đỏ và tình yêu rao giàng Phúc âm của John 
Paul II, và sau đó ông nói: “Xin Chúa cũng nuôòi đưỡng trong tôi một tình 
yêu như thế để tôi không ngơi nghỉ trước yêu câu cấp bách phải rao 
giảng Phúc âm trong thế giới hôm nay”. Nói cách khác, Giáo hoàng 
Benedict không có ý định từ bỏ thế giới, ông chỉ muốn thách thức thế 
giới mà thôi. 

Đồng thời, óc thực tế nổi tiếng của vị Tân Giáo hoàng cũng sẽ 
không để ông có ảo tưởng về khả năng cải tạo thể giới trần tục này trong 
một thời gian ngắn. Song song với việc truyền bá Phúc âm, ông còn phải 


201 


ÐĐ Ứ CC .G!LÁO HO Á NG BENETF DICT XV) 


nâng đỡ các cộng đồng Kitô giáo, giử gìn chân tỉnh của mình, bảo đảm 
họ sẽ không bị đồng hóa bởi một nên văn hóa thế tục ở phương Tây tiên 
tiến, một nên văn hóa thế tục có lẽ đang ở vào giai đoạn lịch sử cuối 
cùng của nó, nhưng ông tin nó vẫn cỏ khả năng kéo theo nhiều bộ phận 
lớn của Giáo hội khi nó sụp đổ. 


“VẤN ĐÉẺ NGHIÊM TRỌNG NHẤT TRONG THỜI ĐẠI CỦA 
CHÚNG TA” 

Khi Giáo hoàng Benedict XVI nói trong bài giảng của ông vào sáng 
ngày 18 tháng Tư, cái ngày mà Cơ Mật Hội bảu Giáo hoàng năm 2005 
bắt đâu, rằng phương Tây đang trong vòng kìm kẹp của “chế độ độc tài 
của chủ thuyết tương đối”, đó không phải là một lời nhận xét ngẫu hứng 
nhất thời. Đó là một lời phát biểu tóm lược một trong những mối quan 
tám chính của đời ông; và căn cứ vào việc ông không ngờ hay mong 
được bầu làm Giáo hoàng, lời phát biểu đó cũng là cách trình bày đã có 
sự chuẩn bị cần thận vẻ đi sản thắn học của riềng ông. Thực tế, nó là 
thách thức cuối cùng mà Joseph Ratzinger có ý định để lại cho Giáo hội 
Công giáo trước khi rút lui khỏi những hoạt động công khai. 

Mối quan tâm đến chủ thuyết tương đối đến từ đâu? 


Một trong những bài phân tích đây đú nhất của Ratzinger về chú để 
này xuất hiện vào năm 1993, trong một bài diễn văn ở Hồng Kông trước 
các vị chủ tịch của Hội đồng Giám mục châu Ả và những người đứng đầu 
các ủy ban giáo lý của Hội đồng Giám mục những quốc gia châu Á, có 
tựa là: “Đức Kitô, Đức Tìn và Thách thức của các nên văn hóa”. Đó là một 
địp thuận lợi, vì từ lâu Ratzinger đã băn khoăn rằng chủ thuyết tương đối 
trong triết học phương Tây đang được nấu chưng với thuyết bất khả tr 
tôn giáo của phương Đông, kết quả đưa ra là một món lầu tư tưởng rất 
hấp dẫn đối với lối tư duy hiện đại. 

Ratzinger bắt đâu bằng luận chứng là chủ thuyết ¡ương đổi nguy 
hiểm, trước hết bởi nó sai lắm. Có nghĩa là nó để xuất rằng không hề có 
chân lý khách quan, hay it nhất bằng lý trí con người thì không thể đạt 


202 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


tới chân lý khách quan được. Ông cảnh báo giá định này sẽ làm đảo lộn 
giáo lý truyền thống Kitô giáo, đó là Thiên Chúa đã mặc khải sự thật về 
thàn phận loài người qua con người Đức Giêsu Kitô, và sự thật này có giá 
trị và ràng buộc qua mọi thời đại, mọi nên văn hóa và mọi kinh nghiệm 
bản thân. Trong cách nhìn đó, ông đã xác định thẳng thừng rằng chú 
thuyết tương đối là “vấn đề nghiêm trọng nhất của thời đại chúng ta”. 


Ratzinger cảnh báo rằng trên thực tế, chủ thuyết tương đối làm lu 
mờ lời khẳng định của Kitô giáo là “Giêsu người Nazareth là... hiện thân 
của ý nghĩa lịch sử, là Ngôi Lời, là chân lý nhập thể”. Ông quà quyết việc 
Kitô giáo hưng thịnh hay tàn lụi là đựa trên cơ sở của điều xác tín này, 
Chủ thuyết tương đối vì thế không chỉ là một phiên bản mới của các dị 
giáo cổ xưa như thuyết Nhất tính (Monophysitism) hay dị thuyết Pêlagiô 
(Pelagianism)'!, các đị thuyết này chí bóp méo một yếu tố tín ngưỡng 
nào đó của Giáo hội; còn chú thuyết tương đối là “mẹ đẻ của tất cả mọi 
đị giáo”, đo nó phủ nhận ngay từ đâu khả năng có những lời tuyên xưng 
đức tin có tính ràng buộc khách quan. 


Ratzinger nhắc lại những xác tín trên trong một bài diễn văn năm 
1996 ở thành phố Mexico trước những người đứng đầu các ủy ban thần 
học thuộc các Hội đồng Giám mục châu Mỹ La-tinh. Trong khung cảnh 
đó, ông nói: “Chủ thuyết tương đối do vậy đã trở thành vấn để chính đối 
với đức tin ngày nay... Nó được trình bày như một lập trường được xác 
định một cách tích cực đặt trên các khải niệm khoan dung và hiểu biết 
qua đổi thoại và tự do, những khái niệm sẽ bị giới hạn nếu một chân lý 
có giá trị cho mọi người được khẳng định”. 

Một nguy hiểm có liên quan đến chú thuyết tương đối là việc giết 
chết ước muốn truyền giáo của Kitô giáo, vì nếu chân lý là tương đối thì 
việc “áp đặt” một chân lý trên một nên văn hóa khác hay trên một người 
khác sẽ trở thành một hành động thống trị thực dân. 


Ratzinger cảnh báo về vấn đẻ này trong bài diễn văn của ông ở Hồng 
Kông như sau: “Tính công giáo toàn câu của đạo Kitô (được thực hiện 


44) Thuyết Nhất tỉnh, Monophysism hay Monophysittsm ở thế kỷ thứ 5 cho rằng Chủa Gièsu chỉ có một bản 
tính, trong khi giáo lý chính thống dạy rằng Chúa Giêsu vửa là Thiên Chúa vừa là người. Thuyết Pelagionism 
do Pelagius đề xướng vào thế ký thử 4 cho rằng loài người không cần ơn Chứa vẫn có thể đat đến cưu đô. 


203 


ÐĐ Ử € G 1Á O HO ÁẢNG BENEDLCT X VI 


cụ thể bằng việc truyền giáo) không còn được hiểu là việc truyền đi điều 
tốt, chân lý và tình yêu dành cho mọi người. Ngược lại, truyền giáo trở 
thành thái độ tự phụ ngạo mạn của một nên văn hóa tự cho là tốt hơn 
những nền văn hóa khác và như thế sẽ làm mất đi những gì tốt đẹp và 
thích hợp với chúng”. Đối với một tôn giảo mà toàn bộ nguồn gốc nằm 
trong lệnh huấn thị của người thành lập ra nó là, “Vậy, các con hãy đạy 
dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thân”,® thì 
theo quan điểm của Ratzinger, đây là vấn để nghiêm trọng thực sự. 

Mặt khác, Giáo hoàng Benedict tin rằng, tuy chú thuyết tương đối 
có vẻ như là một sự biểu hiện trí tuệ của lòng khoan dung và biết nhìn 
nhận giá trị của tính đa dạng, nhưng trong thực tế nó mở cửa cho chế 
độ độc tài, bằng cách phá hủy cơ sở của việc khẳng định rằng có những 
hạn chế đạo đức đối với những gì mà quyền lực thế tục có thể làm. Vị 
Giáo hoàng mới đã viết: “Giáo hội là một nên tảng cho tự do bới hinh 
thức của Giáo hội là một sự hiệp thông, mà hiệp thông bao gồm một lời 
cam kết gắn bó chung. Bởi vậy, khi tôi đứng lên đương đâu với một chế 
độ độc tài, tôi không làm thể nhân đanh tôi như một cá thể riêng biệt, 
mà là vì cỏ một sức mạnh bên trong nó vượt quá cái tôi cá nhân và sự 
chủ quan của tôi”. 

Nói theo cách khác, chỉnh vì Giáo hội đòi hỏi chân lý tuyệt đối, 
“chân lý viết bằng chữ hoa” mà Giáo hội khó lòng được mời gọi cộng tác 
bởi các hệ tư tướng ngoại lai cho dù đó là Chủ nghĩa xã hội dân tộc, Chủ 
nghĩa Marx hay Chủ nghĩa tư bản thị trường tự do. Có lân, Ratzinger đã 
giải thích một cách đặc biệt súc tích như sau: “Ở đâu không có nhị 
nguyên, ở đó có độc tài”. Bằng việc phủ nhận bất kỳ chân lý siêu việt 
nào và phủ nhận lĩnh vực siêu nhiên là cơ sở của chân lý đó, Giáo hoàng 
mới tin là phương Tây có nguy cơ “thân thánh hóa” cái hiện tại, và đi tìm 
Nước Trời trong cái thực tế “tại đây và lúc này”. Ông nhận định, chú 
thuyết tương đối khuyến khích một lối tiếp cận không tưởng đối với hoạt 
động chính trị. Theo quan điểm của Ratzinger và kinh nghiệrn sống của 
ông, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến các trại tập trung như Dachau. 


48) Đây là câu nói của Chúa Giêsu theo Phúc âm Mát-thêu 28:18 khi sai các môn đệ đi rao giảng Nước Trởi 
cho muôn dân. 


204 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỜI HOÀI BAO LỚN 


Một nguy hiểm khác có liên quan là chủ thuyết tương đối cắt xén 
nhân quyên bằng cách xem những đòi hói quyền lợi này như được căn 
cử vào quy ước xã hội hơn là có cơ sở trên chân lý siêu việt. Ratzinger 
giải thích quan điểm này vào tháng Mười một năm 1999, khi ông được 
trao bằng Tiến sĩ luật danh dự của trường Đại học LUMSA ở Rome. 
Ratzinger cảnh báo rằng trong một nên văn hóa bị chỉ phối bởi chủ 
thuyết tương đối, luật sẽ bị bóp méo và nhân quyền sẽ lâm nguy. 

Quyết định của số đông phải được xem là thật oà đúng. Nói 
cách khác, luật pháp phụ thuộc ào quyết định của đúm đông 0à ty 
thuộc Uuào múc độ mà mội xã hội trong một thời điểm nào đó ý thúc 
bê những giá trị, uà mức độ 9 thức này lại được quyết định bởi 0ô số 
các nhâm tố khác. Điều này được tỉnh chứng một cách cụ thể qua 
sự biến mất dần các nguyên tắc pháp luật cơ bản được sinh ra từ 
truyền thống KHô giáo. Hôn nhân bà gia đình cảng ngày công í† 
được chấp nhận là hình thức công đồng pháp định, uà dẫn dân được 
thay thế bằng nhiều hình thức sống chung khác, phù du uà khó hiểu. 
Mối quan hệ giữa đàn ông uà đàn bà bắt dầu mang nhiều mâu 
thuẫn cũng như mối quan hệ giữa các thế hệ... Khái miệm tề linh 
thiêng không còn có ý nghĩa gì nữa trong luật pháp; sự kính trọng 
Thiên Chúa bà bính trong những gì là lình thiêng đối 0ới người khác 
thì ngày nay khó khăn lắm mới được xem như một giá trị pháp lý; 
nó được thay thế bằng cái được cho là quan trọng hơn, đó là quyền tự 
do uô hợn trong ngôn luận oà đánh giá. Ngay cả tạng SỐng con người 
cứng là thứ có thể loại bỏ: 0ấn đè phá thai uà an tử °® không cờn bị 
loại trừ trong phán quyết pháp lý. Các hình uức xử lý sự sống con 
người được biểu hiện trong những thử nghiệm lrên phôi thai Đà cấy 
ghép phôi thai, trong đó con người tự trao cho mình không những 
quyền xử lý sự sống uà cái chết mà cả quyền quyết định bê bân chốt 
Đà sự phát triển của mình. 


Trong văn cảnh này, Ratzinger đọc lời biện hộ vẻ pháp luật gây xúc 
động cho mọi người dựa trên chân lý khách quan và đưa ra kinh nghiệm 
của chính ông về Đức Quốc xã. 


46) An tử hay cải chết ám diu (authanasia) là việc gây ra cái chết không đau đớn cho người bì trọng bệnh để kết 
thúc việc đau khổ kéo dài khi việc trị hiệu không còn hy vọng mang lại kết quả, 


205 


Đ ứ C G I1 Á Ö HO ÀÄ N G BEPENEDICT X VI 


TYong quãng thời gian được gọi là “những năm tháng đấu 
tranh”, luật pháp bị lên ún một cách có ý thức uà bị xếp uào loại đối 
lập tới cái gọi là cảm wghĩ lành mạnh của nhún dán. Sau đó, Lãnh 
tụ Fuhrer được Huyền bố là ngưôn gốc duy nhất của luật pháp, bà 
kết quả là quyền lực tuyệt đối đã thay thế pháp luật. Việc bôi nhọ 
luật bháp không bao giờ phục 0ụ tự do bất cứ dưới hình thúc nòo, 
mà lwôn là công cụ của chế độ đóc tài. Lờ đi luật pháp tức là xem 
thường con người, Ù đâu không có luật pháp, ở đó bhông có tự do. 

Tóm lại, chúng ta có thể nói Giáo hoàng Benedict XVI cho rằng chủ 
thuyết tương đổi là “vấn để nghiêm trọng nhất của thời đại chúng ta” bởi 
nó phá húy giáo lý truyền thống Kitô giáo; bởi vì nỏ ngăn cần những cô 
gắng mang Phúc âm đến với thế giới; bởi nó cổ vũ cho chế độ độc tai; 
và bởi nó làm hại nên tảng của nhân quyền và dẫn đến tình trạng lạm 
dụng quyên hành của nhà nước, thậm chí cà quyên định đoạt sự sống 
và cái chết. Căn cứ vào những dự bảo đó, người ta có thể hiểu tại sao, 
đối với Giáo hoàng Benedict, việc bảo vệ chân lý khách quan không chỉ 
là sở thích triết học trừu tượng. Đó là vấn để nóng bỏng của thời đại của 
chúng ta, và trong một thời đại mà chủ thuyết tương đối đường như có 
ưu thế và trật tự xã hội xây đựng trên chân lý đang tan vỡ, Giáo hội có 
nhiệm vụ giữ cho ngọn nến của chân lý khách quan luôn cháy sáng. 


HẠ BỆ “CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỦA CHỦ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI” 


Mặc dù Giáo hoàng Benedict có thể không nhận thức việc ông phải 
hành động chống lại “chế độ độc tài của chủ thuyết tương đối” phương 
Tây bằng những khái niệm chiến lược rõ ràng của mình, song người ta 
cũng có thể trông chờ những nỗ lực trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông. 


Sẽ có một cuộc tấn công bằng những lời giảng dạy, có nghĩa là sẽ có 
những cố gắng khuấy lên việc trao đổi trên mặt trận văn hóa và trí thức 
về những øì ông xem là những lời hứa dối trá của chủ thuyết tương đối; 
sẽ có những can thiệp chính trị nhằm nhắc nhở những người làm luật và 
những người khác chịu trách nhiệm vẻ cuộc sống công dân đối với các 


208 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


đòi hỏi của chân lý khách quan; và cuối cùng, sẽ có nỗ lực khuyến khích 


Z5 


các hình thức “kháng chiến”, đặc biệt các cộng đồng đang cố gắng tạo ra 


một cải nhìn khác vẻ cuộc sống được xây dựng trên niêm tin Kitô giáo. 


Mục đích là nhằm đánh bại chủ thuyết tương đối trên chính lãnh địa 
của nó. Những người theo chủ nghĩa thế tục phương Tây đương thời tin 
rằng chỉ có “chủ nghĩa đa nguyên”, họ thường muốn nỏi chủ thuyết 
tương đối, mới có thể bão đảm quyên tự đo con người một cách đây đủ, 
với việc bảo vệ con người khỏi sự áp đặt những tín ngưỡng và giá trị của 
kẻ khác. Giáo hoàng Benedict sẽ chứng minh rằng chủ thuyết tương đối 
nô lệ hóa con người chứ không giải phóng, bởi nó tước mất nên tâng 
nhân quyên xác thực duy nhất, đó là niềm tìn rằng mỗi con người đếu 
có giá trị siêu việt vì họ là con của Chúa. Benedict sẽ quả quyết rằng tự 
do đích thực bắt nguồn từ việc sắp xếp cuộc sống của minh dựa trên sự 
thật, được mặc khải qua con người Giêsu Kitô. 


Hơn nữa, người ta có thể tiên đoán là sẽ không mất nhiêu thời gian 
trước khi nhiệm kỳ Giáo hoàng Benedict XVI hướng vào trọng tâm. Ÿ 
thức đặc biệt về sự cấp bách sẽ thúc ép Giáo hoàng, vào thời điểm bầu 
cử ông đã 78 tuổi; và ông biết rằng thời gian ông cảm quyền có lẽ sẽ 
không lâu bằng thời gian của người tiền nhiệm Œohn Paul ID. Bình 
luận về việc lựa chọn tên của ông là “Benedict”, vị Giáo hoàng mới nhắc 
lại với các Hồng y ở Nhà Nguyện Sistine rằng người cuối cùng giữ tên 
Benedict là Benedict XV đã có một “nhiệm kỳ Giáo hoàng ngắn”. 
Nhiệm kỳ của Giáo hoàng Benedict XV là nhiệm kỳ ngắn thứ ba của 
thế kỷ 20, từ 1914 đến 1922 (chỉ có nhiệm kỳ Giáo hoàng của John 
XXIIH [19581963], và John Paul I [người trị vi chỉ 33 ngày vào năm 
1978), là ngắn hơn mà thôi). Do đó Benedict XVI có thể được thúc giục 
bởi một cảm giác vẻ “tiếng xe mang cánh của thời gian đang tiến gản” “ 
và sẽ không chờ đợi lâu để khởi đâu ngay cuộc đấu tranh mà mọi thứ 
trong kinh nghiệm sống và thể giới quan của ông đã chuẩn bị để ông 
hiểu được lý do vì sao Chúa đã không đáp lời cầu nguyện của ông, để 
cho người khác ngồi vào vị trí này. 


47). Trích cầu thơ nổi trếng "Tài ngha tiếng xe mang cảnh của thời gian đang tiến gần" của thi sĩ người Anh 
Andrew Marvall. ý nói ông cảm Ihấy không còn sống được bao lâu nữa. 


207 


ÐĐ ỨC G I1 Á Ô HO ÀNG B ENEDICT X VI 


Lời giáo huấn 

Giáo hoàng Benedict XVI có thể là học giả uyên bác nhất được bầu 
làm Giáo hoàng kể tử Giáo hoàng Leo XIII năm 1878. Khi còn la Tổng 
Giám mục của Perugia, Hồng y Gioacchino Pecci, người sẽ trở thành 
Giáo hoàng Leo XIII, đã được biết đến như là nhà tư tưởng hàng đâu 
trong Hồng y đoàn. Ông đã viết một loạt thư mục vụ được xem như là 
những “tổng duyệt” cho các Thông điệp Giáo hoàng sau đó của ông. 
Một trong những trò tiêu khiển ưa thích của ông là làm thơ bằng tiếng 
La-tinh và ông có thể đọc thuộc lòng hàng trang tài liệu trích từ C2£ Giáo 
Pha ® ở dạng nguyên bản bằng tiếng La-tinh hay Hy Lạp. Nhiệm kỳ Giáo 
hoàng của ông đã trở thành một thời kỳ phát triển tri thức nớ rộ trong 
Giáo hội Công giáo; ông khởi đâu truyền thống giáo huấn xã hội Công 
giáo hiện đại và đã đáp trả những cuộc tấn công tri thức vào thế kỷ thứ 
19 chống lại tín ngưỡng tôn giáo bằng những bài biện hộ vang đội cho 
học thuyết Thánh Tòma; ông cổ vũ việc nghiên cưu Kinh thánh bằng 
phương pháp khoa học và thành lập một số trường đại học. 

Những người ủng hộ nhiệt tình mong đợi một mùa nở rộ về học 
thuật như thế dưới thời Giáo hoàng Benedict XVI, một con người có kiến 
thức còn uyên bác và tỉnh tế hơn nữa. Một số người trong Giáo hội nói 
nhỏ với nhau rằng có thể sẽ là một nhiệm kỳ Giáo hoàng với những lời 
giáo huấn sâu sắc và sáng tỏ hơn nhiệm kỳ của John Paul I], con người 
với những ý tưởng thật hứng thú nhưng lối hành văn của ông lại có vẻ 
mơ hồ và huyền bị, đôi khi là những lý luận triết học rườm rà hay những 
ví von thơ ca khó hiểu. Một số người là bạn tâm tỉnh cúa Benedict XVI 
tin rằng đóng góp to lớn của John Paul II là ông đã làm cho thiên hạ chú 
ý tới vai trò của Giáo hoàng, nhờ vậy thế giới ngày nay sẽ lắng nghe 
những điều Giáo hoàng Benedict nói. Một Đức Ông ® người Bỉ mới đây 
đã nói: “John Paul đã mời mọi người đến dự tiệc và bây giờ Benedict 
phải lo nấu ăn”. 


4B) Các Giáo Phụ (Fathers o† the Church) là các tác giả của những bải giảng dạy thời Giáo hội sơ khởi. đươe 
xem là giáo lý kinh điển của Giáo hội. Các trước tác này chủ yếu được viết hằng tiếng Hy Lạp, La-tinh. 

(Tàma Áquinð, Thomas Aquinas, kết hợp thần học vả triết học một cách trọn vẹn và hoc thuyết của ông 
(Thomism) được Giao hội xem là giáo lý chính thức, ông được gọi là VỊ tiến sĩ thiện thần và được phong thánh) 


49) Đức Ông (Monsignor), là môi tước hiệu Giáo hoang ban tăng cho một vài lInh mục. Tử này không có quan 
hề gi tới tử Đức Ba dung để gọi Đức Mẹ Maria 


208 


MÔỎT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOẠAẠI BẢO LỨN 


Nếu Benedict rập theo khuôn mẫu truyền thống thì Thông điệp ° 
đầu tiên của ông sẽ là một tài liệu “phác họa chương trình hành động”, 
trình bày những xác tín nên tảng sẽ hướng dẫn nhiệm kỳ Giáo hoàng 
cúa ông. Thông điệp #z/2m?Ðfoy howiwis năm 1979 của John Paul II đã 
làm điêu này, để cao vai trò cứu rồi của Chúa Kitô và động lực rao truyền 
Phúc âm bắt nguồn từ xác tín đó. Người ta sẽ trông chờ Thông điệp đầu 
tiên của Giáo hoàng Benedict kêu gọi Giáo hội minh chứng cho sự thật 
vượt trên cái chú quan của con người, không tìm đến quyền lực hay 
thống trị mà để phục vụ cho sự hưng thịnh đích thực của con người. Ông 
sẽ nhấn mạnh rằng sống thuận theo kế hoạch của Chúa không có nghĩa 
là hy sinh tự do cá nhân mà là nhận thức rõ khả năng đây đủ của mình 
và đạt được hạnh phúc bất diệt. Như nhà văn Công giáo George Weigel 
đã viết trong tạp chí Newstøeøk thì Giáo hoàng Benedict sẽ tìm cách “mời 
gọi các đồng đạo Kitô hữu của ông biến cải các nên văn hóa của họ và 
xây dựng lại những nên móng đạo đức của xã hội tự do”. 

Tuy nhiên không chỉ ở trong những tải liệu giáo huấn quan trọng 
mà Giáo hoàng Benedict XVI yêu câu thể giới chống lại lời ca mê mì 
của chủ thuyết tương đối. Người ta có thể mong đợi ông sẽ nhắc lại chủ 
để này thường xuyên khi sử dụng “quyền giáo huấn thông thường” °! 
của ông, có nghĩa là trong bài nói chuyện tại các buổi tiếp kiến chung, 
các bài giảng sau kinh Truyền tin vào ngày Chú nhật, trong những lời 
bình luận, trong các buổi tiếp kiến riêng với nhiều nhóm khác nhau, 
những thông điệp gửi cho các đại hội và những hội nghị Giáo hội khác, 
và trong nhiều diễn đàn khác mà Giáo hoàng có dịp đưa ra một thông 
điệp. “Vẻ đẹp của chân lý”, Vazifalis sblendor, có thể trở thành điệp khúc 
cho nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông, một ý nhạc chủ đạo làm trục cho các 
phân đoạn của bản giao hưởng xoay quanh. 


50) Thông điệp (Encyclical) là hình thức trang trọng nhất trong các văn kiện của Giáo hoàng. Thông điệp đầu 
tiên của Giáo hoảng Banediet XVI là Deus Caritas EsI (Thiên Chúa la Tình Yêu), bạn hành ngày 25 tháng 
Giàng năm 2006. 


51) Quyền giao huän của Giáo hoàng cùng với Giám mục đoàn thường được phân thành hai cấp: đặc biệt và 
thông thường (extraordinary magis\erium and ordinary magisterium). Giáo hoàng Joha Paul IÌ ban hành Thông 
điệp Verftatis Splendor ngày õ tháng Tám năm 1993. Tác giả John Allan muốn nói tên của Thông điệp này rất 
hợp với Benediet XVI. 


209 


ĐÐĐ ỨC G 1A O HO ÀNG BENEDICT XVYVTI 


Mọi cuộc chiến đêu được tiến hành bằng cả hai chiến lược tấn công 
và phòng thủ; và các hoạt động giáo huấn của triểu đại của Giáo hoàng 
Benedict sẽ đánh dấu phương diện tấn công của cuộc chiến chống lại 
chủ thuyết tương đối. Ông sẽ cố gắng diễn tả những ý kiến của mình 
bằng ngôn ngữ tích cực, thực tế và đẻ hiểu, trải ngược với những dự kiến 
về một nhiệm kỳ Giáo hoàng chỉ toàn là kết tội và than van. Tuy nhiên, 
cũng sẽ có những lúc căng thẳng bởi Giáo hoàng sẽ không lùi bước khi 
cân phải xác định rõ ranh giới. Ông tin rằng tình yêu đích thực dành cho 
con người phải gồm cả việc nói cho họ biết sự thực, cho dù đó không 
phải là điều họ muốn nghe. Vì thế người ta cỏ thể đoản trước giọng điệu 
của Benedict XVI đôi khi sẽ khó nghe trong cuộc đàm luận về văn hóa 
và trong tất cả mọi vấn đê. 


Điều này không có nghĩa là ông sẽ không được chấp nhận. Thực tế 
ở phương Tây ngày nay có một dòng người rất lớn mạnh không hài lòng 
với cải văn hóa phục vụ người tiêu dùng, cái nên luân lý chấp nhận mọi 
thứ, và thấy rõ sự giả dối của những âo tưởng vẻ hạnh phúc vật chất 
thường hay cảm đỗ con cái họ và bóp méo các mối quan hệ bạn bè và 
gia đình. Trong bối cảnh đó, Benedict XVI có thể nối lên, thậm chí còn 
hơn John Paul Í, như một điểm tham khảo văn hóa bất chấp quan hệ tôn 
giáo. Với trí tuệ sâu sắc của minh, Giáo hoàng có khả năng thúc đẩy một 
bộ phận lớn nhân loại xem xét lại các tiên đề làm cơ sở cho cuộc sống 
và sự nghiệp của họ. Nếu ông thành công thi nhiệm kỳ Giáo hoàng của 
ông có thể đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử văn hỏa phương Tây. 
Ít ra đó cũng là giấc mơ của những người ngưỡng mộ ông; điều đỏ có 
nghĩa là vị Giáo hoàng mới đang phải đối mặt với một loạt những kỳ 
Vọng cao vời vợi. 


Hoại động chính trị 

Benediet XVI sẽ bị buộc phải đối mặt với chủ thuyết tương đối không 
chỉ ở mức độ tư tưởng mà còn cả ở những hậu quả chính trị trong thế giới 
thực. Trong quan điểm của ông, những hậu quả này xuất hiện trên một 
phạm vi rộng lớn gồm nhiều vẫn đề, từ cái ông gọi là “cuộc tấn công” vào 
gìa đình ở thế giới phương Tây đương thời, đến sự không tôn trọng giá 


210 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


trị con người trong các cuộc chiến tranh và những bất công trong việc xây 
dựng các cơ cấu xã hội. Với chiêu hướng đó, người ta có thể trông mong 
Benedict, như John Paul II trước đây, khai thác triệt để cái “lợi thế bục 
giảng” của chức vụ Giáo hoàng đề cố gắng xây dựng lại danh sách những 
vấn đẻ cân thảo luận trong chương trình nghị sự quốc tế. 

Vì thể, đây sẽ là một nhiệm kỳ Giáo hoàng mang nhiều tính chính trì. 

Giáo hoàng Benedict trước hết sẽ mở rộng và đào sâu thêm lời kêu 
gọi John Paul để châu Âu tìm lại cội nguồn Kitô giáo của nó. Thử thách 
đầu tiên của lòng quyết tâm cúa Giáo hoàng mới có thể là từ Tây Ban 
Nha, nơi chính quyên xã hội chủ nghĩa của Jose Luis Rodriguez 
Zapatero có vẻ kiên quyết thúc giục việc hợp pháp hóa quyên kết hôn 
đồng giới và quyên nhận con nuôi đối với các cặp đôi đồng giới. Các lãnh 
đạo cao cấp của Giáo hội ở Tây Ban Nha đã phản đối mạnh mẽ các biện 
pháp này và mong chờ vào sự ủng hộ của vị Giáo hoàng mới. Giám mục 
xứ Castellon, Juan Antonio Reig Pla, thậm chi đã kêu gọi phong trào “bất 
tuân đối với luật đời” và ông còn nói thêm, nhắc lại một số phảt biểu vẻ 
thân học của chính vị Giáo hoàng mới, rằng “người ta phải tuân theo 
Chua trước khi tuân theo loài người, nếu không nỏ sẽ dẫn đến một nhà 
nước chuyên chế”, 


Tổng Giám mục xứ Barcelona, Ricard Maria Carles, cũng trình bày 
trong tâm trạng tương tự: “Tuân theo luật pháp trước khi tuân theo lương 
tâm cũng có nghĩa là tiến đến trại tập trung Auschwitz”. 


Tây Ban Nha vẫn là một nước mà gân như mọi người đêu là Công 
giáo, ít nhất là theo số liệu rửa tội, và sức sống của cội nguồn Công giáo 
vẫn còn tuôn chảy. Điều đó đã thể hiện rõ khi John Paul II đến thăm 
Madrid vào tháng Năm năm 2003, thu hút một đám đông huyện náo 
gồm các giáo dân Tây Ban Nha trẻ trung và tràn đây sình lực. Giáo 
hoàng Benedict có thể sẽ huy động nguồn lực này để đưa vào cuộc 
chiến có lê sẽ dai dẳng chống lại các chính sách xã hội của chính quyền 
Tây Ban Nha. Ít nhất vào giai đoạn đầu cúa nhiệm kỳ Giáo hoàng của 
Benedict, Tây Ban Nha sẽ trở thành trận địa văn hóa như nỏ đã từng là 
trận địa chiến tranh vào những năm 1930: trận địa cho một cuộc chiến 


211 


ĐÐĐ Ú C GIÁ O HO ÀNG BENEDICT X VI 


ủy nhiệm, nơi tất cả các thế lực tranh chấp sẽ thử nghiệm các loại vũ khí 
và hoàn thiện các chiến lược của họ, 

Vấn đẻ rối rắm là cân phải làm gì đối với các chính khách Công giảo 
theo phong trào øzø-chø?ee sẽ là một thử thách khác; nhất là ở Hoa Kỳ, 
vấn đề nan giải này đã trở nên đặc biệt gay gắt trong thời gian ứng cử 
tổng thông của Thượng nghị sĩ John Kerry, một người Công giáo thuộc 
đàng Dân chủ nhưng lại phản đối các đạo luật hạn chế phá thai. Với tư 
cách là người lanh đạo Bộ Giáo lý Đức tin, Hồng y Joseph Ratzinger đã bị 
lôi kéo vào cuộc tranh luận về vấn để Giáo hội cần phải làm gì trong 
trường hợp của Kerry. Trớ trêu thay, ông đã bị cà hai phe trích dẫn như là 
người thuộc phía mình, những người chọn lựa không đối với “chất Kerry”, 
với lý do là không nên chính trị hỏa phép Thánh Thể; còn những người 
khác thì đòi hỏi cấm Kerry không được rước lễ, với lý do là một chính 
khách không thể tự xem mình là Công giáo mà lại bất tuân lời giảo huấn 
cơ bản của Hội thánh. 


Trong suốt cuộc tranh luận vào mùa xuân năm 2004, Ratzinger đã 
chuẩn bị một bản ghi nhớ mật cho các Giám mục Hoa Kỳ nói về các 
nguyên tắc chung của việc Rước Minh Thánh Chúa. Sau khi trình bày là 
các vị chủ chiên phải cố gắng dùng “những biện pháp phòng ngừa”, 
chẳng bạn như cảnh báo, trước khi từ chối phép Thánh Thể đối với các 
chính khách có lỗi, điểm chính yếu của bản ghi nhớ của Ratzinger là 
đoạn văn sau: 


Khi “những biên pháp phòng ngừa này không có hiệu lực hay bất 
khả thì" uà đương sự ẫn tiếp tục ngoan cố đi lãnh nhận phép Thánh 
Thẻ, “uị chủ sự nghỉ thức Thánh Thể phải từ chối ban Bánh thánh” 
(trích các tài liệu: Tuyên ngôn của Hội đồng Giáo hoàng Giải thích 
các Văn bản Luật pháp 0ê Uuiệc “Phép Thánh Thể uà Các tín hữu đã 
ly đị tà tái hôn theo luật đời”"[2000), sổ 3-4). Thực ra, quyết định mày 
không phải là một sự phê chuẩn hay một sự trừng phạt. Người chủ sự 
#ghì thúc Ban Mình Thánh cũng không ra phản quyết 0è tôi lỗi của 
đương sự, nhưng đúng hơn, đây là phầm ứng oè lừnh trạng không xứng 
đáng lãnh nhận Thánh Thể bởi một hoàn cảnh tôi lỗi khách quan. 


212 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


Tuy nhiên, khi các Giám mục Hoa Kỳ biểu quyết để cho mỗi Giám 
mục quyết định trong giáo khu của mình. Ratzinger gửi một lá thư cho 
các Giám mục Hoa Kỳ tuyên bố là việc làm của họ “rất phù hợp” với các 
nguyên tắc chỉ đạo ông đã đưa ra. Trên thực tế, Ratzinger đang đẻ cập 
đến những nguyên tác chung được trình bày trong tài liệu của các Giám 
mục, không nhất thiết là quyết định cụ thể họ chọn để thực hiện những 
nguyên tác đó. Vào thời điểm ông được bâu làm Giáo hoàng, nhỏm của 
Ratzinger tại Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục xử lý một tài liệu về các nguyên 
tắc cơ bản cho việc Rước Minh Thánh Chúa, với hậu cảnh là cuộc tranh 
luận về các chính khách thuộc phong trào @?0-choice. 


Trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của minh, rất có thể là Benedict XVI sẽ 
nhấn mạnh vào tỉnh nhất quản giữa việc tuyên xưng đức tin Công giáo 
và chủ trương chính trị của các nhà lập pháp Công giáo. Nhưng ông sẽ 
trinh bày sự vụ này như thể nào và sẽ có những biện pháp trừng phạt đối 
với những kẻ chống đối hay không thì không ai rõ. Không có bằng 
chứng nào cho thấy Giáo hoàng Benedict muốn tiến hành một “cuộc 
thánh chiến”, và tình tiết trong vụ việc các Giám mục Hoa Kỳ cho thấy 
ông cỏ khả năng mềm đẻo trong việc tôn trọng ý kiến người khác, ngay 
cả lúc bản thân ông câm thấy có vấn để nguyên tắc đang bị đe dọa. Trên 
thực tế, tình tiết này đã được một số Hồng y nhắc tới trước Cơ Mật Hội 
để làm bằng chứng cho một khả năng chưa được thừa nhận rộng rãi của 
Ratzinger là khả năng làm việc theo tỉnh thân tập thể, bởi ông đã công 
khai hỗ trợ phán đoán của các Giám mục Hoa Kỳ mặc dù cảm nhận hơi 
khác nhau về cách giải quyết sự việc trong thực tế. Vụ này tương phản 
với những øi xảy ra ở Đức cuối thập niên 1990, khi đó Ratzinger buộc 
các Giám mục Đức phải từ bỏ một chương trình hướng dẫn những phụ 
nữ có thai do chính phủ Đức tài trợ, vì ông xem nó như là a tòng không 
thể chấp nhận được với một hệ thống dẫn đến việc phả thai được hợp 
pháp hóa. Ông đã quyết định như trên mặc dù có sự nhất trí lớn giữa các 
Giảm mục Đức, do Hỏng y Karl Lehmann xứ Mainz lãnh đạo, cho là 
Giáo hội nên nằm trong hệ thống. 


Cuối cùng, chắc chắn là Benedict sẽ nhấn mạnh rằng lời giáo huấn 
của Giáo hội đối với việc phá thai, đồng tính luyến ải, nghiên cứu tế bào 


213 


ÐĐ Ứ C G L1 Á Ô HO A NG BENEDICT XVI 


gốc và các vấn đề khác không chỉ là vấn để nội bộ Giáo hội mà là vấn 
để bảo vệ các chân lý cơ bản trong cuộc sống con người và xà hội loài 
người. Ông tin rằng những chân lý này không chỉ thuộc về đạo Công 
giáo mà còn có giá trị khách quan cho mọi thời đại và mọi nên văn hỏa. 
Do vậy, người ta có thể trông chờ rằng các tiếng nói đại diện phong trào 
??ö-choice bên trong Giáo hội Công giáo, cho dù là chính khách, các nhà 
thân học đạo đức hay các nhóm cải cách, sẽ thấy tình hinh ngày càng 
khó khăn trong nhiệm kỳ của ông. Với những vấn để này, phương 
hướng hành động của nhiệm kỳ Giáo hoàng Benedict sẽ nằm hẳn vào 
cái được người Hoa Kỳ gọi lả “cánh hữu tôn giáo”, bảo vệ toàn khối các 
vấn đẻ được đề cập tới như là “Văn hóa Sự sống” ” trong thời kỳ Giáo 
hoàng John Paul II. 


Đỏng thời, những mối bận tâm vẻ chính trị của Giáo hoàng 
Benedict chắc chắn sẻ không bị giới hạn vào cải mà những kẻ pha trò 
thường gọi là “các vấn để thuộc khu xương chậu” (pelvic issues) nghĩa 
là những vấn đề liên quan tới hoạt động tình dục, được đăng tải thường 
xuyên trên báo chí phương Tây. Đây sẽ không phải là một nhiệm kỳ 
Giáo hoàng chỉ xoay quanh mỗi một vấn đẻ, vì Benedict thấy và mong 
muốn rất nhiều điều khác. 

Giáo hoàng mới cũng mong muốn chống lại mọi biểu hiện của việc 
hạ thấp giá trị cuộc sống con người của chủ thuyết tương đối trong các 
vấn đề chiến tranh, hòa bình và trật tự thương mại quốc tế, nhất là sau 
khi lắng nghe các Hỏng y đến từ nam bản câu lẳn lượt bày tỏ ý kiến về 
những vấn để này trong các Công nghị Hồng y trước khi Cơ Mật Hội 
bảu Giáo hoàng 2005 bát đâu. Ông đề cập tới vấn để này khi giải thích 
về tên của ông, liên kết tên mình không chỉ với Thánh Benedict mà cả 
với Giáo hoàng Benedict XVI, “người đã cố gắng trở thành một sứ giả 
hòa bình trong thời chiến tranh”. Trong lân Tiếp kiến chung vào thứ Tư 
ngày 27 tháng Tư, Giáo hoàng quay trở lại để tài này. Ông nói: 
“(Benedicr XV) là một vị tiên tri vì hòa bình, dũng cảm và châu: chính, 


52) Văn hóa sự sống {culture of tfe) muốn nói tới thái độ tồn trọng sự sống, xem sự sống Con người từ lúc 
được thụ thai cho đến lục qua đời một cách tự nhiên là ơn huệ của Chúa và mang tính lình thiêng, bất khả xâm 
phạm. Cánh hữu tôn giáo (right reigious) là tiên mình đa lôn giáo gồm những tổ chức chính trị va phong trào 
hoạt động xã hội có khuynh hướng báo thủ. bảo vệ các giá trị truyền thông của xã hội Hoa Kỳ 


214 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


đã cố gắng hết sức ngăn ngừa thảm kịch chiến tranh và sau đó hạn chế 
những hậu quả tàn khốc của nó. Theo gương ông, tôi mong muốn đùng 
chức vụ Giáo hoàng của tôi để đẩy mạnh hòa giải và hòa hợp giữa mọi 
người và giữa các dân tộc, vì từ tận đáy lòng mình tôi tin rằng lợi ích to 
lớn của hòa bình trước hết là món quà Chúa ban tặng, một món quà 
mồng manh và quý giá mà tất cả chúng ta phải hợp sức câu xin, giữ gìn 
và chăm lo vun đắp ngày này qua ngày khác”. Sự gắn bó của Giáo hoàng 
với lý tưởng đó có thể thấy được qua sự chống đối công khai cả hai cuộc 
chiến tranh vùng Vịnh do Hoa Kỳ cảm đâu; vào lân thứ hai, Ratzinger 
nhận xét mỉa mai rằng khái niệm “chiến tranh phủ đâu” *® không có mặt 
trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo. 

Vì vậy, Benediect có khâ năng nổi lên như một người sẽ lên tiếng chỉ 
trích về xung đột vũ trang, cũng như về các hệ thống kính tế quốc tế 
không biết bảo vệ quyên lợi của người nghèo trên thế giới. Những ai 
mong chờ ông đóng vai “Tuyên úy cho khối Liên minh Đại Tây Dương”, 
và làm địu đi việc chỉ trích của Vatican vẻ chú nghĩa quân phiệt và toàn 
câu hóa của phương Tây, có lẽ sẽ thất vọng. Trên thực tế, nơi Giáo hoàng 
Benedict, họ sẽ thấy mình phải đối đầu với một nhà phê bình đáng ngại, 
một người có khả năng phát triển một cơ sở hạ tầng trí thức sâu sắc cho 
phép xem việc bóc lột người nghèo như là cách biểu lộ sự thiểu kính 
trọng chân lý, cũng như việc bóc lột những đứa trẻ còn trong lòng mẹ hay 
đang ở thời kỳ phôi thai. Hành động vì công bằng xã hội của ông sẽ được 
xây dựng không chỉ trên lòng mộ đạo hay lòng tốt, mà còn bắt rễ từ xác 
tín sâu xa rằng hành động này cũng là một phản của chương trình mở 
rộng hơn nhằm thức tỉnh phương Tày để nhận ra chân lý siêu việt. 


Các hình thúc cộng đẳng khác 


Benedict XVI biết rất rõ là không thể đảo ngược hàng trăm năm 
lịch sử phương Tây trong chớp mắt được, và trong thời hạn ngắn “chế độ 
độc tài của chú thuyết tương đối” sẽ khó lòng sụp đổ. Vì thế, giống như 


53). Chiến tranh ngăn ngửa (Preventive war) là tấn công trước để kẻ địch không thể tấn công mình; điều này 
trái ngược với công pháp quốc tễ. Chiến tranh phú đầu (Preemptive war), là tấn công ngay khi ta biết lA kế địch 
Sẽ tấn công nhằm chiếm thế thượng phong; điều này được môt số ngưới xem là tự vệ hợp pháp, một số khác 
cho rằng cũng không có gi khác với \oai trước. 


Đb ỨC GIẢ O H DO À NG BENEDICT XYI 


Thánh Benedict trước ông, Giáo hoàng mới sẽ xem như một chiến lược 
cân thiết trong việc bảo vệ những hòn đảo của những lối sống khác, 
những nơi người ta có thể sống cái lý tưởng Kitô giáo về cuộc sống con 
người một cách trọn vẹn và chỉ tình, một thứ “hạt cải” mà trong một thời 
điểm văn hóa khác sẽ có thể này mâm và tạo ra một cuộc sống mới, y hệt 
như cái cách đời sống tu viện theo luật Thánh Benedict đã giúp đạt nên 
móng cho thời Thượng Trung cổ. Giáo hoàng Benedict rất thích quan 
điểm của sử gìa Toynbee khi cho rằng số phận của một xã hội luôn luôn 
phụ thuộc vào những nhóm “thiểu số sáng tạo” của nó; và ở một số khia 
cạnh nào đó, ông ta thấy là vai trò của Giáo hội Thiên Chủa giáo trong 
thời điểm lịch sử hiện nay đúng là đại điện cho một thiểu số như vậy. 


Trong một bài báo năm 1986 đăng trên tập san thân học Cøwwio °, 
vị Giáo hoàng mới viết: “chúng ta không nên sợ cái từ nhóm văn hóa thứ 
yếu” và ông đê nghị nên xây dựng “những hòn đào có sự tập trung tôn giáo”. 


Ratzinger từ lâu đã nhận thức được và có thiện cảm với những nỗ lực 
để tạo thành những hòn đảo như vậy. Một ví dụ là cộng đoàn Thánh 
Gioan, một nhóm được thành lập năm 1945 bởi nhà thắn học Thụy Sỹ nổi 
tiếng tên là Hans Urs von Balthasar, vốn được Ratzinger xem gân như là 
một người thây và Adrienne von Speyr thần bí. Cộng đoàn này được công 
nhận là một tu hội đời" thuộc thẩm quyền giám mục năm 2000, nhưng 
đó là một tổ chức quốc tế với nghĩa là có các thành viên bên ngoài nước 
Thuy Sỹ (tuy không nhiều). Các nguồn tìn cho hay Cộng đoàn Thánh 
Gioan gồm có tất cả 60 thành viên, được chía thành ba chì nhánh cho 
nam, nữ giáo dân và các linh mục. Ở Hoa Kỳ, có thể có bốn hoặc năm 
thành viên. Phải thửa nhận là nhô nhưng nó cho thấy một ví dụ về những 
nỗ lực sáng tạo để đưa ra những mô hình sống mới, khả đĩ giữ cho ngọn 
lửa của Kitô giáo nhân bản tiếp tục cháy sáng. 


54) Commuruty với nghĩa là một nhỏrn người sống chung trong mót khu vực và chia sẻ môi số đặc tính (dân lộc, 
văn hóa, lịch sử, tồn giáo...) hay quyển lợi. Cum từ này thường được dịch là cộng đẳng. như cộng đồng người 
Việt ở Hoa Kỳ, ÿ thức cộng đồng, cac vấn đê cộng đồng, đời sống cộng đồng. Cornrnunmiiy với nghĩa lä mót nhắm 
người tụ lại vị lý do tôn giáo !h¡ trong Giáo hội Công giáo thưởng dịch là cộng đoàn, như công đoan tin hữu trong 
nhà thờ, cộng đoàn tu sĩ trong tu viện, đời sống cộng đoán của các tu sĩ...) ở đây sẽ dùng chữ cộng dồng khi 
nói về một tập thể con người theo nghĩa chung. nhưng nếu tập thể đó là những tụ sĩ thì sẽ dùng chữ cộng đoàn. 
35) TU hội đời (Secular institute) la một hình thức tu trì của Giáo hội Công giáo trong đó các tu $ĩ cũng có ba 
lởi khấn nhưng sống ngoài đới thưởng chứ không phải trong cộng đoàn lại tu viện. 


216 


MỘT VỊ GIAO HOÀNG VỚI HOAẠI BẢO LỚN 


Nói chung, nhiệm kỳ Giáo hoàng của Benedict có thể duy trì chính 
sách của John Paul II, ủng hộ cái gọi là những phong trào mới trong 
Giáo hội Thiên Chúa giáo, như Eocolare, Neocatechumenate, Sanft'Egidio, 
Arche và nhiều nhóm khác đã nở rộ trong giai đoạn sau Công đồng 
Vatican II. Là một người thực dụng, Giáo hoàng Benedict hiểu rò những 
phê bình về các nhóm này. Ông biết họ có khả năng phóng đại, có khả 
năng tự tách ra khỏi Giáo hội rộng lớn hơn, có hiện tượng “sùng bái cá 
nhân” không phê phán vẻ những người sáng lập. Ông sẽ cổ vũ đề họ 
củng cố và làm sâu sắc thêm những nên móng thân học và trí thức. 
Đồng thời, ông cũng sẽ xem họ như những mô hình đáng quỷ về cách 
sống cộng đông đựa trên chân lý. 


Trong quyền sách Muối Đá viết năm 1997, Ratzinger có đề cập: 
“Người ta luôn luôn có thể đưa ra những ý kiến phản đối các phong trào 
cá nhân như Neocatechumenate hay Focolare, nhưng cho dù bạn có thể 
nói gì đi nữa, chúng ta có thể thấy những điều có tính chất đổi mới đang 
xảy ra”. Trong Phóng sự 0ê Natzinger năm 1984, ông tô ra phần khởi: 
“Những điêu đây hứa hẹn ở cấp Giáo hội toàn cầu - và đang xảy ra ngay 
ở tại trung tâm cuộc khúng hoàng của Giáo hội ở phương Tây — đỏ là sự 
xuất hiện các phong trào mới, điều không có ai trù tính và không có ai 
tạo ra, nó tự phát nây ra từ sức sống bên trong của lòng tin. Điều mà các 
phong trào này thể hiện —- mặc dù theo một cách êm ả - là một cái gì đó 
giống như mùa lễ Ngủ tuân trong Giáo hội”. *° 


Mặc dù là người cỏ đâu óc duy lý, Giáo hoàng cũng ủng hộ các hình 
thức biểu lộ tôn giáo mang tỉnh tình cảm hơn, như phong trào đoàn sủng. ” 


Ông phát biểu trong Phóøg sự uê Ratzinger: “Đó là bằng chứng của hy 
vọng, một dấu hiệu thời đại tích cực, là món quà của Chúa ban tặng cho 
thời đại của chúng ta. Đó là sự khám phá lại lần nữa niềm vui và sự phong 
phú của lời cầu nguyện đối lập với những lý thuyết và thực hành đã trở nên 
ngày càng cứng nhắc và co rút đo chủ nghĩa duy lý bị trần tục hóa”. 

56) Theø sách Công vu Sứ đồ 2 1-47, Chua Thanh Thần hiện xuông các môn đề của Giêsu, soi sáng va biến 


đổi họ vao ngày lễ Ngũ tuần của đạo Da Thai (40 ngày sau lễ Vượt qua) Vì vậy, người Công giao cũng go: lễ 
(Chúa Thánh thần) hiện xuống lá lễ Ngũ tuần, Pentecost 


57). Phong trao đoàn sủng (charismatic movemeni) là phong trào tố chức những nhóm cầu nguyện trong Giáo 
hội Công gáo vào các năm 1960. Các đãc điểm nổ: bật gồm: niềm tin nơi tác động trực tiếp của Thánh thần 
dẫn đến việc hoán cãi, khả năng nói tiếng lạ, cùng những chia sẻ kinh nghiệm bản thân đầy xúc cảm... 


217 


Đ Ư C G I Á OÖ HO À NG BE NEDICT XMVỊ 


Đồng thời, khía cạnh ủng hộ truyên thống trong tính cách của Giáo 
hoàng Benedict giúp ông hiểu được vì sao một số cộng đoàn tu sĩ cổ xưa 
trong Giáo hội như dòng Biển Đức, dòng Phan-xi-cô và dòng Tên, đường 
như có một sự sao lãng đời sống tu trì dưới thời John Pau] II để tập trung 
cho các phong trào mới. Trong những lúc bất mãn, các tu sĩ nam nữ đôi 
khi có cảm giác là John Paul II đa bỏ mặc họ và xem tương lai thuộc về 
các phong trào. Giáo hoàng Benedict, người đã quyết định lấy tên của vị 
sảng lập đời sống tu viện, sẽ xem việc canh tân đích thực đời sống tu trì 
là một mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ Giáo hoàng của óng. Điều này 
có nghĩa là sẽ có những lúc căng thẳng cho các cộng đoàn tiến bộ hơn, 
những người có thể có một quan niệm khác về đời sống tu tri, muốn nhấn 
mạnh việc đấn thân vào xã hội và đối thoại với thế giới mới, nhưng ít nhất 
họ sẽ không có cảm giác bị quên lãng như trước. Giáo hoàng Benedict sẽ 
xem các dòng tu là những phòng thí nghiệm quý giá, (trong đó lối sống 
đặt trên chân lý khách quan sẽ được đưa lên làm gương cho một thế giới 
đã bị trần tục và tương đối hóa) nhắc nó nhớ vẻ những gì tâm linh con 
người có thể làm được nếu đi đúng với kế hoạch của Thiên Chúa. 


Mặc dù hoạt động giáo huấn này —- xác định những quan điểm chính 
trị và thúc đầy những lối sông mới - đôi khí cỏ vẻ như rời rạc và đứt 
đoạn khi chúng xuất hiện trên bức màn văn hóa, nó vẫn là một khối với 
các xác tín thâm sâu của Giáo hoàng Benedict XVI - đó là Chúa đã mặc 
khải một chuỗi chân lý về cuộc sống và thàn phận con người, đó là Giáo 
hội được kêu gọi bảo vệ và giới thiệu các chân lý đó và niềm tin rằng xã 
hội nào coi thường các chân lý này sẽ không thể tồn tại. Nhiệm kỳ Giáo 
hoàng Benedict XVI sẽ thành công hay thất bại còn tùy thuộc nhiều vào 
việc ông có thuyết phục phản còn lại của thế giới này tin ông hay không. 


CHÂU ÂU 

Mặc dù những nỗ lực ngăn chặn trào lưu chủ thuyết tương đối của 
Giáo hoàng Benedlict sẽ mở ra trên toàn thế giới nhưng tuyến đầu của 
cuộc đấu tranh và nơi quyết định thành công hay thất bại của ông lại là 
châu Âu. Ông là sân phẩm của truyền thống tri thức châu Âu. Vẻ phương 


218 


MỘT VỊ GIÁOD HOAẶÀNG VỚỜI HOẠÀI BẢO LƠN 


diện lịch sứ, châu Âu là cái nôi của nên văn hóa Kitô giáo, nó vẫn còn là 
trung tâm chỉnh của các hoạt động mang tính cơ cấu và mục vụ trong 
Giáo hội Công giáo. Và theo lời của một viên chức cao cấp ở Tòa thánh 
Vatican thì “đơn giản là châu Âu quá lớn để cho phép nó thất bại”. Tìm 
giải đáp cho vấn để suy thoái đạo đức và “mùa đông trong Giáo hội” ở 
Tây Âu, và cái khủng hoảng văn hóa mà Giáo hoàng tin rằng đang nằm 
đưới các hiện tượng nêu trên, sẽ là thách thức chủ yếu mà ông phải đổi 
mặt vào buổi bình minh của nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông. 

Nhiệm vụ đầu tiên là đánh thức châu Âu thoát ra khỏi “giấc ngủ giáo 
điều”,*® nhắc cho châu Âu nhớ rằng Kitô giáo là cội nguồn của bản tính 
văn hóa châu Âu. Chẳng hạn, những lời nhận xét vào tháng Tám năm 2004 
của ông về việc Thổ Nhi Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu chỉ có thể hiểu 
được khi đặt vào bối cảnh này. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Lø Fig27o 
của Pháp, Ratzinger nói: “Trong suốt quá trình lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ đã 
luôn là thành phân của một lục địa khác, luôn trái ngược với châu Âu”. 
Ông cảnh báo rằng đưa Thổ Nhi Kỳ vào Liên minh châu Âu sẽ dẫn đến 
sự phai nhạt các đặc điểm văn hóa của câ hai phía. 


Ông nói: “Sẽ là một sai lâm khi nghĩ hai hai lục địa giống nhau, điều 
đó có nghĩa là đánh mất đi sự phong phú của những nét khác biệt và từ 
bỏ văn hóa để đổi lấy những thuận lợi trong lĩnh vực kinh tế”. 


Ở một số nơi, lời lẽ trên của Ratzinger được hiểu là nhằm chống lại 
Islam giáo và điều này giải thích vi sao một số nhà lãnh đạo Islam giáo 
đã hưởng ứng có phản lãnh đạm đối với việc ông được bầu làm Giáo 
hoàng Benedict XVI. Tuy nhiên để hiểu những lời phê bình này, phải đặt 
chúng trong bối cảnh những quan điểm của ông vẻ cháu Âu. Nếu dự án 
văn hóa về châu Âu được gắn liền với nguồn gốc Kitô giáo của nó như 
Giáo hoàng Benedict tin tưởng, thì bất kỳ điều gì làm lu mờ thêm các 
nguồn gốc đều không có lợi. Theo cách nhìn của vị Tân Giáo hoàng, ng 
chống đối việc Thổ Nhi Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu không phải là để 
ngăn cân người Islam giáo mà là giữ lại bản chất Kitô giáo (của châu Âu). 


58) Giấc ngủ giáo điều (dogmatic slumbar) là tử mượn của triết gia Kant, nhưng ở đây chỉ muốn nói tới tình 
trang nguội lạnh về tôn giáo. 


219 


Đb Ư C G 1Á O H Ö AÄ Nổ B ENEDIïICT1T XV ]Í 


Giáo hoàng Benedict đa trinh bày quan điểm của mình vẻ châu Âu 
ở nhiều nơi khác nhau, gân đây nhất là trong một quyền sách nhỏ có tựa 
đề Châu Âu: Những nền móng hôm way uà ngày ai, được Xuất bản bằng 
tiếng Italia năm 2004 của Nhà xuất bản San Paolo. Quyền sách thu thập 
những bài tiểu luận và những bài điễn thuyết mà Hồng y Joseph 
Ratzinger đã công bố ở châu Âu trong nhiều năm gản đây. 

Trước hết, điểm nổi bật là Giáo hoàng ý thức rõ rệt rằng “châu Âu” 
là một khái niệm văn hóa và lịch sử trước khi là một khái niệm địa lý. 
Giáo hoàng viết rằng, vào thời đại Charlemagne", từ “châu Âu" diễn tả 
một thực tế chính trị, nghìa là một nhóm quốc gia đa kết hợp thành Đế 
chế Roma mới, và đồng thời có một sử mệnh - đó là báo tồn cái tốt nhất 
của nên văn hóa cổ xưa và tiếp tục chuyển giao nó trong lịch sử. Trớ trêu 
thay, Benedict viết, vào khoảnh khắc vinh quang nhất - khi các ngôn ngữ 
và khoa học của châu Âu đã trở thành nén văn hóa của toàn cầu trong 
một thể giới toàn câu hóa - thì bản thân châu Âu dường như trở nên rỗng 
tuếch một cách kỳ quặc, “giống như là bị tê liệt do rối loạn trong hệ thống 
tuân hoàn, một cuộc khủng hoảng có thể làm nó thiệt mạng, phải nhờ 
vào những sự cấy ghép chắc chắn sẽ làm mất đi bản chất của nó”. 


Giáo hoàng viết, ngày nay ở châu Âu có một sự thiếu hụt đáng chú ý 
về việc hướng tới tương lai. Tâm trạng chán chường này được biếu lộ rö 
nhất trong các tỷ lệ sinh sản đang xuống thấp, trẻ em không được xem 
là niềm hi vọng cho tương lai mà lại là mối nguy hiểm cho hiện tại, vì 
chúng đe đọa tước mất quyền tự do cả nhân hay sự dư dả vật chất. Thực 
tế, châu Âu vẫn gìn giữ được các hình thức nhận biết vẻ mình từ di sản 
của Charlemagne nhưng đã đánh mất đi ý thức vẻ sử mạng của nó, 

Giáo hoàng khảo sát hai mô hình lịch sử văn minh khác nhau để tìm 
hiểu xem tương lai có thể chứa đựng những øì. Mô hình thứ nhất là của 
Spengler, người cho rằng có một chu kỳ sống tự nhiên đối với các nên văn 
mình - chúng được sinh ra, lớn lèn rôi chết đi. Từ quan điểm này. nếu hiểu 
theo ÿ nghĩa văn hóa của ngôn từ thì nên văn mính châu Âu đang ở thời 


59) Hoàng để Charlemagne đã thống nhất nhiều nước ở cháu Âu vào thế kỳ thử 8 và thứ 8. đã đặt nền tảng 
văn minh châu Âu khi thiết lập hệ thống luật phap và xây dựng nền lảng văn chương, nghệ thuật và giáo duc 


220 


MỘT VỊ BI1AO HOANG VỚI HOÀI BẢO LƠN 


kỳ già nua và sớm muộn gì cũng không tránh khỏi cái chết. Mô hình thứ 
hai là của Toynbee®, người cho rằng nếu một nên văn hóa phải trải qua 
một cơn khủng hoảng tỉnh thần thì có thế hỏi phục nó được bằng cách 
tiêm thêm cho nó một liều “mục tiêu tinh thần”. Giáo hoàng trinh bày rằng 
đó là cách hiểu Giáo hội nên chọn và phải tự xem mình chỉnh là suối 
nguồn hỏi xuân của châu Âu, cho dù trong một thời gian ngắn đường như 
chẳng mấy ai quan tâm tới những gì mà Giáo hội có thể mang đến. 

Vì thế, chiến lược của Benedict XVI dành cho châu Âu có thể sẽ 
gồm hai phần. Đó là: 


Một phân, ông sẽ không ngừng nhắc nhở rằng những giá trị mà châu 
Âu đã mang đi chào bán khắp thế giới - đân chủ, nhân quyền, tính đa 
nguyên, sự khoan dung — đêu có nguồn gốc từ di sản Kitô giáo của nó, và 
nếu thiếu cái nên tảng này thì cũng sẽ không thể bảo tôn những giá trị trên. 

Phản khác, ông sẽ làm tất cả để bảo đảm rằng Giáo hội Công giáo 
và các cộng đoàn thuộc Giáo hội sẽ giữ gin được bản chất của mình, 
rằng họ sẽ không bị đồng hóa với cái xã hội thế tục xung quanh, nói 
theo ngôn ngữ Kinh thánh là họ sẽ không như “muối đã mất hết vị mặn 
của nó”. Đề có thể đóng vai trò “thiểu số sáng tạo”, Giáo hội phải thực 
hiện một “chương trình chỉnh trị về bản chất”: bảo vệ ngôn ngữ của 
mình, các phong tục tập quán của mình, và các hệ thống tín ngưỡng của 
mình, đó là những dấu chỉ cho tính dị biệt trong thế giới đang nhanh 
chóng trở nên đồng nhất. Trong quan điểm của Giáo hoàng, việc cứu độ 
châu Âu là công việc lâu đài và Giáo hội cân phải thực hiện được việc 
quan trọng là nuôi dưỡng các tế bào mang nguồn sống Giáo hội, không 
cản quá nhiều nhưng phải thật sinh động đây đức tin và lòng nhiệt 
thành, nơi mà đức tin sẽ được rao truyền đây đủ. 

Trong một cuộc họp báo tại Vatican về các phong trào mới do Hội 
đồng Giáo hoàng đặc trách Giáo dân đỡ đâu vào ngày 16 tháng Sảu năm 
1999, Hỏng y Joseph Ratzinger đã trình bày ý tưởng này mệt cách rõ 
ràng và thẳng thắn như sau: 


60) Oswald Spengler (1880-1936) người Đức và Arnold doseph Toynbee (18991975) ngưới Anh là hai sử gia 
nghiên cứu về lịch sử các nền văn minh. 


221 


ÐĐ ỨC G6 1A O HO Á NG BENEDICT X VI 


Ông nói: “Ngay cả khi chúng ta là thiểu số, trách nhiệm tru tiên của 
chúng ta vẫn là thông điệp. Ở phương Tây, số liệu thống kê cho thấy số 
lượng giáo đân đang giảm sút; chúng ta đang sống trong mộit thời kỳ bội 
giáo"! thời kỳ mà sự đồng hóa giữa nên văn hóa Âu-Mỹ và nên văn hóa 
Kitô giáo hầu như đã tan biến. Thách thức ngày nay là không để cho 
lòng tin rút lui vào trong những nhóm khép kin, nhưng phải làm cho 
lòng tin chiếu sảng mọi người và lên tiếng với mọi người. Nếu chúng ta 
quay trở lại Giáo hội của những thế kỷ đâu tiên, số Kitô hữu tuy còn rất 
¡t nhưng họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi họ không phải là 
một nhóm khép kín. Họ mang đến cho mọi người một thách đố, và 
thách đố đó đã chạm đến mọi người. Ngày nay, chúng ta cũng có một 
nhiệm vụ chung: đó là cụ thể hóa trong thế giới hôm nay việc đáp ứng 
thực sự cho đòi hỏi có một cuộc sống thích hợp với đấng Tạo hóa”. 


Giáo hoàng Benedict sẽ phấn đấu trở thành một người đem lại niềm 
vui và biết thương xót, đặc biệt là đối với người châu Âu, những người 
ông tin là thường bị lâm vào tinh trạng thiếu định hướng và thiếu niễm 
tin vào tương lai của chính họ. Tuy vậy, phàm là một người Kitô hữu sẽ 
ngày càng có nghĩa là một người khác biệt, nhất là khi so sánh với nên 
văn hóa thể tục đang chiếm ưu thế ở chàu Âu. Thời kỳ quả độ sẽ như 
bước lùi ngắn trước cú nhảy vọt trong cuộc sống Giáo hội ở châu Âu 
cũng như ở mọi nơi. Đừng nhằm lẫn: hễ động đến bản chất Công giáo 
thì triều đại Giáo hoàng này sẽ biết tự bảo vệ. 


HOA KỲ 

Chủ trương cho mối quan hệ với Hoa Kỳ về mặt chính trị của 
Benedict XVI về cơ bản rất giống với đường lối của Giáo hoàng John 
Paul II, vừa khâm phục vừa mang nhiều tình cảm trái ngược. 

Trước hết, Benedict là vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội 
Công giáo từng là tù bình Hoa Kỳ. Vào những tháng cuối của Đệ nhị 
Thế chiến, chàng thanh niên tuổi 18 Ratzinger đã trốn khỏi quân đội Đức, 
nơi anh là một người lính quân dịch rất miễn cưỡng, nhưng vẫn bị quân 


61) Bội giáo (apostasy) hay bỏ đạo. 


222 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


đội Hoa Kỳ xếp hạng thuộc điện có khả năng chiến đấu. Bị bát làm tủ 
binh và bị giam giữ trong trại một vài tuần ở Ulm (thuộc Đức) và được 
thả vào ngày 19 tháng Sáu năm 1945, chàng đã quá giang xe vê nhà để 
lại tiếp tục việc học tại chủng viện ở Bavaria. Như một dấu hiệu của việc 
hàn gắn các vết thương lịch sử, Ratzinger được Giáo hoàng John Paul II 
cử làm đại diện tại buổi lễ kỷ niệm lân thứ 70 ngày đổ bộ Normandy, 
được tổ chức vào thảng Sáu năm 2004. 

Không có bất cứ biểu lộ nào cho thấy trải nghiệm thời trai trẻ của 
Giáo hoàng để lại ấn tượng chua cay vẻ Hoa Kỳ và trong kết quả cuộc 
bầu cứ của ông, phản ưng từ Chính phủ Hoa Kỷ nói chung là tích cực, 
nếu không muốn nói là hết sức tích cực. Tổng thống George Bush cử 
người em của ông là Jeb Bush, Thống đốc bang Florida, dẫn đâu đoàn 
đại biểu Hoa Kỳ đến dự Thánh lễ nhậm chức của Giảo hoàng mới. 
Trong cuộc họp báo ngày 23 tháng Tư tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Italia, 
Thống đốc Bush bày tỏ sự tin tưởng rằng Benedict XVI và Hoa Kỳ sẽ có 
được các mối quan hệ tích cực. 


Thống đốc Bush nói: “Tổng thống Bush đã gặp John Paul II ba lần 
và dự lễ tang của ông ấy. Đây không chỉ là biểu tượng, nó nói lên tằm 
quan trọng của Tòa thánh Vatican như là một tiếng nói lương tâm về 
những sự việc trên thế giới. Tổng thống rất mong có được mối quan hệ 
tương tự với Giáo hoàng Benedict XVI, trong việc thúc đẩy công bằng xã 
hội, tự đo và dân chủ trên toàn thế giới”. 


Thống đốc nói, ông mong Giáo hoàng Benedict XVI cũng sẽ có một 
tiếng nói đặc biệt quan trọng đối với các vấn để của cuộc sống. 


Ông nhần mạnh các lĩnh vực mà ông câm thấy sự lành đạo của vị 
Giáo hoàng mới sẽ rất hữu ích: “Cách chúng ta quý trọng cuộc sống, 
đánh giá cuộc sống, củng cố cuộc sông gia đình, có thể nói, về một số 
mặt, dường như chúng ta không còn biết cách tôn trọng những giá trị cơ 
bán đang giữ cho đất nước chúng ta không bị tan vỡ”. 


Bush đặt vấn đề này trong bối cảnh của vụ việc Terry Schiav, bày tô 
hy vọng là Giáo hoàng mới sẽ đưa ra một điều nhác nhớ đây sức thuyết 
phục rằng, “Tất cà mọi người đều có phẩm giá, Chúa đối xử công bằng 


223 


ĐÐĐ ỨỬ C GLÁ O0 HO ANG BENEDICT X VI 


với tất cả chúng ta”. Ông coi phá thai và vấn đề “chăm sóc cuối cùng”® 
như là những lĩnh vực ông mong chờ Giáo hoàng Benedict XVI se đóng 
góp tích cực cho cuộc tranh.luận chính trị đương thời. Trong các lĩnh 
vực này, đường lối của Benedict XVI sẽ phù hợp với đường lõi của phe 
cảnh hữu của Hoa Kỳ, vi thế Bush có thể đã có lý khi hy vọng có sự hòa 
hợp giữa Tòa thánh Vatican và Nhà Trắng - và khi Benedict trở thành 
một đồng minh thì ông sẽ là một đồng minh hùng mạnh. 


Tuy nhiên, những vấn để như vậy hậu như không bao giờ liệt kê hết 
được những nhận đinh chỉnh trị mà họ muốn Giáo hoàng đưa ra. Vẻ các 
vấn để khác, như chiến tranh chống khủng bố, án tứ hinh, phát triển 
kinh tế và phạm vi văn hóa của Hoa Kỳ phải có được ảnh hưởng trên 
phạm vi toàn câu, các chính sách của Benedict sẽ có thể mang tính nước 
đôi hơn đối với những quyền lợi của người Hoa Kỳ. 


Chẳng hạn, vẻ cuộc chiến tranh ở Iraq, Hồng y Ratzinger có một 
thái độ dè đặt. Mặt khác, ông nói rằng sự chống đối chiến tranh của 
John Paul không phải là vấn để tín ngưỡng, ủng hộ quan điểm của một 
số tín đồ Công giáo ở Hoa Kỳ, những người xem sự xung đột là một 
trường hợp chiến tranh chính đáng. Trong một cuộc phỏng vấn vào 
tháng Mười năm 2002 với tạp chí 32 G¡øzøi (30 ngày) cúa Italia, ông nói: 
“Giáo hoàng đã không đẻ xuất quan điểm phân chiến như học thuyết 
của Giáo hội mà như lời kêu gọi của lương tâm được soi sáng bởi niềm 
tín... Đây là một quan điểm mang tính thực tế của người Kitô hữu, 
không đựa trên tín điều mà đựa trên tình hình thực tế và cùng lúc chủ ý 
đến phẩm giá con người như một giá trị đáng được tôn trọng”. 


Tuy nhiên, bản thân Ratzinger phân đối gay gắt vụ xung đột. Tại hội 
nghị ở TYieste tháng Chín năm 2002, khi được hỏi, liệu chiến tranh có 
thể bào chữa hay không, Ông đáp: “Trong trường hợp này tất nhiên là 
không thể. Còn có Tổ chức Liên Hợp Quốc, đó là cơ quan quyền lực nên 
đưa ra sự lựa chọn quyết định. Sự lựa chọn phải được đưa ra bởi cộng 
đồng các dân tộc, không chỉ riêng một cường quốc. Thực tế là Liên Hợp 
62) “Chăm sóc cuối cùng" (Care at the ond of lfe hay Terrrinal care) là việc ngưng dùng thuốc và các phương 
pháp chữa trị để chuyển qua giai đoạn chăm sóc nhằm giúp bệnh nhân bới đau đớn và dã chịu cho tới lúc kết 


thúc, nếu nhóm bác sĩ phụ trách bệnh nhân quyết định là bênh trạng đã hết hy vọng chữa trị và có sự đồng ý 
của bệnh nhân và gia định. Việc này có hợp pháp hay không còn là mội vấn để gây tranh cãi. 


224 


MỘT VỊ GIAO HOANG VƠI HOÀI BẢO LÚỮN 


Quốc đang tìm kiểm một con đường đề tránh cuộc chiến tranh. Theo tôi, 
dường như đó là một bằng chứng đày đủ cho thấy những tổn hại do cuộc 
chiến tranh gây ra còn lớn hơn những giá trị mà nó tim cách cứu vãn”. 


Ratzinger cũng chỉ trích học thuyết của Bush vẻ chiến tranh phủ 
đâu. Ông nói: “Khái niệm chiến tranh phủ đầu không có trong Sách 
Giáo lý Hội thánh Công giáo. Người ta không thể đơn thuần nói rằng 
Sách Giáo lý không hợp thức hóa chiến tranh, sự thật là Sách giáo lý đã 
phát triển một học thuyết để mà, một mặt nhìn nhận là có thể phải bảo 
vệ các giá trị và dân chúng trong một số trường hợp nào đó, nhưng mặt 
khác nó đưa ra một nguyên tắc rất chính xác về những hạn chế của khả 
năng trên", Về sau, khi Baghdad sụp đố vào tháng Tư năm 2003, 
Ratzinger bày tỏ thái độ biết ơn vì hậu quả đã không tàn khốc như người 
ta nghĩ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng: “Phân đối chiến tranh, phản đối 
nguy cơ phá hoại là việc chúng ta cần phải làm”. 


Lập trường mà Ratzinger bảo vệ năm 2003 đã lặp lại những quan 
điểm ông đã trình bày năm 1991, trong cuộc chiến vùng Vịnh lản thứ 
nhất, đó là ông cũng chỉ trích cuộc xâm lược của Hoa Kỳ ở lraq. Trong 
một cuộc phỏng vấn trên Đài truyền thanh Vatican năm 1991 sau chiến 
dịch ném bom của Hoa Kỳ đã bắt đâu, Ratzinger phát biểu rằng dựa vào 
bản chất các vũ khí hiện đại, đối với cả vũ khí thường lẫn vũ khi nguyên 
tứ thì thật khó tưởng tượng có bất kỳ một cuộc chiến tranh hiện đại nào 
có thể thật sự được gọi là “công chính”. ® 


Những lời bình luận trên cho thấy có thể sẽ có sự bất đồng đối với 
Hoa Kỳ về các việc sử dụng vũ lực trong tương lai. 


Dựa vào vai trò của Ratzinger trong các cuộc chiến chống lại thuyết 
thân học giải phóng những năm 1980, một số nhà quan sát có thể đã đoán 
trước rằng Giáo hoàng Benedict sẽ làm dịu đi thái độ phê phán bất công 
xã hội của John Paul H đôi khi đã làm cho những người thuộc thuyết tân 
bảo thư ” và trường phái thị trường tự do ở Hoa Kỳ cảm thấy bất ổn. 


===— ——:-——-—-====ễ- 
63) Chiến tranh công chính (Just war) la khái niềm về loại chiên tranh được xem la cần thiết va đúng theo đao 
đức vì kẻ thủ rõ ràng là sat vả xấu. 


63) Thuyết tân báo thú (neoconservatism) la khuynh hướng chính trị trở lai quan điểm truyền thống, ngược lạt 
với các trường phái tư do vào Ihập niên 1960 ở Hoa Ký. 


Ð Ự € GIÁ O HO À NG B EN E DICT XV ] 


Trên thực tế, có rất ¡( bằng chứng hỗ trợ cho một giả thuyết như vậy. 
Đúng là Ratzinger phản đối cải mà ông xem là nỗ lực của thản học giải 
phóng nhằm xây dựng Nước Thiên Chúa ở thế giới “tại đây và lúc này”, 
cùng với cái mà ông coi là việc phong trào này chấp nhận không phê 
phán khái niệm đấu tranh giai cấp, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng 
người Kitô hữu phải quan tâm đến công băng xã hội, Trong một tài liệu 
năm 1986 của Bộ Giáo lý Đức tin về sự giải phóng đích thực, có tựa đề 
Libertatis eowcientia, Ratzinger viết: “Những bất công xấu xa và các kiểu 
àp bức gày đau khổ cho hàng triệu đàn ông và phụ nữ ngày nay rõ ràng 
là đi ngược với Phúc âm của Chúa Kitô, và không lương tâm của người 
Kitô hữu nào cỏ thể thờ ơ được”. Với cương vị Giáo hoàng, Benedict sẽ 
có thể tiếp tục việc ủng hộ một hệ thống kinh tế quốc tế công bằng hơn 
của người tiên nhiệm, với những cách thức không phải lúc nào cũng 
thích hợp với những quyền lợi chính trị và thương mại của Hoa Kỳ. 


Ngoài ra, thỉnh thoảng vị Tân Giáo hoàng đã bày tỏ những nghi ngại 
về các giá trị ông thấy đang có mặt trong chính sách đối ngoại của Hoa 
Kỳ. Ví dụ, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Sddewische Zøifunwg của 
Munich vào tháng Mười năm 1978, ngay trước Cơ Mật Hội bâu John Paul 
II, Ratzinger đã nói rằng nằm đưới phong trào thân học giải phóng là một 
sự phản đối chính đáng chống lại bất công xã hội, cũng như chống lại cái 
mà ông đặt tên là một “sự thân Hoa Kỳ thái quá”, qua đó ông muốn nói 
đến cái ÿ thức hệ tư bản về mậu dịch tự do của quốc gia này. 


Trong một bài diễn văn năm 2000 ở Berlin, Ratzinger đã trở lại với 
chủ đẻ trên, ông quả quyết là “một số nơi ở Hoa Kỳ đang hăng hái cổ vũ 
cho việc Tìn Lành hóa châu Mỹ La-binh, và từ đó loại bỏ Giáo hội Công 
giảo, nhằm để xây dựng những giáo hội tự đo, xuất phát tử tin tưởng 
rằng Giáo hội Công giảo không có khả năng bảo đẫm một hệ thống 
chính trị và kinh tế vững chắc; và vì lý do đó không có khả năng thúc 
đầy được nên giáo dục các quốc gia, trong khi mô hình cúa các giáo hội 
tự do sẽ cho phép tạo được sự nhất trí về đạo đức và giáo đục ý thức dân 
chủ của quân chúng tương tự như ở Hoa Kỳ”. Cách diễn đạt có phân cô 
đọng, nhưng điều ông muốn nói là, theo quan điểm của ông, một vài thế 
lực nào đó ở Hoa Ky không xem đạo Công giáo là tương thích với thị 


226 


MỘT VỊ GIAO HOÀNG VỚI HOẠÀI BAO LỚN 


trường tự do và các hệ thống xã hội bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng, 
và bởi vậy đang cõ phá vỡ bàn chất Công giáo của châu Mỹ La-tinh. 

Vấn đẻ ở đây không phải là xét xem Giáo hoàng Benedict đúng hay 
không, mà là để thấy những phán đoán của ông về Hoa Kỳ, giống như 
quan điểm của người tiền nhiệm. trong một chừng mực nào đó, lần lộn 
giữa khen và chè. Vì vậy đối với Hoa Kỳ, các chính sách của nhiệm kỳ 
Giáo hoàng Benedict sẽ khó đoán hơn là một số người tưởng, và không 
ai có thể mong ông trở thành người bênh vực trung thành cho chính 
sách của Hoa Kỳ. 


GIÁO HỘI HOA KỲ 
Về Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, bài bình luận chí tiết nhất của vị Giáo 
hoàng mới xuất hiện rong quyến xố? Đất năm 1997. Những điều ông nói 
đảng được trích dẫn đây đủ ở đây: 
Hôi: Rất nhiều Giám mục ở Hoa Kỳ có ý định trong tương lai sẽ 
đối đáp với Giáo triêu Roma theo lối ăn miếng trả miếng, với 
những bài luận chiến của họ. [Ám chỉ một nhóm Giám mục Hoa 
Kỳ trong những năm giữa thập kỷ 1990 đã công bố kế hoạch thúc 
ép Rome thực hiện một số cải tổ]. 


Đáp: Số lượng thì không đông, tối đa có 30 Giám mục. Tôi đã nói 
chuyện với một trong những người lãnh đạo nhóm, và ông ta nhấn 
mạnh rằng họ đa hoàn toàn bị hiểu sai. Ông ấy nói: chúng tôi là 
người Công giáo tốt, trung thành với Giáo hoàng, chúng tôi chỉ 
muốn giới thiệu những phương pháp tốt hơn. Tôi đã đọc rất cẩn 
thận các bài viết được đề cập và tôi có nói là tôi cũng hoàn toàn 
đồng ý với cả một loạt những vấn đẻ họ đẻ cập đến, tuy nhiên tôi 
nghĩ một số vấn đẻ khác có vẻ mơ hồ. Tồi có thể nói rằng thật sự 
không có tâm trạng triệt để chống lại Giáo triêu RomaŸ trong Hội 
đồng Giám mục Hoa Kỳ. Họ có một tâm nhìn rộng hơn và đó 
cũng là một điều tốt. Chỉ có một vài người trong số họ có lẽ hơi 


95) Từ Roma hay Giáo hôi Roma trong phần này muốn nói lới Giáo quyền trung ương ở Rome, tức Tòa thánh 
Vatican. 


227 


DĐ Ư C G 1Á O H Ọ ẢÀNG BENEDLCT X VI 


cực đoan. Nhưng sau 15 năm ở đây, cảm giác của tôi là Giáo hội 
Công giáo và Hoa Kỳ đã học cách hòa thuận với nhau tốt hơn 
nhiều. Nói chung, chúng ta có một môi quan hệ rất tốt với Hội 
đồng các Giám mục Hoa Kỳ. Đó là một Hội đồng với rất nhiêu khả 
năng vẻ tri thức và tôn giáo, có nhiều vị chủ chiên xuất chúng 
đang có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của học thuyết 
trong Giáo hội toàn thế giới. Các viên chức của họ đến thăm 
chúng tôi ở đây một năm hai lần và chúng tôi có một mối quan hệ 
rất khăng khít. 

Hỏi: Giáo hội ở Bắc Mỹ có lợi gì từ sự phục hưng tôn giáo sắp diễn 
ra ở đó hay không? 

Đáp: Có, tôi nghĩ thế. Mặc dù chúng ta không nên quá kỳ vọng 
vào một vài sự kiện hay một vài cuộc tụ tập quân chúng đông đào 
của người Công giáo, tuy chúng quả thật cũng cho thấy là những 
người trẻ tuổi đang tìm kiếm một tôn giáo cảm thấy họ có thể có 
một gia đình nơi Giáo hội Công giáo và Giáo hoàng là điểm tham 
khảo và người hướng dẫn tỉnh thần cho họ, Các căng thẳng thực 
sự đã dịu đi trong 15 năm qua và đã có những bước phát triển tích 
cực mới. Tại Hoa Kỳ, không chỉ có phong trào cải tạo đạo Công 
giáo của các linh mục thuộc Anh giáo mà còn có một mối quan hệ 
hoàn toàn mới đối với những người theo phong trào Phúc âm ® mà 
trước đây là những người chỉ trích Giáo hội Công giáo gay gắt 
nhất. Tại các cuộc hội nghị ở Cairo và Bác Kinh, một sự thân mật 
rất thú vị đã phát triển giữa những người theo phái Phúc âm và 
những người Công giáo, đơn giản là vì họ đã nhận thấy Công giáo 
không đe đọa lấn át Kinh thánh bằng một loại giáo huẩn áp đặt 
nào đó của Giáo hoàng — như họ từng nghĩ thế cho đến nay - mà 
là để bảo đâm Kinh thánh sẽ được xem trọng. Những động thái 
xích lại gản nhau hơn này sẽ không thể dẫn đến sự hợp nhất trong 
một sớm một chiêu, mà nó cho thấy Công giáo một lân nữa lại là 
mệt chọn lựa của người Hoa Ky. 


68) Người theo phong trào Phúc âm (Evangelieals) là từ chung ch một nhóm giáa phái Tin Lành nhấn mạnh 
tới việc hối cải nói tâm, tin Kinh thánh là nền tảng của tất cả và nỗ lực rao giảng Phúc âm cho mọi người. 


228 


MỘT VỊ GIAO HOÀNG VƠI HOÀI BẢO LỚN 


Hỏi: Cái gì có thể đang thúc đầy sự hưng phấn tôn giáo mới đây ở 
Hoa Ky? 

Đáp: Chắc chắn ]à có nhiều yếu tổ, tói không thể phân tích bởi tôi 
biết rất ít vẻ Hoa Kỳ. Nhưng có một ưu tư vẻ đạo đức và một lòng 
khao khát tôn giáo. Thêm vào đó, có sự phản đối chống lại tính áp 
đặt của nên văn hóa dựa trên phương tiện truyền thông hiện đại. 
Ngay cà câu nói của Hillary Clnton rằng, “Hay tắt truyền hình đi, 
đừng nhẫn nhịn nữa” cũng cho thấy có một luông dư luận phố biến 
cho rằng, chúng ta không còn muốn quy phục nên văn hóa này nữa. 


Trong bài diễn văn năm 2000 của ông ở Berlin, Ratzinger lại đưa ra 
những bình luận về đạo Công giáo ở Hoa Kỳ: 


Ngày nay, Giáo hội Công giáo lò cộng đồng tôn giáo lớn nhất ở 
Hoa Kỳ; 0à trong đời sống tín ngưỡng, nó giữ lập trường đúng tới 
bắn chất Công giáo của mình một cách rõ rệt. Twy nhiên trong mỗi 
quan hệ giữa tôn giáo 0à chính trị, các tín đồ Công giáo [Hoa Kỳ] 
đã thừa hưởng truyền thống của các Giáo hội Hự do, theo nghĩa một 
Giáo hội thực sự không bị lẫn lộn uới nhà nước sẽ là bảo đảm tốt 
nhất cho nền tảng đạo đúc cho mọi người, đến nỗi Điệc đẩy mạnh lý 
tuông dân chủ dường như đã trở thành một bốn phận luân lý hết sức 
Phù hợp uới đúc tím. 


Cuối cùng, trong cuộc phỏng vấn được in thành sách năm 2002 với 
tựa đề Chưa nà Thế giới, Ratzinger đã nói với Giáo hội Công giáo ở Hoa 
Kỳ rằng, “ngày nay đã trở thành một sức mạnh quyết định trong bối 
cảnh Giáo hội toàn cản” vì nó có “lòng dũng cảm hiến dâng cho lòng tin 
tất cả những gì thuộc vẻ cuộc sống, từ lòng tin đó rút ra lòng đũng cảm 
và sức mạnh để tự đặt minh phục vụ kê khác. Đó là một Giáo hội có một 
hệ thống y tế và giáo dục tuyệt vời, có trách nhiệm to lớn đối với xã hội”. 
Ông khen ngợi các tín đỏ Công giáo Hoa Kỳ đã tìm thấy “lối sống được 
nuôi đưỡng bới những giá trị Công giáo và không chỉ thâm đẫm vào nên 
văn hỏa Hoa Kỳ”, và ông ca ngợi khả năng của Giáo hội Công giáo ở Hoa 
Kỷ đã dám “nói lớn tiếng trong một thế giới thảm lặng”. 


229 


ĐÐĐ ỨC G LÁ O0 HOANG BENEDLICT X VỊ 


Những lời bình luận trên của một người tự thừa nhận là minh không 
biết nhiều về Hoa Kỳ đã gợi ra nhiêu thông tin ở nhiều cấp độ khác 
nhau; ông coi mối quan hệ giữa Vatican và các Giám mục Hoa Kỳ vẻ cơ 
bản là lành mạnh, và ông nhìn nhận một số khuynh hướng rất tích cực 
trong đời sống tôn giáo Hoa Ry, đặc biệt là bàu không khi mới giữa tín 
đồ Công giáo và các tín đồ đạo Tin Lành bảo thú, và lòng tự tin ngày 
càng lớn hơn của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Ông có vẻ thực sự háo 
hức được làm việc với các Giám mục ở Hoa Kỳ và cả với Hội đồng Giám 
mục Hoa Kỳ. Tuy nhiên Giáo hoàng củng lo ngại rằng truyện thống 
“Giáo hội tự đo” đa biển dân chủ trở thành một lý tưởng quá hiển nhiên 
đến nỗi người Công giáo ở quốc gia này đôi khí phải khó khăn lắm mới 
hiểu được đúng đắn về bản chất của Giáo hội, (Với nghĩa đó, những môi 
quan tâm của ông lặp lại câu tuyên bố của Hồng y Francis George, người 
có lần nói rằng, các tín đỏ Công giáo Hoa Kỳ tên gọi thì là Công giáo 
nhưng tám lý lại là Tin Lành). “ 

Giáo hoàng Benedict đường như không nhậm chức với một “chương 
trình nghị sự” đặc biệt về Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ, mặc dâu ông có 
một thái độ thận trọng, tuy có phân cởi mở. Ông biết đánh giá tằm vóc 
của kinh nghiệm Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ, nhưng vẫn có những mối 
bản tâm về cả Giáo hội ở Hoa Kỳ lẫn nên văn hóa chung của đất nước này. 
Căn cử vào mối bận tâm của ông vẻ ảnh hưởng mà di sản Tìn Lành Hoa 
Kỳ để lại trên tâm lý người Công giáo Hoa Kỳ, ông có thể bổ nhiệm một 
số Giám mục “có bản chất Công giáo", những người sẽ giải quyết mọi 
vấn để tử quan điểm Công giáo kính điển của Giáo hội toàn câu, và 
không xét tới những điều được coi là hiển nhiên và hợp lý trong một cơ 
cấu dân chủ như Hoa Kỳ. Những sự bổ nhiệm như vậy có thể làm tệ hơn 
67) Giáo hôi Công giáo Roma (Roman Cathole Church) và các nhánh ly khai khác nhau trong đông lịch sử 
đều tin vào Chúa và Đức Khô và đầu được gọi là Christianism, Kitô giáo hay Thiên Chúa giáo (Tin Lành dùng 
chữ Cơ Đãc giáo). Các nhánh ly khai chính gồm (1) Chính thống giáo (Onhodox Churches hay côn gọi là Giáo 


hội Đồng phương - Onental Churches, Eastern Churchøs), (2) các giảo hội Tín Lanh (Protestant Ohurches), 
(3) Anh giáo (Angliean Church) 

Các giáo hội Tin Lãnh gầm rất nhiều nhánh, nhự phái Báp-tít (Baptist Church), phái Phục lâm (Adveniist 
Church), Trưởng Lão (Presbyteran ©hụrch cón gọi là Giáo hội Cái cạch — Reformed Church), phái Calvm ( 
Calvinists), Hội thánh Luther (Lutherans), phải Momons, phái Quakers, phái Methodist, phát Thần nhất vị, 
Unitanans, phái Ngũ Tuần, Pentacostal Church,. . Để tránh lẫn lộn, người ta không dùng tử Thiên Chúa giáo 
hay Kitô gảo (Cơ Đốc giáo) để nói vé Cầng giáo, nhất là trong bối cảnh Hoa Ky vơi hàng tràm giáo phái Tin 
Lành, cùng là đao Thiên Chúa. Ở Việt Nam. chính quyền gọi Công qảo là đạo Thiên Chúa và Tín Lãnh là Tín 
Lanh, nhưng bên ngoai bồi cánh này, gọi như thế là không hợp lý. 


230 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOẠI BẢO LỚN 


cái khoảng cách giữa các giáo dân Công giáo “trung bình” với hàng giáo 
phẩm, tạo nên một tình trạng căng thẳng mà Giáo hoàng Benedict sẽ 
phải giải quyết. Đồng thời, bất cứ ai mong chờ Giáo boàng Benedict chỉ 
đơn thuản lấy lại lập trường và ngôn ngữ của cánh hữu Công giáo Hoa 
Kỳ hay bất cứ ý kiến của phe nhóm nào khác thuộc Công giáo Hoa Kỳ, 
sẽ phải thay đổi cách nhìn. Quan điểm của Giáo hoàng quả phức tạp để 
cho phép những mong đợi đơn giản như vậy. 


231 


€ HƯƠNG 7 


THAY ĐỔI TÁC PHONG LÀM VIỆC 
TRONG GIÁO HỘI 


“Chính Uì Giáo hội bám ảo cái cơ cấu tổ chức uò thể chế 

quản lý của mình khi thực sự không có gì phía sau để biện mình 
cho cái cơ chế đá đã làm Giáo hội mang Hếống” 

(Giáo hoang Benedict XVI) 

Khi Hỏng y Jorge Medina Estevez bước ra ban công trung tâm của 
Đền thờ Thánh Phêrô vào buổi tối thứ Ba ngày 19 tháng Ba để công bố 
tên của vị Giáo hoàng mới, nhiều Đức Ông thuộc Phủ Quốc vụ khanh 
đang đứng chờ thông báo trên một ban công khác bèn ngoài văn phòng 
của họ. Điều lạ kỳ là ngay sau khi Medina đọc tên “Ratzinger”, nhiều 
người trong số Đức Ông đó quay trở vào trong nhà. Trong giới linh mục 
tu sĩ luôn có thái độ hoài nghì và thích điễu cợt ở Rome, xuất hiện ngay 
một chuyện đùa về việc những người đó làm gì lúc ấy: họ ẩi viết lại sơ 
yếu lý lịch. 

Mặc dù có rất ít bằng chứng cho thấy Giáo hoàng Benedict có ý 
định thanh lọc Giáo triều Roma ngay tức thời - thật ra, một trong những 
việc làm đầu tiên của ông là củng cố thành phần “chóp bu” trong các văn 
phòng của Tòa thánh Vatican, mặc dù chỉ là “trong thời gian trước mắt” 
(tạm thời) - hâu hết các nhà quan sát, trong đó bao gồm nhiều Hồng y 
đã bỏ phiếu cho ông, mong muốn có một cuộc cải tổ trong thời gian sắp 
tới. Bằng chứng cho việc tin tưởng sẽ có cải tổ như sau, tôi đa kể lại câu 
chuyện đùa ở trên về các nhân viên Phú Quốc vụ khanh cho một Hỏng 
y một ngày sau cuộc Cơ Mật Hội, và với con mắt lấp lánh sự diễu cợt, 
ông ta nhìn tôi và nói: “Có thể đúng lắm”. 


232 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


Một cuộc cải cách Giáo triểu Roma, theo quan điểm của Benedict, tự 
nó không phải là một mục tiêu cần nhắm đến. Đó chỉ là bước đâu tiên 
hướng tới sự biến đổi lớn hơn của văn hóa đặc trưng bên trong Giáo hội 
Công giáo Roma, tách rời cái hệ thống chỉ mô phỏng theo các mô hình 
và tâm lý của các cơ cấu thế tục, hướng tới một mô hình trr tổ chức mang 
tính Phúc âm hơn, “Công giáo” hơn. Điều này đặt ra vấn để ở mọi thời 
rằng liệu một cơ cấu hoặc thể chế nào đó còn có thể mang tới một lối 
nhìn khác về cuộc sống, hay nó đã hết thời và đã trớ nên vô dụng. 


Sự chú ý này đối với những động lực bên trong Giáo hội sẽ trở thành 
một trong những khác biệt rất nhỏ nhặt giữa Giáo hoàng Benedict và 
Giáo hoàng John Paul II. Ở tuổi 78, không một ai mong đợi Giáo hoàng 
Benedict sẽ đi lại nhiều như người tiên nhiệm của ông, hoặc đành nhiều 
thời gian để tổ chức các sự kiện lớn ở quảng trường Thánh Phêrô. 
Benedict được mong đợi sẽ là người lưu tâm nhiều hơn đối với việc cai 
quản nội bộ Giáo hội, đảm bảo sao cho những thôi thúc về mục vụ và học 
thuật ở nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông được thực hiện trong những cơ cấu 
thực tế để chúng có thể tỏn tại. Bằng cách đó, nhiều người tin tưởng rằng 
Giáo hoàng Benedict sẽ tạo lập một Giáo hội gọn nhẹ hơn, được tổ chức 
hợp lý và tập trung nhiều hơn vào những mục tiêu chính. Vì ông vốn nổi 
tiếng là người cẩn trọng trong công việc nên nhiêu người cũng đoán sẽ 
có xu thế đòi hỏi trách nhiệm cao hơn trên mọi cấp bậc trong Giáo hội, 
một thứ ý thức mà người làm việc văn phòng thường cảm nhận. Sự thay 
đổi này sẽ mang lại kết quả. Chẳng hạn như Vatican sẽ phản ứng thế nào 
trước khủng hoảng lạm dụng tình dục ở Hoa Kỹ. 


Một khía cạnh thuộc nhiệm kỳ mang tính hướng ngoại của Giáo 
hoàng John Paul hâu như chắc chắn sẽ không lặp lại dưới thời Giáo 
hoàng Benedict, đó là những kỹ lục phong Chân phước và phong thánh: 
cả thây có 1338 vụ phong Chân phước và 482 vụ phong Thánh ?, nhiều hơn 


68) Phong thánh. canomzation, là việc Giáo hoàng công khai nhìn nhận rằng một Kitô hữu đã chết trước đó 
đã sống một đời sống thánh thiện, hện đang ở với Chúa, xửng đáng sự tôn kính và noì gương của các tín hữu. 
Tiến trình lập ụ án” tra xót và phong thánh rất phức tạp, hiện nay thuậc Bộ Phong Thánh, ong7egation for 
the Causøs of Saints đảm trách. Phải qua nhiều giải đoạn trước khi được nhìn nhận là thánh. Những tán gọi 
cho vị thánh nhận ở các giai đoạn thường là: Tôi tớ Thiên Chúa (Sewant oÍ God), Đấng khả kính (Venerable), 
Chân phước hay À thánh (Blessed), và cuối cùng là Thánh (Saint). Thành ngữ "được đưa lên bản thờ" cũng 
được dùng để chỉ “được phong thánh"). 


2533 


Ð ỨC GIÁ O HO ÁNG BENEDICT  XYV] 


tất cả các nhiệm kỳ Giáo hoàng trước cộng lại. Năm 1989, trong một hội 
nghị được tổ chức tại San Rocco di Seregno bên ngoài thành Milan, Hỏng 
y Ratzinger đã bày tỏ sự ngạc nhiên vì có quá nhiều người được đưa lên 
bàn thờ “mà không có gì mấy để truyền lại cho đảm đóng các tín hữu”. 
Báo chí Italia nhanh chóng giật những tít hô hoán rằng Ratzinger đã tố 
cáo là có “quá nhiêu Thánh” trong nhiệm kỳ của John Paul, khiến 
Ratzinger phải đưa ra lời xác minh sau trên tạp chỉ đØ G/øzw¿ (30 ngày): 
Tôi chưa bao giờ khẳng định rừng có quá nhiều Thánh trong Giáo 
hội. Đó là một điều ngớ ngứu, bời Giáo hội không thể nào có quá 
nhiều thánh... Tạ ơn Chúa là số các Thánh đông đảo hơn số người 
được lựa ra để phong thánh rất nhiều. Câu bỏi tôi đặt ra là, liệu 
phong thánh hòng loạt dày đặc như uậy có qud nhiều không, tôi 
chỉ đề cập tới nhóm thứ hai này... Trong thực tế, tấn đề này không 
hề có cho dếm thời gian gân đây, nhưng hiện nay thì cần phải xét 
đến. Khang định này được đưa ra một cách thật cẩn trọng. Nó giả 
định rằng uiệc cân nhắc cho 0iệc phong thánh luôn luôn là một sự 
lựa chọn t tiên... Tôi n›yghĩ là hợp lý khi đặt uấn đè xem các 
nguyên tắc xé! teu tiên dang được úp dụng có nên được duyệt xét lại 
uới những yêu tố tới không, ngõ hầu có thể đưa ra trước mất loàn 
thể dân Chúa những gương mẫu sẽ làm cho Hội Thánh Người trở 
nên rõ ?êt, trong lúc có bao người nghỉ ngờ 0è sự thánh thiên của 
Hội Thánh này. 

Dù vị Hồng y dùng từ ngữ rất cân nhắc, có về như khá hợp lý để 
nghĩ rằng, trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông, các tiêu chuẩn cho việc 
phong Chân phước và phong Thánh sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn - một 
điểm trong chương trình “siết chặt” chung mà nhiều người tiên liệu. 

Gân 27 năm nay, mọi người nhận thấy là Giáo hoàng không thực sự 
quan tâm lắm tới các vấn đề thuộc quản lý nội bộ, và giờ đây có một 
luồng gió mạnh thổi vào Rome. Mặc dù cơn gió mạnh đó chưa tụ sức 
mạnh lại, nhiều người tiên đoán rằng nó sẽ gây ra một số đợt sóng thần 
trong Giáo hội trước khi nó tan biến đi. 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỚI HOÀI BẢO LƠN 


GIÁO HOÀNG BENEDICT VÀ BỘ MÁY QUAN LẠI 


Một trong những bất cập về chính trị bên trong Giáo hội Công giáo 
là vấn đẻ phân bổ quyên lực, các chức vụ được sắp đặt ngược lại hệ thống 
chình trị Hoa Kỳ. Ở quốc gia này, những người bảo thủ thường có xu 
hướng ủng hộ quyền lợi của các bang, trong khi những người tự do lại 
ủng hộ một chính quyền trung ương mạnh, với lý do là họ tin tưởng vào 
các quan chức liên bang ở thủ đô Washington nhiều hơn các nhà lập 
pháp địa phương ở bang Mississippi hay ở bang Oklahoma trong việc 
giữ gìn những giá trị họ yêu quý. Tuy nhiên, trong Giáo hội Công giáo, 
những người có xu hướng tự do thì ủng hộ sự phân quyên, trong khi đó 
những người theo quan điểm bảo thủ lại ủng hộ quyền lực trung ương 
vững mạnh, vì những người theo quan điểm bảo thủ nói chung tin vào 
tính truyền thống Tòa thánh Roma hơn là tin vào các Hội đồng Giám 
mục ở những nơi như Đức hay là ở Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. 


Vì xu hướng này, Hồng y Joseph Ratzinger đôi khi được vi là chiến 
sĩ bảo vệ Tòa thánh Roma, bởi ông ta nhiều lần lên tiếng ủng hộ cho 
quyên hành trung ương vững mạnh trong tay Giáo hoàng. Như vậy là 
hoàn toàn hiểu sai lập trường của ông. Trong lối nghĩ của dân gian thì 
không có gì khác biệt giữa Giáo hoàng và Tòa thánh Vatican, tuy nhiên 
nếu nhìn từ Rome thì đó là hai thể chế khác nhau hoàn toàn, và lòng tin 
dựa vào thản học của Ratzinger nơi “quyên bính tối cao, trọn vẹn, trực tiếp 
và phổ cập thông thường” của Đức Giáo hoàng, trong ngôn ngữ của Bộ 
Giáo luật”, không khiến ông yêu mến mấy cái cơ cấu hạ tâng đô sô của 
Giáo hội tại Vatican hay ở những nơi khác. Thật vậy, giống như đa số 
những người theo quan điểm bảo thủ cổ điển, Giáo hoàng Benedict hoài 
nghỉ vẻ các bộ máy quan lại; ông nhận thấy là họ thường có xu hướng tự 
xem mình đúng và công việc mình luôn là cân thiết, và hay chọn cách lập 
luận cũng như những phương thức làm việc thường đi ngược với các mục 
tiêu họ muốn đạt lúc ban đâu. 


69). Bộ Pháp điển Thánh giáo hay đơn giản hơn, Bộ Giáo luật, The Coda of Canan Law, là bộ luật của Giáo hỏi 
Công giáo. 


ÐĐ Ứ C GIÁ O HO ẢNG BENEDICT XVỊI 


Không nên hiểu từ việc trình bày trên là Tòa thánh Vatican có một 
hệ thống quan lại đặc biệt nặng nề với quá nhiều quan chức cao cấp. 
Một bộ phận hành chánh gồm khoảng 2700 người ở Giáo triều Roma để 
trông coi công việc cho khoảng 1.1 tỷ tín để Công giáo trên toàn thế giới, 
chỉ cần suy nghĩ một chút thì cũng thấy đó là một bằng chứng đáng kinh 
ngạc vẻ tính hiệu quả. Peter Drucker, một chuyên gia về quản lý có lần 
tính toán rằng nếu áp dụng cùng một tỷ lệ cho chính quyền Hợp Chúng 
Quốc Hoa Ky thì sẽ chỉ còn khoảng 500 người trong chính phủ lên 
bang. Từ thực tế đỏ, Drucker xếp Giáo hội Công giáo vào một trong ba 
tổ chức hoạt động hiệu quả nhất trong lịch sử, bên cạnh hãng xe hơi 
General Motors và quân đội nước Phổ, " 

Tương tự như vậy, dù một tổ chức hoạt động hiệu quả đến đâu, luôn 
có nguy cơ tỉnh trạng thể chế hóa quá đáng, một di dịch tỉnh tế trong 
các quyền ưu tiên khiến người ta xem việc duy trì cơ cấu tổ chức như là 
mục tiêu tốt nhất. Chính cải nguy cơ này từ lâu đã là môi bận tâm lớn 
của vị Giáo hoàng mới. 

“Điều mà Giáo hội cân có để đáp ứng những yêu cầu của con người 
ở mọi thời đại là sự thánh thiện, không phải là sự quản lý”, òng có nhắc 
đến trong The Ralztnger Rebort. “Tôi sẽ không khi nào ngừng nhắc lại 
điểu này, đó là Giáo hội cân những vị thánh hơn là mấy ngài công chức”. 

Ông đã trình bày chỉ tiết hơn trong quyền Muối Đái. 


“Những giáo hội lớn tại các quốc gia theo Kitô giáo có lê cũng đang 
khổ tâm vì tình trạng thể chế hóa quá thể của họ, vì quyên hành của các 
cơ cấu tổ chức, vì sức ép của chính lịch sử của họ. Tính đơn thuần sống 
động của đức tin đã bị che khuất trong tình trạng đó. Phàm là người Kitô 
hữu bây giờ chỉ có nghĩa là thuộc vẻ một bộ máy khổng lỏ và biết rằng 
cách này hay cách nọ có vò số những quy định về đạo đức và những giáo 
điều khó hiểu... Bạn có thể nói, ngọn lửa thực sự đốt cháy đã không thể 
cháy lên được vì lớp tro phủ lên nó quá dày”. 


70) Phố, Prussia. là mội quốc gia ở vùng trung-bắc châu Âu vào thế kỷ thư 18-19, gồm vùag bắc nước Đức 
và Ba Lan hiện nay. Quân đôi Phổ, nhất là dưới thời Hoàng đế Frederick II, nối tiếng là hùng mạnh vä được 
tổ chức tốt. 


MỘT VI GIÁO HOẠÀNG VỚI HOẠI BẢO LỚN 


Năm 1988, trong tác phẩm A4 New Song fòz the Lozd (Bài ca mới đâng 
lên Chúa) Hồng y Ratzinger tò ra thắng thắn hơn; “Trong hai thập niên qua, 
tình trạng thể chế hóa quá mức đã xảy ra trong Giáo hội, một tình trạng 
đáng lo ngại”. Ông viết tiếp: “Vì vậy, những cuộc câi cách trong tương lai 
không nên hướng tới việc tạo thêm nhiều cơ sở, mà phải cắt piâm”. 


Tất cả những điều này cho thấy rằng Giáo hoàng Benedict XVIỊ, tuy 
có đủ đầu óc thực tế để hiểu rằng Giáo hội không thể tổn tại nếu khòng 
có một cơ cấu tổ chức, ông cũng nhận thức một cách sâu sắc về mối 
nguy hiểm là các tổ chức đôi khi cản trở việc rao giảng Phúc âm và việc 
chăm lo cho giáo dân, và có thể làm đập tắt hơn là khơi dậy các hình 
thức mới sống trọn vẹn đức tin Kitô giáo mà ông muốn Giáo hội đưa ra, 
đặc biệt là ở phương Tây, nơi Giáo hội thường bị ảnh hưởng bởi sự sùng 
bái khoa học quản lý trong các công ty lớn và các tổ chức chính trị. 


Tại Thượng lội đồng, khi các Giám mục được nhóm họp năm 1985 
để đánh giá tiến trình thực hiện Công đồng Vatican II 20 năm sau khi 
Công đông chính thức bế mạc, Hồng y Ratzinger đã đưa ra nhiều ý 
tưởng tương tự trong một bài tham luận được bàn cãi rất nhiều tại 
Thượng Hội đồng. Ông nói, “Đối với nhiều người, Giáo hội được xem 
như 'một công ty đa quốc gia lớn chỉ biết phục vụ cho minh, và như thế 
không khi nào Giáo hội có thể là 'đối tượng của yêu thương' được”. Ông 
khuyến cáo, “Thật là một cảnh tượng đáng buồn, nếu như chúng ta chỉ 
có quan tâm tới chúng ta và các cơ cấu của Giáo hội”. Ông nói tiếp, “Thái 
độ như thế sẽ đẩy người ta đi tìm tín ngưỡng ở nơi khác”. 


Ngoài ra, Benedict XVI cũng hoài nghỉ rằng chỉ băng việc tạo ra hay 
mở rộng các cơ quan đại điện bên trong Giáo hội, chẳng hạn như các hội 
đồng mục vụ hay hội đồng giáo dân ”', sẽ mang lại nhiều tính cộng tác hơn 
trong việc cai quản Giáo hội, Ông tin tưởng rằng ít nhất trong một vài 
trường hợp, các tổ chức này chỉ áp đặt quan điểm của một thiểu số rõ rệt 
trên cuộc sống Giáo hội, mà không làm Giảo hội nhạy cảm hơn với mối lo 
âu cũng như những nhu câu thực sự của toàn thể “Đàn Chúa”. 


71) Hội đồng mục vu hay Hội đồng giáo dân, pastoraf counil, lay board, là nhóm giáo dân được mơi làm 
cô vấn cho giám mục hay cha sở trong vẫn đề thuộc "mục vụ” trong giáo phận hay sở họ như các sinh hoat 
giáô lý, tôn đồ... 


237 


Đ Ứ C GIÁ ©O HO ÁẢNG BENFEDICT X VI 


Trong tác phẩm Muối Đất, ông đã trình bày: “Cơ sở được cho là sẽ 
quyết định mọi việc thông qua các hội đồng các cấp; mọi người được cho 
là sẽ tham gia tích cực trong công tác chỉ đạo. Cái hình thức đân chủ được 
xem trực tiếp đấy, và được gản cho cái tên là 'đân chủ nhân dân), rồi được 
dùng để đối chứng với hình thức dân chủ qua dân biểu (hay thông qua 
nghị viện), thực tế chỉ là giả đối .. Trong một Giáo hội gồm những hội 
đồng như vậy thì cũng chẳng có gì khác biệt”. 

Vì thế, nhiệm kỳ Giáo hoàng Benedict XVI có lẽ sẽ là một nhiệm 
kỳ mà các cơ cấu tổ chức cúa Giáo hội và các viên chức làm việc ở đó 
được xem xét lại, ở tất cả mọi cấp, đựa trên các mục đích lớn hơn mà 
Giáo hội phải nhắm đến. Nói chung, không nên mong đợi những cơ 
cấu hay những tổ chức mới, mà đúng hơn là sự cố gắng vun xới một 
tỉnh thần Công giáo mạnh mẽ hơn với cái nhìn phê phản cơ cấu hành 
chánh hiện hành vốn làm ức chế hơn là làm phảt triển đời sống theo 
nguyên tắc Phúc âm. 


CẢI TỔ TỔ CHỨC GIÁO TRIÊU 


Mới nhìn vào, Joseph Ratzinger có về như là một sự lựa chọn lạ kỳ 
để lãnh đạo một cuộc cải tổ giáo triều Roma, bởi vì ông đã từng nắm 
quyền hành cao nhất trong hệ thống đó suốt một phân tư thế kỷ. Đêm 
trước cuộc bầu cử, một quan sát viên kỳ cựu về các sự kiện ở Rome, 
Cha Gino Belleri, giám đốc Nhà xuất bản IL2breria Leoniana, đã phát 
biểu trước đám đông khán giả tại Trung tâm Centro Russia Ecumenica 
(trên đường Borgo Piío, phía sau điện Vatican), rằng sẽ là một sai lầm 
nếu bầu Ratzinger. Belleri hỏi một cách văn vẻ: “Sau bao nhiêu năm làm 
việc ở Bộ, ông ấy còn gì để cho Giáo hội?” 

Tuy vậy, khi nói chuyện với nhiều vị Hỏng y sau khi Cơ Mật Hội bâu 
Giáo hoàng kết thúc, rõ ràng là rất nhiều người trong số họ thực sự mong 
đợi vị Giáo hoàng mới lãnh đạo một cuộc đại tu toàn bộ hệ thống nơi ông 
ta đã sinh sống và làm việc trong 25 năm. Lý lẽ của họ tóm tát lại như sau: 
Đề cài tổ Giáo triều Roma, bạn phải biết rõ nó từ bên trong, và như thế 


238 


MÔT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOẶÀI BẢO LỚN 


không ai thích hợp hơn Ratzinger. Hơn nữa, như đã trình bày, các Hồng y 
đã xem Ratzinger là một mẫu người hoàn toàn khác trong Giáo triểu 
Roma, vì ông gia nhập tổ chức với tư cách là một Hỏng y, như vậy ông 
không mang những món nợ công danh như những giáo sĩ cao cấp khác 
đã leo lên các nấc thang sự nghiệp ở Vatican theo lối thông thường. 


“Ratzinger đã luôn đứng trên mợi cuộc tranh giành trong Giáo triểu 
Roma”, một Hỏng y đã bảo tôi như vậy sau cuộc báu cử. “Bộ Giáo lý Đức 
tin đưới quyền điều khiển của ông chưa bao giờ là nơi mang tính chính 
trị. Mối quan hệ của ông với Giáo hoàng là rất ổn định, ông không cần 
phải lo lắng về việc đến gặp Giáo hoàng. Ông chưa bao giờ được xem là 
một Hồng y thuộc giáo triều đúng mực”. 

“Một số Giám mục địa phương bất mãn với Giáo triểu Roma”, vị 
Hồng y này nói. “Họ xem Ratzinger là người có thể làm chủ tình thế mà 
lại không lệ thuộc ban bệ nào. Ông biết các vấn để khó khăn, và ông biết 
phải làm gì”. 

Vị Hỏng y này khẳng định là “những suy nghĩ như thể đã ở trong 
tâm trị của tôi” khi ông bô phiếu cho Ratzinger. 

Ngoài ra, nhiều Hồng y đã xác nhận rằng việc bô phiếu cho 
Ratzinger tại Cơ Mật Hội năm 2005 không hoàn toàn hay chủ yếu phụ 
thuộc vào sự hậu thuẫn của các Hồng y thuộc Giáo triều khác. Việc bảu 
cho Benedict XVI không phải là bỏ phiếu để giữ nguyên trạng mô hình 
cai quản triều chính. Chẳng hạn, một trong những người ủng hộ quan 
trọng nhất cho việc bảu chọn Ratzinger, Hỏng y Christoph Schonborn 
của Áo, không phải là người trong Giáo triều Roma. 

Như vậy, việc cải cách triều chính tại Vatican có ý nghĩa gì đối với 
những người đã bỏ phiểu bâu cho Benedict? 

Trước hết, như có người đã nói, nó có nghĩa là “bớt công chức và 
thêm chuyên gia”. Nói thẳng ra, điều đó có nghĩa là có nhiều người như 
Ratzinger hơn tại những chức vụ quan trọng ở Vatican, những người có 
kiến thức chuyên ngành để hiểu biết thấu đáo các vấn đề trong phạm vì 
trách nhiệm. 


239 


ÐĐ ỨỬ C GIÁO H O0 ÀNG BENEDICT XVÍí 


Ratzinger là một nhân vật vượt trội trong lĩnh vực hoạt động của 
ông, nhưng các vị đứng đâu các bộ hay chủ tịch các cơ quan khác trong 
Giáo triều thì không được như-thể, Chẳng hạn như hiện nay, đứng đâu 
Bộ Giáo đục Công giáo là một người chưa bao giờ đi dạy, Hội đồng Giáo 
hoàng về Mục vụ cho nhân viên Y tế được điểu bành bởi một người 
không được đào tạo vẻ ngành y, Bộ Giáo lý Đức tin được dẫn dắt bởi một 
người không có kinh nghiệm vẻ truyền giáo, và cảm chịch Bộ Phụng tự 
và Kỷ luật Bí tích là một người không có chuyền môn vẻ phụng vụ. Nói 
thế không có nghĩa là từng người một, các nhân vật trên đều là những 
nhà quản lý bất tài. Chẳng hạn, một số người từng ca ngợi công việc của 
Hồng y Francis Arinze tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bi tích, cho rằng thiện 
chí và cách làm việc cởi mở đã bù đắp cho việc thiếu chuyên môn của 
ông. Hơn nữa, một vài quan chức cúa Tòa thánh Vatican, được đào tạo 
trong trường phái Tàn Kinh Viện (Tân Tôma), tô ra hoài nghi về giả trị 
của việc sùng bải các “chuyên gia”, những người biết hết về giá cả 
nhưng lại không biết gì vẻ giá trị sự vật. Họ nhấn mạnh rằng trong công 
tác quân lý Giáo hội, kiến thức chuyên môn không quan trọng bằng việc 
bảo đảm là lối suy nghĩ và phản ứng của những người lãnh đạo phải nằm 
trong nẻ nếp của Giáo hội Công giáo thay vì rập theo khuôn khổ của một 
bộ môn chuyên ngành thế tục nào đó. 


Tuy nhiên, cùng lúc, nhiều Giám mục đã bất mãn trong một thời 
gian đài vì không thể trao đổi với một vài viên chức Tòa thánh Vatican 
không đủ khả năng nắm bắt vấn đề, và những viên chức này đôi khi đưa 
ra quyết định chỉ dựa vào quan hệ cá nhân, hay lối lý luận quan liêu, hơn 
là dựa vào việc thấu hiểu vấn để hên quan. Các Giảm mục cho biết, 
chính điều này đã khiến cho việc tiếp xúc với Ratzinger trong lúc làm 
việc thật mới mẻ, để chịu, vì ít nhất ông đã có kinh nghiệm và hiểu rõ 
vấn đẻ. Giáo hoàng Benedict được mong đợi sẽ bổ nhiệm nhiều người 
có chất lượng hơn để lành đạo các cơ quan tại Tòa thánh Vatican, để các 
quyết định được nghiên cứu kỳ hơn, khách quan hơm, đáp ứng chính xác 
với các vấn đẻ liên quan, thay vì chỉ là những suy luận lòng vòng lạc đề. 
Dưới thời của Benedict XVI, tấm bằng tốt nghiệp Học viện Accademia, 
trường ưu tú nhất của Vatican gản quảng trường Piazza Minerva chuyên 


240 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỚI HOÀI BẢO LƠỢN 


đào tạo các nhà ngoại giao, sẽ không còn được xem là giấy chứng nhận 
gần như chác chắn cho bất cứ chức vụ gì trong Tòa thánh. 

Dấu hiệu đâu tiên cho thấy Giáo hoàng Benedict sớm hành động 
theo hướng này là vào ngày 21 tháng Tư, chỉ hai ngày sau cuộc bầu cử, 
ông phê chuẩn chức vụ của các Hồng y và Tổng Giảm mục đang phụ 
trách các phòng ban của Tòa thánh Valican, nhưng là trong thời gian 
trước mát. Có nghĩa là vị Giáo hoàng mới cho họ hiểu đây không phải là 
những chức vụ bổ nhiệm trong thời hạn năm năm và có thể sẽ có thay 
đổi trong thời gian tới. 


Một vị Hỏng y ngày hòm sau đã nói: “Thoạt đầu, tôi nghe nói là ông 
ấy đa tái bổ nhiệm mọi người cho một năm”. “Tôi nghĩ: 'Không, như vậy 
không tốt, nỏ sẽ trói buộc ông ta`. Rồi san đó tôi lại nghe là chỉ tạm thời 
mà thôi, tôi nghĩ như vậy rất tốt vì bây giờ ông ấy có thể hành động”. 

Thử hai, việc cải cách triều chính Giáo hội dưới thời Giáo hoàng 
Benedict XVI có thể có nghĩa là thu nhỏ một vài cơ quan, loại bỏ vài cơ 
quan khác, củng cổ và “tình giản biên chế” vài cơ quan khác nữa. Không 
có gì ngạc nhiên nếu như vài cơ quan thuộc “thời kỳ hậu Vatican II”, tức 
những hội đồng đã mọc lên đưới thời Giáo hoàng Paul VI, sẽ bị xét duyệt 
lại đưới thời Giáo hoàng Benedict XVI. Chẳng hạn, liệu Hội đồng Giáo 
hoàng vẻ vấn đẻ Di trú và Tị nạn có thực sự cân thiết là một đicøstery 
độc lập hay không (thuật ngữ của Tòa thánh Vatican nói về một cơ quan 
thuộc Giáo triêu Roma); và nếu như vậy, thì tại sao không có những bộ 
phận độc lập phụ trách những nhóm người khác, chẳng hạn như Hội 
đồng Giáo hoàng lo cho Người thất nghiệp hay Hội đồng Giảo hoàng lo 
cho Người xa xứ? Và Hội đồng Giáo hoàng phụ trách Gia đình có cản 
thiết không, khi mà rất nhiều vấn đẻ về gia đình đã được Bộ Giảo lý Đức 
tín giải quyết rồi. Dựa trên ác cảm của Giáo hoàng đối với các cơ chế 
quan liêu có tỉnh tự biện minh cho mình, có thể hiểu được việc cân thiết 
xem xét lại một số đ/casterw (phòng ban) trong Giáo triểu. 


Những điều nói trên hoàn toàn không nhằm đặt câu hỏi về các đóng 
góp của các phòng ban hay vẻ sự tận tâm của thành phản nhân sự ở 
những nơi đó. Mục đích là xét lại vấn để một cách thẳng thắn và thiết 


241 


Ð ƯC G 1Á O HO ÀẢNG BENEDICT XY]I 


thực để xem có thể thực hiện các đóng góp như thế hiệu quả hơn, tránh 
việc phung phí tài nguyên và tỉnh trạng chồng chéo, tử một lối sắp xếp 
khác. Mong muốn của Giáo hoàng Benedict sẽ là Giáo triểu chỉ cần 
những cơ cấu lối thiểu đề đạt được những mục tiêu cơ bản của minh. 


Một bộ phận của Giáo hội chắc chắn sẽ không bị loại bỏ, nhưng có 
thể sẽ bị hạn chế quyên hành, đó là Phú Quốc vụ khanh, được Giáo 
hoàng Paul VỊ ví như một “siêu cơ quan” đóng vai trò phối hợp mọi ban 
ngành khác. Dưới thời Giáo hoàng Paul VI và John Paul II, gần như mọi 
lĩnh vực của đời sống Giáo hội trừ lĩnh vực tín lý, mọi công việc từ tất cà 
ban bộ khác đều phải thông qua Phủ Quốc vụ khanh trước khi có thể lên 
tới tay Giáo hoàng, Ở một mức độ nào đó, đày là một sự đảo lộn truyền 
thống của Giáo triều Roma, vì từ xa xưa đến nay, chính Bộ Giáo lý Đức 
tin (rước Vatican II được gọi là Thánh Bỏ) được coi là la s⁄Ðzza, có 
nghĩa là nó đứng đâu trong các bộ cùng cấp trong cơ cấu quyền lực ở Tòa 
thánh Vatican. Ủy thế của Phủ Quốc vụ khanh từ lâu đà bị phê bình là 
bằng chứng của tình trạng cơ cấu quan liêu được đặt trên nội dung công 
việc. Và chắc chắn là dưới thời Benedict XVI sẽ có một chuyển dịch 
quyền lực, tình vi nhưng có thực, trở lại Bộ Giáo lý Đức tin. Chi nhánh 
thứ hai của Phủ Quốc vụ khanh, chuyên phụ trách quan hệ với các quốc 
gia và vấn để ngoại giao, có vẻ tương đối cách ly an toàn với những thay 
đổi kiểu này, nhưng chi nhánh thứ nhất, chuyên phụ trách các vấn đẻ 
quản trị nội bộ Giáo hội, có thể sẽ bị giảm cả về kích cỡ lẫn quyên hành. 

Vị Giáo hoàng mới có thể cũng muốn củng cố hoạt động truyền 
thông của Tòa thánh Vatican; vì không có một cơ quan duy nhất chịu 
trách nhiệm vẻ quan hệ báo chí nên đôi khi Tòa thánh đã nhận những 
thông điệp đối lập. Dưới thời Giáo hoàng John Paul II, văn phòng báo chí 
của Tòa thánh Vatican do Navarro-Valls lãnh đạo, có trách nhiệm liên 
lạc với báo giới và xuất bản, trong khi đó Hội đồng Giáo hoàng phụ trách 
về Thông tin Xã hội do Tổng Giám mục người Hoa Kỳ là John Foley lãnh 
đạo thì lại lo liên lạc với các đài phát thanh và truyền hình. Ngoài ra, Đài 
phát thanh cúa Tòa thánh Vatican theo một cách nào đó cũng được xem 
là “tiếng nói của Đức Giáo hoàng”. Kết cục là nỗ lực phải nhân đôi mà 
tín hiệu lại bị nhiễu. Giáo hoàng Benedict XVI có thể nên yêu cầu công 


242 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


việc của các cơ quan này phải được phối hợp một cách tốt hơn. 

Cuối cùng, việc cải cách triều chính Giáo hội dưới thời Giáo hoàng 
Benedict XVI có nghĩa là sẽ-khó xảy ra trường hợp Tòa thánh Vatican có 
nhiều tiếng nói khác nhau, nhưng các bộ phận sẽ hoạt động trong sự kết 
hợp và tập trung nội bộ chặt chẽ hơn. Sẽ chấm dứt những ngày mà các 
quan chức như Hồng y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng 
về Hòa bình và Công lý, sải bước vào Văn phòng Báo chí của Tòa thánh 
Vatican và lên án lực lượng quân sự Hoa Kỳ bát giữ và đối xử Saddam 
Hussein “như đối với một con bò cái”, rồi khi báo chí thế giới cho chạy 
các hàng tít “Vatican chỉ trích Hoa Kỳ” thì ông lại nói ông chi phát biểu 
ý kiến cá nhân. Tương tự, có lẽ sẽ có sự kiểm soát tốt hơn những vụ bất 
đóng công khai giữa các vị Hồng y, thí dụ như cuộc tranh cãi giữa Hỏng 
y Alfonso Lopez Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng vẻ Gia đình và 
Hồng y Javier Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Giảo hoàng về Chăm 
sóc Sức khỏe; họ tranh cãi về việc liệu các cặp vợ chỏng, theo đúng luật, 
có được phép sử dụng bao cao su để phòng ngừa việc lây lan bệnh hay 
không. Và cả những vụ lộn xôn nhỏ nhặt có lẽ cùng sẽ bớt xảy ra, như 
vụ ảm ï khỏ xử về việc Giáo hoàng John Paul II cỏ nói câu “quả đúng 
như vậy” hay không về bộ phim “Cuộc khổ nạn của Chúa” của Mel 
Gibson. Giáo hoàng Benedict sẽ cố gắng đâm bảo để người Công giáo 
biết rõ lập trường của Tòa thánh, khi họ “đụng” phải một vấn đề đức tin. 


Điều này không có nghĩa là Giáo hoàng Benedict sẽ bổ nhiệm toàn 
những người chỉ biết gật đâu và sẽ loại bớt việc tranh luận trong nội bộ. 
Trên thực tế, nếu như ông ta quy tụ quanh mình toàn những nhà chuyên 
môn, những người được đào tạo kỹ lưỡng và những người có tư tưởng 
sáng tạo, thì tính đa dạng nội bộ của Tòa thánh Vatican đương nhiên sẽ 
tăng thêm. Hơn nữa, không ai mong đợi Ratzinger từ chối không cho các 
quan chức Vatican được biểu hiện khả năng cả nhân của mình. Khi Giáo 
hoàng John Paul II mời ông về lanh đạo Bộ Tin lý, ông chỉ yêu cầu mỗi 
một việc là được tiếp tục xuất bản các tài liệu thản học của ông, một điều 
kiện mà John Paul đã sản sàng chấp nhận. Giáo hoàng John Paul đã giữ 
đúng lời hứa với ông, tuy đôi khi cũng có càu nhàu là khó lòng phân biệt 
lúc nào Ratzinger nói tiếng nói riêng trong cuộc thảo luận thân học và lúc 


243 


Đ Ứ € GIÁ Ô HƠ ÀNG BENEDLICT X VI 


nào thì nói tiếng nói của người phụ trách tin lý cao nhất của Giáo hoàng. 
Nhưng nếu ông đã yêu câu được giữ tự do đó cho mình, không lý nào 
Giáo hoàng Benedlict lại từ chối điều đó với các cộng sự của mình. 

Tuy nhiên, cùng lúc, ông sẽ mong các cộng sự của mình cũng thận 
trọng, biết lựa chọn đúng lúc đúng nơi để biểu lộ sự tự do đó, biết tránh 
những lời bình luận gây kích động có thể gây xáo trộn cho việc giảng 
dạy của Tòa thánh, đặc biệt trong những vấn đẻ thuộc tín lý và đạo đức. 
Nói cách khác, sự mong đợi này có nghĩa là sẽ cân nhiều kỷ luật hơn bên 
trong Giáo triều Roma, ít tạo cảm giác lộn xộn hay ban ngành chồng 
chéo nhau hơn. 


Nói chung, các vị Hỏng y đã bảu cho Giáo hoàng Benedict XV1 
mong muốn ông ta thay đổi lẻ lối làm việc của Giáo triểu Roma, khiến 
nó trở nên nhạy cảm hơn với các mối quan tâm của các Giảm mục địa 
phương, chẳng hạn như những người ra quyết định sẽ là những chuyên 
viên chứ không phải là những công chức, những người này thường chỉ 
lo nhắc cho thiên hạ nhớ ai là người nắm quyền. Các quyết định sẽ là kết 
quả của sự tranh luận tìm tòi chứ không phải là trò chơi của quyền lực. 
Ngoài ra, các Giám mục cũng mong một Giáo triều Roma tập trung hơn, 
có lẽ sẽ gọn nhẹ hơn, nhưng lại có khả năng đưa ra những hướng dẫn 
rõ rệt hơn cho các Giám mục cũng như cho toàn thế giới. Họ hy vọng là 
liên lạc gìữa cái bộ máy hanh chánh lo công chuyện thường ngày và các 
dự án chăm ìo mục vụ của Tòa Thánh sẽ bởt xa cách hơn là đưới thời 
John Paul II. Họ hy vọng là mong muốn làm việc “tập thể” của Giáo 
hoàng và mong muốn chỉ đưa ra các quyết định dựa trên những mối 
quan tâm đích thực vẻ tín lý và mục vụ sẽ tỏ ra hiệu quả trong phong 
cách làm việc của bộ máy hành chánh này. 

Không hoàn toàn chỉ là suy đoán khi dự báo những sự thay đổi vẻ hướng 
này trong việc cai quản của vị Giáo hoàng mới. Vào một ngày tháng Mười 
năm 1990, tại một hội nghị Comwziowe ø Libezazione hàng năm ở Rimini, 
Hông y Ratzinger đa đề cập trực tiếp tới việc cải tổ triêu chính Giáo hội: 


Sau Công dâng, chúng ta đã lập ra nhiều tổ chức, nhiều hội đồng 
mới ở nhiều cấp khác nhau, uà bây giờ chúng ta uẫn còn tiếp tục lập 


244 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỚI HOÀI BẢO0 LỚN 


ta thêm... Chủíng ta phỏi ý thức rằng những tổ chức này chỉ là thứ 
yếu, có tính hỗ trợ so 0ới uấn đề cơ bản; cuối cùng chúng sẽ biến mất, 
chứ không phải dùng chúng, nếu có thể nói được nh uậy, mò thay 
thế Giáo hội. Trong hướng này, tôi đã đề nghị một cuộc xét mình mà 
nếu tiến hành luôn cho Giáo triều Roma thì cũng sẽ có lợi, dễ đánh 
giá xem tất cả những bộ ban đang hiện hưu có thực sự cần thiết hay 
không. Sau Công đồng, chúng ta đã có hai cuộc cải tổ triều chính 
Giáo bội, 0ì bây một cuộc cải tổ thứ ba không phải là không thê được. 

Cân lưu ý rằng đây sẽ không phải là loại cài tổ triểu chính mà một 
số người Công giảo tiến bộ ở nhiều nơi trên thể giới đã mong đợi từ lâu, 
đó là chính thức tước bỏ quyền lực từ Tòa thánh Vatican và chuyền 
quyển lực đó sang các Hội đồng Giám mục quốc gia và các giáo phận 
địa phương. Giáo hoàng mới đã nhiều lần nói rằng một chính quyên 
trung ương mạnh ở Tòa thánh Roma là cẩn thiết để duy trì sự hợp nhất 
của Giáo hội, và trong kỷ nguyên của truyền thông cấp kỳ, thật ngây thơ 
khi nghĩ rằng các vấn đề sẽ có thể được giữ kin lâu trong “nội bộ vùng”, 
Như thế, khỏ lòng có khả năng Giáo hoàng Benedict sẽ tháo gỡ quyền 
hành trung ương của Tòa thánh. Tuy nhiền các Hồng y đã bầu Giáo 
hoàng hy vọng là trong khi sử dụng quyên hành của mình, ông sẽ có 
tỉnh “tập thể” hơn, biết nghe những góp ý chính đáng hơn là tình trạng 
dưới thời John Paul II, khi đó vị Giáo hoàng đã mê say với sứ mạng Phúc 
âm bằng việc ra đi tiếp xúc với thể giới nên đã phải lệ thuộc vào “hệ 
thống (hành chánh)” để lo chuyện trong nhà. 

“Cuộc cải tô triểu chính Giáo hội không thể thực hiện được nếu 
không có sự đổi mới của cách thể hiện tính tập thể của các Giám mục”, 
một vị Hồng y người cháu Âu nói sau cuộc bầu cư của Giáo hoàng 
Benedict. “Khi bầu cho Ratzinger, chúng tôi nghĩ ông ta sẽ không thiên 
vị trong khi lắng nghe những mối quan tâm thực tế của mọi người”. 

Cũng cản nhắc lại là đã từng có rất nhiêu Giáo hoàng khi lên cằm 
quyên đã mong muốn thay đổi nhiều thứ trong Tòa thánh Vatican nhưng 
sau đó mới thấy là cái cơ cấu đó hất sức bên bỉ và khó lòng thay đổi. Cho 
nên còn phải chờ xem các kỳ vọng vào hành động của Giáo hoàng 


245 


Đ Ú C G 1Á O H O0 ÀNG BENEDICT X VI 


Benedict sẽ được thực hiện tới đâu. Còn vào lúc này, điểm quan trọng 
chính là một khi bảu cho một vị Hỏng y tử trong Giáo triểu Roma, các 
Hồng y trong Cơ Mật Hội 2005 không nhằm việc tán thành chính sách 
“vẫn như cũ”; nhưng ngược lại, họ đã bảu cho người mà họ cảm thấy là 
sẽ đủ sức làm chủ tình hình của Giáo triều Roma để bảo đảm là các cố 
gắng mục vụ của John Paul và hiện giờ là của ông, sẽ được thể hiện tốt 
hơm trong đường lối điều hành Giáo hội Roma. 


VIỆC BỔ NHIỆM CÁC GIÁM MỤC 

Thường thì John Paul II để mọi công việc quản lý hàng ngày trong 
tay những người trợ giúp, ông chỉ chú ý cách đặc biệt trong một vài 
trường hợp bổ nhiệm Giám mục. Theo thông lệ, ông sẽ gạch cải tên đâu 
tiên của danh sách /øznøz, bản danh sách gồm ba tên do Bộ Giám mục tiến 
cử lên. Chỉ một vài trường hợp khi ông có đây đủ thông tin, ông gạt danh 
sách fzwaz qua một bên và lựa chọn khác đi; chẳng hạn như trường hợp 
của Hồng y Edward Egan của New York, người mà Giáo hoàng John Paul 
II đã từng biết khi còn là thẩm phản trong Tòa án tối cao Rota, đã cùng 
làm việc với ông trong việc duyệt lại Bộ Giáo Luật năm 1983. Việc Giáo 
hoàng chủ yếu đựa vào một cơ cấu có nghĩa là việc bổ nhiệm các Giám 
mục bước đầu sẽ là sự để cử của vị cia, tức đại sứ của Tòa thánh tại 
các nước, sau đó là việc duyệt xét do Bộ Giảm mục; tổ chức này bắt đâu 
tử thăng Chín năm 2000, cũng được lãnh đạo bởi một sản phẩm của hệ 
thống ngoại giao của Tòa thánh, Hồng y Giovanni Battista Re. 

Việc để các nhà ngoại giao của Tòa thánh Vatican nắm lấy việc 
tuyển chọn Giám mục, theo một vài nhà phê bình, có nghĩa là các tiêu 
chỉ ngoại giao được xem là quan trọng nhất, và thông thường kết quả là 
những vụ bổ nhiệm “an toàn”. Nói chung, một vài quan chức trong Giáo 
hội đánh giá rằng chất lượng của các Giám mục được bổ nhiệm trong 
suốt nhiệm kỳ của Giáo hoàng John Paul khá thấp, với một số lớn khuôn 
mặt “thường thường bậc trung” - tức những nhà quản lý đảng tin cậy và 
những vị chủ chiên tốt, nhưng thường thì thiếu óc tưởng tượng, thiếu 
sáng tạo và thiếu tâm nhìn. Một số người cho rằng có thể được tìm thấy 


246 


MỘT VỊ GIAO HOÀNG VỚI HOẠI BẢO LỚN 


bằng chứng đó ngay trong chính Hỏng y đoàn. Như đã trình bày ở phản 
trước, việc thiếu các nhân vật thực sự nổi bật trong Hồng y đoàn cũng 
là một trong những nhân tố đã khiến cho việc bảu Hồng y Joseph 
Ratzinger trở thành sự chọn lựa tất nhiên đối với nhiều cử trì. 

“Các vị Giám mục được John Paul II bổ nhiệm nói chung là những 
chủ chiên tốt, có lòng nhân hậu, nhưng đôi lúc họ thiếu chiều sâu về tri 
tuệ”. Hỏng y Godfried Danneels của vương quốc Bỉ đã nói trong một 
cuộc phỏng vấn ngắn trước Cơ Mật Hội ngày 18 tháng Tư. “Những 
người được ông bổ nhiệm đều là những mục tử tốt, biết càm thông, 
nhiều hơn cách đây 30 năm rất nhiêu”, Danneels nói. “Tuy vậy nếu bạn 
so sánh Giâm mục đoàn với cách đây 50 hay 100 năm về trước, khả năng 
trí tuệ của các Giám mục ngày nay thấp hơn nhiều. Tiêu chuẩn về trí tuệ 
dành cho Giám mục đã giảm”. 

Một nguyên nhân của vấn đề này, Danneels cho biết, là đưởi thời 
Giáo hoàng John Paul ]l, quá nhiều chuyên viên giáo luật và quan chức 
trong Giáo hội được bổ nhiệm làm Giám mục và quá ít thân học gia. 


“Họ không cho các nhà thân học làm Giam mục nữa”, ông nói. “Kết 
quả là không có nhiều Giám mục sở hữu mội đời sống trí tuệ năng động”. 

Danneels đã thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng về ơn gọi, đặc biệt ở 
châu Âu, là một phản của vấn đẻ, bởi vì ở nhiều nơi thường không có một 
đội ngũ đông đảo các linh mục trẻ vừa là thân học gia tài năng để ứng 
tuyển cho chức Giám mục. Tuy vậy, theo ông, trong hảu hết các giáo 
phận đêu có thể tìm ra các ứng cử viên như vậy; vấn đẻ là dưới thời Giáo 
hoàng John Paul II, các ứng cử viên này thường không được chuộng lắm. 


Một điều mà các vị Hồng y đã bỏ phiếu cho Giáo hoàng Benedict XVI 
mong đợi là ông ta sẽ quan tâm hơn đối với việc bổ nhiệm các Giám mục, 
sẽ kiểm tra lại các hô sơ và can thiệp khi thấy cần thiết, đặc biệt là ngay 
từ những tháng đầu tiên, như thế sẽ định hướng được tiến trình bổ nhiệm. 
Họ cũng tin tưởng rằng ông ta sẽ bổ nhiệm các Giảm mục có thực lực, 
những người thực sự ham tìm hiểu và có chiêu sâu. Điều này không cỏ 
nghĩa là mong muốn Benedict XVI sẽ bố nhiệm những nhà thân học có xu 
hướng tự do vào những chức vụ quan trọng, mà đúng hơn sự vững vàng 


247 


ĐỨC G 1Á Ô HO À NG BENEDLICT XV Ị 


trong giáo lý của họ sẽ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để được phong làm 
Giám mục. Ngoài điều kiện học thuyết chính thống, các Hồng y cử tri 
mong đợi vị Giáo hoàng mới cũng đòi hỏi sự sáng tạo, trí tưởng tượng và 
kiến thức. Điều này càng đặc biệt cần thiết khi bổ nhiệm vào các giáo 
phân lớn và các chức vụ quan trọng trong Giáo triêu Roma; nhờ thế Hồng 
y đoàn sẽ thực sự trở thành tập thể “những người giỏi nhất và ưu tú nhất” 
trong giới lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Roma. 


Với ý nghĩa đó, một vài Hồng y đã so sánh các hình thức bố nhiệm 
Giám mục mà họ mong đợi từ Giáo hoàng Benedict với Giáo hoàng Pius 
XI. Mặc dù Giáo hoàng Pius XII được hâu hết mọi người xem là có 
khuynh hướng bảo thủ vẻ thản học, nhưng ông đã thực hiện một loạt 
những vụ bổ nhiệm ấn tượng cho những người không hẳn cùng chìa sẻ 
quan điểm với ông trên mọi vấn đẻ: Julius Dopfner ở Munmich, Josef Frings 
ở Cologne, Franz Konig ở Vienna, Giacomo Battista Lercaro ở Bologna, 
Bemard Alfrink ở Holland và Giovanni Battista Montini ở Milan, người sau 
này sẽ trở thành Giáo hoàng Paul VỊ. Tất cả những người trên đêu là 
những học giả thực sự; chẳng hạn người ta kể Montini mang theo chín 
mươi thùng sách khi ông rời Milan để đến Rome. Họ là những Giám mục 
có khả năng, những người sau đó đã trở thành những kiến trúc sư của 
Công đông Vatican II bởi họ có chiều sâu và óc phán đoán độc lập để có 
thể đưa ra những quyết định của riêng mình. Giáo hoàng Benedict XVI, 
trong con mắt của nhiều người đã bô phiếu bầu ông, được trông đợi sẽ 
thực hiện những sự bố nhiệm chín chắn và được càn nhắc kỹ lưỡng cho 
hàng Giảm mục, sẽ đánh giá các ứng cử viên dựa trên các tiêu chí khách 
quan, và sẽ tìm kiểm những ứng cử viên tốt nhất thay vì an toàn nhất. 

Một bằng chứng vẻ khả năng đánh giá của Giáo hoàng Benedict 
trong vấn đẻ bổ nhiệm Giám mục là vụ việc xảy ra năm 1985, lúc Hồng y 
Franz Konig từ chức sau khi phục vụ lâu năm ở Vienna (Áo). Khi ấy thư 
ký riêng của Giáo hoàng John Paul II là Đức Ông Stanislaw Dziwisz đa 
thông báo cho Bộ Giám mục rằng Giáo hoàng đã có ý định để Giám mục 
Phụ tá của Vienna là Kurt Krenn lên kế vị Konig. Thời gian đó, Krenn 
được biết đến không chỉ là một người có khuynh hưởng cực kỳ bảo thủ 
mà còn có tàm tỉnh đơn độc và không kiên định, một vài người đã nhận 


248 


MỘT VỊ GIÁO HDOÀNG VƠI HOÀI BẢO LỚN 


định như vậy. Trước đó, khi Giáo hoàng John Paul đã bổ nhiệm Krenn 
trong vai trò Giâm mục phụ tá ở Vienna với trách nhiệm đặc biệt là phụ 
trách về văn hóa. Việc lựa chọn này đã bị chế giêu sau khi Krenn thú 
nhận trên đài truyền hình quốc gia rằng ông ta không thể nêu tên bất cứ 
một nghệ sĩ còn sống nào của Áo cà, đủ là họa sĩ, hay thi sĩ, điêu khắc, 
văn sĩ, nhạc sĩ hay nhà khoa học. Sau đó, ông được phong làm Giám mục 
giáo phận Sankt Polten; và trong Hội đồng Giám mục nước Áo, Krenn nổi 
tiếng là một người hay gây gố, khỏ tỉnh và có phân thất thường. Năm 2004, 
Krenn đã phải tử chức Giảm mục Sankt Polten trong nhục nhã sau khi 
các bức ảnh của một số chủng sinh và một thành viên ban giảng huấn 
của chúng viện thuộc địa phận trong tư thế khêu gợi được đưa lên một 
tạp chí của Áo, và một chúng sinh của ông được phát hiện là sở hữu một 
máy tính đây những hình ảnh khiêu đâm. 


Theo các bản tin trên báo chỉ Áo, chính Ratzinger là người đã chặn 
đứng việc đưa Krenn lên chức vụ Hỏng y vào năm 1985 và thuyết phục 
John Paul không bổ nhiệm ông ta. Norbert Stanzel, một nhà báo người 
Áo, đã tường thuật sự can thiệp trong quyền sách xuất bản năm 1999 của 
ông kể vẻ tiểu sử của Krenn có tên Chiếc oi của Chúa (Dịe Geisel 
Gottes). Krenn từng là đồng môn với Ratzinger ở Tubingen năm 1965, và 
cả hai người là đồng nghiệp ở khoa thản học của trường Regensburg 
trong thập niên 70. Các nguồn tin cho nhà báo Stanzel hay rằng, 
Ratzinger có những dè đặt cá nhân đối với Krenn. Cho đù Stanzel không 
tiết lộ chính xác chúng là gì, nhưng không quá khó để đoản ra: Ratzinger 
biết rằng Krenn sẽ là một thảm họa khi được đặt vào vị trí tâm cỡ như 
Vienna, và trên thực tế, ông đã giúp Giáo hoàng tránh được làm lần. Đó 
chính là một sự đánh giá trâm tĩnh và khách quan mà nhiều Hồng y 
mong muốn Giáo hoàng mới đem ra áp dụng ở phạm vi rộng rãi hơn. 

Đối với Hoa Kỳ, khía cạnh này của nhiệm vụ Giáo hoàng Benedict 
có thể được xem là đặc biệt quan trọng, bởi bốn trong bảy vị Hồng y làm 
việc tại quốc gia này nếu chưa tới tuổi nghỉ hưu thì cũng chỉ còn hai 
năm nữa. Điêu này sẽ cho Giáo hoàng Benedict cơ hội để đưa ra một 
loạt bổ nhiệm trong những tháng tới, những bổ nhiệm có thể định hình 
Giáo hội Hoa Kỳ trong thời gian dài lâu. 


249 


Đb ỨC GIÁ O HO ÀNG BENEDICT X VI 


CÁC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 


Là người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, Hồng y Joseph Ratzinger đa 
hướng dẫn một cuộc thẩm định lại bản chất và mục đích các Hội đồng 
Giảm mục, và kết quả là đã cho ra đời Tông huấn 42ösf2/os Swøs của Giáo 
hoàng năm 1998. Trên thực tế, văn kiện này kết luận rằng các Hội đồng 
Giảm mục không có vị trí thân học của riêng họ, vi thế không có đú thẩm 
quyển để giảng dạy, trừ phi họ đồng thanh giảng đạy - có nghĩa là dựa 
trên thẩm quyên của mỗi thành viên Giám mục, hoặc với sự chấp thuận 
trước của Giáo hoàng. Vấn đề mấu chốt, như Ratzinger và những người 
khác quan niệm, là để cho thấy rõ rằng Hội đồng Giám mục là một tổ 
chức hành chính, chứ không phải một thực thể thân học; mỗi Giám mục 
là đại điện của Chúa Giêsu trong giáo phận của mình, và không thể 
chuyến giao trách nhiệm đó vào một cơ cấu hành chánh. Tông huấn 
Apostolos Suos đã được xây đựng trên mối quan ngại từ lâu của Ratzinger, 
đó là tâm cỡ và quy mô đang lớn dân của các Hội đồng Giám mục trên 
thể giới, đặc biệt là ở các nước như Hoa Kỳ và Đức, có nguy cơ tạo ra tình 
thế trong đó đa số phiếu và chương trình nghị sự của các quan lại trong 
Giáo hội sẽ áp đặt một phong cách mới trong đời sống của Giáo hội, thay 
vi là những quyết định dựa trên lương tâm của các Giám mục. 


“Đây là vấn để đâm bảo an toàn cho chính bân chất thực sự của Giáo 
hội Công giáo, nỏ được đặt trên nên tảng là những giáo phận đo Giám 
mục cai quản chứ Giáo hội không phải là một hình thức liên đoàn các 
Giáo hội quốc gia", Ông đa để cập đến vấn đẻ này trong quyển 7h 
Ratzinger Rebori. “Cấp quốc gia không phải là chiêu kích thuộc Giáo hội”. 


Ở một mức độ nào đó, sự thận trọng vẻ các Hội đồng Giám mục này 
đã phản ánh môi quan tâm rộng hơn của ông đối với các bộ mảy hành 
chính. Theo ông, các bộ máy hành chính này có xu hướng cào bằng và 
thể chế hóa sự sáng tạo và lòng can đảm của từng cá nhân lành đạo. Ông 
đã chứng kiến được điều này trong cách Giáo hội Công giáo Đức đã đối 
phỏ lại sự bùng phát của phong trào Đức Quốc Xa. 


“Các văn kiện thực sự mạnh mẽ chống lại phong trào Chú nghĩa Xã hội 
Quốc gia xuất phát từ cá nhân các vị Giám mục có lòng can đảm”, ng đã 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


phát biểu vào năm 1985. “Mặt khác, các văn kiện của Hội đồng Giảm mục 
thường là mờ nhạt và quá yếu ớt so với cái mà tấn thảm kịch mang tới”. 


Aidan Nichols, trong một bản nghiên cứu năm 1987 của mình, 
quyển Học thuyết của Josebh Ratzing, trình bày rằng nguồn gốc thái độ 
nghi ngại của ông về các Hội đồng Giám mục có thể được tìm thấy một 
phản ớ học thuyết vẻ Voi (dân tộc) được một vài thần học gia Tin Lành 
của Đức phát triển, các vị này sau đó đã trở thành những người biện hộ 
cho phong trào Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia Đức. Ratzinger cảm thấy mối 
nguy hiểm khi cho phép một khái niệm thuộc chủ nghĩa dân tộc len lỏi 
vào giáo lý và suy luận thân học của Giáo hội, khiến cho một Hội đồng 
Giám mục tự xem mình như một loại trung gian giữa Giáo hội toàn cầu 
và Giáo hội trong một đất nước nào đỏ. Trên bình diện cực đoan, điều 
này có thể dẫn tới một lối hiểu méo mó vẻ tính phổ quát của Giáo hội 
Công giáo Roma, từ đó “Giáo hội Công giáo Hoa Kỷ” hoặc “Giáo hội 
Công giáo Brazil” rốt cuộc được xem là những đơn vị tôn giáo riêng biệt 
thay vì chỉ là những hình thức địa phương của cùng một Giáo hội duy 
nhất và phổ quát. 


Cuối cùng, Ratzinger cũng đã lo lắng rằng các vị Giám mục có thể 
thấy chỉnh họ bị thao túng bởi các lực lượng muốn lôi kéo các Hội đồng 
Giám mục với những mục đích riêng. 


“Trong nhiều Hội đồng Giám mục, vi tỉnh thần tập thể và có thể là 
vì mưốn sống yên ổn hay vì muốn hòa đồng mà số đông Giám mục đã 
chấp nhận các lập trường của những nhóm thiếu số năng động, tích cực 
theo đuổi các mục tiêu rõ ràng”, ông nói. 


Những dè đặt trên không có nghĩa là Giáo hoàng Benedict sẽ chấm 
dứt các Hội đồng Giám mục trên khắp thể giới, hoặc từ chối gặp mặt các 
viên chức của họ. Trái lại, người ta hy vọng ông sẽ duy trì những mối 
quan hệ thân thiện với các viên chức của Hội đồng Giám mục các nước, 
mà hâu hết là những người ông biết và gặp gỡ thường xuyên. Vào đâu 
thập niên 1990, Ratzinger đã thực hiện một loạt chuyến đi tới nhiều nơi 
trên thể giới đề gặp gỡ những người đứng đâu Ủy ban giáo lý các Hội 
đồng Giám mục ở các vùng đó, và Bộ Giáo lý Đức tin đã thiết lập các 


251 


Đ Ư C€ G 1Á ÓO H O À NG BE N ý D LCTT X VI 


cuộc trao đổi thường xuyên với các thành viên và quan chức của các Hội 
đồng Giám mục. Như thế, vị Giáo hoàng mới khởi xướng một lịch sử của 
cái mà ông xem là những cuộc tiếp xúc rất tích cực với các Hội đồng 
Giảm mục, và chắc chắn ông ấy muốn tiếp tục. 

“Trên hết, qua các lần tiếp xúc với các Hội đồng Giám mục đã giúp 
chúng tôi hiểu biết nhau nhiều hơn và cũng đã giúp các Giám mục cùng 
thống nhất một quan điểm chung về nhiệm vụ của họ, chung với nhau và 
chung với Tòa thánh Roma”, ông đã nói trong quyền Mối: Đái. 


Tuy nhiên, cùng lúc, Giáo hoàng Benedict sẽ tìm cách để bảo đảm là 
những gì ông nghe được trong các cuộc đối thoại này với các Hội đồng 
Giám mục thực sự là tiếng nói của các Giám mục, chứ không phải của 
một nhóm quan lại nhà thờ. Ngoài ra, việc một Hội đồng Giám mục đà 
chọn lấy một lập trường nào đó băng đa số phiếu có lẽ sẽ không có giá 
trị mấy trong nhiệm kỳ của Benedict khi ông cân lấy những quyết định 
về một đất nước nào. Vì ông không tin tưởng ở các động lực bên trong 
các cơ cấu hành chánh, đây không phải là một giáo hoàng sẽ thuận theo 
phản đoán của các Hội đồng Giám mục khi ông cho rằng có những vấn 
đề quan trọng thuộc đức tin hay kỷ luật trong Giáo hội cần phải xét. 


Không kém phân quan trọng, Giáo hoàng Benedict sẽ khuyến khích 
các Giảm mục lấy trách nhiệm riêng của mình khi bàn bạc, thảo luận 
trong các Hội đồng Giám mục, sao cho đó sẽ là công việc thực sự của các 
Giám mục chứ không phải của một tâng lớp “chuyên gia” những người 
bằng lối phản đoán và cảm nhận riêng lại chi phối cả công việc của Hội 
đồng. Cho nên có lẽ Giáo hoàng sẽ khuyến khích các Giám mạc, đặc biệt 
là các Giám mục ở các quốc gia có những Hội đồng Giám mục hùng hậu 
và nguôn tài chính dỏi dào, xem xét lại các cơ cấu và hệ thống của họ để 
đảm bảo chắc chắn rằng họ thực sự phục vụ mục tiêu Phúc âm chứ 
không phải những mục đích quan liêu. Với ý nghĩa đó, nhiều Hội đồng 
có thể sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra và sàng lọc y như điều mà nhiều 
người đã mong đối với Giáo triều Roma. Vị Tàn Giáo hoàng có thể nghì 
ngờ vẻ những cơ cấu mới - chẳng hạn như Hội đỏng Xét duyệt Quốc gia, 
thành lập ở Hoa Kỳ nhăm đối phỏ với khủng hoảng về lạm dụng tình dục, 


252 


MỘT VỊ GIÁOD HOAẶNG VỚI HOAẠI BẢO LỚN 


mà ông cho rằng có nguy cơ làm giảm phân trách nhiệm cá nhân của các 
Giám mục khi phải đưa ra những quyết định khó khăn. 


Vẻ phương điện này, toàn bộ nỗ lực của nhiệm kỳ Giáo hoàng 
Benedict sẽ là chú trọng vào trách nhiệm trực tiếp của các Giảm mục 
trong việc giáo huấn, thánh hóa và cai quản (giáo dân), và lành lấy trách 
nhiệm cá nhân cho những chọn lựa trên thay vì phó thác trách nhiệm 
cho những nhóm chuyên viên hay những cơ cấu; và đồng thời khuyến 
khích người tín hữu Công giáo tự xem mình trước hết là thành viên cúa 
Hội Thánh toàn cầu, để những khái niệm định danh khác - dòng giống, 
quốc gia, giai cấp xã hội - sẽ trở nên tương đổi và thứ yếu. Trong sự 
căng thẳng không tránh khỏi giữa Giáo hội địa phương và Giáo hội toàn 
câu, Giáo hoàng Benedict đương nhiên đứng vẻ phia Giáo hội toàn cầu 
và ông không muốn chứng kiến việc các cơ cấu tổ chức ở các cấp làm 
người tín hữu Công Giáo quên rằng nhờ bí tích Rửa tội, họ trước tiên 
thuộc vẻ Hội Thánh duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. 


CÁC THẺ CHẾ THUỘC GIÁO HỘI 

Một trong những cuộc tranh cãi dai dẳng nhất ở Hoa Kỳ trong suốt 
nhiệm kỳ của Giáo hoàng John Pau]l là vấn đẻ vẻ các trường cao đẳng và 
đại học Công giáo. Trong văn kiện tháng Tám năm 1990 có tên #x⁄ Corde 
Erclzsiae của rnình, Giáo hoàng đã khuyến khích các trường trực thuộc 
Giáo hội làm sống dậy đặc tính Kitô giáo và Công giáo của mình, đảm bảo 
nêu rõ các giá trị Công giáo chứ không chỉ là các giá trị mang tính học 
thuật thế tục. Vấn để không phải là ngăn cân các trường đại học Công 
giáo cố gắng đạt những tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất xét theo khía cạnh 
pháp lý; nhưng sau khi đạt được điều này, họ còn phải tập trung vào đức 
tin Công giáo đích thực và việc thực hành đức tin đó, và đảm bảo là các 
nguyên tác Phúc âm phải được phân ảnh trong chương trình học, phương 
pháp giảng dạy và ở mọi khía cạnh khác trong đời sống đại học. 


Nói chung, (khi ban hành văn kiện này), John Paul đặc biệt nghĩ tới 
Hoa Kỳ, tại đây các nhà phê bình đã lên án tình trạng không thể chấp 
nhận được là một số trường Công giáo hàng đầu Hoa Kỳ có nguy cơ 


253 


Ðb ÚC GIA O HO ÁÀ NG BENEBDICT XYVẺ 


đảnh mất bản sắc tôn giáo của mình. Ví dụ như trường hợp cổ điển 
thường được trích dẫn là vụ tranh luận ở trường Đại học Georgetown do 
các linh mục dòng Tên điều khiển, để xem việc cho treo thánh giá trong 
các lớp học có thích hợp hay không. Quyển sách gây nhiều tranh cãi của 
Linh mục James Burtchaell xuất bản năm 1998 có tên Án sáng lựi làn 
(The Dying oí the Ligh0 đối với một số người là tiếng gọi làm thức tỉnh 
về vấn đề này. 

Một điều khoản gây ra tranh cãi nhiều nhất của Tông hiến E+ Coz4e 
là yêu cầu các chuyên gia thần học Công giáo phải có mội 2ødatưn, 
hay giấy phép, của Giám mục địa phương xác nhận tính chính thống của 
họ. Sau nhiều năm phản kháng, trong đó có sự kháng cự mạnh mẽ từ giới 
lãnh đạo các trường cao đẳng và đại học Công giáo ở Hoa Kỳ, cuối cùng 
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã chấp nhận các quy tắc năm 1999 thuận 
theo gân như tất cà mọi yêu câu của Vatican. Cuộc tranh luận kéo dài gân 
10 năm trên đã ép buộc nhiều trường cao đẳng và đại học phải xác định 
lại họ muốn nói lên điều gì khi họ tự nhận là “Công giáo”. Nhưng đồng 
thời, nó cũng làm tăng thêm bảu khí tức giận và nghi ngờ giữa các Giám 
mục và giới thân học, để lại trong họ cái càm giác rằng Giáo bội Roma và 
một số người trong hàng giáo phẩm ở Hoa Kỳ muốn bóp chết tự do về 
học thuật tại các trường đại học Công giáo. Một vài nhà thân học Công 
giáo hàng đâu đa công khai từ chối việc xin #daizm, nhiều người khác 
thì yên lặng làm ngơ. 


Dưới thời Giáo hoàng Benedict, một cuộc đấu tranh kéo dài để duy tri 
các cơ sở Công giáo sẽ ít có khả năng xây ra hơn. Tòa thánh Vatican sẽ 
không thấy nhất thiết phải tiêu hao nguồn lực để giữ quyên kiểm soát chỉ 
trên đanh nghĩa cho những cơ sở được xem là thực chất đã hoàn toàn bị 
tục hóa rồi. Vị Tân Giáo hoàng đã nhiêu lần lên tiếng rằng sẽ là một sai 
làm nếu Giáo hội Công giáo tìm cách duy trì cái mạng lưới tràn lan những 
cơ sở không còn được thúc đầy bởi một ý thức rõ rệt về bản chất Công 
giáo của mình nữa. Khẩu hiệu theo Giáo hoàng sẽ là cân chất lượng, 
không cân số lượng. Trong quan điểm của ông, lý do tôn tại của Giáo hội 
không phải là để điêu hành nhiêu trường học hay nhiều bệnh viện hơn 


2354 


MỘT VI GIÁO HOANG VỚI HOÀI BẢO LƠN 


những người khác, nhưng để đầm bảo rằng trong bất cử thứ gì mà Giáo 
hội làm, sẽ ấp ủ một lối sống có thế làm tỏ hiện Tìn Mừng, để cho thế giới 
thấy được thế nào là một cuộc sống được xây dựng trên các nguyên tắc 
Kitô giáo. Thà chỉ có một trường thực hiện việc này một cách thuyết phục, 
trong quan điểm của Benedict, còn hơn là mười trường “ấm ớ hội tê”, 
"vàng thau lẫn lộn”, không khéo lại mang tiếng xấu cho Giáo hội. 


Phân nào, lối nhận thức này của Giáo hoàng phản ánh kinh nghiệm 
của ông vẻ Giáo hội Công giáo Đức trong thời kỳ Đức Quốc xã. Trong 
quyển hồi ký Mizs?ones, Ratzinger đa bày tỏ suy nghĩ về cuộc đấu tranh 
của Giáo hội Đức đề bảm lấy các trường học của họ đưới thời Đức Quốc 
Xã như sau: 


“Tôi bỗng nhận ra rằng, trong khi các Giám mục cố gắng giữ lại các 
cơ sở đó, phân nào họ đà hiểu sai thực tế”. Ratzinger viết: “Chỉ sở hữu 
các cơ sở thôi là vô ích nếu không có người để nâng đỡ hỗ trợ các cơ sở 
đó băng xác tín từ bên trong”. 


Vị Tân Giáo hoàng nhận xẻ! là trên thực tế, vào thập niên 1930, ban 
giàng huấn các trường Công giáo gồm những thành viên thuộc thế hệ 
già đêu có xu hướng chống Giáo hội một cách cực đoan, phân ánh tâm 
trạng “muốn tách rời khỏi Rome” của Công giáo Đức ở cuối thế kỷ 19 và 
đâu thế kỷ 20. Trong khi đó, thể hệ trẻ thì bị “nhiễm” ảnh hưởng của hệ 
tư tưởng Đức Quốc xã, và là kết quả của lòng hạn thù đối với các hệ tư 
tưởng nào không phát sinh từ đất nước Đức. Như thế, tuyệt đại đa số 
những người làm việc bên trong hệ thống trường học Công giáo đã 
không còn chia sẻ các nguyên tắc cơ bản mà hệ thống đỏ đáng lý phải 
nuôi đưỡng; thể mà mấy Giám mục Công giáo Đức đã ra sức đấu tranh 
gian khổ để giữ cho được quyên kiểm soát những trường học và bào tồn 
cho được cái hư danh “Công giáo” của các trường đó. 

Về những cuộc đấu tranh này, Ratzinger đã viết: “Trong những 
trường hợp như thế, thật ngớ ngắn khi cứ khăng khăng đòi hỏi có một 
Giáo hội Kitô giáo được bảo đảm chắc chắn trong một hệ thống”. 

Giáo hoàng mới xác tín rằng đôi khi điều tốt nhất Giáo hội có thế 
làm trong những tình huống tương tự là bỏ luôn cơ sở đó, nhin nhận 


255 


ĐÐb ỦCC G 1Á ÓO HO ÁẢNG BENEDICT XVI 


rằng một khi cái mạch sống nối kết với đức tin đã bị đứt la, bám vào nó 
chỉ tạo ra cảm giác là Giáo hội chỉ muốn sở hữu các cơ sở vì lợi ích cho 
mình. Nói cách khác, thiên hạ thường có cảm giác là cái tổ chức xã hội 
mang tên Giáo hội Công giáo chủ yếu chỉ nhằm sở hữu tiền của, quyền 
lực, và thanh thế chứ không phải những lý tưởng mà nó hồ hào. Trong 
một số hoàn cảnh, Ratzinger quả quyết, thà tự thu nhỏ lại và trở nên tầm 
thường mà giữ được sự trung thành thi tốt hơm. 

Ông đã trình bày quan điểm này trong quyền Muối Đất: “Một khi 
Giáo hội có được lợi lộc hay địa vị nào đó, Giáo hội sẽ có xu hướng bảo 
vệ nó. Khả năng tự điều tiết và tự xén bớt đã không được phát triển đảy 
đú”. Ông nói: “Chỉnh vì Giáo hội bám vào cái cơ cấu tổ chức và thể chế 
quản lý của mình khi thực sự không có gì phía sau để biện minh cho cái 
cơ chế đó đã làm Giáo hội mang tiếng”. 


Điều này cũng áp dụng cho các tổ chức khác, chắng hạn như nhà 
thương, trung tâm cứu tế, các cơ quan phục vụ xã hội, các chương trinh 
chăm lo cho thanh niên và tất cả các tổ chức để thực hiện các thừa tác 
vụ của Giáo hội ?. Điều quan trọng, theo Giáo hoàng Benedict, là đừng 
trở thành một loại McDonald tôn giáo, với các cửa hàng độc quyên kinh 
tiêu ở mọi góc đường. Bí quyết là làm cho các cơ sở tổ chức của Giáo hội 
phải được nuôi sống bằng một ý thức trọn vẹn và rõ ràng về bản tính 
Công giáo của minh. 

Vì vậy, có nhiêu khả năng là các trận chiến về vấn để Tông huấn #z 
Corde dưới thời Giáo hoàng John Paul IÏ sẽ không xảy ra trong nhiệm kỳ 
của Giáo hoàng Benedict XVI. Giáo hoàng mới sẽ có xu hướng không bỏ 
phí công sức để bảo vệ những cơ sở Công giáo “hữu danh vỏ thực”, theo 
quan điểm của ông, đã cắt đứt mọi nối kết quan trọng với Giáo hội. Có lẻ 
ông sẽ nghiêng về chọn lựa bỏ hẳn các cơ sở này, tập trung nguồn lực 
trên những nơi biết biểu hiện đời sống đích thực của Giáo hội, tuy có thể 
không đông đảo lắm, nhưng sẽ cỏ thể nuôi dưỡng được cải nhìn Kitô giáo 
VỀ cuộc sống con người. 


72) Thừa tác vụ (miaistries) la những việc làm nhằm thực hiện sử mạng của Giáo hội, như trong việc cai quần, 
giảng dạy. tế tỰ, tông đó... 


258 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


KHỦNG HOẢNG LẠM DỤNG TÌNH DỤC 


Ngày mỏng 6 tháng Giêng năm 2002, khi tờ báo Bosiow Giobe tiết lộ 
về phản ứng thiếu trách nhiệm của Hông y Bemard Law đối với sự tổ cáo 
các hành vị lạm dụng tình dục của cựu Lình mục John Geoghan trước đây 
ở Boston, bài báo đã khai mào cho cuộc khủng hoảng tệ hại nhất trong 
lịch sử Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỷ. Khi khám phá lä các Giám mục đã 
biết rõ về những cáo buộc các linh mục đã lạm dục tình dục nhưng vân 
để họ tiếp tục hoạt động: hay trong vài trường hợp thuyên chuyển họ qua 
nhiệm sở khác mà không thông báo cho bất cứ ai về quá khứ của họ, 
phản ứng giận dữ đã lan tràn khắp nơi từ những giáo dân Công giáo 
thường cho đến báo giới. Giai đoạn nóng bóng của vụ bê bối đã hạ nhiệt 
sau năm 2003, nhưng nhiều giảo phận trên khắp Hoa Kỳ, kể cà những 
giáo phận ớ thành phố lớn như Los Angeles, vẫn còn khả năng phải đối 
mặt với những vụ kiện ting tệ hại liên quan tới giai đoạn đó. 

Trong giai đoạn đâu cúa cuộc khủng hoảng, một số quan chức của 
Tòa thánh Vatican đã tỏ thải độ hoài nghỉ về tâm cỡ thực sự của vụ bê 
bối và vẻ động cơ của các luật sư và nhà báo khi bới móc lại những 
trường hợp đã lắng xuống từ nhiều thập niên trước. Tuy ý định bảo vệ 
Giáo hội ở Hoa Ky của các vị này là điêu dễ thấy, nhưng những lời phát 
biểu của họ trước công chúng lại mang kết quả bất lợi vẻ nhiều mặt; 
chúng tạo càm giác là hàng giáo phẩm có thái độ phủ nhận tâm quan 
trọng của sự việc và đang sử dụng chiến thuật che giấu đã là nguyên do 
đâu tiên cho cuộc khủng hoảng. 

Trong số các quan chức cao cấp của Tòa thánh Vatican đã đưa ra 
những đánh giá như vậy có Hồng y Joseph Ratzinger. Lời tuyên bố gây 
phản ứng nhiều nhất của òng được đưa ra khi ông xuất hiện ở Murcia 
(Tây Ban Nha) vào ngày 30 tháng Mười một năm 2002, tại đại hội bàn 
về “Đức Kitô: Đường lối, Sự thật và Sự sống” ở trường Đại học Công giáo 
Thánh Anthony. Ratzinger đã được hỏi như sau: “Suốt năm vừa rồi là 
một thời gian khó khăn cho người Công giáo, các phương tiện truyền 
thông đại chúng đã dành rất nhiều chỗ để khai thác các vụ bê bối quy 
cho các linh mục. Có tin đồn về một chiến dịch chống lại Giáo hội. Đức 
Hồng y nghĩ gì về điều này?” 


25? 


ĐÐ ỨC GIÁ OÔ HO ÀNG BENEDICT XY]I 


“Trong Giáo hội, các linh mục cũng là kê tội lỗi”, Ratzinger đã trà lời. 
“Tuy nhiên, tôi đoán chắc việc đăng tải thường xuyên trên báo chỉ vẻ 
những tội lỗi của các linh mục Công giáo, đặc biệt ở Hoa Kỳ, là một chiến 
dịch vận động có kế hoạch, bởi vì tỷ lệ phạm tội trong lình mục không 
cao hơn so với các nhóm khác, và thậm chí còn thấp hơn. Ở Hoa Kỳ, có 
những tín tức thường xuyên vẻ để tài trên, nhưng số linh mục phạm vào 
tội này chưa đến một phân trăm. Sự có mặt thường xuyên của các loại tin 
tức này không phản ánh tính khách quan của thông tin hoặc tính khách 
quan của số liệu thống kê vẻ những sự kiện này. Vì thể có thể đi đến kết 
luận là có sự cố ý, sắp đặt với mong muốn làm mất uy tín Giáo hội”. 

Nhiều người xem các lời bình luận trên là một cố gắng làm giảm 
thiểu cuộc khủng hoảng và để đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông 
đại chúng đã thổi phông diễn biến sự việc. Nhìn lại quá khứ, lúc đó 
Ratzinger cũng đã dựa vào những dữ liệu sai lắm vẻ tỷ lệ phần trăm của 
các linh mục bị tố cáo là đã phạm tội; sau này các Giám mục Hoa Kỳ đã 
ủy nhiệm cho trường Pháp lý Hinh sự John Jay Ởohn Jay College of 
Criminal Justice) ở New York tiến hành một cuộc nghiên cứu và kết quả 
được công bố vào tháng Hai năm 2004, một năm rưỡi sau bài phát biểu 
của Ratzinger, cho thấy rằng trong khoâng thời gian giữa những năm 
1950 và 2002, đã có tới 4.3% các linh mục triều và 2.5 % các lình mục 
dòng ” đã phải đối mặt với ít nhất một cáo buộc về lạm dụng tình dục. 
Lời nhận định của Ratzinger vào tháng Mười một năm 2002 đã dựa trên 
ước lượng đưa ra trước đó bởi Philip ]enkins, một nhà văn công giáo Hoa 
Kỳ; ông này đã sử dụng số liệu từ một bản nghiên cứu những lời cáo 
buộc các linh mục thuộc Tổng giáo phận Chicago trong thời gian trước 
khi cuộc khủng hoảng bát đầu khá lâu. 

Hậu quả của các lời bình luận trên là một số tín hữu Công giáo Hoa 
Kỳ, nhất là các nạn nhân của việc lạm dụng tình dục và những người 
bênh vực họ, đã đánh giá Ratzinger cũng như các Giám mục khác chỉ biết 
cắm đâu vô cát để khỏi phải thấy sự thực về cuộc khủng hoảng, không 
muốn hoặc không biết phải làm gì để giải quyết. Tuy nhiên, Ratzinger 
trong thời gian đó cũng đã “bát kịp tốc độ” về tình hình sự việc ở Hoa Kỳ. 


73) Linh mục triêu (điocesan priest) là linh mục không phải là tu sĩ, trực thuộc một giáo phận (diocese): linh mục 
dòng (religious order priest) là linh mục đồng thời là thành viên của một động tụ. 


258 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


Tháng Năm năm 2001, John Paul II đã giao cho cơ quan của ông chịu 
trách nhiệm vẻ pháp lý đối với tiến trình xử lý các cáo buộc các linh mục. 
Dưới sức nặng của các bằng chứng ông phải duyệt qua, Ratzinger dường 
như đã nhận thức vẻ tính chất nghiêm trọng của tình hình, và vẻ sự cân 
thiết phải có một câu trả lời cụ thể từ thẩm quyên của Giáo hội. 

Có hai tòa án thuộc Bộ Giáo lý Đức tin để xét xử các trường hợp 
thưa kiện, Đức Ông Charles Scicluna xứ Malta làm Chưởng lý *, phụ 
trách việc phối hợp quá trình xét xử này. Dưới sự lãnh đạo của Scicluna, 
vào tháng Mười một năm 2004, Bộ đã phúc đáp hơn 500 trong số 750 
trường hợp đem ra xét xử, một tốc độ đáng kinh ngạc so với nhịp độ làm 
việc thông thường ở Tòa thánh Vatican. Ngoài ra, điều này đã khiến 
Giáo hoàng mới trở thành một trong số ít người trong hàng giáo phẩm 
trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã đọc hâu hết mọi hồ sơ của các linh 
mục Công giáo bị buộc tội lạm dụng tình dục trong các thập kỷ gần đây, 
điều này đa cho ông quen thuộc với các ngóc ngách của vấn đê mà hầu 
như không có một ai khác trong Giáo hội Công giáo có thể có được. 

Ratzinger cũng đã học được một vài điều về cuộc khủng hoảng từ 
việc chính bản thân ông cũng bị kiện. Đó là vụ kiện có hồ sơ nộp tại Tòa 
ản Hạt 127 thuộc Quận Harris, bang Texas. Ba nạn nhân trong vụ lạm 
dụng tình đục ở Hoa Kỳ (“John Does I, II và IH”) đã kiện Ratzinger với 
lý do rằng ông ta đã hành động vượt quá thẩm quyên khi ông gửi một lá 
thư đến các Giám mục trên toàn thể giới vào tháng Năm năm 2001 với 
yêu câu giữ kín các vụ tố cáo các linh mục về lạm đụng tình dục và trình 
lại cho văn phòng của ông. Vào ngày 25 tháng Ba năm 2005, các vị luật 
sư đại điện của Ratzinger đã đệ trình hồ sơ lèn Tòa án liên bang, chỉ ra 
rằng Ratzinger đã hành động như là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và với 
tư cách đó được hưởng quyên đặc miễn pháp lý tối cao”. Hồ sơ được 
nộp đúng tám ngày trước khi Ratzinger được bầu làm Giáo hoàng. 

Kănh nghiệm này dường như đã tác động tới cách thức đáp ứng của 
Bộ Tin lý đối với khủng hoảng. Trong số hơn 500 trường hợp mà văn phòng 
của Ratzinger đã giải quyết trước cuối năm 2004, phân lớn hồ sơ đã được 


75) Quyền đặc miễn pháp lý tối cao (soveraign immunity), quyền miễn bị đưa ra tòa của nhà vua, và sau đó 
của đai diện ngoại giao các quốc gia. 


259 


Đb Ứ C G 1Á Ô HO ÀNG BE.NEDLEICT X VI 


trả lại cho Giám mục địa phương, cho phép hành động xứ trị ngay bị cáo. 
Trong một số it trường hợp, Bộ Tín lý yêu câu một phiên tòa xử theo giáo 
luật, và trong một vài trường.hợp Bộ yêu cầu phục hỏi chức vụ linh mục. 
Điều này cho thấy có một sự đảo ngược thái độ so với lập trường ban đâu 
của các quan chức Tòa thánh Vatican, gồm cả Ratzinger, yêu câu là các 
linh mục bị tố cáo, trong hâu hết các trường hợp, sẽ được xử tại Tóa án 
Giáo hội. Tuy vậy, sau khi đích thân rà soát các bằng chứng, Scicluna và 
Ratzinger đã đưa ra kết luận rằng trong nhiều trường hợp bằng chứng áp 
đảo đến mức hành động tức thi là việc thích hợp. 

Sự nhạy cảm của vị Tân Giáo hoàng đối với vấn để có thể thấy được 
qua một trao đổi giữa ông với Hỏng y Erancis George của Chicago vẻ đẻ 
tài này; George đã kể lại vẻ việc này trong cuộc họp báo sau Cơ Mật Hội 
tại Đại Chủng viện North American College. 

Hai ngày trước khi khai mạc Cơ Mật Hội, George nói, ông đã cỏ một 
cuộc nói chuyện với Ratzinger về các quy tác xử lý vấn để lạm dụng tình 
dục ở Hoa Kỳ, vì các quy tác hiện hành chỉ được phê chuẩn tạm cho thời 
gian hai năm và Tòa thánh Vatican không bao lâu nữa sẽ phái quyết định 
về việc phê chuẩn lại các quy tắc này, George bảo ông muốn trình bày 
với Ratzinger những lý do để giữ lại gần như nguyên vẹn các quy tắc 
hiện hành, mà cơ bản là chính sách “xử lý dứt khoảt một lần”, theo đỏ 


các linh mục sẽ bị “treo chén” ” 


suốt đời với chỉ một hành vi lạm dụng 
tình dục trên trẻ vị thành niên. George hỏi Ratzinger liệu ông có câu hỏi 
nào không. Theo George, Ratzinger tô ra “nắm tình hình rất rõ”. 

Bốn mươi tám giờ sau đó, Ratzinger trở thành Giáo hoàng. Khi 
George hôn tay ông ta, Giáo hoàng Benedict XVI đã cố tình nói với ông 
bằng tiếng Anh rằng Giảo hoàng nhớ cuộc nói chuyện giữa hai người về 
những quy tắc vẻ lạm dụng tình dục và sẽ để tâm tới. George nói ông hy 


77 


vọng “các nhóm hỗ trợ nạn nhân” ” sẽ cảm thấy an tâm với câu nói của 
Giáo hoàng. Ông cũng nói rằng ông có “lý do để tin tưởng” là Giáo 
hoàng mới sẽ giữ nguyên các quy tắc (vẻ cách xử lý lạm dụng tình dục) 
trong một thời gian nữa. 


7B) Trao chén, hay treo chức (suspension) là hình phạt không cho một linh mục tiếp tục thí hành chức vụ của 
mình trước cóng đoàn giáo dân. 


77) Cảc nhóm nâng đỡ nan nhân (Suwivors: groups), lức những nạn nhân đã trải qua những tai họa, đã sống 
Sót qua những bệnh hiểm nghèo, những người tự tử được cứu sống 


260 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀÃÄI BẢO LƠN 


Bên cạnh kinh nghiệm trực tiếp từ khủng hoảng này, có hai yếu tô 
khác trong cuộc sống của Giáo hoàng Benedict khiến ông sẻ phản ứng 
rất mạnh đối với cơn khủng hoảng về lạm dụng tỉnh dục. Trước tiên, ông 
ta có một lập trường thân học đặt chức vụ lính mục rất cao, và thấy chức 
thánh này bị vấy bầấn bởi việc lạm dụng tình dục đối với trẻ em do các 
linh mục thực sự gây kinh tởm; thứ hai, Giáo hoàng Benedict cũng ý 
thức rất rõ về vai trò quản lý của Giám mục và có khuynh hướng sẽ nhấn 
mạnh trách nhiệm phải giải trình về mặt quản lý trong nhiệm vụ của 
Giám mục. Dưới Giáo hoàng Benedict, hành động của Tòa thánh về vấn 
để này sẽ nhanh hơn và dứt khoát hơn. Thiên hạ sẽ thấy là ở Rome có 
người đang chủ ý. 

Cuối cùng, hai hành động phản ứng đối với cơn khủng hoảng lạm dụng 
tình dục đã được khởi sự trước cuộc bâu Giáo hoàng Benedict XVI có về sẽ 
được Giáo hoàng mới đẩy mạnh hơn. 


Thứ nhất, một cuộc thăm viếng của Giáo hoàng tới các chủng viện 
ở Hoa Kỳ đang được sắp đặt, và Giáo hoàng sẽ muốn chương trình này 
được thực hiện một cách nghiêm túc. Ông hiểu rất rõ vẻ sự cân thiết 
phải quan tâm tới việc đào tạo linh mục, đặc biệt là cách trình bày giáo 
lý và các phương pháp huấn luyện về đạo đức và nhân bản cần phát huy 
trong chương trình đào tạo ở chủng viện. Giáo hoàng sẽ chú ý đặc biệt 
về kết quả của tiến trình. 


Thứ hai, Bộ Giáo dục Công giáo ”* đã chuẩn bị một văn kiện để cập 
tới việc nên hay không nên tiếp nhận người đông tính luyến ải vào chủng 
viện. Văn kiện đã chuẩn bị được công bố đưởi thời Giáo hoàng John Paul 
IÍ, và bây giờ thì nằm trong tay vị Giáo hoàng mới. Mặc dù Giáo hoàng 
Benedict sẽ muốn biết quan điểm của Giám mục Hoa Kỹ vẻ vấn để này, 
văn kiện dường như sẽ được phát hành trong tương lai, đặc biệt khi xét 
tới lập trường rõ rệt của Hồng y Ratzinger, được trình bày trong một văn 
kiện năm 1986 của Bộ Giáo lý Đức tin, nói rằng tỉnh trạng đồng tính 
luyến ái là một “sự rối loạn mang tính khách quan” có xu hướng dẫn tới 
phạm tội. Điêu này không có nghĩa là Giáo hoàng Benedict XVI xem việc 


78) Bộ Giáo dục Công giáo đã cảng bố văn kiện này ngày mồng 4 \háng Mươi một năm 2005, yêu cầu không 
chấp nhận những ai có xu hướng đồng tính luyến ai vào chủng viện 


261 


Ð ỨC G 1Á OÖ HO ÁNG BENEDICT X VỊ 


lạm dụng tình dục như một vấn đẻ “thuộc đồng tính luyến ái”. Tuy nhiên, 
điều đó có nghĩa là trong cuộc duyệt xét lại một cách tổng thể các chính 
sách về chúng viện do cuộc khủng hoảng dẫn đến, một điểm nổi bật là 
Giáo hoàng sẽ ủng hộ việc siết chặt kỷ luật mà ông và nhiều người khác 
xem là điều kiện bảo đảm cho khả năng của linh mục để đứng “in per- 
sona Cristo”, nghĩa là “trong cương vị của Đức Kitô”. 


CÚ SỐC VĂN HÓA 


Giáo hoàng Benedict sẽ không khiển Giáo hội Công giáo trở nên 
náo động trong phút chốc, ông cũng sẽ không tổ chức một cuộc thanh 
trừng để loại “những kẻ bất hảo”. Bất chấp những suy diễn đầy phấn 
chấn của các phe nhóm thuộc mọi xu hướng trong Giáo hội, chính sách 
lãnh đạo của Benedict gần như chắc chắn sẽ cân nhắc hơn, ôn hòa hơn 
và mang tính cộng tác nhiều hơn so với sự mong đợi của mọi người. 


“Chương trình lãnh đạo thực sự của tôi là không làm theo chủ ý của 
riêng tôi, không theo đuổi các quan điểm của cá nhân tôi mà là cùng với 
toàn thể Giáo hội, lắng nghe lời Chúa và ý muốn của Chúa, được Chúa 
hướng dân vào thời khắc lịch sử này”. Giáo hoàng Benedict đã nói trong 
bài giảng trong buổi lễ nhậm chức của ông. 


Song, chúng ta có thể mong chờ một sự biến chuyển trong phong 
cách của Giáo hội Công giảo, từng bước chậm rãi trong suốt nhiệm kỳ 
của ông: 

® “Truyền bả Phúc âm” sẽ ít hiện hữu trong các sự kiện lớn hoặc 
sự mở rộng vẻ số lượng, mà sẽ lan tỏa hơn trong khả năng của 
Giáo hội để tạo nên niềm say mê sống một cuộc sống Kitô giáo 
đích thực đối với những người nhận ơn gọi, dù số lượng này có 
nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa. 

« “Thừa tác vụ” sẽ ít được nhắc đến trong vô số các chương trình và 
nhiệm vụ mà các tổ chức ngoài tôn giáo cũng có thể thực hiện, 
nhưng sẽ được phát huy bằng các hoạt động mang tính mục vụ trực 
tiếp, bằng việc cử hành các bí tích, và bằng việc loan báo Tìn Mừng. 


262 


MỘT VỊ GIÁO HOAÁNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


® “Cộng tác” sẽ ít được xem xét như là việc tạo ra hay bành trưởng 
thêm quy mô cơ cấu của Giáo hội thông qua các hội đồng hay ban 
bộ, mà lại được hiểu là việc thẩm mình vào sinh hoạt thiêng liêng, 
phụng vụ và thừa tác vụ của Giáo hội. Nhờ thế, ít nhất là trên lý 
thuyết, sẽ có được mối liên lạc thực sự tương tác giữa các chủ 
chiên và cộng đồng đân Chúa. 


® “Công giáo” (trong ý nghĩa là những yếu tố tạo nên bản chất Công 
giáo) sẽ không thường xuyên được nhắc đển như là việc tham gia 
các tố chức “Công giáo”, có những dấu chỉ bê ngoài là “Công giáo”, 
hay cả cái cảm giác chung chung là có liên hệ với truyền thống 
Công giáo, mà chính là bằng đời sống nội tâm, bằng niềm tin và 
cách thực hiện một công tác nào đó. Như thế, với thời gian, lần lần 
sẽ bớt đi số công tác được xem là “đặc trưng Công giáo”. 


se “Chức vụ Giám mục” sẽ không hoàn toàn được ví như một hình 
thức giám đốc một công ty lớn, mà phải hiểu là vai trò của các 
Tông đồ tiên khởi khi họ làm chức vụ dân dắt cho việc giảng dạy, 
cai quản và cử hành phụng vụ cho một Giáo hội địa phương. 


Nếu như ý định của Giáo hoàng Benedict XVI thành công, kết quả 
cuối cùng sẽ là một Giáo hội Công giáo ít lan rộng hơn, nhưng sẽ khác 
biệt hơn đối với nên văn hóa bao quanh, khẳng định rõ hơn bản chất và 
mục tiêu của minh, Tiêu chuẩn đánh giá sẽ không phải định lượng xem 
Giáo hội đã phát sinh được bao nhiêu phong trào hoạt động, mà chính 
là lòng tín đã tăng ở mức độ nào. Nếu dùng những tiêu chuẩn đánh giá 
sự thành công thế tục thông thường, Giáo hội có thể sẽ nhỏ hơn và 
không hùng hậu như củ; nhưng theo Giáo hoàng, sẽ nhiều sức sống 
hơn. Thực vậy, Giáo hoàng Benedict XVI đã phát họa hình ảnh này trong 
bài giảng hôm lễ khai mạc giáo triểu của ông vào ngày 24 tháng Tư: 
“Giáo hội vẫn sống!" Ông nhắc đi nhắc lại nhiều lân, trong một điệp 
khúc vừa là một câu trình bày vừa là một lời ước. Điệp khúc này sẽ thổi 
vào ngọn lửa của nguồn sống mà Giáo hoàng Benedict XVI muốn trở 
thành tâm điểm của chương trình hành động cho Giáo hội Công giáo 
bùng lên mạnh mẽ. 


263 


CHƯƠNG 8 


NHỮNG BẤT NGỜ VÀ THÁCH THỨC 


“.. Vò tôi có thÊ nói, nếu chúng ta có được những người trô cỏ niềm 
Uui sống đúc tin này 0à lan tủa được niềm tìn tui này, thì thế giới số 
thấy rằng (dẫu lúc này tôi chưa chia sẻ được, dẫu lác này tôi chưa cải 
hóa được, nhưng đây là lối sống trong tương lai` ” 

(Giáo hoàng Benedict XVI ) 


Mặc dù được các phương tiện thông tin đại chúng luôn mô tả là “bảo 
thú” nhưng trong nhiều cách, John Paul II là vị Giáo hoàng ít bảo thú 
nhất ở thời hiện đại. Qua hơn một phân tư thế kỷ, ông đã định nghĩa lại 
bản chất và phong cách của chức vụ Giáo hoàng, khiến nó mang nhiễu 
tính Phúc âm hơn và bớt tính quân lý lại. Ông đã làm những việc mà các 
vị Giáo hoàng thường không làm, như nói: “tôi rất tiếc” (tất cả hơn 50 
làn), phong Chân phước và phong Thảnh với tốc độ chóng mặt, phả vỡ 
cái mô hình cũ là thế giới phải tìm đến Giáo hoàng bằng những hành 
trinh dài gân bằng 3,3 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng. Đến 
lúc cuối đời, ông vẫn là một vị Giáo hoàng gây bất ngờ, luôn đâo lộn 
công việc thường ngày. 


Khả năng làm những chuyện bất ngờ này đã được thể hiện trong 
mọi việc lớn nhỏ. Chẳng hạn, hôm trước ngày ông đến Hy Lạp năm 
2001, tôi được truyền hình Hy Lạp phỏng vấn về khả năng Giáo hoàng 
có xin lỗi hay không vẻ cuộc Thập tự chinh thứ 4, cuộc thập tự chính đã 
dẫn tới việc tàn phá thành phố Constantinople® và đã khiến các Kitô 
hữu phương Đông mang tâm trạng chống lại Roma. 


79) Conslantinople, thành phố được Hoàng đế Constantine | xáy dựng năm 330, lấy tên ông, và là thủ đỏ của 
Đế quốc phương Đông (Byzaniine Empire). Vị trí hiện nay là thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. 


264 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


“Các bạn không nên mong đợi điều đó”, tôi đáp lại. “Mặc dù John 
Paul đã xin lỗi về các sự việc khác nhau trong lịch sử, như trường hợp 
của Galileo, nhưng đây là những động thái dễ gây tranh cãi cản phải 
được chuẩn bị thật tốt vẻ cơ sở thản học. Một Giáo hoàng không thể đưa 
ra một lời xin lỗi theo cách tùy hứng được”. 

Những lời bình luận đó được phát trên truyện hình Hy Lạp ngay trước 
khi John Paul tiếp kiến vị Tổng Giám mục Christodoulos của Athens tại 
thành Acropolis vào ngày mông 4 tháng Năm năm 2001, và đưa ra chính 
lời xin lỗi mà tôi đã tiên đoán đây tự tin là ông ta sẽ không nói. 

Mội sự việc tương tự đã diễn ra ở Toronto vào năm 2002, khi John 
Paul H tham dự nhân Ngày Thanh niên Thế giới. Trong thời gian đó, 
bệnh Parkinson và các chứng bệnh khác đã làm cho ông thực sự không 
thể đi lại được. Đúng lúc tôi vừa xuống câu thang ở đuôi máy bay của 
Giáo hoàng và bước sang bên kia đường nhựa, tôi nhận được một cuộc 
điện thoại của một đạo diễn làm việc cho kênh CNN hỏi, liệu Giáo 
hoàng sẽ có thể tự mình đi xuống cầu thang trước của máy bay để 
chưng tô ý chí hay không. 


“Anh nói chơi à?”, tôi nói. “Ông ấy không thể làm thế. Điều đó sẽ 
không xảy ra”. 


Vị đạo diễn nợ đã để nghị tôi quay lại nhìn cầu thang chính của máy 
bay, nơi John Paul vừa bắt đâu thực hiện những gì mà trước đó tôi đã 
đoán là ông sẽ không làm vì không thẩ. 


NHỮNG BẤT NGỜ 


Nếu John Paul I là một người cỏ tài tạo ra các bất ngờ, thì người kế 
vị của ông (mới thoạt nhin) là một người thuộc mẫu bảo thủ hơn, truyền 
thống hơn, khó có thể khiến thiên hạ ngạc nhiên trước những hành 
động bất ngờ của mình. Tuy vậy, chính vì những phỏng đoán cứng nhắc 
đó, chính vì mọi người cảm thấy là đã biết chắc chắn Joseph Ratzinger 
sẽ làm gì khi nắm giữ chức vụ cao nhất trong Giáo hội Công giáo mà ông 
cũng có thể trở thành “một Giáo hoàng của những bất ngờ”, tuy không 
hoàn toàn theo cách “lầm cả thể giới phải sửng sốt” như John Paul II. 


265 


ĐÐĐ Ứ C G 1Á O HO A NG BEBNEDICT X VỊ 


Thực sự là không thể gạch một đường thẳng để phân biệt giữa công 
việc của Hồng y J]oseph Ratzinger lúc còn là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức 
tin và vai trò mới của ông là Giáo hoàng. Là một nhà thông thải đồng 
thời là một người sống đời thiêng liêng, Giáo hoàng Benedict XVI hiểu 
rằng ông đang đóng một vai trò mới, rằng phận vụ chính của ông bây 
giờ là mang lại đức tin hơn là bảo vệ đức tin, rằng bây giờ ông phải suy 
nghĩ và hành động theo cách khác. Bất chấp thiên hạ chờ đợi gì, mong 
muốn hay lo sợ gì về nhiệm kỳ Giáo hoàng Benedict XVI, vị Giáo hoàng 
mới có thể làm cho tất cà phải ngạc nhiên. 


Hình ảnh trước công chúng 


Trước hết, Giáo hoàng Benedict XVI sẽ không xuất hiện với chân 
dung của một kê khắc khổ, bì quan như nhiều người đã cố kết nối với 
những năm ông đứng đâu cơ quan vẻ học thuyết của Vatican. Như đã 
trinh bày ở trên, đây là một người có óc hài hước và hơi tỉnh nghịch, một 
tấm lòng đây khoan dung trong các cuộc tiếp xúc mang tính cá nhân, 
một người thực sự biết thưởng thức cái đẹp và nghệ thuật. Ông sẽ mang 
đến một hình ảnh tích cực và lạc quan hơn mọi người nghĩ rất nhiều. 
Mặc dù Giáo hoàng Benedict XVI chẩn đoán tình hình hiện nay hơi đen 
tối, nhưng ông là một người hạnh phúc, và điều này sẽ tỏ rõ hơn khi mọi 
người biết thêm về ông. 


Benedict XVI cũng sẽ trở thành một người mà thế giới sẽ phải chú ý 
đến. Dâu thuận hay nghịch với các quan điểm vệ giáo lý của ông hay với 
các phê bình về văn hóa của ông, mọi người đều hiểu rằng ông là người 
phải được nhắc đến với những trí lực xuất chúng của mình. Khi ông nói, 
ông sẽ khòng dùng những cầu trống rỗng hoặc những công thức sáo 
mòn như trong các bài giảng đạo tâm phào; ông sẽ “điểm đúng huyệt” 
khiển người ta phải tranh luận, phải đưa ra ý kiến, khiến bảo chí phải đưa 
tin. Các nguyên thủ quốc gìa và những nhân vật quan trọng khác sẻ đến 
tham khảo ở ông, sẽ xin ông phát biểu và ghi nhớ những lời dạy của ông. 
Ông sẽ là người tham gia tích cực và hăng hái trong mọi thảo luận vẻ đạo 
đức và chính trị. Nói nôm na, ông ta sẽ là một “điễn viên chính”. 


266 


MỘT VI GIAO HOANG VỚI HOÀI BẢO LƠN 


Nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông sẽ không lặp lại những năm tháng 
cuối cùng của Paul VI, khi vị “Giáo hoàng Hamlet"” lui về sống ẩn dật. 
Benedict XVI sẽ là một tiếng nói quan trọng trước công chúng, một lãnh 
đạo mang lại niềm hành diện cho những người Công giáo muốn Giáo 
hoàng của họ phải được kính trọng. Ông sẽ có thể tạo nên sự phấn khới 
ở những nơi hay trong các sự kiện tổ chức ở Rome mà ông tham gia. 
Mặc dù không một ai nghĩ rằng Benedict có sức cuốn hút đám đông 
giống như John Paul II, nhưng ông sẽ thu hút được những đám đông rất 
lớn và đây nhiệt tình, làm ngạc nhiên những ai tưởng rằng sức lôi cuốn 
của Giáo hoàng đã hết. 

Benedict cũng sẽ đặc biệt chú ý tới việc chăm lo cho giới trẻ, và lần 
nữa sẽ làm ngạc nhiên những ai xem việc quan tâm đến giới trẻ là một đặc 
điểm riêng của nhiệm kỳ Giáo hoàng John Paul II, không thể lặp lại được. 
Giáo hoàng mới đã chứng minh điêu này ngay trong bài giảng trong lễ 
nhậm chức của mình. Trong phản mạn đàm với giới trê, Benedict nhắc 
lại câu nói của John Paul trong buổi nhậm chức của ông vào ngày 22 
tháng Mười năm 1978: “Đừng sợ Đức Kitô!” Ngay sau đó, ông nhận được 
những lời cổ vũ nhiệt liệt. “Phải, hay mở cửa đón Đức Kitô!” Ông tiếp tục 
câu nói của John Paul, những câu nỏi đã trờ thành khẩu hiệu. 


Đổi với Benedict, đây không đơn giản chỉ là tiếp tục phương pháp 
mục vụ của vị Giảo hoàng mà ông đã phục vụ trước đây (tuy đây cũng 
là một ý tưởng đáng cân nhác), mà còn là sự nhất quán với ước muốn 
sâu xa của ông trong việc khuyến khích việc hình thành những hòn đảo 
để sống theo lý tưởng Kitô giáo giữa cái văn hóa đối nghịch đang chiếm 
ưu thế bao quanh. Ông cũng ý thức rằng thuyết phục người trẻ tách 
mình ra khỏi cái văn hỏa đang chiếm ưu thế này dễ hơn là thuyết phục 
đám người lớn tuổi, những người này thường không chấp nhận những 
thay đối lớn trong lối suy nghĩ hay trong lối sống. Để có thể làm tròn vai 
trò của Thánh Benedict cho thời đại của ông, một con người đã vạch 
một lối đi mới vào lúc trật tự cũ đang sụp đổ, Giáo hoàng biết là ông phải 
có mối quan hệ với giới trẻ. 


80) Giáo hoảng Paul VI bị một số người gán cho cái biệt danh là "Giáo hoang Hamilet' vì đôi khi òng tỏ ra thiểu 
khẳng định giỗng như nhân vật Hamlet trong vở kich nổi tiếng của Shakespeare. 


267 


ĐÐĐ ỨC G1 Á O HO À NG BENEDICT XVI 


Giáo hoàng Benedict khi ra trước công chúng còn có thuận lợi khác 
chưa được đánh giá đúng mức: đó là sự tính thông ngôn ngữ của ông. 
Khi ông nói chuyện với những nhóm người từ các khu vực khác nhau 
trên thế giới, ông ta có thể nói bằng chỉnh ngôn ngữ của họ. Không phải 
chỉ thể hiện theo những gì văn bản soạn trước, ông còn có thể tức thời 
đưa ra những lời binh luận và những nhận xét ý nhị giúp thắt chặt mối 
quan hệ của Giáo hoàng với các đổi tượng thỉnh giả. Khả năng sử dụng 
lưu loát các ngôn ngừ của ông không chỉ ở phạm vi văn phạm và cú 
pháp, mà còn phản ảnh mức độ sâu rộng như là nắm bắt các trào lưu văn 
hóa và tư tưởng vốn đã định hình các khu vực khác nhau trên thể giới. 
Ông có thể tận dụng sự tình thông ngôn ngữ này vào các bức thông điệp 
của mình. Trong lĩnh vực này, có lẽ Giáo hoàng Benedict XVI sẽ không 
khi nào đạt được biệt hiệu “Người Thông Đạt Vĩ Đại” như người ta đã 
gán cho John Paul II, nhưng ông cũng sẽ thành công một cách bất ngờ. 

Cuối cùng, điều vẫn còn chưa rö là không biết cái tiếng “hộ pháp” 
của Giáo hoàng Benedict XVI sẽ theo ông vào Dinh Tông đồ trong bao 
lâu. Chỉ cái tên “Ratzinger” cũng đủ làm một số người kinh khiếp, và 
những người Công giáo có xu hướng cấp tiến đã đón nhận việc ông lên 
ngôi Giáo hoàng như là điệm báo hiệu cho những ngày tăm tối trước mặt. 
Phản ứng như vậy cũng không hẳn là cường điệu hóa, vì Giáo hoàng đã 
nỏi đến việc Giáo hội có thể cần được thu nhỏ lại để bảo đầm sự trung 
thực với chính mình, và rất có thể một số thành phân thuộc cánh tự do 
của Giáo hội Công giáo nằm trong bộ phận ông nghĩ nên tỉnh giản. 

Vào tháng Chín năm 2003, Raymond Arroyo thuộc Mạng Truyền 
hình EWTN”' hỏi Hồng y Ratznger có phải ông nghĩ rằng tương lái sẽ 
là “it người hơn”. Ông trả lời như sau: 

Ít người hơn, tôi nghĩ 0ậy. Nhưng từ số í! này cluúng ta sẽ mang niềm 
tui đì kháp cùng thế giới. Và như thế sẽ là một sự lôi cuốn, như thời 
Giáo hội xưa. Vào lúc Hoàng đế ConslanHne cho phép người Công 
giáo được giữ dạo công khai, chỉ có một số t† (giáo đân) mà thôi". 


81) Mạng Truyền hình Lới Hằng Sống, Etemal Word Telavision Netwozk (EWTN) là mạng truyền thanh truyền 
hình Công giáo phảt sóng toàn cầu co trụ sở tại Alabama, Họa Ky. 


82) Vào giai đoạn đấu, Giáo hội Công giao bị cấm đoản và bách hại trên khắp để quốc Roma Hoàng đế 
Constantine cho phép người Công giáo được tự do giữ đao vào năm 314. 


268 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỚI HOẠI BẢO LỚN 


Nhưng nó rõ rôi. Tương lai sð như thế... Và tôi có thể nói, nếu cluủng 
ta có được những người trẻ có miềm 0i sống đức tin này 0à lan tôa 
được niềm 0i này,‹thì thế giới sẽ thấy rằng “Dẳu lúc này tôi chưa 
chia sẽ được, dẫu lúc này tôi chưa cải hóa được, nhưng đây là lôi 
sống trong tương Ìai”. 

Tuy vậy, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Giáo hoàng Benedict XVI 
có ý định sẽ áp đặt một chiến dịch thu gọn (Giáo hội) bằng cách “tống 
khứ” một số người ra đi bất kế họ muốn hay không, không tính trường 
hợp Cha Thomas Reese. Ngay sau khi kết quả cuộc bảu ông lên làm 
Giáo hoàng được công bố hóm 19 thảng Tư, một Vài người trong nhóm 
Công giáo bảo thủ đã bắt đâu bàn tán về một cuộc thanh trừng sắp xảy 
ra, nhưng chỉnh cái tên Giáo hoàng chọn đã làm họ ngưng lại. Giáo 
hoàng Benedict XV, người mà Giáo hoàng Benedict XVI đã nhắc lại 
công đức và công khai liên kết bằng tên của mình, cũng chính là người 
đa chận đứng phong trào trừng trị “chủ thuyết tân thời”” dưởi thời 
Giáo hoàng Pius X, cho rằng lời thể trung tín là không cần thiết. 
Benedict XVI nói rằng không phải cử tuyên xưng “Tên tôi là Kitô hữu, 
họ tôi là Công giáo” là đủ. Ông được xem là người mang lại an bình và 
hòa giải sau những năm dài đằng dặc với những cuộc chiến đau thương 
trong lòng Giáo hội. 


Còn phải chờ xem Giáo hoàng Benedict XVI có được thúc đấy bởi 
ý muốn đem an bình và hòa giải tương tự hay không. Chắc chắn, ông sẽ 
tỏ ra kiên quyết khi động đến vấn đẻ đức tin, nhưng đến nay vẫn chưa 
thấy dấu hiệu nào của một cuộc đảo chính sắp xảy ra. Điều đáng tức 
cười là có thể chính đám người tự phong làm “đội bảo vệ sự chính thống 
của Giáo hội” sẽ bị thất vọng nhiều nhất trong nhiệm kỳ Giáo hoàng 
Benerlict XVI, chỉ vị họ đặt kỳ vọng quá cao. 


B3) Chủ thuyết Tân thời (Modernsm), ở thế ký 19 và đầu 20, gỗm một số quan điểm thần học đặt lại vấn đề 
nhiều giáo điều cơ bản và bị Giáo hội lèn án là lạc đao. Phản ứng của Giáo hồi rất manh. trong đỏ có việc trục 
xuất một số thần học gia ra khỏi Giáo hội (phạt vạ tuyệt thông hay dứt phép thông công [exceommunication]} 
và bắt buộc các Giám mục, linh mục và các giáo sư thần học phải đọc Lới thể chống chủ lhuyết tân thời (Oath 
8gainst Modernism) 


269 


ĐỨC GIÁ O HO ÁẢNG B ENEDICT X VI 


Những điều nói trên sẽ không khỏa lấp được cái thực tế răng nhiệm 
kỳ của Giáo hoàng Benedict XVI sẽ là một nhiệm kỳ mang tính quyết 
định, sẽ có những giờ phút khó khăn. Ông sẽ phải ký luật một số nhà 
thân học, sẽ can thiệp để sửa sai những phương pháp mục vụ mà ông 
xem là sai lạc, và sẽ ban hành những văn kiện gây tranh cài, và gây 
choáng cho một số người. Một số sẽ xem hành động của ông là tạo nên 
sự chia rẽ, số khác sẽ xem đó là cái giá phải trà để giữ được sự tín trung. 
Tuy vậy, cần phải nhớ rằng gây chia rẽ không phải là mục tiêu của giáo 
triểu của ông và cỏ lẽ củng không phải là điểm đảng ghi nhớ nhất. 


Phong trào Hợp nhất 


Trong các phương hướng chính trị của Giáo hội, thông thường thi 
những người nhiệt tình nhất đối với phong trào hợp nhất, tức việc tìm 
kiếm sự thống nhất giữa các giáo phái khác nhau trong Kitô giáo, trước 
đây luôn là các nhóm có khuynh hưởng tự do vì họ cho rằng những cuộc 
cãi vã về tin lý không quan trọng bằng cái ý nghĩa cơ bản của việc mong 
muốn cho thiên hạ tin vào việc rao giảng Phúc âm, thể giới Kitô giáo 
phải chứng minh được là mình yêu thương bác ái và hòa giải. Ngược lại, 
những người có khuynh hướng bảo thủ thì đôi khi lại e ngại rằng hợp 
nhất cũng có nghĩa là phớt lờ qua những yếu tố quan trọng của bản chất 
Công giáo, tức là hy sinh sự thật cho thiện chỉ. 


Hồng y Juan Luis Cipriani ở thủ đô Lima của Peru là một trong hai 
vị Hồng y thuộc hội Øðzs Đai”! trên toàn thế giới và cũng là một người 
Công giáo bảo thủ kinh điển. Ông là một ví dụ cho thái độ dè đặt đối với 
các cuộc đối thoại để tìm kiếm sự thống nhất các giáo phải của Cơ đốc 
giáo trên toàn thế giới, như trong cuộc phỏng vấn tại đình thự của ông 
ta ở Lima vào tháng Sáu năm 2004. 


“Các giáo hội Kitô giáo khác bị vướng mắc bởi quyên tối thượng 
của Thánh Phêrô”, Cipriani nói. Nhưng đây là thánh ÿ Chúa, chứ không 
phải như việc xóc bài (để lá bài nào trên cũng được). Không phải Phêrô 
và Phaolô, mà là Phêrô. Chỉ có một Phêrô mà thỏi!” Tôi hiểu là một số 
người muốn tiếp tục phong trào này (phong trào hợp nhất) một cách hết 


84) Hội Opus Dai, có nghĩa là Công trình eủa Chua, lä một tụ hội trểu thuộc Giáo hội Công giao. Thành phần 
lả giáo dẫn thưởng, nhưng cũng gồm nhiều linh muc và một vải giám muc. 


270 


MỘT VỊ GIÁO HOẶÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


sức tích cực, nhưng tôi hơi lo ngại là Giáo hội sẽ chịu nhiều thiệt thồi. 
Cho nên, tôi sẽ không đồng ý với những người suy nghĩ như vậy”. 


Trên cơ sở của lổi phân tích này, nhiều người theo đõi tình hình của 
Giáo hội đa liên hệ với trường hợp của Giáo hoàng Benedict và đi đến 
sự nhất trí ban đâu rằng việc ông lên làm Giáo hoàng, nhìn chung, sẽ 
làm chậm cố gắng tiến tới việc hợp nhất của Giáo hội Công giáo. 


Giáo hoàng Benedict XVI đà nói rõ rằng “không phải vậy”, và ông 
đã cam kết là sẽ đi tìm “sự hợp nhất trọn vẹn của Kitô giáo”, trong lời 
phát biểu đầu tiên trên cương vị Giáo hoàng trong thánh lễ tại Nhà 
Nguyện Sistine cùng với các Hồng y vào buổi sáng ngày 20 tháng Tư. 
Tuy nhiên, nhiễu quan sát viên đã xem đây như một câu tuyên bố chiếu 
lệ của các Giáo hoàng mới lên nhậm chức, và họ e rằng một khi Giáo 
hoàng bắt đâu thực hiện chương trình hành động chính thì cuộc đối 
thoại vê hợp nhất sẽ được tạm gác qua một bên. 


Tuy nhiên, Giáo hoàng mới thực sự là một người tận tình mong 
muốn sự hợp nhất, cho dù óc thực tế của ông sẽ không để ông trở nên 
quá lạc quan vào khả năng có những bước tiền triển nhanh chóng nhằm 
tiến tới một sự thống nhất cơ cấu trọn vẹn. 


Người ta có thể mong đợi Benedict XVI tác động đặc biệt mạnh mẽ 
để thúc đẩy cuộc đối thoại với Giáo hội Chính thống, đặc biệt là Giáo hội 
Chính thống Nga. Một phản bởi ông tin Giáo hội Chính thống đóng một 
vai trò quan trọng trong kể hoạch của òng về việc đôn đốc người dân 
châu Âu nhận ra bàn chất Kitô giáo của mình. Phản khác là bởi trên 
phương diện lý thuyết, Giáo hội Chính thống có xu hướng bảo thủ hơn 
các Giáo hội Tin Lành ở phương Tây, cho nên có nhiều điểm tương đồng 
hơn trong một số vấn đẻ (giữa Công giáo và Chỉnh thống). Cuối cùng, 
Giáo hoàng Benedlict yêu thích nghiên cứu về phụng vụ và ông đặc biệt 
ngưỡng mộ các truyền thống phụng vụ của Giáo hội phương Đông." 


B5) Quyền lối thượng của Phêrô (Primacy of Peter) hay Quyển tối thượng của Đức Giáo hoảng (Papal 
Primaey), là tin rằng Chúa Giásu đã chọn Phârô làm người dẫn dảt Giáo hội. có quyền tran các tông đồ khác, 
và như thế người kể vị Phêrô là Giảm mục foma cũng có quyền trên các Giám mục khác. 


88) Phụng vụ (Liturgy), trong Công giáo là các nghị thức phụng tự trong việc cử hành các bí tích, kinh nguyện 
và nhất là bí tích Thánh thá. Từ Phụng vụ côn được dùng với nghĩa hẹp hơn trong: Phụng vu Lời Chúa (Liturgy 
of the Word) và Phụng vụ Thánh thể (Liturgy o† the Eucharist), là hai phần của Thánh lễ Mi-sa (Mass), côn được 
gọ: bằng nhiều tên khác, Irong đó eo tôn Phụng vụ thánh và thần linh (the Holy and Divne LitUrgy) Ngoài ra, 
Phụng vụ các giờ kinh (Liturgy oÏ the Hours) là kính nguyện theo Giáo hội cho các lình mục vả tU sĩ. 


271 


ĐÐ ÚC G 1Á O HO ÀNG BE NEDICTT X VI 


Trong một tác phẩm xuất bản năm 1986 có tên gọi Hãy tìm kiếm 
điểu bên trên (Seek That Which Is Above), Hỏng y Ratzinger nói rằng, 
“Điều kiện duy nhất của Rome để hiệp thông nên là việc thừa nhận 
những lời giáo huấn trong thiên niên kỷ thứ nhất vẻ quyền tối thượng 
của Giáo hoàng”. Ống thêm, cả Công giáo lẫn Chính thông không nên 
coi những sự phát triển tiếp sau đỏ (trong thân học của hai Giáo hội) là 
đị giáo. Quan điểm này từ lâu đã được chính các Giáo hội Chính thống 
đưa ra như là điều kiện thiết yếu cho việc hợp nhất, và chắc chắn các 
nhà thân học và các Giám mục phương Đông sẽ chấp nhận ý kiến này. 

Phản ánh cho lập trường trên (của Ratzinger), phản ứng trong Giáo 
hội Chính thống về cuộc bâu cử Benedict XVI đã tô ra rất tích cực. 


Chẳng hạn như Thượng Phụ Alexei II, người đứng đâu Giáo hội 
Chính thống Nga, đã nói với tờ nhật báo Xozwzzrsanmf (Thương mại) của 
Mat-xcơ-va ra ngày 27 tháng Tư năm 2005 rằng: Giáo hoàng Benedict 
có một “trí tuệ lớn” và ông ca ngợi thành tích trong nỗ lực bảo vệ những 
giá trị Kitô giáo truyền thống của vị Giáo hoàng mới này. 

Alexei nói: “Toàn bộ thể giới Kitô giáo, gồm cả Giáo hội Chính 
thống, đều tôn trọng ông ấy. Đương nhiên là có những bất đông vẻ thần 
học (giữa Công giáo và Chính thống). Nhưng các quan điểm của ông vẻ 
xã hội hiện đại, về hiện tương tục hóa và chủ thuyết tương đối trong tôn 
giáo rất giống với các quan điểm của chúng ta”. 

Alexei tin rằng sẽ có khả năng có một cuộc gặp gỡ với Benedict XVI, 
điều ông chưa bao giờ chấp nhận với John Paul II. 


AIlexei nói với nhật báo Kø?#2zsazt: “Cuộc gặp gỡ của tôi với người 
đại điện mới của Giáo hội Công giáo sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận của 
ông ấy với Giáo hội Chính thống Nga, phụ thuộc vào thiện chí, sự hiểu 
biết và cách xử lý mà ông ấy thể hiện trong nỗ lực giải quyết các vấn đẻ 
hiện tại. Nếu việc đỏ xây ra thì cuộc gặp gỡ của chúng tôi phải cho các 
Kitò hữu và toàn thế giới thấy rằng các quan hệ của chúng tôi đã thay 
đổi theo chiêu hưởng tốt hơn và những khó khăn của những năm gản 
đây đã được khắc phục”. 


272 


MỘT VỊ GIAO HOANG VƠI HOÀI BẢO LỨÚỨN 


Với những thuận lợi bước đâu này, Giáo hoàng Benedict XVI có thể 
có khả năng thực hiện điêu mong mỏi nhất mà Cố Giáo hoàng John Paul 
II ấp ủ bấy lâu nhưng chưa được toại nguyện: một cuộc hành trình đến 
Mát-xcơa, điêu này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa 
Kitô giáo phương Đông và phương Tây. 

Trong bài giảng Kinh Truyền tin trưa Chú nhật đầu tiên của ông từ 
cửa sổ phòng Giáo hoàng nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, Benedict 
XVI nghĩ đến Giáo hội Chính thống, ông ghi nhớ ngày này, ngày mông 
1 thàng Năm, là ngày mừng lê Phục sinh của họ. 

Giáo hoàng nỏi: “Từ trong thâm tâm, tôi hy vọng rằng việc cử hành 
mừng lễ Phục sinh đối với họ sẽ là lời cảu nguyện cộng đoàn nói lên 
lòng tin và lời ca ngợi đối với Đấng Thiên Chúa chung của chúng ta, và 
Người đã kêu gọi chúng ta kiên định theo đuổi con đường dẫn đến sự 
hiệp thông trọn vẹn”. 


Tuy nhiên, Benedict sẽ không quên các Giáo hội phương “Tây. Với 
tư cách là người đứng đâu Bộ Giáo lý Đức tin, Hồng y Joseph Ratzinger 
năm 1999 đã chịu trách nhiệm cứu nguy Bản tuyên ngôn chung về Giáo 
điều Công chính hóa. Đó là một thỏa thuận được Tòa thánh Vatican và 
Liên hiệp Hội thánh Tín Lành Luther toàn thế giới ký kết nhằm tuyên 
bố kết thúc cuộc tranh cãi ớ thế kỹ thứ 16 về vấn đê Phải chăng sự cứu 
độ có được chỉ qua đức tin mà thôi hay còn do 0iệc làm phân lớn đã được 
điải quyết. Thực chất của bản thôa thuận là câu then chốt này: “Bằng ân 
súng mà thôi, trong niêm tin vào việc cứu rỗi của Đức Kitô chứ không 
nhờ vào bất cứ công lao nào về phía chúng tôi, chúng tôi được Chúa 
chấp nhận và nhận lãnh Chúa Thánh thân, người đổi mới tâm hồn 
chúng tôi cùng lúc trang bị và mời gọi chúng tôi làm những việc lành”. 

Như ởã nói trước đây, Giáo hoàng Benedict rất nhiệt tình với việc 
siết chặt quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Tin Lành 
thuộc phong trào Tin Mừng ở Hoa Kỳ và ở các nơi khác, một kết quả 
ban đâu của phong trào hợp nhất mà ông muốn tiếp nối. 

Liên hệ trong quá khứ của Tân Giáo hoàng với Anh giáo có phản 
phức tạp hơn, Tháng Bảy năm 1998, Giáo hoàng John Paul ÏI ban hành 


273 


ÐĐ Ư € G6 1A O HO À NG BE NEDICT X VI 


Tông thư Ađ Twewdam Fidem, một văn kiện bổ sung các hình phạt trong 
Giáo luật đối với tội bất tuàn một số quy định của Giáo quyền Tòa thánh. 
Củng lúc, Ratzinger đã viết một bài binh luận đưa ra một số tài liệu để 
minh họa bức Tông thư, trong đó có Sắc chỉ Ä?os‡olicae Cwrse phát hành 
vào năm 1896 của Giáo hoàng Leo XIII, tuyên bố rằng việc tấn phong 
linh mục của Ánh giáo là “tuyệt đối vô giá trị và hoàn toàn vô hiệu lực”, 
có nghĩa là những linh mục trong Liên hiệp Giáo hội Anh *” không phải 
là linh mục thực sự. Lời tuyên bố trên đã gây bất bình đối với nhiều tín 
hữu Anh giáo. Gần đây hơn, quyết định của giáo hội Anh giáo ở Hoa Kỳ 
(giáo hội EpíscobpaD để phong chức Giảm mục cho một người công khai 
đồng tính luyến ái đã làm tăng những nghỉ ngại của Ratzinger về tương 
lai của việc đối thoại với Anh giáo, vì theo ông việc đó là một bước lui 
trong một vấn đề cốt lõi của giáo huấn về luân ly. 

Mặt khác, Giáo hoàng mới đã tỏ ra quan tâm đến các nhóm trong 
Anh giáo đang cố gắng bảo vệ một lối nhận thức truyền thông hơn vẻ 
giáo lý và kỷ luật Giáo hội. Vào ngày 8 tháng Mười năm 2003, Ratzinger 
đã gứi một bức thư cho 2700 tín đồ EØiseopal ly khai đang tổ chức đại 
hội ở Dallas, cho họ biết “ông hết lòng cầu nguyện cho họ”. 

Ông viết: “Ý nghĩa của đại hội của các bạn vượt ca ngoài bang Texas. 
Trong Giáo hội của Đức Kitò, có một sự hợp nhất trong sự thật và một 
sự hiệp thông trong ân súng vượt qua biên giới của mọi quốc gia”. 
Những người tín hữu £øiscoøa! tại đại hội, những người phản đối lại 
cuộc tấn phong vị giám mục đồng tính, đã đứng lên võ tay để hoan 
nghênh bức thư. Một số ý kiến từ phía cả hai giáo hội Anh giáo và Công 
giáo đã phê bình Ratzinger vì đã can thiệp vào việc nội bộ của tôn giáo 
khác, nhưng ông muốn khuyến khích những người cùng đạo Kitô giáo 
cố gắng chống lại làn sóng chủ thuyết tương đối. 

Giáo hoàng Benedict là người thực dụng và ông hiểu rằng với các 
Giáo hội phương Tây, đặc biệt là các giáo hội Tin Lành thuộc “dòng chính” 
tự đo hơn, việc hiệp nhất khó lòng thực hiện trong nay mai. Ông sẽ cố 
găng tiến hành đối thoại thần học sâu hơn với các nhóm này, tìm cách 
hợp tác với nhau trên mặt trận xã hội và văn hỏa; nhưng đồng thời người ta 


87) Liên hiệp Giáo hội Anh (Anglican Communion) là Giáo hột Anh giáo (Chureh of England) và các giao hội 
củng tín ngưỡng ở các quốc gia khác. 


274 


MỘT VỊ GIAO HOAÀNG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


hình dung rằng ông có thể ấp ủ một vài biện pháp có tỉnh khiêu khích 
mà người tiền nhiệm cúa ông đã không dám làm. Chẳng hạn, có thể 
hình dung Giáo hoàng Benedict đang mở rộng điều khoản “Hình thức 
phụng vụ cho Giáo hội Anh”, cho phép các thành viên thuộc Liên hiệp 
Giáo hội Anh muốn gia nhập Giáo hội Công giáo Roma được giữ các 
truyền thống phụng vụ và sùng kính riêng. (Năm 1980, Bộ Giáo lý Đức 
tin dưới sự lãnh đạo của Hỏng y Joseph Ratzinger đã phê chuẩn một 
“điêu khoản mục vụ” đành cho giáo sĩ và giáo dân từ giáo hội EÐiseob2l 
gia nhập Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ). Thậm chí, ông có thể ấp ủ ý 
tưởng tạo ra những cấu trúc Giáo hội đặc biệt như giám quận hay đặc 
khu trực thuộc Tòa thánh, dành cho những giáo dân Ảnh giáo hay 
phong trào Phúc âm muốn ly khai và trở về hợp nhất với Giáo hội Công 
giáo nhưng cân phải được chăm sóc đặc biệt về mục vụ. 

Những người lãnh đạo các giáo phái có thể cảm thấy bị xúc phạm 
vì những động tác như vậy và xem đó là một chiến lược “chia để trị” của 
Giáo hội Công giáo. Các chuyên gia vẻ hợp nhất trong Giáo hội Công 
giáo có thể sẽ cảnh báo Giáo hoàng nên thận trọng. Tuy nhiên, Benedict 
XVI không phải là người sẽ để cái lôgíc ngoại giao cản trở mình. Hễ ông 
thấy cân hành động vì nhu câu mục vụ hay giáo lý, ông sẽ hành động 
ngay. Benedict XVI sẽ luôn lịch thiệp, nhưng người ta hiểu rằng với ông, 
hợp nhất là hợp nhất trong sự thật, không phài là hợp nhất trong xã giao. 


Công bằng xã hội 

Một ngày sau khi Cơ Mật Hội kết thúc, lúc đang nói chuyện với một 
Hồng y người Hoa Kỳ, tôi hỏi, theo ông đâu sẽ là những điểm nổi bật 
của triểu đại Giáo hoàng Benedict XVI. Ông nói ngay, “chủ nghĩa thế 
tục, những vấn đẻ đại loại như thế” có vê cho qua chuyện, như thể rõ 
rằng người ta trông chờ Giáo hoàng Benedict sẽ giao chiến với sự khủng 
hoảng chân lý ở phương Tây. Tuy nhiên, sau đó ông nhanh chóng nói 
tới vấn để ông quan tâm; “Ông ấy cũng sẽ tiếp tục chương trình xã hội 
của John Paul II về phân cách giữa bắc và nam”.*% 


B8) Đương phán cách bắc nam (nortt/south divide) là sự khác biết quả xa về kinh tế, xã hội va chỉnh trị giữa 
các nưởe giau (thưởng ở phía bắc trái đất) và các nước nghèo (thường ở miễn nam trái đất). 


275 


Đ ỨC GIÁ O HO ÀẢNG BEBNEDLCT XYVI 


Như đã đề cập, đây có lẽ là một sự khẳng định đáng ngạc nhiên khi 
nói vẻ người được cho là đối thủ chính của phong trào thân học giải 
phóng trong những năm 1980, một phong trào tìm kiếm con đường để 
đưa Công giáo đứng vẻ phía người nghèo trong cuộc tranh đấu giữa bắc 
và nam. Tuy nhiên, vị Hồng y này khăng khăng là Giáo hoàng Benedict 
sẽ không rút lui khỏi “sự chọn lựa ưu tiên cho người nghèo” của Giáo hội. 


Ông nói: “Ông ấy nhận thức rất rõ sự chênh lệch ngày càng tăng lên 
trong việc sử đụng tài nguyên, trong giáo dục, y tế và sự lan truyền bệnh 
tật như HIV/AIDS hiện làm cho các nước đang phát triển phải khổ sở. 
Ông ấy rất lưu tâm tới chương trình này”. 


Vị Hồng y còn nói : “Tôi đã ăn sáng với ông ấy vào sáng thứ Ba, trước 
khi việc bỏ phiếu kín lại tiếp tục, ông ấy nói về tình hình ở châu Á và châu 
Mỹ... Ông ấy tự nêu ra chuyện đó. Ông ấy nói là ông đã xúc động khi 
nghe những vấn đề của các Giám mục đến từ miễn nam. Ông cho hay 
chính John Paul II nói rằng vấn đẻ đối với Giáo hội trong tương lai không 
còn là sự phần cách Đông - Tây nữa mà là sự phàn chia Nam - Bắc”. 

Trong bài diện văn của ông mang tính phác họa chương trình hành 
động chỉ 24 giờ sau đó, sau khi cử hành thánh lễ ở Nhà Nguyện Sistine, 
Giáo hoàng mới quả thực đã cam kết sẽ cùng với Giáo hội theo đuổi “sự 
phát triển xã hội đích thực”, có nghĩa là người nghèo trên thể giới sẽ 
được cư xử công bằng hơn. Cùng với quyết tâm như vậy, ông nguyện sẽ 
tiếp tục công việc của giáo triều John Paul II, và vị Giáo hoàng quá cố là 
một người đấu tranh không mệt mỏi cho sự còng bằng kinh tế. Và cuối 
củng, trong một nhận định có hơi hướng chính trị hơn, Giáo hoàng 
Benedict biết rằng nhiều người Công giáo ở các nước đang phái triển hy 
vọng có được một Giáo hoàng từ bán cầu nam, chỉnh vì họ cảm thấy một 
Giáo hoàng như vậy sẽ lên tiếng ủng hộ những cuộc đấu tranh và những 
nguyện vọng của họ. Benedict sẽ không muốn những người tín hữu này, 
đại điện cho 2/3 các tin đồ Công giáo trên toàn thế giới hôm nay, cảm 
thấy việc bảu một người châu Âu có nghĩa là Giáo hội sẽ không cảm 
nhận được những mối quan tâm cúa họ. 


276 


MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BẢOD LỚN 


Có những chí tiết thú vị trong quá khứ cho thấy Giáo hoàng 
Benedict quan tâm tới các vấn để cộng đồng và xã hội, điều cho tới nay 
vẫn còn it được nói tới. Chẳng hạn năm 2003, ông tham gia cùng ngân 
hàng Deutsche trong nỗ lực giới thiệu một thẻ tín dụng mới, tức thẻ 
“Hope 2000 Card”, còn có tên là “thẻ nhân đạo”. Khi dùng thẻ này mua 
sắm thì một số tiên theo ty lệ sẽ được trích ra để giúp đỡ trẻ em nghèo 
trên khắp thế giới. Benedict XVI cũng là Giáo hoàng đâu tiên nhậm chức 
là người hiến nội tạng một cách công khai. Cuối những năm 90, một 
cuộc tranh luận đã nổ ra giữa một số nhà đạo đức học Công giáo về 
những điều khoản cho phép cấy ghép cơ quan nội tạng. Ngày mồng 3 
tháng Tư năm 1999, chính Ratzinger thừa nhận rằng ông đã ghi danh 
vào một hội của những người hiến nội tạng và ông luôn mang trên người 
một tấm thẻ cho biết răng ông đã cho phép sử dụng các cơ quan của 
minh sau khi chết. 


Khi đó (trong cuộc tranh luận) Ratzinger nói: “Tự nguyện dâng hiến 
các bộ phận cơ thể của mình cho một người nào đó đang cân là một việc 
làm hết sức nhân ái. Đó là một hành động biểu lộ yêu thương và sẵn 
sàng vì người khác”, Sẽ hết sức thú vị nếu biết được rằng những mong 
muốn của ông sẽ còn được tôn trọng hay không, khi có cơ hội. Tấm 
gương của một Giáo hoàng hiến tặng cơ quan trong cơ thể mình chắc 
chắn sẽ có ành hưởng lớn trên thế giới. 


Những việc làm không được nhắc đến này cỏ thể giải thích sự cảm 
thóng tinh tế đối với các vấn đề nợ nân, nghèo đói và kém phát triển mà 
nhiêu Hồng y từ nam bán câu đã ngạc nhiên khi khám phả về con người 
Hồng y Ratzinger trong thời kỳ trống tòa. 


Các mối quan tâm của Giáo hoàng về các vấn đề xã hội không chỉ 
để cập tới nghèo đói và phát triển mà còn tới chiến tranh và hòa bình. 
Khi giải thích việc lựa chọn tên của mình cho các Hồng y bên trong Cơ 
Mật Hội, ông đã nhắc tới Giáo hoàng Benedict XV, mà ông mê tả là một 
“con người của hòa bình trong thời kỳ chiến tranh”. Lần đầu tiên xuất 
hiện trước công chúng ngày 27 tháng Tư, ông đã trở lại đề tài này và 
nhắc đến Benedict XV như “một vị tiên tri vì hòa bình đây dũng cảm, 


277 


ĐÐĐ ỨC GIÁ O HO A N€6G BE NEDLICT X VI 


người đã dẫn dắt Giáo hội qua những thời kỳ chiến tranh hỗn loạn”. Ông 
còn nói thêm: “Theo gương ông, tôi mong muốn dùng chức vụ Giáo 
hoàng của tôi để giúp cho sự hòa giải và hòa hợp giữa mọi người và giữa 
các dân tộc”, Với ý hướng này, người ta có thể trông chờ Benedict XVI 
sẽ nổi bật lên, như vị Giáo hoàng tiền nhiệm John Pau! II, như một tông 
đồ đấu tranh cho hòa bình thế giới, và có thể là một người gây phiên 
phức đối với các nhà chính trị quen dựa vào uy tín và tỉnh thân của Giáo 
hội trên những vấn đê khác. 


Quyền tập thể của các Giám mục ° 

Lý do chính khiển những người phông đoán kết quà cuộc Cơ Mật 
Hội đã không đám tuyên bố là Hồng y Joseph Razinger nhất định sẽ được 
bảu làm Giáo hoàng là bởi có rất nhiêu Hồng y trước khi bước vào bầu 
cử đã cho biết một trong những mối quan tâm hàng đâu của họ là 
“quyên tập thể”, được hiểu như một cách thức cai trị Giáo hội Công giáo 
ít độc tài và có tính hợp tác nhiều hơn. Lời ta thán thường nghe được từ các 
Giám mục Công giảo và ngay cả từ một vài Hồng y dưới thời John Paul 1, 
họ bị mẩy tay thuộc hạ của Giáo hoàng cư xử như “mấy cậu bé giúp lề”. 

Vị thế, nhiều nhà phân tích tình hình đã loại tên Ratzinger, người đã 
trên đỉnh cao quyền lực ở Rome trong suốt 24 năm, và theo dư luận lúc 
đó, chính là người đã xây dựng lên cái hệ thống cai trị độc tài của Rome, 
mà các Hồng y tuyên bố là họ muốn phá vỡ. 

Điều mà hâu hết các nhà quan sát không hẻ nghĩ tới là phản lớn các 
Hồng y xem Joseph Ratzinger có thể là cách giải quyết, chứ không phải 
là nguyên nhân của tình trạng thiểu tính tập thể trong cơ cấu cai trị Giáo 
hội. Trên thực tế, đó chính là cách các Hồng y nhìn nhận vấn đẻ. Họ cảm 
thấy là về cơ bản, nếu ai đó có thể thay đổi được cách vận hành của Tòa 
thánh Vatican thì đó chính là Ratzinger. 


Hồng y Theodore McCarrick từ Washington D.C., cho biết: “Một số 
người xem Đức Thánh Cha không phải là người biết đối thoại, đó là một 
cái nhìn sai lệch. Đôi khi, vì người ta không nhận được câu trả lời như 


89) Quyển táp thể (Collegtality) !a quyển mà Giảm mục đoàn có trên Giáo hội toàn cầu. Giám mục đoàn 
(Coilege of Bishops) là tấi cá các Giám mục trên \hễ giới kết hợp lại với nhau, đưới sự lãnh đạo của Giáo hoang. 


278 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


mong muốn, họ có cảm giác như người khác không nghe họ. Nhưng đỏ 
khóng phải là kinh nghiệm của chúng tôi”. 

Hết người này đến người khác trong số các Hồng y thay nhau khẳng 
định rằng qua các cuộc tiếp xúc riêng của họ với Ratzinger trong Bộ 
Giáo lý Đức tin, ông ta đã tỏ ra kiên nhân, chăm chú, luôn sẵn sàng đón 
nhận việc tranh luận hợp lý - một cách làm việc không dễ thấy nơi vài 
đồng nghiệp của òng. Các Hỏng y nói họ rất mong phong cách đó sẽ 
được phát huy trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông. 


Giáo hoàng Benedict có thể hành động theo “cách tập thể” như thế nào? 


Trước hết, ông sẽ duy trì các kỳ họp của Thượng Hội đồng Giám 
mục, nhưng sẽ cố gắng truyền cho họ nhiều bơn nữa cái mà Hỏng y 
Godfried Damneels của vương quốc Bi gọi là “văn hóa tranh luận”, trong 
đó những người tham gìa có một cơ hội bàn cãi đến nơi đến chốn những 
vấn đẻ còn bỏ ngỏ và trình lên Giáo hoàng những góp ý thẳng thắn. Khi 
Benedict XVI xác nhận rằng ông muốn tiến hành kỳ họp Thượng Hội 
đồng Giám mục được sắp đặt trong tháng Mười để bàn về Bí tích Thánh 
thể, nhiều người xem đó như một tín hiệu tích cực. Mặc dù nhiều Giám 
mục tỏ ra thất vọng với cách điêu hành các Thượng Hội đồng Giám mục 
đưới thời John Paul II khi phải bỏ ra nhiều tuân cho việc đọc các bài 
tham luận không hướng vào đàu cả và rất ít cơ hội thực sự cho sự xung 
đột ý tưởng, khi những kết luận thường đã được quyết định trước, họ 
vẫn thầy Thượng Hội đồng Giám mục là cách tốt nhất để thực hiện việc 
tham khảo tập thể hiện có trong Giảo hội. 


Danneels nói trong một cuộc phỏng vấn trước Cơ Mật Hội rằng: 
“Thượng Hội đồng Giám mục không cần phải có quyên thẩm nghị nếu 
đã có cái “văn hóa tranh luận” thực sự. Nếu có sự nhất trí thực sự giữa 
các Giám mục vẻ một điểm nào đó và Giáo hoàng biết điều này, chắc 
chắn ông sẽ thấy phải hành động theo đó”. 

Thứ hai, Benedict VXI có thể sẽ phải tìm kiểm những cơ hội khác để 
cho các thành viên của Hồng y đoàn gặp gỡ nhau, ngoài những khung 
cảnh trang trọng theo nghi thức của những Công nghị phong tước các 
Hồng y. Một trong những điều gây thất vọng lớn được các Hồng y cho biết 


279 


Ð ỨC GIÁ O HO ÀẢ NG BENEDICT X VỊ] 


trong thời kỳ trống tòa là họ không biết rõ về nhau, và nhiều người đã 
biểu lộ sự khao khát được gặp nhau, íf nhất là trong các phân nhóm một 
cách thường xuyên hơn. Chắc chắn, Benedict XVI sẽ cổ gắng tìm ra 
những cơ hội như vậy. 


MecCarrick nói về Giáo hoàng mới vào buổi sáng sau cuộc bàu cử như 
sau: “Ông ấy muốn làm việc tập thể. Ông ấy muốn nhận được lời khuyên 
của các Hồng y và của các Giám mục khác. Ông ấy sẽ tìm kiếm các lời 
khuyên đỏ trong các Thượng Hội đồng Giám mục và vào những địp khác”. 


Thư ba, người ta trông đợi Benedict sẽ mang đến cho nhiệm kỳ 
Giáo hoàng cách tiếp cận tương tự như khi ông còn là Bộ trưởng Bộ 
Giáo lý Đức tin, đó là sẵn lòng trình bày sự việc một cách rốt ráo với 
các Giám mục và những ai liên quan, bàn cãi một cách khách quan vẻ 
các vấn đề cụ thể trước khi đánh giá. Điều này không có nghĩa là ông 
sẽ làm hài lòng hết tất cả mọi người, và cũng không phải tất cả họ đều 
đồng ý rằng thời gian ông nắm quyền ở Bộ Giáo lý Đức tin luôn được 
đánh dấu bằng phong cách cộng tác trên. Tuy nhiên, khi so sánh với 
các ban bộ khác trong Giáo triểu Roma, hắu hết các Hồng y, khí làm 
việc với Ratzinger, đều cảm thấy họ được đón nhận tốt hơn bất cư nơi 
nào khác. 


Như đã trinh bày, đây là quyền tập thể trong bối cảnh quyên lực 
trong tay Giáo hoàng. Không ai yêu câu Giáo hoàng Benedict sẽ cho 
phép các giáo hội địa phương bảu Giám mục hoặc phải từ bỏ sự giám 
sát công tác dịch thuật các văn bản phụng vụ mà lại tru tiên sử đụng các 
ban dịch thuật thuộc vùng hay quốc gia, hay từ bỏ nguyên tắc mà Tòa 
thánh cho là có quyên thẩm tra học thuyết của các nhà thân học. Về mặt 
nguyên tác, nhiệm kỳ Giáo hoàng này cũng sẽ giữ nguyên lập trường vẻ 
“Quyền nắm giữ chìa khóa””. Benedict chưa bao giờ tin rằng việc sửa 
đổi cơ cấu hành chánh có thể mang lại sức sống mới cho Giáo hội, và 
cũng không bao giờ đặt vấn đẻ về quyên hành của Giáo hoàng. 


90) Quyến nắm giữ chìa khóa (the power o† the keys) là quyền tuyệt đối trên Giáo hội mà Chúa Giêsu đã trao 
ban cho Thánh Phêrð (và những người kế vị ông) qua câu: "Thầy sẽ giao cho anh chìa khóa Nước Trời đưới 
đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm huộc như vây; dưới đất, anh thao cời điều gi, trên trời cũng sé 
tháo cởi như vậy” - Mat 16:19), 


280 


MỘT Vị GIÁO HOANG VỚI HOẠÀI BẢO LỚN 


Tuy nhiên, nhiều Hồng y cho rằng điều bất ngờ là ở chỗ ông ta sẻ 
thực thi quyền hành đó như thể nào. Họ mong được hỏi ý kiến, được lắng 
nghe và có nhiều dịp được phát biểu nhiều hơn. Chắc chắn, Giáo hoàng 
Benedict sẽ lắng nghe; điều thú vị là quan sát xem ông sẽ làm với những 
gì ông nghe thấy. 


NHÙỮNG THÁCH THỨC 


Khi một Giáo hoàng mới được bâu, hâu hết các tín đồ Công giáo đều 
tự nhiên muốn ủng hộ ông, sẵn sàng giải thích mọi sự theo hướng thuận 
lợi nhất, nên trong thời gian đầu mọi chỉ trích đều sẽ bị gạt qua với lý do 
là “hay cho ông ấy thời gian!” Hâu hết mọi người cho rằng giai đoạn thiện 
chí này là một điều tốt, và Benedict XVI hiện đang hưởng lợi điều đó. Tuy 
nhiên, mặc dù sự ủng hộ đối với Giáo hoàng trong cộng đồng Công giáo 
trên thế giới là cực kỳ mạnh mè, hay ít nhất là họ sẵn lòng chờ đợi trước 
khi đưa ra ý kiến đánh giá, người ta không nên phủ nhận sự thật rằng, do 
quá khứ và tai tiếng của ông, Giáo hoàng Benedict phải đương đâu với 
nhiều thách thức để tranh thủ sự ủng hộ của một số con chiên của ông, 

Nếu Benedict muốn là người lãnh đạo của toàn bộ Giáo hội Công 
giáo chứ không chỉ có cánh bảo thủ trong Giáo hội mà thôi, thì ngay vào 
đầu nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông, có hai nhóm đặc biệt mà ông cẩn 
phải trấn an: các nhà thân học Công giáo tại các nước phát triển và 
nhóm phụ nữ Công giảo tiến bộ. Cả hai nhóm này thường có cảm giác 
là Hồng y Joseph Ratzinger của Bộ Giáo lý Đức tin luôn chĩa mũi dùi về 
hướng của họ, và cả hai nhỏm đêu tiếp đón nhiệm kỳ Giáo hoàng của 
ông bằng một tâm trạng thật nặng nẻ. 


Các nhà thần học chuyên nghiệp 

Cộng đồng các nhà thân học trong Giáo hội Công giáo không 
thống nhất, và có nhiều người trong số họ ca ngợi cuộc bầu cử 
Ratzinger như là sự nhìn nhận một tiêu chuẩn “chính thống” hơn. Tuy 
nhiên, số đông trong giới thân học chuyên nghiệp, đặc biệt là ở Hoa Kỳ 
và Tây Âu, đà cảm nhận một bâu khi “hạn chế tự do tư tưởng” quá mức 


281 


ÐĐ ỨÚ €C G 1Á O HO ÁA NG BENEDICT XYVY]T 


dưới thời Giáo hoàng John Paul I[ và cảm thấy nghĩ ngờ về tỉnh hình 
dưới thời Giáo hoàng Benedict. 


Những càm giác e sợ này có nguồn gốc sâu xa của chúng. Chẳng hạn, 
vào năm 1985, khi trả lời phỏng vấn tờ Neø YØ?k T?mes (Thời báo New 
York), nhà thần học Công giáo được nhiều người kính phục là David Tracy 
của trường Đại học Chicago đã có thái độ chỉ trích Joseph Ratzinger. 

Ông nói: “Vấn đẻ đối với nhiều người trong chúng tôi là Hồng y 
Ratzinger dường như đang tổ chức một chiến dịch để áp đặt một thứ 
thân học đặc biệt trên Giáo hội thế giới và trên tất cả các nhà thần học. 
Như thế sẽ không thành công đâu”. Mặc dù đã 20 năm trôi qua kế từ 
khi Tracy nói điều đó nhưng những thái độ tương tự vẫn chưa lắng dịu 
hoàn toàn. Tháng Tư năm 20905, văn phòng của Ratzinger đưa ra một 
thông báo phê bình các tuyên bố đáng ngờ về mặt giáo lý mà linh mục 
Roger Haight thuộc dòng Tên đã đẻ cập trong quyển sách của ông có 
tựa là GŒisw; Biểu lượng của Chúa (Jesus: Symbols of God) xuất bản 
năm 1999, và cấm ông ta dạy thân học tại các đại học Công giáo. Ban 
giảm đốc Hội Thần học Công giáo của Hoa Kỳ đã than phiên như sau: 

Điều tớ trêu là thay 0ì bhuyến khích tiệc phê bình quyển sách, Bộ 
Giáo lý Đức lím có lẽ sẽ làm mới người tránh bàn ĐÈ nó, uà như thế sẽ 
bóp chết uiệc phê bìuh bò làm giảm thiếu khả năng của các thần học 
gia chúng lói, uốn được chỉ trích cúc đồng nghiệp một cách công bhai. 
Tóm lại, sự can thiệp của Bộ Giáo lý Đức tin lần này đã đe dọa 
nghiêm trong đến tiến tình phê bình nội bộ một cách nghiêm lúc bà 
có hệ thống mà chính Bộ tà các Giám tục đã từ lêu khuyến khích 
trong giói thân học. Đương nhiên là Hến trình phê bình nội bộ này 
không thể thay thế cho 0iệc giáo huấn 0à các biện pháp kỳ luật chính 
thức từ Huấn quyền Hội Thánh, tiệc can thiệp của Huôn quyền phải 
được xem là phương sách cuối cùng, chỉ dùng lrong những trường hợp 
mò tiến trình lrên rõ ròng là đã thối bại. 

Phản ứng trước những lời phê bình trên, đôi khi Ratzinger tỏ ra cáu 
gắt. Vào năm 1997, ông đã có lần nói một cách bực bội: “Đây là Hội 
thánh của Chúa, chứ không phải là cái phòng thí nghiệm cho các nhà 
thân học”. 


282 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỚI HOÀI BẢO LỚN 


Trước khi từ chức tổng biên tập của tạp chí 4zerica do áp lực từ 
Ratzinger, linh mục dòng Tên Thomas Reese đã nói rằng mỗi quan hệ 
giữa các nhà thần học và những người có thẩm quyền trong Giáo hội 
trong thời gian Ratzinger cảm đâu Bộ Giáo lý Đức tin đã rơi vào tình 
trạng sa sút nhất trong lịch sử Giáo hội mọi thời đại kể từ cuộc Cải cách 
tôn giáo ở thế kỷ 16”'. Ngay cả những người ngưỡng mộ Ratzinger như 
Michael Waldstein, một nhà thân học người Áo dạy ở Đại học Notre 
Dame vào những năm 1990, cho biết rằng ông nhận thấy có một cảm 
giác ly cách ở mức độ đảng lo ngại. 

Waldstein nói: “Thật là đảng tiếc khi có nhiều người trong các thân 
học gia ở các đại học đã có tâm trạng bực mình cao độ. Tôi chứng kiến 
điều này khi còn ở Notre Dame. Có thể sẽ có lợi hơn nếu như Ratzinger 
cởi mở hơn”. 

Như vậy, đây sẽ là một trong những thách thức đầu tiên cho nhiệm 
kỳ Giáo hoàng Benedict: một cứ chỉ giao hòa với đại đa số thuộc cộng 
đồng thân học Công giáo, một cách cho thấy răng ông vẫn tôn trọng họ 
và muốn có sự ủng hộ của họ trong giai đoạn đâu thực hiện các đường 
lối chính của nhiệm kỳ Giáo hoàng của ông. 


Chẳng hạn, Giáo hoàng có thể xem xét việc mời một trong những 
hiệp hội thần học Công giáo chính ở châu Âu hay Bác Mỹ, như Hội Thân 
học Công giáo Hoa Kỳ, đến thăm Vatican. Tất nhiên, ông sẽ tận dụng cơ 
hội này để mời gọi các nhà thần học coi trọng bản chất Công giáo của 
họ. Đồng thời, đó sẽ là dịp để nói rằng ông muốn lắng nghe cũng như 
muốn giảng dạy. Không ai hiểu hơn Giáo hoàng Benedict XVI về vai trò 
cân thiết của việc tranh luận thân học trong cuộc sống của Giáo hội. Và 
một sự kiện như vậy sẽ là một cơ hội để ông bảo đảm cho các thân học 
gìa tin rằng họ vẫn được chấp nhận là thành phần của cuộc tranh luận, 
cho dâu họ có thể có ý kiến khác trên một vài điểm, và cho dù cuộc 
tranh luận đói khi có thể trở nên gai góc và khó chịu. 


“==—  E—_—ễễ—=__.-.. 
91) Cuộc Cải cách tôn giáo ( Reformnlion) là phong trào cải cách Giáo hội Công giáo Roma ở châu Âu vào thế 
ký 16 do Martin Luther lãnh đạo, đà dẫn tới việc thành lâp các giáo hội Tin Lãnh. 


283 


ĐÐb Ứ C GIÁO HO ÀNG BENEDICT X VÌ] 


Một bước khác được xem là có thể làm an tàm nhiều người trong 
cộng đồng thần học; đó là việc bổ nhiệm ít nhất một hoặc hai nhà thân 
học vốn có những quan điểm ôn hòa nhưng vẫn hoàn toàn chỉnh thống, 
vào trong Ủy ban Thân học quốc tế - Bộ phận tư vấn cho Bộ Giáo lý Đức 
tin. Việc này cũng sẽ được xem như một cử chỉ thân thiện cho thấy Giáo 
hoàng vẫn muốn mở rộng vòng tay đón nhận, đặc biệt kể từ khi ủy ban 
này bị chỉ trích trong nhiều năm là chỉ đại diện cho một nhóm quan 
điểm thân học nhỏ. 


Những người phụ nữ Công giáo cấp tiến 

Ngay sau khi Ratzinger được bảu làm Giáo hoàng Benedict XVI, 
nhóm giáo dân hài lòng nhiều nhất trong Giáo hội có thể là những phụ 
nữ Công giáo đang mơ tưởng tới cái mà họ gọi là một Giáo hội “đồng 
quyền” hơn, một Giáo hội trong đó “tiếng nói của phụ nữ” sẽ được nghe 
thường xuyên hơn và có hiệu lực hơn. Nhóm này gồm, nhưng không chỉ 
có, những người phụ nữ ủng hộ thay đổi trong giáo huấn về việc hạn chế 
phong chức linh mục cho đàn ông mà thôi. Tuy nhiên, ngay cả những 
người phụ nữ Công giáo không muốn động tới đẻ tài chức linh mục cho 
phụ nữ cũng thường có cảm giác là Giáo hội theo cách tổ chức và quản 
lý như hiện nay không biết lắng nghe những mối quan tâm của phụ nữ. 
Và họ nhận thấy không có dấu hiệu gì trong cuộc sống và sự nghiệp của 
Ratzinger có thể giúp cho sự việc có thể khác đi trong nhiệm kỳ của ông. 


Đã nhiều năm nạy, vị Tàn Giáo hoàng đã nhiều lân bày tô mối quan 
tâm về một hình thức phóng đại của phong trào đòi bình quyên cho phụ 
nữ, ngay cả bền trong Giáo hội Công giáo Roma. 


Trong quyển The Ratzinger Rebort, ông có nói: “Phong trào nữ 
quyền triệt để, ngay cả hình thức tự xưng là Kitô giáo, đã không sẵn 
sàng chấp nhận điều này: đó là mối quan hệ mẫu mực, phổ cập, bất di 
bất dịch giữa Đức Kitô và Chúa Cha”... Trên thực tế, tôi tin rằng cái 
điều mà phong trào nữ quyên dưới hình thức cực đoan để xướng 
không còn phải là đạo Kitô giáo chúng ta biết; đó là một tôn giáo khác”. 
92) Mối quan hệ giữa Đức Kitô và Ohúa Cha là mối quan hệ chỉ dưa trên yêu thương và vâng phục, không 


giới hạn vả không điều kiện, 


284 


MỘT VỊ GIÁO HOANG VỮI HOÀI BẢO LƠN 


Năm 1988, trong một cuộc họp báo nhân hội nghị nghiên cứu Kinh 
thánh ở New York, Ratzinger phê bình các nhà chú giải Kinh thánh 
thuộc phong trào nữ quyền: “Dù thiên hạ có nói gì về họ, họ củng không 
màng tới việc tìm hiểu bản văn theo ý nghĩa ban đâu lúc được viết... Họ 
không còn để ý tới việc tìm ra chân lý, nhưng chí muốn tìm ra bất cứ 
những gi có ích cho chương trình mục tiêu của họ”. 


Những quan điểm trên không phải là lối diễn tả một tư tưởng lỗi 
thời. Ngày 31 tháng Năm năm 2004, Bộ Giáo lý Đức tin, cơ quan học 
thuyết chính của Tòa thánh Vatican, đã đưa ra một “Thư gửi các Giám 
mục cúa Giáo hội Công giáo về vấn để Cộng tác giữa Nam và Nữ trong 
Giáo hội và trên Thế giới”. Bức thư đã chỉ trích các khuynh hướng trong 
tư tưởng hiện đại tạo ra một “sự đối lập giữa nam và nữ, trong đó bản 
chất và vai trò của một bên được đưa lên chỉ để gáy bất lợi cho bên kia, 
dẫn đến sự nhâm lân và hậu quả tai hại về con người và về đời sống gia 
đình”. Tài liệu này đã viện dẫn “phong trào nữ quyền triệt đế” là nguồn 
gốc gây ra sự nhâm lắn này. 

Nhiêu thành viên phong trào nữ quyên trong đạo Công giáo lập tức 
lên tiếng chỉ trích. Sơ Joan Chittister thuộc dòng Benedictine buộc tội 
rằng tài liệu này “cho thấy một sự thiếu hiểu biết cơ bản vẻ phong trào 
nữ quyên, thuyết nữ quyền và sự phát triển của thuyết này”, và “cả lời lẽ 
lẫn lý thuyết được dùng trong văn bản đêu lỗi thời một cách thảm hại và 
thiên lệch một cách kệch cỡm trong lối phân tích bản chất của thuyết 
nữ quyền”. Phản ứng trên của bà là hình ảnh thu nhỏ của sự bất bình 
điễn ra thường xuyên giữa Giáo hội Công giáo và nhiều phụ nữ có học 
thức và đâu óc phóng khoảng. 

Dĩ nhiên, không phải tất cả các phụ nữ Công giáo đêu phản ứng như 
thể. Nhiều người nhìn nhận giá trị của sự ủng hộ cho “thuyết nữ quyển 
mới” đôi khi còn gọi là “thuyết nữ quyền Kitô giáo” trong những năm cảm 
quyền của John Paul II và Ratzinger rằng nó hỗ trợ cuộc đấu tranh đòi 
giải phóng phụ nữ trong lĩnh vực xã hội và chính trị nhưng không làm 
giảm vai trò truyền thống của họ là làm vợ và làm mẹ. Trong phạm vì của 
tư tưởng này, Giáo hoàng mới đà được họ hoan nghênh chấp nhận. 


285 


ÐD Ứ C GIÁ O HO ÀNG BENEDICT X VI 


Tuy vậy trong nhóm các phụ nữ Công giáo thích nghe Chíttister - một 
nữ tu đòng Thánh Benedictine, hơn là nghe chính Benedict, vẫn có sự lo 
sợ bất thường vẻ những gì giáo triều mới có thể mang lại. @ể chú thích 
cho phản trên, độc giả có thể biết thêm là ngay sau kết quả bâu Benecdict, 
Sơ Chittister, lúc đó đang ở Rome, đã tỏ vẻ hết sức tích cực, va nhấn 
mạnh rằng bà sẵn lòng cho Giáo hoàng một cơ hội). Nhóm này, đại diện 
cho bộ phận tiêu biểu đáng kể theo quan điểm phụ nữ trong Giáo hội 
Công giáo, đặc biệt là trong thế giới phát triển, cân biết rằng Giáo hoàng 
thật sự quan tâm đến những kinh nghiệm và cách nhìn của họ. 

Dĩ nhiên, trong một chửng mực nào đó, không Giáo hoàng nào có 
thể làm tất cả mọi người hải lòng, và bất cứ ai đang sống trong ảo tưởng 
khi cứ trông mong Giáo hoàng Benedict sẽ phong chức linh mục cho 
phụ nữ hay xem xét lại giáo huấn của Giáo hội về các vấn đề như nạo 
phá thai hay điều hòa sinh sản. Nếu cách duy nhất để có một cuộc đối 
thoại chân thật với những phụ nữ Công giáo cấp tiến ~ đó là đưa ra vấn 
đề để thảo luận một cách công khai, thì đúng là làm chuyện vô ích. 


Tuy nhiên, hâu hết các nhà quan sát, kế cà đa số phụ nữ đều thừa 
nhận rằng vấn đề thụ phong linh mục không phải là cách đuy nhất và 
thậm chí có thể không phải là cách quan trọng nhất để diễn đạt cuộc 
tranh luận về vai trò phụ nữ trong Giáo hội. Tất nhiên, phụ nữ có thể 
đóng nhiều vai trò quan trọng khác trong đạo Công giáo mà không cẩn 
phải làm linh mục; sự nhằm lẫn này nảy sinh bởi về mặt lịch sử, chức linh 
mục ° là cánh cửa dần đến quyên hành trong Giáo hội, nhưng điều đó 
không phải lúc nào cũng đúng. Chức linh mục là để phục vụ chứ không 
phải để cỏ quyền, và trên thực tế có nhiều cơ hội cho giáo dân vận dụng 
quyền quân lý và hành chính không lệ thuộc vào việc thụ phong bỉ tích. 


Giáo hoàng mới có thể đồng ý với điểm này. 


Ông có viết trong tác phẩm Muối Đế: “Nếu tôi xem Giáo hội chỉ 
qua khía cạnh quyên lực, thì tất cả những ai không giữ một chức vụ gì 


93) Chức Linh mục (priesthood) là một chức vụ hay thửa tác vụ. Đề có thể thực hiện được chức vụ này, người 
dược chọn sẽ nhận lănh Bí tích Truyền Chức ihánh (he Sacrament ol rioly Orders) trong một ngíi thức được 
gọi là lễ thụ phong nh mục (o/diaalioa) Các giáo đân vi lông tôn kính nên gọi các linh mực lã Cha, vì thế có 
những cụm từ "đi lâm cha, đi tu cha *). 


286 


MỘT VỊ GIÁO HOAÀNG VỞI HOÀI BẢO LỮN 


đương nhiên cảm thấy là mình bị áp bức. Và sau đó, chẳng hạn như vấn 
đề thụ phong linh mục cho phụ nữ, nếu xét như là một vấn đẻ về quyền 
lực, sẽ trở nên cấp bách, bởi vì mọi người đều phải có thể có quyên”, 

Nếu Giáo hoàng Benedict quyết định cởi mở đón nhận nhóm ý kiến 
này, ông có thể cân nhắc về một động tác là mời một nhóm như Hiệp 
hội Quốc tế các Bê trên Tổng quyên đến thăm ông trong một buổi tiếp 
kiến. Đây là tổ chức quy tụ các dòng tu nữ. Và cũng giống như buổi tiếp 
kiến các nhà thân học, sự kiện này sẽ tạo cho Giáo hoàng một cơ hội 
làm một cứ chỉ thiện chí. 

Một cử chỉ khác để tiếp nối cái tiên lệ mà John Paul II đã thiết lập là 
việc bổ nhiệm phụ nữ vào những chức vụ cao trong Tòa thánh Vatican. 
John Paul II đã chỉ định nữ tu Enrica Rosana là Thứ trưởng trong Bộ Phụ 
trách Đời sống Tận hiển và Hiệp hội Tông đỏ, bà là người phụ nữ đầu tiên 
từng giữ một chức vụ cao như vậy trong Giáo triều. Còn một tiền lệ khác 
để Giáo hoàng Benedict tiếp nổi là đã nhiều năm, một trong những cộng 
sự của ông ở Bộ Giáo lý Đức tin là một phụ nữ người Bỉ tên là Mane 
Hendrickx. Bà là người đã giới thiệu với báo chí Tông huấn “Giá trị của 
Phụ nữ” năm 1988, và giảm sát sự chuẩn bị về thân học cho một số thư 
từ của Giáo hoàng. Hendrickx đã nổi tiếng một thời gian ngắn vào tháng 
Giêng năm 2001 khi bà viết một bài báo trên tạp chí L/Osseruaføe 
Romawo chì trích sự tàn ác nhẫn tâm đối với thú vật, viện dẫn một cách 
cụ thể công nghiệp chế biến thực phẩm hiện đại. Bà cũng đặt vấn đề tính 
hợp pháp về mặt đạo đức trong trò đấu bò ở Tây Ban Nha. 

Dĩ nhiên, những ai có mối quan (âm sâu sắc về vị trí của phụ nử 
trong Giáo hội Công giáo rồi sẽ phải tìm kiểm, cho vẻ lâu về đài, nhiều 
hơn là những cử chỉ có ý nghĩa tượng trưng hay có tính xã giao mà thôi. 
Tuy nhiên, một trong những phép lạ trong đạo Công giáo là lòng khao 
khát hy vọng của người giáo dân Công giáo; thông thường giáo quyên 
chỉ cản một biếu hiện nhô nhất để tỏ ý muốn hòa giải và sự thông cảm 
là lấy lại được ngay lòng tin của quản chúng. Với sức thu hút và lòng 
khiêm nhường của minh, Giáo hoàng Benedict hoàn toàn có khả năng, 
nếu muốn, tìm ra điều gì đó phải làm trong tương lai. 


287 


Ð ỨC ö 1Á Ô HO ẢNG BENEDICT X VI 


PHÁN KẾT 


Nhiệm lcỳ Giáo hoàng Benedict XVI, vị Giáo hoàng thứ 265 của Giáo 
hội Công giáo Roma, hứa hẹn sẽ là nhiệm kỳ nhiều kịch tính. Nó sẽ bị 
thúc ép bởi những xác tin sâu xa, bởi ý thức vẻ thời gian thì có hạn mà 
việc phải làm thì vô hạn, và có thể bị ảnh hưởng của những xung đột bên 
trong Giáo hội và sự thiếu thiện chí từ bên ngoài. Mặc dù phải tiếp nối 
một Giáo hoàng mà nhiều người tin là có ngày sẽ được gọi là John Paul 
Vị Đại, Benedict XVI về một số phương điện đã có bước khởi đâu tốt hơn. 
Ông có một sự chuẩn bị thần học và văn hóa sâu xa hơn, có một sự thấu 
hiểu sâu rộng hơn vẻ guồng máy cai quản Giáo hội, và một tâm cỡ quốc 
tế ngay từ đâu trong khi John Paul II phải tốn nhiều năm mới đạt được. 


Kịch tính của nhiệm kỳ Giáo hoàng này là do Benedict XVI có thể 
sử dụng cái vốn sẵn có trên theo nhiều cách khác nhau, vì vậy người ta 
có thể tưởng tượng hàng loạt những kết cục và kịch bản khác nhau. 
Benedict có thể hướng Giáo hội vào một thế phòng thủ hơn, cách biệt 
hơn, vì tin chắc rằng “chế độ độc tài của chủ thuyết tương đối” mà ông 
mô tả trong buổi sảng cuộc Cơ Mật Hội hiện giờ quả mạnh và không thể 
tấn công được. Ông có thể chiều theo ý muốn của một số người ngưỡng 
mộ ông, và thống lĩnh một cuộc sàng lọc nội bộ Giáo hội, một thời gian 
thanh lọc để đứt khoát loại bỏ những thành phân chống đối và những 
hạng “Công giáo thực đơn””. Giống như bất kỳ phương pháp y sự phòng 
bệnh nào, ông có thể xem việc đó là cản thiết, nhưng trước mắt nó sẽ 
làm cho Giáo hội phải đau khổ và mất mát. 

Hoặc là Benedict có thể thành công trong nhiệm vụ giáo huấn khi 
ông có thể khơi đậy ở chàu Âu và nơi khác một tỉnh yêu lớn với Sự Thật, 
nhờ vậy sẽ mang lại một thời kỳ Phục Hưng văn hóa mới trên quy mô 
lớn. Dựa vào quy luật “chỉ có Nixon mới có thể đến Trung Quốc”, ông 
có thể kiến tạo nên một cuộc thay đổi văn hóa bên trong Giáo hội Công 
giáo để rồi Giáo hội này sẽ giảm thiểu cơ cấu đành ưu tiên cho sứ mệnh, 
quên bớt quyền hành để đến cho yêu thương. Bằng một phong cách 
giáo tự cho minh quyền chọn tín điều nào mình thích thì tin, không thích lhì bỏ qua, theo kiểu goi món ăn theo 


thực đơn trọng nhà hàng Đặc biềt từ này nhằm chỉ nhóm người Công giáo không chấp nhận giáo huấn của 
Giáo hội về các vần để nhá thai, ngửa thai, tình dục trước hôn nhân, và tình dục đồng tính, 


288 


nhẹ nhàng và với trí tuệ hàng đâu của thế hệ mình, ông có thê đánh thức 
truyền thống văn hóa và nghệ thuật Công giáo, dựa trên xác tín rằng, 
“Một nhà thân học mà không yêu nghệ thuật, thơ ca, âm nhạc và thiên 
nhiên thì rất nguy hiểm. Mù và điếc trước cái đẹp không phải là chuyện 
nhỏ nhặt, chúng sẽ phản ảnh trong học thuyết của ông ta”. 

Mỗi khi một Giáo hoàng mới lên ngôi thì thiên hạ lại mong đợi nhiều 
việc có thể xảy ra, và it nhiệm kỳ Giáo hoàng nào trong thời gian gân đây 
hứa hẹn nhiều điều ngay từ lúc khởi đầu như nhiệm kỳ Benedict XVI. Bất 
kể thể giới nghĩ gì về việc có ông già bảo thủ người Đức 78 tuổi ngồi trên 
Ngai Thánh Phêrô, bất cứ ai hiểu được con người này phải lình cảm rằng 
có những ngày đảy phiêu lưu và cũng có thể đảy lo lắng ở phía trước. 


Liệu Giáo hoàng sẽ có thời gian để nhận thấy mối tiềm tàng khủng 
khiếp phía trước ông hay không? 


Chỉ có Chúa mới biết được câu trả lời. Vào năm 1998, khi John Paul 
78 tuổi, ông đã ở bên kia cái đốc của cuộc đời; sự tàn tạ kéo dài và tiệm 
tiến của ông rõ ràng đã bắt đầu trước đó một thời gian rồi. Như thế, bất 
kỳ ai cũng có thế đoán là không bao lâu nữa bóng hoàng hôn cũng sẽ 
đến với Benedict XVI. Vào tháng Chin năm 1991, chứng xuất huyết não 
đã gây ảnh hưởng nhất thời đến mắt trái của ông, nhưng không đấu hiệu 
nào cho thấy có vết tích gì để lại. Tháng Tám năm 1992, trong một kỳ 
nghỉ ở vùng núi Alps, ông bị vết rách ở đâu sau khi trượt chân trong 
phòng tắm, và một lản nữa cũng không quá nghiêm trọng. Trong những 
lời bình luận ngay sau Cơ Mật Hội, Hồng y Francis George của Chicago 
nỏi rằng cách đây hai năm Giáo hoàng dường như có gặp một vài “điều 
trở ngại” nhưng đã hỏi phục và “dường như bây giờ đã khỏe mạnh lại”. 


Dĩ nhiên chức vụ Giáo hoàng đè nặng lên một người theo nhiều cách 
đặc biệt và sức khỏe của Benedict có thể bị suy yếu nhanh chóng dưới 
những gánh nặng không thể tưởng tượng này. Sau khí nghe kết quả của 
Cơ Mật Hội, người anh trai của Benedict đã sững sở. Ông cụ Georg 
Ratzinger B1 tuổi nói: “Ở độ tuổi 78, đảm nhiệm một công việc như thế 
thật không tốt, nó vắt kiệt toàn bộ sức lực của thể xác và tinh thân của 
con người”. Người ta kể lại là người anh của Ratzinger đã ngồi bất động 


289 


Ð ỨC G 1Á O HD ÀNG BENEDLICT X VI 


trước màn hình vô tuyến ở Regensburg sau khi kết quà báu cử được công 
bố, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó, với cái óc thực tế 
của đòng họ Ratzinger, ông chí nói: “Khi người ta đạt đến tuổi 80, không 
gì bảo đâm là có thể làm việc và thức đậy vào ngày hôm sau”. 

Quả thực là như vậy! 


Tuy nhiên... lại tuy nhiên, khi căn cứ vào tia lửa còn thấy được trong 
đôi mát tỉnh anh của ]oseph Ratzinger, người ta có thể hình dung được 
rằng ông sẽ còn thức dậy, hết ngày này qua ngày khác, suốt thời gian 
mà Chúa Quan phòng còn giao cho ông, và ông sẽ để một dấu ấn riêng 
không bao giờ phai nhòa trên Giáo hội Công giảo và trong lịch sử. 
Không ai sau khi đã đọc sách của Giáo hoàng này, nói chuyện với ông, 
hiểu được chiều sâu tư tưởng của ông và sức nặng của cơn khủng hoảng 
mà ông đang phải đối mặt, lại có thể không thấy rằng nhiệm kỳ Giáo 
hoàng của ông sẽ mang dấu của một tinh thân mà kiến trúc sư người 
Chicago, Daniel Burnham đã mô tả: “Đừng đưa ra những dự án nhỏ. 
Chúng không thể khuấy động máu trong thiên hạ lên được”. 


Dù cho lịch sử sau này sẽ nói gì về ông, chắc chắn là Benedict XVI 
sẽ không chủ trì một nhiệm kỳ Giáo hoàng với những dự án nhỏ. 


290 


BẢN CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ 


Anh giáo (Church of England): Giáo hội Anh giáo. Khi Giáo 
hoàng Clement VIT từ chối hủy hôn nhân trước để ông có thể lấy 
vợ khác hòng tìm con trai nối ngôi, vua Henry VIII đã tách ra 
khỏi Giáo hội Công giáo La Mã và lập giáo hội Anh giáo, không 
nhìn nhận quyển tối thượng của Giáo hoàng. Người đứng đầu 
Anh giáo là Vua hay Hoàng hậu nước Anh. Anh giáo cho phép 
phụ nữ làm linh mục. Anh giáo ở Hoa Kỳ được gọi là giáo hội 
Episcopal. Liên hiệp Giáo hội Anh (Anglican Communion) là 
giáo hội Anh giáo, giáo hội Episcopal và các giáo hội cùng tín 
ngưỡng ở các quốc gia khác. 

Bài giáng (homily): bài giảng đạo trong các thánh lễ 

Bất khả ngộ (infallible): không thể sai lầm được. Giáo lý Công giáo 
tin rằng khi Giáo hoàng đưa ra những huấn thị về đức tin hay luân 
lý với tư cách là Giáo hoàng thì không thể sai lầm được. 
Bênêđictô (Thánh ~) (Saint Benedict of Nursia): Người sáng lập tu 
viện Bênêđictô ở Monte Cassino, Italia, vào đầu thế kỷ thứ 6. Tèn 
ông được Việt hóa là Biển Đức. Ông viết quyển Luật Dòng 
(Benedictine Rule) và xây dựng lối sống ẩn tu (monasticism) trong 
tu viện với các lời khấn, luật dòng, phụng vụ và câu nguyện, học 
hỏi Kinh thánh và lao động. 


Bênêđictô (dòng ~) (Benedictine order): dòng tụ theo luật do Thánh 
Bênêđictô viết. Có cả dòng nam và đòng nữ Bênêđictô, cho nên có 
nam tu sĩ dòng Bênêdictô (Benedictine monk) và nữ tu sĩ dòng 


Bênêđ:ctô (Benedictine nụn/sister). 

Bề trên (superior): tu sĩ có trách nhiệm quản lý một khu vực của 
đòng. Bề trên nhà (superior) là người phụ trách tu viện. Bể trên giám 
tỉnh (provincial) là người quản lý một tỉnh dòng (province). Bề trên 
tổng quyền (superior general) là người đứng đầu một dòng tu. 


291 


b ỨC G I Á O HO ÁANG BENE DLIECT XV]J 


Bí tích (sacraments): 7 nghỉ thức để nhận những ơn đặc biệt cho 
đời sống người Ki-tô hữu (rửa tội, thêm sức, hôn phối, thánh thể, 
thống hối, xức dầu bệnh nhân, truyền chức thánh). Cách nói bình 
dân về các bí tích thường ngắn gọn hơn. Ví dụ, cử hành bí tích rửa 
tội là làm phép rửa tội, cử hành bí tích thánh thể là đâng thánh lễ, 
cử hành bí tích hôn phối là làm phép cưới, cử hành bí tích truyền 
chức thánh là phong chức linh mục,... 

Cha sở (parish priest, pastor): linh mục phụ trách một sở họ, chịu 
sự quản lý của một giám mục. 

Chân phước (blessed): được Giáo hoàng nhìn nhận là một vị thánh 
bằng nghi thức phong chân phước (beatificatlon). Vị này sẽ được 
gọi là Chân phước hay Á thánh. Bước tiếp theo và cuối cùng là 
phong thánh (canonization); lúc đó sẽ được gọi là Thánh (Saint), 
Giáo hoàng John XXII đã được phong Chân phước. 

Chìa khóa Nước Trời (Keys of the Kingdom): quyển tuyệt đối trên 
Giáo hội hoàn vũ mà Chúa Giê-su đã trao cho Thánh 
Phê-rô và các Giáo hoàng kế vị ông, được kể lại trong Phúc âm: 
“Thâu sẽ giao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điêu 
øì, trên trời cũng cầm buộc như uậu; dưới đất, anh tháo cỏi điều gì, trên 
trời cũng sẽ tháo cỏi như oậu” (Matthêu 16:19). 

Chính thống (giáo hội ~) (Orthodox Church): Xem Giáo hội Chính 
thống Đông phương. 

Chúng sinh (seminarian): Các thanh niên muốn làm linh mục phải 
qua giai đoạn huấn luyện ở chúng viện (seminary), và được gọi là 
Chủng sinh (seminarian). Có nơi lập Tiểu chủng viện (minor semi- 
nary) để bắt đầu việc huấn luyện sớm hơn. Khi đó các năm cuối 
sẽ là Đại chủng viện. 

Cộng đoàn (community): (1) tập thể các tín hữu (2) tập thể các tu 
sĩ. Lưu ý: Đừng nhằm lẫn với từ comznunity với nghĩa cộng đồng (một 
nhóm người sống chung trong một khu vực và chia sẻ một số đặc 


tính như dân tộc, văn hóa, lịch sử, tôn giáo... hay quyền lợi). 


292 


Công đồng Chung, thường gọi tắt là Công đồng (ecumenical coun- 
cíl): hội nghị của tất cá các giám mục trên toàn thế giới, do Giáo 
hoàng triệu tập. 

Công đồng Vatican II: công đồng chung do Giáo hoàng John XXII 
khai mạc năm 1962 và kết thúc năm 1965 đưới triều Paul VI. Linh 
mục Joseph Ratzinger (35 tuổi) là một chuyên gia thần học tại 
Vatican II. 


Công giáo (Catholic): (1) một từ Hy lạp có nghĩa là phổ biến, 
thuộc về hết mọi người, một trong bốn đặc điểm cơ bản của giáo 
hội Công giáo La Mã: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông 
truyền; (2) thuộc về hay là tín đỗ của Giáo hội Công giáo La Mã 
(mà ở Việt Nam gọi là đạo Thiên Chúa). 


Công nghị Hồng y (consistory): hội nghị một số Hồng y đưới sự 
chủ tọa của Giáo hoàng. Tổng Công nghị các Hồng y (General 
Congregation of the College of Cardinals) là hội nghị các Hồng y 
trong thời gian trống tòa, đo Hồng y Niên trưởng chủ tọa. 


Cơ Mật Hội (conclave): cuộc họp kín của các Hồng y để bầu Giáo 
hoàng mới. Kết quả mỗi ngày được thông báo bằng màu khói từ 
ống khói nơi bỏ phiếu (nay là Nhà Nguyện Sistine). Từ conclaoe bởi 
hai từ La-tinh cưm claue (với khóa) nhắc lại thông tục bắt đầu từ 
thế kỷ 13. Sau khi Giáo hoàng Clement IV qua đời, vì nhiều lý do 
chủ yếu là chính trị, các Hồng y không thỏa thuận được với nhau 
và giai đoạn trống tòa kéo đài tới 3 năm. Dân chúng thành phố 
Viterbo (nơi họp bầu Giáo hoàng) liền nhốt các Hồng y lại chỉ cho 
ăn bánh mì khô và nước lã. Kết quả là chỉ 3 ngày sau là có Giáo 
hoàng mới. Vị Giáo hoàng này (Gregory X) và Công đồng Lyon II 
sau đó ra quy định cách ly các Hồng y để không bị bất cứ áp lực 
nào và nếu sau 8 ngày chưa bầu được Giáo hoàng thì sẽ giảm phần 


ăn của các vị xuống. 


293 


Dân Chúa (God“s people): trước kia là dân Do thái, bây giờ là Giáo 
hội, tất cả những ai tin theo Chúa. 


Đức .... : từ kính trọng thêm trước một vài tên gọi trong tiếng Việt 
như Đức Giám mục, Đức Hồng ự, Đức Giáo hoàng, có thể bỏ đi mà 
không đổi nghĩa. Trong một số từ khác không bỏ được như Đức 
Cha, Đức Mẹ, Đức Ông... 


Đức Bà, Đức Mẹ, Đức Maria, Đức Trỉnh nữ...: Các tên gọi dành 
cho mẹ cúa Chúa Giê-su, tèn là Marla. 


Đức Ki-tô, Đức Giê-su Ki-tô, Chúa Giê-su...: các tên gọi khác 
nhau của người sáng lập đạo Công giáo và các đạo Ki-tô giáo khác 
(Tin lành, Chính thống, Anh giáo...), ông được tin là Con Thiên 
Chúa và là Thiên Chúa. 


Đức Ông: một tước hiệu Giáo hoàng phong cho một vài linh mục. 


Giám mục (bishop): người đứng đầu một giáo phận, được xem là 
kế vị các tông đồ và thay mặt Chúa dạy đỗ, thánh hóa và quản 
trị giáo dân trong giáo phận mình. Được ví như chủ chiên (mục 
tử) chăm sóc cho đoàn chiên, nên các công việc của giám mục 
được gọi là mục oụ. Giáo đân gọi giám mục của mình là Đức Giám 
mục hay Đức Cha. 


Giám mực đoàn (college of bishops): tập thể các giám mục toàn thế 
giới. Cùng với nhau và dưới sự lãnh đạo của Giáo hoàng, các giám 
mục có quyền dạy đỗ, thánh hóa và quản trị trên giáo hội toàn cầu. 
Quyền này gọi là quuền tập thể hay quyền đoàn thể (Collepiality). 

Giáo dân: (1) tất cả mọi người Công giáo (the faithful); (2) các người 
có đạo nhưng không phải linh mục hay tu sĩ (the lay faithfu)). 

Giáo hoàng (pope): người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã. 
Ông là Giám mục La Mã, người kế vị của Thánh Phê-rô nên đương 
nhiên là người đứng đầu các Giám mục và toàn Giáo hội. Có nhiều 
tên gọi được dùng cho ông: Vicar of Christ, Great Pontiff, Roman 
Pontiff, Supreme PontHiff... Ống cũng là vua của một nước ở vùng 


294 


giữa quốc gia Italia ngày nay từ thế kỷ thứ 8 tới thế kỷ thứ 19. 
Vì thế có cái tên Giáo hoàng trong tiếng Việt (trong khi tên các 
tiếng khác đều có nghĩa là Cha: pope, pape, papa ) và hình thức 
hành chánh ở Vatican còn nhiều vết tích của một triều đình, gọi 
là giáo triều La Mã. Người có đạo gọi ông là Đức Giáo hoàng, hay 
Đức Thánh Cha, (đôi khi còn được gọi là Đức Giáo tông). 


Các Giáo hoàng được nói tới trong sách (từ lúc nhận chức đến 
lúc tạ thế: 

Leo XIHI (Lêô XIII, (20/27/1878 tới 20/7/1903) 

Pius X (Piô X), (4/8/1903 tới 20/8/1914) 

Benedict XV (Bênêđictô XV), (3/9/1914 tới 22/1/1922) 

Pius XI (Piô XD, (6/2/1922 tới 10/2/1939) 

Pius XII (Piô XI, (2/3/1939 tới 9/10/1958) 

John XXIH (Gioan XXHI), (28/10/1958 tới 3/6/1963) 

Paul VI (Phao-lô VI), (21/6/1963 tới 6/8/1978) 

John Paul I (Gioan Phao-lô I), (26/8/1978 tới 28/9/1978) 

John Paul HH (Gioan Phao-lô II), (16/10/1978 tới 2/4/2005) 

Benedict XVI (Bênêđ¡ictò XVI), (19/4/2005 tới nay). 
Giáo hội hay Hội thánh (the Church): là tất cả những ai tin vào 
Đức Ki-tô và đã chịu phép rửa tội. Người ta cũng phân biệt Giáo 
hội toàn cầu hay hoàn vũ (universal Church) với giáo hội địa 
phương (regional church) của từng vùng hay từng giáo phận. 
Giáo hội (church): từ dùng cho các giáo phái Ki-tô giáo khác như 
giáo hội Tin lành, giáo hội Chính thống... 
Giáo hội Đông Phương (Eastern Churches): gồm các Giáo hội 
Chính thống và các giáo hội đã kết hợp lại với giáo hội La Mã 
nhưng vẫn giử nghi thức phụng vụ Đông phương. 


285 


ĐÐ ỨC G 1A Ô H O ÁN G BE N E DÌICT XVI 


Giáo hội Chính Thống Đông Phương (Eastern Orthodox Church): 
các Giáo hội Đông phương tách ra khỏi Giáo hội La Mã (hay La- 
tính) từ thế kỷ thứ 5 và.không nhìn nhận quyền tối thượng của 
Đức Giáo hoàng. Gọi tất là Giáo hội Chính Thống. 

Giáo phận (diocese): khu vực dưới quyển cai quản của một giám 
mục. Khi nói “Giám mục X của ABC”, có nghĩa là Giám mục X củn 
giáo phận ABC, tuy ABC có thể trùng tên với một thành phố, một 
tỉnh hay một bang. 

Giáo phẩm (hàng ~), phẩm trật (hierarchy): gồm các giám mục, 
linh mục và phó tế. Họ được nhận vào chức vụ qua bí tích Truyền 
Chức thánh. 


Giáo triều La Mã / Rôma (Roman Curia): tổ chức hành chánh của 
Tòa thánh Vahcan giúp Giáo hoàng cai trị Giáo hội toàn thế giới, 
gồm Phủ Quốc Vụ Khanh, 9 Bộ, 3 Tòa Án, 12 Hội đồng Giáo 
Hoàng, và nhiều phòng ban khác. 

Hành hương (pilgrim): đi đến một nơi linh thiêng để tỏ lòng tôn 
kính hay để xin ơn. Người Công giáo đi thăm Vatican, Jerttsalem, 
hay Lộ Đức, La Vang... thì gọi là ải hành hương. 


Hợp nhất (phong trào ~) (ecumenism). cố gắng tìm sự hòa hợp 
giữa các giáo hội Ki-tô giáo để đi đến hợp nhất. Họ hiểu rằng thế 
giới khó lòng tin họ giảng về tình yêu thương khi chính họ chia rẽ 
nhau. Thầy cúa họ cũng dạy: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là 
môn đệ của Thầy ở điểm này: anh em có lòng yêu thương nhau” 
(Gioan 3:35). Cũng dịch là phong trào đại kết. 

Hội đồng Giám mục (Conference of Bishops): tập hợp các giám 
mục trong một khu vực. Vì thế ta có Hội đồng Giám mục một 
quốc gia (như Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp), một vùng (như Đông 
Nam Á, Á châu, châu Mỹ La-tinh). (Xem Thượng Hội đền các Giám 
mục UÀ Giám mục đoàn). 


Hồng y (Cardinal): một giám mục được Giáo hoàng chọn và phong 
thêm tước hiệu Hồng y, để làm cố vấn cho Giáo hoàng và khi cần, 


296 


bầu Giáo hoàng mới. Số đông các Hồng y là Giám mục hay Tổng 
Giám mục phụ trách một giáo phận, một số khác lãnh chức vụ 
trong Giáo triều Rôma tại Vatican. Có ba cấp Hồng y: Hồng y Giám 
mục, Hồng y Linh mục, và Hồng y Phó tế, 

Hồng y đoàn (College of Cardinals, Sacred College): tập thể các 
Hồng y. 


Hồng y Niên trưởng (Dean of the Coilege o{ Cardinals): chủ tịch 
của Hồng y đoàn. Lúc trước là Hồng y lớn tuổi nhất trong sáu 
Hồng y Giám mục, bây giờ là người được các Hồng y Giám mục 
bầu lên. Ông triệu tập Mật nghị bầu Giáo hoàng, chủ tọa các phiên 
họp (Công nghị) và Mật nghị. 


Hồng y Nội thần (Cardinal Chamberlain hay Carmerlengo): người 
lo việc điều hành tài chánh cho Giáo hoàng. Trong thời gian trống 
töa, ông đảm trách mọi công việc hành chánh cho nên cũng gọi là 
Hồng y Nhiếp Chính, 


Hồng y Quốc vụ khanh (Secretary of State): người đứng đầu Phủ 
Quốc vụ khanh của Vatican, có thế ví với chức Thủ tướng của Tòa 
thánh Vatican. 


Kinh Angelus hay kinh Truyền tin (Angelus): một bài kinh ngắn 
cầu xin Đức Mẹ, gồm ba lời cầu xen kẽ với ba kinh Kính Mừng và 
kết thúc bằng một lời nguyện. Lời cầu đầu tiên bắt đầu bằng chữ 
Angelus. Kinh Truyền tin thường được đọc vào các giờ kinh sáng, 
trưa và chiều. Các Giáo hoàng có thói quen ra cửa sổ nhìn ra 
quảng trường Thánh Phê-rô để cùng đọc kinh Truyền tin với các 
giáo dân mỗi trưa Chúa nhật, sau đó đọc một bài giáng được gọi 
là bài giáng Aneechis. 

Kinh cầu (litany): hình thức đọc kinh gồm nhiều xướng đáp giữa 
người chủ sự và cộng đoàn. 

Kinh Mân côi (the Rosary): một cách đọc kinh vừa bằng miệng 
vừa suy gẫm, gềm từng 10 kinh Kính Mừng bắt đầu bằng kinh Lạy 
Cha, vừa đọc vừa lần chuỗi, nên cũng gọi là lần chuỗi Mân côi, 
hay lần chuỗi. 


297 


ĐỨC GIÁ O HO ÀNG BENEDLICT X VI 


Ki-tô (Christ): từ có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp, có nghĩa là đấng 
Thiền sai (Messiah). Dùng để chỉ niềm tin vào Giê-su là Đấng Cứu 
thế. Được dùng trong các cụm từ Đấng Ki-tồ, Chúa Ki-tô, Chúa Giê- 
su Ki-tô và các từ kép Ki-!ô giáo, Ki-tô hữu. 

Ki-tô giáo (Christianism, Christianity): chỉ tất cả những gì thuộc về 
niềm tin vào Đấng Ki-tô: đạo Ki-tô, các giáo hội Ki-tô giáo, các tín 
hữu các giáo hội trên, văn hóa văn minh phát sinh từ đạo Ki-tô... 
Các giáo hội Ki-tô giáo gồm giáo hội Công giáo La Mã, các giáo 
hội Chính thống, các giáo hội Tin lành, Anh giáo... Cũng được 
dịch là Thiên Chúa giáo. 

Ki-tô hữu (Christian): những người tin và sống theo lời dạy của 
Giê-su Ki-tô. 


Linh mục (priest): người đã nhận bí tích Truyền Chức thánh và 
được quyền cử hành một số nghí thức tế tự. Các linh mục triều 
(diocesan priests) trực thuộc một giám mục và giúp ông trong việc 
giảng dạy, thánh hóa và cai quản giáo dân trong giáo phận. Các 
linh mục đòng (religious order priests) là những tu sĩ đồng thời là 
linh mục, và tuy đưới quyễn giám mục, họ trực thuộc bề trên dòng 
của họ. (Xem thụ phong linh mục). 

Loan báo Tin Mừng, truyền bá Phúc âm (evangelization): rao 
giảng niềm tin và lối sống theo Phúc âm. 

Mặc khải (revelation): việc Thiên Chúa cho con người biết ý định 
của ngài. 

Mục tử (pastor): người chăn chiên. Giáo hoàng, giám mục và cả 
linh mục được xem là mục tử và giáo đân dưới quyển họ là đàn 
chiên, con chiên. Lưu ý: từ gastor theo nghĩa hẹp hơn cũng có thể là 
cha sử (Công giáo) hay mực sư (Tin lành) phụ trách một sở họ hay 
họ đạo (parish). 


Mục vụ (pastoral): những gì liền quan tới chức vụ mục tử. 


Nhà nguyện (chapel): một nhà thờ nhỏ hay một nhà thờ thuộc 
trường học, nhà tu, bệnh viện... 


298 


Nhà nguyện Sistine (Sistine Chapel): nhà nguyện của Giáo hoàng ở 
Vatican, xây dựng vào thế kỷ 15 cho Giáo hoàng Sixtus IV. Bên trong 
nhà nguyện được trang trí bằng nhiều bức họa nổi tiếng, đặc biệt 
nhất là bức Ngày phán xét của Michaelangelo trên trần nhà nguyện. 
Nhà thờ (church): nơi tố chức các nghỉ lễ tôn giáo của Ki-tô giáo. 
Lưu ý: khi hiểu chưrch là tập thể các tín đồ hay tổ chức một tôn 
giáo thì sẽ dùng chữ giio hội, không dùng chữ nhà thờ. 

Nhẫn Ngư phủ (the Ring of the Fisherman, Piscatorio): nhẫn của 
Giáo hoàng, trên có khắc hình một ngư phủ đang quăng lưới đánh 
cá, tượng trựng cho quyền hành truyền lại từ Thánh Phê-rô. Nhẫn 
được đúc riêng cho mỗi Giáo hoàng; sau khi Giáo hoàng mất, sẽ 
bị đập vỡ công khai trước mặt các Hồng y. 

Pallium (đây ~): nghĩa đen là áo khoác, nhưng chỉ là một dải len 
trắng được choàng quanh vai, tượng trưng cho quyền hành của 
Giáo hoàng. 

Phúc âm (Gospel): 4 quyển sách do các thánh Matthew, Mark, 
Luke và John viết, kể lại cuộc sống và lời giảng dạy của Chúa 
Giêsu. Phúc Âm hay Tín Mừng là nội dung của thông điệp mà các 
Tông đồ và Giáo hội phải rao giảng khắp cùng thế giới. Việc rao 
giảng này gọi là rao giảng Tin Mừng hay rao giảng Phúc Âm 
(Evangelization). 

Phúc âm (phong trào ~) (Evangelicalism): phong trào trong các 
giáo hội Tin lành nhấn mạnh tới việc hối cải nội tâm, tin Kinh 
Thánh là nền tảng của tất cả, rao giảng Phúc âm... 

Quyền tối thượng (primacy): nói tới việc chấp nhận Đức Giáo 
hoàng là người cảm đầu và có quyền “trọn vẹn, tối cao, phổ quát” 
trên Giáo hội hoàn vũ. Các thành ngữ được dùng là Quyên tối 
thượng của Thánh Phê-rô, hay Quuền lối thượng của Đức Giáo hoàng. 
Rước kiệu (procession): hình thức cầu nguyện chung gồm một 
đoàn người đi theo hàng lối, vừa đi vừa hát hay đọc kinh, thường 
thì có kiệu tượng ảnh, rải hoa, cờ lọng... Hình thức đơn giản hơn 


không có kiệu cũng gọi là rước kiệu! 


299 


Đ ỨC G6 I Á O HO À NG RENEDICT X VỊ 


Sốt ban đỏ (scarlet fever): các linh mục mặc áo màu đen, các giám 
mục mang áo mão màu tím và các hồng y thì vận áo màu đỏ. Giám 
mục và Hồng y thì sang trọng và có nhiều quyền nên các linh mục 
nào ham quyển cao chức trọng thì bị chế diễu là bị sốt ban đò. 
Xông hương (incensing): một nghi thức tế tự trong đó ta đốt bột 
hương (incense) trong một bình hương (censer). Bình hương không 
để dưới đất, nhưng có dây để tung lên xông hương. Bột hương 
được đựng trong một lọ bằng kim loại hình cái tàu, gọi là tàu 
hương (incense boat). 

Thánh (holy, sacred): lính thiêng, linh thánh, đáng tôn kính, liên 
hệ tới Chúa, tới Giáo hội. Thường đặt trước những từ thuộc về tôn 
giáo hay Vatican, như Đức Thánh Cha (Holy Father), Tòa Thánh 
(Holy See), Hội thánh (Holy Church), Thánh lễ (Holy Mass), Kinh 
Thánh (Holy Bible, sacred texts), Thánh nhạc (sacred music), Thánh 
Bộ (Holy Office), Thánh bộ Giáo lý Đức tin (Sacred Congregation 
for the Doctrine of the faith),... 

Thánh, thánh nhân (saint): được Giáo hoàng công khai nhìn nhận 
là đã sống một đời sống thánh thiện, hiện đang ở với Chúa, xứng 
đáng với sự tôn kính và noi gương của các tín hữu. Tiến trình lập 
“vụ án” tra xét và phong thánh, cazonization rất phức tạp, hiện nay 
thuộc Bộ Phong Thánh, Congregalion for the Causes öƒ Samis đảm 
trách. Phải qua nhiều giai đoạn trước khi được nhìn nhận là thánh. 
Những tên gọi cho vị thánh nhân ở các giai đoạn thường là: Tôi !ớ 
Thiên Chúa (Seruan! oƒ God), Đấng khả kính (Venerable), Chân phước 
hay Á thánh (Blessed), và cuối cùng là 7hánh (Saini). Thành ngữ 
“được đưa lên bàn thờ” cũng được dùng để chỉ “được phong thánh”). 
Thánh lễ (Holy Mass): nghi thức tế tự quan trọng nhất trong Ki-tô 
giáo, gồm các bài đọc Kính thánh, bài giảng, nghị thức bẻ bánh và 
việc rước lễ (ăn bánh thánh). Lúc trước còn gọi là thánh lễ Misa. 
Thập thự chính (crusades): 9 cuộc chiến do các nước Thiên Chúa 
giáo phương Tây khởi động từ thế kỷ 11 đến 14 nhằm giải phóng 
Đất Thánh ra khỏi sự xâm chiếm của Hồi giáo. Vùng đất nơi Chúa 
sinh ra và sống được xem là Đất Thánh (Holy Land). 


300 


Thập tự chỉnh thứ tư (the Fourth Crusade): từ 1201 đến 1204, định 
chiếm lại Jerusalem qua ngõ Ai Cập. Để có tiền trả phí đưa quân 
qua biển, các người lãnh đạo đồng ý giúp quốc gia Venice và bị 
dẫn vào cuộc chiếm đóng thành phố Constantinople của Giáo hội 
Chính thống Đông phương, thủ đô đế quốc Byzantine vào tháng 
Tư năm 1204. 

Thiên Chúa giáo (Christianism): cách dịch khác của Ki-fô giáo, 
gồm những tôn giáo tin vào Thiên Chúa và con của ngài là Đức 
Ki-tô (Công giáo, Tin Lành, Chính Thống, Anh giáo). 

Thụ phong linh mục (ordination): nhận lãnh bí tích truyền Chức 
thánh để được làm linh mục. Trong Giáo hội Công giáo La Mã, chỉ 
có nam giới mới được chọn làm linh mục. 

Thượng Hội đồng Giám mục (Synod of Bishops) : hội nghị cấp cao 
qui tụ các giám mục từ nhiều nơi, do Giáo hoàng triệu tập, để cố 
vấn cho Giáo hoàng. Khỏng có quyền như Công đồng Chung 
(Ecumenical Counci]). 

Tin Lành, giáo hội ~ (Protestant Church): các giáo hội Ki-tô giáo 
ly khai khỏi Giáo hội công giáo La Mã bắt đầu từ phong trào Cải 
cách (Reformation) ở châu Âu do Martin Luther khởi xướng. 

Tin Mừng (Good News): xem Phúc âm. 


Tòa thánh (1) Tòa thánh (Holy See) hay Tòa thánh Vatican (Vatican): 
Quyền hành trung ương của cả Giáo hội Công giáo gồm Giáo 
Hoàng và Giáo triều La Mã; (2) Tòa thánh Vatican (Vatican): quốc 
gia Vatican (Vatican State) trong đó có điện Vatican (Vatican Palace), 
một số nhà thờ... phần lớn ở chung trong khu vục của thành phố 
Vatican (Vatican City), một vài tòa nhà nằm bên ngoài khu vực này. 
Tôma (học thuyết ~) (Thomism): hệ thống thần học và triết học 
do Thánh Thomas Aquinas phát triển. 
Tổng Giám mục (archbishop): một giáo phận lớn hoặc có bề dày lịch 
sử nào đó thì được nâng lèn thành tổng giáo phận (archdiocese) và giám 
mục cai quản sẽ là tổng giám mục (archbishop). Nhiều Tổng Giám mục 
được phong tước Hồng ụ. Trong trường hợp này, sẽ gọi tên các ông là 
Hồng y X. Tổng Giám mục ABC (ABC là tên tổng giáo phận). 

301 


Đ ỨÚ C GIÁ Ô HO ANG B ENEDLICT X VI 


Trống tòa (interregnum): thời kỳ không có Giáo hoàng. Ở Vatican 
dùng từ La-tinh sede öacante (ghế trống) nên tiếng Việt dùng từ 
lrống tòa. 


Urbi et orbi: phép lành wrbi and orbi (cho thành phố uà cho thế giới) 
của Giáo hoàng trong những dịp lễ đặc biệt. 


Vatican (Điện ~) (Vatican Palace): nơi ở của Giáo hoàng tại thành 
phố Vatican (VaHcan City). 


Vatican (Tòa thánh ~) (Vatican): Xem Tòa thánh 


Vương cung Thánh đường (Basilíca): một số nhà thờ được Giáo 
hoàng ban danh hiệu là Basilica (Vương cung Thánh đường). Nhà thờ 
Đức Bà ở Tp.HCM là Vương cung Thánh đường. Trên toàn thế 
giới có khoảng 1500 basilicas, trong số này chỉ có 4 patriarclal basil- 
ícas đều ở Rome, như Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô, 
Vương cung Thánh đường Thánh Latêranô, Vương cung Thánh 
đường Thánh Phao-lô Ngoại Thành, và Vương cung Thánh đường 
Thánh Maria Cả. 


302 


Mục Lục 


PHẢN I: TẠI CỬA SỔ NHÀ CHA. 22 


CHƯƠNG 1: ĐỨC JOHN PAUL ïI - MỘT HUYỄN THOẠI, 


MỘT DI SÀN 22 
PHẨN II: “CHÚNG TA ĐÃ CÓ GIÁO HOÀNG” 56 
CHƯƠNG 2 : ĂN TƯỢNG BUỔI TANG LÊ 56 
CHƯỜNG 3: GIẢI ĐOẠN TRÔNG TÒA 88 
CHƯƠNG 4: CƠ MẬT HỘI BẦU GIÁO HOÀNG 124 


PHẦN II: MỘT VỊ GIÁO HOÀNG VỚI HOÀI BÃOLỚN 16 


CHƯƠNG §: JOSEPH RATZINGER LÀ AI? 166 


CHƯƠNG 6: QUYẾT CHIẾN VỚI “CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỦA CHỦ 


THUYẾT TƯƠNG ĐỐI” 192 
CHƯƠNG 7: THAY ĐỔI TÁC PHONG LÀM VIỆC TRONG GIÁO HỘI 232 


CHƯƠNG 8: NHỮNG BẤT NGỜ VÀ THÁCH THỨC 264 


303 


Đức Giáo hoàng 
Benedict XVI 


Tóc giả: John L. Allen, Jr. 
Người dịch: Hồ Ngọc Hảo 


Chụu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN CÔNG OÁNH 
Biên lộp: PHAM GIA THOAN 
Bìa & trình bày: VĂN NGHĨA 
Sửa bản in: THIÊN TỨ 


NHÀ XUẤT BÀN TÔN GIÁO 
25 Trần Duy Hưng - Hä Nội 
ĐT: O4-55ó6701 - Fox: 04).045564702 


tiên kết xuất bản: Công ly CP TMDV Mê Kông Com 


In 1000 cuốn, khổ }áx24[em] 
Tại: Nhờ Ia Fohase - 774 Trường Chình, P.15, Q.Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh 


Số đăng ký KHXB: 47ó - 2008/CXB/4O - 175/TG ngày 24/ó/2008 
QĐXB sẽ: 478/GĐÐ - TG 
ln xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2008, 


© Shannon Levitt-Allen 


JOHN L. ALLEN, lr. là người Công giáo, khi 


nhỏ học trường dòng của các Cha Phan-xi-cô. 
Ông chuyên vẻ báo chí nhưng cũng có băng 
cao học về tôn giảo. Ông cộng tác với tuần báo 
National Catholic Reporter từ năm 1997 tới 
nay. Ông cũng là chuyên viên về Vatican của 
đài CNN và được giới báo chí Anh Mỹ xem là 
"nhà báo viết băng tiếng Anh về Vatican có uy 


tín nhất”. 


JOHN L. ALLEN, Ir. được nhiều người đọc 
chấp nhận vì ông có gắng viết trung thực, 
không thiên vị. Tờ Aafional  Catholic 
Reporter được xem là có xu hướng tự do, 
nhưng những người Công giáo bảo thủ vẫn 
đọc Allen. Nhiều người không tôn giáo cũng 
thích đọc Allen vì ông đã chưng cắt nhiều 


thông tin vô cùng đắt giá và xác thực. 


JOHN L. ALLEN, lr., tác giả của Conclave 
(Cơ Mật Hội) và 4i! the Pope % Men (Người 
của Giáo hoàng), một lần nữa lại tỏ ra rất sắc 
sảo và “duyên nợ" với những vấn đề về 
Vatican trong Giáo hoàng Benedict XEI (The 
rise of Benedict XVI). 


ĐỨC GIÁO HOÀNG 


Dù nôi tiêng là “Hộ pháp của Vatican”, song Giáo hoàng Benedict XYVI lại 


là một người có óc hài hước và hơi tỉnh nghịch, một tắm lòng đây khoan 


dung, và một tâm hôn biết thưởng thức cái đẹp và nghệ thuật. 


Vị Giáo hoàng thứ 26Š của Giáo Hội Công Giáo cũng là một nhà thần học 
xuất chúng với trí tuệ uyên thâm, thông thạo nhiều ngoại ngữ và khả năng 
chơi dương cầm xuất sắc. Ở vị thế của một nhân vật có tầm vóc quốc tế, Giáo 
hoàng Benedict XVI luôn biết tạo ra những bất ngờ thú vị và ấn tượng 
nhưng đồng thời ông cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời đại 
ngày nay, như là: hôn nhân đồng giới, chủ thuyết tương đối, chủ nghĩa thế 
tục, phong trào hợp nhất... 


Youbooks, thuộc Mekongcom Corp 


The Rise of Benedict XVI 

Copyright © 2005 by John L. Allen, Jr.. All rights reserved 

Bản dịch tiếng Việt do Youbooks thực hiện và xuất bán theo thỏa thuận liên kết xuất bản với 
The Doubleday Broadway Publishing Group, a division of Random House, Inc. và Youbooks, 
Mekongcom Corp. thông qua Tuttle Mori Agency Co. Ltd., nãm 2008. 


Phát hành tại Đức giáo hoàng Benedict XVỊ 


8935201 21 


SI0I 
Giá: 79.000đ 


